THÍCH NHẤT HẠNH 


Thích Chân Pháp Niệm địch 


ÁP DỤNG KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ ⁄ 
VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY | X^/ 


LỮi L)aTT: NHA) ssg403056y5,6)155822/020ekxaclautaoiesbcaolfSA:tHosioisteetciaugEaolSKicdtast4ck1g. 6 
Chi0ng 01: Ấn Trừ Tr0NB KLHẾN: Tài svocsss/66s6esiis66seaisgissÔsbasadoi Lạy 12 
Án cơm trơng chánh niệm ...........................--- 5: 2s2212221211111111111110112.11.0.1 1.0.6 18 
BiiDE CT0: | TH ÚT.,L TTTC sa (2ssxxasxss32frgbtiebcsiabsubdlislitlog)sebtdlaofrabtgbrdiosgidtgbgliesabssbglkeind 2Ó 
T51 C HÌTOHIĐ CC E111 TP THCT TT sviys2oiyt229002áug09000d003021201015308403%8E24/0984054401228g 25 
Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi 'ThỞ.................................-- --- ‹-«- 26 
E0h|;aifhi: V 1É CIiTðfí TM Hệ Liicssy92tsx2sisizist4os92 802086 00isisfaslaiitift9iSgjedSubte 27 
ET0.11117 LỰC Hì 14 T T| ssxxvpysscbeevzpsettesesaoktoetl900030130f6046606/4uv004006)3lx+631kb2088A 48 30 
Ti Eleii: VỚI Of HỆ xeudsuixebiatlbsdwBteigevtfdeisllnttirgsiaotibslleaisstftgdsiaidsiysine 34 
l5/148:062.811à 0807 0 TT TU nó Ôn TÔ 38 
Nho: TH DO Dị 2 01a 2xásvssex2aslfiseigttf2gbeseleeshsbdlorufplbtg3610810-gi01aB20a8fefdltke Sản 
T6 6111 TU 2s 640555: c6t045402543: d60a05). 68:6tà/20s0achfgilsdstsitk(3i83903E16400tuln1öas@neskss2s)Sea 43 
Chiriững 05: Thif018) TH Tá iss0260/6dcadlbustitagiulasdditvlltiab6spatbaohAauadies 47 
& tISTT- ] Hof.E TT “1 TÌ 0T: suy uxtgs87 06a ogtad00i9woCbabsipiaBaftisgiblf sjstibugllbagfSitogue 49 
Quán Chiếu Về Bốn TĐại........................-- --- - +2 + S2 +22 S3 3E. 2.3 2v vn ng cư cưa 53 
Quán Niệm về các tư thế của thân ...............................-- 5-5 5c c2 2z sec zerserseesecrs 55 
Eũä EliiIÙTiCori.BdT C14 BI cazssisesxooicsiivoiialiiabidiiistldfeviliitoiliesgialiiidjasesi 59 
ThiAn V0: TOHI J OHĐ TỔ segi661096600100801 4094080, 3810ag,6q2iGl4s0Ei ai Qailgtubee 60 
Năm Yếu Tố Tạo Nên Một Hiện Hữu............................... ---- 5 sex etexeeeteeeeei 61 
Im:1innli VitC LIT1ö0 TNI© TfioybuissfoslsypetukiebstftatlossitofsbfB)agbntilas)m0aiisebifubie 62 
Chương 04: Câu Hỏi và Trả LỜI ...........................-- ----- - 5-2 5S + Esrekesrsreerrrerrke 67 
Chương 05: Quan Thần TröNgE THẤNHs.:áissi66i6isi0iceiiieciis6i00ns6tiskigosui0g 78 
jIEri1BIE>)ibaiBuitrMBirt TT... ốc 79 
Báy THẾ Mu: Ha Cúnh HE TTzosvsiy:tadss:42x80840600966g010ei9448008019163944 se: 80 
E1 1 0600002000000 222v 220v se 6a aeae 85 
[ý SITH TH, | TC 6a xá nbdav66asssiadtebpisdsslsiseaildailibgsigbs5snsissxgtblBieinadkgivssolik 87 
JWaiito J0: 6110.1MiC HN GHI )TT Tu sxssjecvueEleadbaasbbeeesikaoil24edtaidlaeitstgtgiaddlseatkcanrtsusii 91 
HT TC 1105x262 606/2022)0001/0 k2 0baaoctbolblesbdesoeaoldfeadoex 97 
Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm 'Thọ..............................--- 5S Sài 104 
Tiếp Xúc Với Những Điều Kiện Hạnh Phúc.............:......-:...:.:.5⁄:22:2⁄222262 104 


2l Mục lục 


Bốn sự TH3t:NTSU NT PT sa áabssbbuadc4604sovexbotes60ãxtQ60issbbeisdsa6lsstbse@xex8lllstbe 107 


Bốm.|0en 4 Hi1fC Ha Tay; 542x026/2265x s04 1G8yE6aiota tt daltdoycsla Sawfaelas, uy ag xá 109 
SLIC -.1-TYUEC:72212ax42Eza6sdiadteofos ta nijaašgiliklsa 348363081 0A 3468143/0048585%55533583235983833⁄823535ã2955G233173 5 112 
S LÙ 1. HUP La 26s 22s46a*sfoÄeaxe taiGa taxi lai Gate  talta (la 14a (2á aXfosstXushsgSosstlisasalðssmìasadaxssb 115 
Thực THö1ñ CHờ Tầm. THÍ si 80x96 yv W6 8010100088110 0880nhủ 117 
Căn Niicm 1 HE Y sazs 0x0 200046258 aáy Môiydedsbbitbssslisgbsoeenbeivittise 119 
Nghệ Thuật Chế Tác Niềm Vui và Hạnh Phúc Trong Đời Sống Hàng 
mm”. 121 
J L1 1 .1f10Ì.-101ET.1:10171 1722662626326 6e2sx2xx6xctfadnkiiclteseSessodSsAss4vxflfsoiiblissveussg 123 
Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt ...........................-.---- + 55c +cssvseertsrerxee 126 
Nhiệm NIều Ta. NUỐI TNTH8Dcc cuc 640006 600y9ts 4á k0sdegv x0 XE gia 128 
Tiếp: Xi và ChiiycnEioá CJUa KHỨ (6it224005405441606617066314eaiEasiásf 132 
THa0,C5071 NOT, Ec Eg)39)6120203666)4106086 1621835; t2144140511568)062uai66a0axal 137 
1ICD d0 LUTDƑOTTE 2C TRRTITLIAHC THÍ Gas eay 2u49a0x0x424e6sesbi/ g4baibd 16016130 0ggsglsbxA35e; 140 
Chuyển Hóa Những Hạt Giống Tiêu Cực...........................-----s-s-s+s+c+esesrees 143 
MP, an 3215:0002): VÏkIỆT2 ¡EE. ST... ẽẽ ẽ. 145 
Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc ..........................-. ----: 25+ 5++ccst+rertsrertererree 151 
tÚI 1T o0 0ý LAI Ô)] z2 say d6 10980618001 040/08/4022 /80ý7 1605 AS610đ9 06 2MS2X/R0A454E0106 tuyEi 154 
Cliniyen LH0a Tần (G0215 600081666946012065sau2y60x4019440i66xs2se 157 
JJhiyI216TA\ari 10079. LTD KTHDLso060cbtwdssats@ Ga 6gssauas 159 
T01,1ain.1átLt€IOITE TÔI gvybo ai cAsloeecbisnaaoauld2e6 asisu0ii dai 160 
)106373 1777.777... 164 
Chương 09: Câu Hỏi và Trả LỒI.............................- -- --- 5 + St Sx£svEsEsEekrerrrsererrke 172 
Chương 10: Tình Thương Chân "Thật .................................. .---- ----- --- 555 <5< c2 195 
NHHx x0 Wehe tron CHẴNH THIỂ cài s6 400050 B004 802086L800/610X0e:0/6S0036 2 x66 195 
Ñ[ghệ Thiật SIP te AT NGỮ\0»ván 2a tónG/18aModEiSadiodiGau2iasbsa 201 
E101101⁄11001157GH1,1 40712026 00180901/002026s 8000682805800 6G 6k0stDlndvRe 202 
Bốm Tant:VO lif6fie- BrahnfaviHig@tAB sess0is46sesssaesskAoeoadrfesocde 206 
IIgYLIhiATDi4LOTCGV FIO xào elÐiNdlilu 101608088500 aotbatbftaantioflefBaiggsEi 209 
Chương 11: Tam Pháp JÀ TỶ ty 00 1815912, n3A00En0n%27802050100058,4010u3 1160 1cine Sa 213 
Phương Pháp Thanh Lọc Cơ 'TÏhể.........................---- ¿5 + tErkeekererrrrerkred 2/II6) 
Xi-THaÿ Có C HITIRL NT II R23 2zaxt 25240 00ag32050g868:640686800024656004À21Lab0il) dt 0atse) 214 


3l Mục lục 


XVO-Ï ITGID CĐ DTFI/2bos$xesetsseseisbolsdkecbteidtitGbiafseaikbeesauteouAeollesSoaGuitScÔssgsbCsuit 216 


Hlanh EhiUevg:E.NO-EJdL1TLTEODE 1C say 26x ttyebjlfoiyaoglapfti kg ffsiNuaf 220 
THỂ GHIC LƯỜNG LÚC 2210x411 ng g4 2 l01ka3xl gia nao tài ilaAi tái 221 
TIẾU XUC MIƠI.LDIICU D T02 1316 2i02504°18xsdofu6ssacboschiist40ai30u/bd57f ng aezeektepaski P3ic 
Bán hai của Son 2VOI Du 2i 2seöbidpangl0g00ai3bnludiflaalibailoniae 2U 
SỪ Sòng là điia trình: của StP TIẾT NIO Tsiss4itaib2i6s9eG0iluaieluốitbotd9sø 231 
Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau ............................ ----: 7252 5++cszt+rertererterervee 234 
Gói | H11 L TAaE; | HỘ szaz:p7212010974)20023)0863/383) 8880088138 -030808ï8I2024080381anptgueiuaikil 238 
NIDE TT TC  t‹ Pamrotseevia 089/540 22955518)3166013:1/016131659 02524502015 6010g36 239 
H1 H2 007127ĐTTE cuc su6c0e3106xiapsuiftovgfaidlkixeEtdeselgfoblba3sgbkbi¿Môdbsdd6 le báo BEEoi 247 
Tiếp Xúc với Nguồn Cội - Thực Tập Ba Cái Lạy ..............................----- --- 249 
Củi lui THIẾT ÀIhEfszsz2 bat ars0xa62/iosgiysb 21x92 tys2s33 200i to sex 250 
C31117 HÚ Q1 4252)28551ã529006/48901080/210640)0611ãq0i14186aii2ïd bai 254 
Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lâm (Vọng Tưởng).......................... 257 
Tiếp XÚC VỚI. TỔ TIẾT ::sssx6sxàx221646ap8is216:ssax6106n26182sảs356Laaseclhdssdiastxfualipasr VAĐY 4 
S/8)81230 MinÌg BÙN gì 52T VOE ĐSPPS cT n  n  n  c  n . 261 
Ci Lạy THỨ D¡1i4206600162166064 10:4 GuĂGgilasett4cllitbxal5x5stlsgilGA414485164384106axsãxg 264 
Thế Giới (Lokadhatu) và Pháp Giới (Dharmadhatu)..........................------ 266 

M SH bám drlLITDGESHðG)%ps2 01G 0wfungi6016sbovadfolisuerptfsaađostfisdgusai 268 
Biiônie BOI1L NIIE.N T04 xi xs2szaa si b¿bslosiatablatbaeanoeicaedsa Đan: 270 
Buông Bỏ Hình Hài và Thọ Mạng (Phóng Khí Xu Mạng) ...................... PA) 
Chương 14: Cầu Hồi và THẢ LỠI.c2:::cas222062001220161260000206206630L0164264 27 
Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân......................... 298 
THẾ G51QC. TITPOTTð- LDDC 22 0uxx26xtbftoetf0i010674 0 6á) fGicdttedl tha SyNagets62t8A so 298 
PiiODNE BƠ VY D\ICBI ae nasgyridsfni40810ảu donid0tngoagtttbdhtdgstongbsiniideso 299 
17T 0T) 015C os2606151/82130150000610/020i 00/6002 96As0seoNfYlotantvp41005s00n0 36 305 
Quán Chiếu về Tính Không Tham Cầu và Vướng Mắc..................... -... 309 
CHữữ0ngp 16: LUc D0 Ba 1ä NT s76 Àyak balo 86a tua 318 
Bi T170 se s020552005ip6010s0i00aauxaisyfifs0mivato6i06x s60 du file 318 

5l 11TD 16T E)Osbsái62s 09081 40x48)61xx650x)019,e00% datuaavtklig3ố658)6120)0us6:2s S4 322 
AC li. 1V | LORIE C HT. | TC TH ssvss011986034 0x20 A64 E0u6nG01A00808 00/86 bkDMi 325 
n1; I0 DO sàu baeSosdoaliOettbeestpbgabaoilbbollGsiafkepiÐgbihubiposentanibmeshifgsdftsesabs 329 


4l Mục lục 


n11101a81nnrs791l277Ẹ7T777 7... ẻẽẻẽ hs 330 


TINHGIT E117) L) 9225, sdg vo Hàng tệu Gà Gà 6à ola Nhutbiilbodaabiitisdwaia die 331 
011 1/116 1101 sat i42 sp 4x00 xi ni 6t sen sa00010516n00ia net 0ibiatsll 333 
CDñINHILlệt AB Dfags2xerapialidbisinggeepbibMgotefibiuofisioigtifi ThiMeoeeip: 334 
TỔ Tại €7 Gan ng ta0ma1is38G56g001nnAnitbhategnssonbiae 334 
Bần1äÿ của: BÍ :¿646401616460n4kas6i8464k2865101A15441,0ã6%A46 3800106440460 x46 335 
š TÚC HT )TC pÌ:L.TỊD Ta x21 okx2065116 0605100131 PhkoiekBlabadft 010060110105 TuìythselossavzlJaits6 337 
TU 0I110E)1111TT 2 6s seee2eaxitibeolfbAsgietbaeÔtenat4tÀiahacbitlsotaoinilstidseltiagb 339 
PHO 51T Ó c 2166216 bay AEIEctfbei/0gptbMi00oeSfNEES2iKkiG sVGiE Aeufi.209 1d s00 340 
XâY:- he: Lạng T HÃ zsu2227s4 6á: x2m0401004/4155156S5ả x80 01Ä1bpt82450gS032X604 344 
PHÚC 2212127 11110122 01c tiiaan8t0 f6 10100000300 98A1001utrystá ni tAYtin 346 
E11). )Ùán1NTecfff: EOT NO): 24:56 110m0 A102aadwvbEh6il0lluadtissbsail6xAvuaa 346 
Kinh Chián Niệm: EHơƠI1 HỖ ]Ï xxx: 566211666560L04411006estbs4gisslasavao 348 
Năm Phương Pháp Sống Trong Chánh Niệm (Năm Giới) ..................... 354 


5 lMục lục 


Lời Dẫn Nhập 


Vào năm 1998, Thiên Sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai đã 
hướng dẫn một khóa tu hai mươi mốt ngày về kinh Quán Niệm Hơi 
Thở (Anäpänasati) tại thành phố Burlington, tiểu bang Vermont, miền 
Đông Hoa Kỳ. Kinh Quán Niệm Hơi Thở là một bản kinh thiên tập 
căn bản của đạo Bụt. Ngoài ra chúng ta còn có những kinh thiền tập 
căn bản khác như kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (Tứ Niệm Xứ) và 
Kinh Người Biết Sống Một Mình (Nhất Dạ Trú Giả). Đây là những 
bản kinh được xem là cốt lõi của thiền tập, là các kinh gối đầu dường 
để thực tập phát triển niệm, định, tuệ của các thây và các sư cô. Thời 
Bụt còn tại thế, các thây và các sư cô đều phải học thuộc lòng các kinh 
này để nhớ mà hành trì. Đây là khóa tu 21 ngày được tổ chức lần đầu 
tại Bắc Mỹ và có trên bốn trăm thiền sinh tham dự, đa số là những 
người tham dự khóa tu chánh niệm lần đầu. Các thây, các sư cô và các 
vị thiền sinh đã tham gia các thời khóa sinh hoạt rất hết lòng như ngồi 
thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm, nghe pháp thoại, pháp đàm 
và thực tập im lặng hùng tráng... Các vị thiên sinh đã được Thây khéo 
léo dẫn dắt trong quá trình thực tập và giúp họ nuôi dưỡng, trị liệu và 
chuyển hóa những khổ đau, khó khăn, bế tắc, căng thắng và vướng 
bận trong đời sống hàng ngày và cuối cùng giúp họ nếm được trạng 
thái an lạc, thánh thơi và hạnh phúc của nội tâm. 


Trong truyền thống đạo Bụt, niệm, định, tuệ (tam vô lậu học) được 
xem là nền tảng, là cốt lõi của sự tu tập. Kinh Quán Niệm Hơi Thở 
(Anäpãnasati sutta) cùng với kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm là các 
bản kinh trong đó đức Thế Tôn trình bày rất khéo léo, có hệ thống và 
thực tiễn cho sự thực tập phát triển ba ngưồn năng lượng mầu nhiệm 
ấy. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, hơi thở chánh niệm được sử 
dụng như là một sợi dây có công năng nối kết thân tâm lại một mối. 
Hơi thở là một khí cụ tuyệt vời giúp hành giả thiết lập chánh niệm và 
an trú thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với sự 
sống mầu nhiệm đang có mặt trong ta và quanh ta. Chánh niệm giúp 
ta biết được những gì đang xảy ra trong ta và quanh ta. 


6l Lời Dẫn Nhập 


Kinh Quán Niệm Hơi thở là một hệ thống thiên tập rất căn bản của 
đạo Bụt, là một nghệ thuật vun trồng và điêu phục thân tâm tuyệt 
vời. Do đó Bụt giảng dạy kinh này nhiều lần cho hàng đệ tử xuất gia 
cũng như tại gia để nắm vững mà thực tập. Trên 2,600 năm qua, lời 
dạy và sự thực tập này được duy trì và truyền lại cho nhiều thế hệ 
như là cốt lõi và kửữm chỉ nam của thiền tập. Lời dạy và sự thực tập 
của kinh Quán Niệm Hơi Thở vẫn luôn được xem là phần quan trọng 
và căn bản của nên tảng pháp hành. Nếu nghiên cứu rộng vào kinh 
điển nguyên thi, ta sẽ thấy chính đức Thế Tôn đã giảng dạy Kinh 
Quán Niệm Hơi Thở rất nhiều lần và mỗi lần giảng dạy, Ngài đều có 
cơ hội làm mới, bổ túc để cho lời dạy và sự thực tập trở nên phong 
phú, thực tiễn để đáp ứng đúng vào tình trạng tâm lý, nhu cầu và 
hoàn cảnh xã hội đương thời và hoàn thiện giáo pháp thâm sâu, vi 
diệu mà Ngài đã khám phá. Như vậy, kinh Quán Niệm Hơi Thở qua 
Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở đã được đức Thế Tôn trình bày 
có công năng hướng dẫn chúng ta đạt tới khả năng nuôi dưỡng, trị 
liệu, chuyển hóa và cuối cùng đạt tới giác ngộ, giải thoát tự thân ngay 


trong kiếp sống hiện tại. 


Kinh Quán Niệm Hơi Thở gồm có mười sáu phép thực tập thở mà 
chánh niệm là trái tim của sự thực tập. Bốn phép thở đầu là để chăm 
sóc thân (thân thể) trong đó hơi thở là một phần thuộc về thân, bốn 
phép thở kế là để chăm sóc về lãnh vực cảm thọ, bốn phép thở kế nữa 
thuộc về lãnh vực tâm hành hay tâm ý và bốn phép thở cuối cùng 
thuộc về pháp, tức là những đối tượng của tri giác. Hai phép thở đầu 
là thực tập nhận diện sự có mặt của hơi thở và quá trình dài hoặc 
ngắn của hơi thở; hai phép thở kế tiếp là thực tập nhận diện sự có mặt 
của thân thể và làm lắng địu, buông thư thân thể đem lại sự an bình, 
thư thái và nhẹ nhàng cho thân thể. Ngay ở bốn phép thở đầu tiên của 
kinh Quán Niệm Hơi Thở, ta thấy đức Thế Tôn cống hiến cho ta một 
phương thuốc thần diệu để đối trị những vấn đề đau nhức về thân 
bệnh như căng thắng (stress) - một căn bệnh lớn và phổ biến của thời 
đại và những triệu chứng khác của thân như huyết áp cao, lở loét nội 


tạng, ung thư, sự nóng nảy, bồn chồn và bất an... 


7 | Lời Dẫn Nhập 


Tuy lời dạy của Bụt đã nói cách đây hơn 2600 năm, nhưng pháp âm 
của Ngài vẫn còn rất thiết thực đối với thời đại của chúng ta. Đó là 
đặc tính vượt thoát thời gian (akalika) của giáo pháp. Hiện nay các 
ngành tâm lý trị liệu, y khoa tại các trung tâm điều trị, bệnh viện trên 
thế giới đều đang học hỏi Kinh Quán Niệm Hơi Thở và đem áp dụng 
vào lĩnh vực trị liệu để điều trị cho các bệnh nhân và nhiều lĩnh vực 
khác như kinh tế, môi trường, chính trị, học đường... 


Nếp sống chánh niệm không chỉ được thực hiện tại thiên đường, tu 
viện, tự viện mà có thể được áp dụng ở mọi nơi mọi lúc. Khi thân tâm 
ta được thiết lập vững chãi trong chánh niệm thì những hành động 
(thân, khẩu và ý) của ta sẽ trở nên khéo léo, đẹp đẽ và chuyên chở 
được tình thương yêu đích thực. Chánh niệm mang trong nó năng 
lượng của định và của tuệ và khi niệm, định và tuệ hùng hậu thì ta 
tiếp xúc được với thực tại nhiệm mầu của sự sống trong ta và quanh 
ta. Ta thường sống trong sự quên lãng, sống trong ngục tù của ý 
niệm, khái niệm, dự tính, nghi ky, suy nghĩ miên man, trong sự tiếc 
nuối về quá khứ, lo lắng và sợ hãi đối với tương lai; ta đánh mất khả 
năng sống an vui và hạnh phúc trong giây phút hiện tại, đánh mất 
khả năng trở về với thân tâm, làm quen với thân tâm và ý thức những 
gì đang xảy ra nơi thân và tâm mình. Thực tập hơi thở chánh niệm, ta 
có cơ hội quán sát thân tâm mình, biết được những gì đang xảy ra 
trong thân tâm qua bốn lãnh vực: thân thể, cảm thọ, tâm hành, và đối 
tượng của tâm hành - tức là nhận thức để ôm ấp, làm lắng địu, nhìn 
sâu, chuyển hóa và trị liệu. An lạc, hạnh phúc, hiểu biết và thương 
yêu phải bắt đầu với chính mình. Đây là nguyên tắc căn bản của tình 
thương. 


Thực tập quán niệm hơi thở, ta tạo cho bản thân khả năng sống vững 
chãi và hạnh phúc trong giây phút hiện tại, không nuối tiếc quá khứ, 
không lo lắng và sợ hãi về tương lai. Đức Thế Tôn có dạy: “Quá khứ 
đã không còn, tương lai thì chưa tới. Chỉ có giây phút hiện tại là đáng 
để ta đầu tư và thật sự sống mà thôi.” Giây phút hiện tại là địa chỉ của 
Bụt, là Tịnh Độ Hiện Tiền, là Thiên Quốc. Đánh mất hiện tại là đánh 
mất sự sống. Tại sao chúng ta phải hối hả chạy về phía tương lai trong 


8l Lời Dẫn Nhập 


khi đó ta biết rất rõ đó là phía của nghĩa địa, là nơi chôn cất hình hài 


tai 


Bốn phép thở kế (5-8) là để giúp ta thực tập chế tác niêm vui, nhận 
điện và ôm ấp những cảm thọ, làm cho chúng lắng dịu xuống và 
chuyển hóa thành cảm giác an lạc (lạc thọ). Ý thức được từng hơi thở 
tức là ta đang thật sự sống, đang tham dự trọn vẹn vào thực tại của sự 
sống và biết rõ cái gì đang xảy ra trong ta và quanh ta. Ta không còn 
sống như một bóng ma nữa. Mỗi hơi thở là thực tại của sự sống, nó 
vượt thoát thời gian và không gian. 


Phép thở thứ 9-12 là những bài thực tập giúp ta nhận diện những tâm 
hành mỗi khi chúng biểu hiện lên trên vùng ý thức. Trước hết chúng 
ta chỉ nhận diện đơn thuần những tâm hành mỗi khi chúng phát khỏi, 
không trốn chạy, xua đuổi, nắm bắt, ghì lấy hoặc vướng mắc. Với hơi 
thở có ý thức, ta thắp lên ánh sáng chánh niệm để ôm ấp và chăm sóc 
nó, sống hài hòa với nó. Có nhiều người trong xã hội chúng ta đã 
đánh mất khả năng trở về với nội tâm vì trong nội tâm có quá nhiều 
niềm đau nỗi khổ và xung đột... về đó ta cảm thấy không thoải mái 
nên thường tìm cách trốn chạy. Thực tập bốn phép thở này ta có thể 
trở về với vương quốc (thân và tâm) của ta để chăm sóc và làm cho 
lãnh thổ của ta yên bình trở lại và chánh niệm là khí giới để cho ta 
thực hiện cuộc trở vê. Đức Thế Tôn không bao giờ bảo chúng ta trốn 
tránh khổ đau, Ngài bảo chúng ta trở về chăm sóc, sống hài hòa với 
khổ đau, rồi nhìn sâu để chuyển hóa. Đó là giáo lý tương tức, duyên 
khởi của đạo Bụt; là nguyên tắc “Phiền não tức bồ đề; rác và hoa 
không haï'. 


Bốn phép thở cuối cùng (13-16) là chìa khóa giúp ta mở cửa thực tại, 
buông bỏ ngã chấp và những tri giác sai lầm về ta và về thế giới để 
đạt tới tự do lớn. Bối cảnh gia đình đang bị đổ vỡ, xã hội, nên đạo đức 
của nhân loại đang trên đà băng hoại, hành tính của chúng ta đang bị 
ô nhiễm trầm trọng, trái đất nóng lên mỗi ngày, đó là vì thiếu chất 
liệu an lạc, trí tuệ và tình thương trong mỗi chúng ta. Những vấn đề 
lớn này đều do vô minh, tri giác sai lâm của cá nhân và cộng đồng tạo 


ra. Chúng ta chấp vào cái ngã như một cá nhân, như một chủng tộc... 


9| Lời Dẫn Nhập 


và ta tranh đấu để phục vụ cho cái ngã ấy, do đó tạo ra nhiều khổ đau 
cho chính bản thân và cho mọi người và mọi loài khác. Bốn hơi thở 
cuối của Kinh Quán Niệm Hơi Thở hướng dẫn chúng ta thực tập 
buông bỏ ngã chấp, buông bỏ tri giác sai lầm, buông bỏ những cái 
không đáng tham cầu và vướng mắc để chứng nhập vào ngưồn tuệ 
giác thâm sâu của vô thường, vô ngã, tương tức, duyên khởi, tánh 
không và niết bàn. Khi đạt tới được những nguồn tuệ giác này thì ta 
hoàn toàn tự do; ta sống có trách nhiệm, hài hòa và thương yêu hơn 


với mọi loài quanh ta. 


Nếu học hỏi và thực tập kinh Quán Niệm Hơi Thở một cách sâu sắc 
và quán chiếu dưới lăng kính của tuệ giác đại thừa, ta sẽ khám phá ra 
rằng kinh Quán Niệm Hơi Thỏ là bản kinh tóm thâu tất cả các giáo lý 
thâm sâu như giáo lý Duyên Khởi, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm v.v.. Khi 
thực tập kinh Quán Niệm Hơi Thở, chúng ta sẽ thấy rằng những giáo 
lý thâm sâu của đại thừa được áp dụng một cách thực tiễn vào đời 
sống hàng ngày để chuyển hóa khổ đau, đem lại sự nuôi dưỡng và trị 
liệu rất lón. 


Thưa các bạn, Kinh Quán Niệm Hơi Thở là một bản đồ tu tập rất mâu 
nhiệm, rõ ràng và thiết thực mà Bụt đã khám phá và cống hiến cho 
chúng ta. Người nào cầm được bản đồ này trên tay, thì khi tu tập chắc 
chắn sẽ không sợ bị lạc đường. Những chỉ dẫn trong kinh Quán Niệm 
Hơi Thở được trình bày trong cuốn sách này rất đơn giản, dễ hiểu, 
thực tiễn và khoa học. Qua cuốn sách này, các bạn sẽ thấy rằng đạo 
Bụt không chỉ đơn giản là một tôn giáo mang tính tín ngưỡng, mê tín, 
mà đạo Bụt là nguồn tuệ giác rất thâm sâu. Khi chạm tới được nguồn 
tuệ giác ấy thì tất cả những niềm đau nỗi khổ, phiền não trong ta tan 
biến và ta đạt tới hạnh phúc và tự do lớn. Thưa các bạn, để cho sự học 
hỏi và thực tập có hiệu quả, các bạn không nên ngấu nghiên hết 
quyển sách mới đem ra thực tập, mà đọc tới đâu bạn hãy đem ra áp 
dụng liên vì như thế các bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi lạc và sẽ tạo 
dựng được niềm tin vững bên nơi khả năng sống hạnh phúc của 
chính mình. 


10 | Lời Dẫn Nhập 


Những gì ta muốn tìm kiếm đã sẵn có nơi tự thân; ta đã là cái ta muốn 
trở thành. Chỉ cần thắp lên ánh sáng chánh niệm để nhận diện Øøó 
(tính Bụt) mà thôi. Chúc các bạn thực hiện thành công cuộc trở với 
quê hương đích thực của mình và gặt hái được nhiều niêm vui, hạnh 
phúc, vững chãi và thánh thơi. 


Thích Chân Pháp Niệm, người dịch 


11 l Lời Dẫn Nhập 


Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


Kính thưa đại chúng, chúng tôi rất vui mừng được đón chào quý vị 
đến tham dự khóa tu 21 ngày được tổ chức lần đầu tại Mỹ. Chúng ta 
thật may mắn và hạnh phúc có được cơ duyên đến tu tập với nhau 
trong suốt hai mươi mốt ngày. Hiện tại có trên bốn trăm người tham 
dự trong khóa tu này. Với một đại chúng đông đảo như thế này, chắc 
chắn chúng ta sẽ tạo ra được năng lượng tu tập rất hùng hậu và hỗ trợ 
nhau thành tựu trên con đường tu tập, trị liệu và chuyển hóa thân 
tâm. Chúng ta sẽ chuyên chở được trong tự thân của mỗi người chất 
liệu của Bụt và của Pháp. Vì nơi nào có Tăng thân là nơi đó có Phật 
thân và Pháp thân. 


Trong đại chúng đây có nhiều vị đã tu tập lâu năm, có nhiều kinh 
nghiệm; có những vị đã tu tập mười năm, có những vị đã tu tập hai 
mươi năm hoặc nhiều hơn, tuy nhiên có rất nhiều người mới tiếp xúc 
lần đầu với pháp tu chánh niệm. Nhưng với sự dìu dắt, nâng đỡ của 
tăng thân, của những người bạn tu có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn 
người nào cũng sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt, người nào cũng sẽ 


được chuyển hóa và trị liệu. 


Kính thưa quý vị, được sống và tu tập trong môi trường tăng thân là 
một cơ may hiếm có, mỗi người sẽ được thừa hưởng năng lượng tu 
tập hùng hậu của tăng thân và năng lượng ấy sẽ giúp ta chuyển hóa 
và trị liệu được tự thân. Tăng thân được ví như một dòng sông trong 
đó mỗi người là một giọt nước trong dòng sông đang cùng dòng sông 
đi về biển cả. Trong đại chúng, có những vị đã thực tập thành công, 
đạt được nhiều hạnh phúc. Nhìn cách đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc 
và tiếp xử của họ ta thấy nơi họ tỏa chiếu chất liệu vững chãi, thánh 
thơi và hạnh phúc. Chúng ta thật may mắn có được những người bạn 
tu như thế đang thực tập chung. Mình chỉ cần có mặt thôi, chưa cân 
làm gì hết là mình đã được thấm nhuân năng lượng tu tập của tăng 
thân rồi. Nghĩa là mình hoàn toàn phó thác thân mạng mình cho tăng 
thân, cho phép tăng thân ôm ấp, nâng đỡ và đưa mình đi như dòng 
sông chuyên chở giọt nước về biển cả. Điêu quan trọng là hãy tập 


12 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


dừng lại, buông bỏ mọi sự lo toan, bận rộn và tranh đấu của cuộc 
sống. Chúng ta đã tranh đấu, đã lo lắng quá nhiều trong đời sống 
hằng ngày, lúc nào cũng vật lộn với cuộc sống để đạt tới mục tiêu, để 
có được đồng ra đồng vào. Nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có được 
khi mình có được cái này cái kia... Vì nghĩ như thế nên tâm ta cứ bận 
về quá khứ, mơ tưởng tới tương lai, vướng bận vào các dự án và vì 
thế ta đánh mất khả năng sống thảnh thơi và hạnh phúc trong giây 
phút hiện tại. Yếu tố căn bản của thiền tập là dừng lại- chí. Ta thực tập 
dừng lại mọi sự tranh đấu, mọi lo sợ về tương lai, tiếc nuối về quá 
khứ để có thể có mặt đích thực cho sự sống trong giây phút hiện tại. 
Sự sống chỉ có thể tìm thấy trong hiện tại, đánh mất hiện tại, hy sinh 
hiện tại cho hạnh phúc tương lai tức là đánh mất sự sống. Tăng thân 
được ví như một dòng sông và ta là giọt nước trong dòng sông đang 
cùng dòng sông đi về biến cả. Nhưng muốn cùng dòng sông đi về 
biển cả, ta phải có khả năng buông bỏ tất cả những âu lo, phiên muộn, 
vướng mắc, đam mê và nhất là ý niệm về hạnh phúc mà mình đang 
đeo đuổi. “Con về nương tựa Tăng” không phải là lời tuyên bố suông 
mang tính tín ngưỡng; “Con về nương tựa Tăng“ là sự thực tập thực 
tiễn, nghĩa là mình cho phép tăng thân ôm ấp, chuyên chở, dìu dắt và 
soi sáng mình trên bước đường tu học. Khi phát nguyện “Con về 
nương tựa Tăng”, tức là mình phải có đức tin nơi Tăng. Khi mình 
hoàn toàn phó thác thân mạng mình cho tăng thân- như giọt nước 
phó thác hoàn toàn thân mạng nó cho dòng sông- thì năng lượng của 
tăng thân sẽ thấm nhuần vào mình một cách dễ dàng và giúp mình 
chuyển hóa những niềm đau, nỗi khổ rất mau chóng. 


Kính thưa quí vị, tôi biết có rất nhiều vị trong đại chúng tiếp xúc với 
truyền thống đạo Bụt lần đầu, có thể quý vị chưa quen cách tiếp xử và 
chào hỏi theo lễ nghỉ của truyền thống đạo Bụt, chắc chắn quý vị cảm 
thấy hơi lúng túng, không biết phải tiếp xử như thế nào cho đúng 
phép. Điều này thật ra cũng không quan trọng lắm, quan trọng là quý 
vị thực tập cho hết lòng, giao phó thân mạng mình cho tăng thân và 
cho phép tăng thân nâng đỡ, dìu dắt mình. Luôn luôn nắm lấy hơi thở 
và bước chân chánh niệm để trở về với chính mình, thực tập dừng lại 


mọi sự tranh đấu, lo toan của cuộc sống. Trong khóa tu này, chúng ta 


13 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


sẽ có cơ hội thực tập đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, tiếp xử, làm việc, 
thở, ăn cơm và pháp đàm với nhau trong chánh niệm. Chúng ta hãy 
trân quý và tận hưởng từng giây phút sự có mặt của nhau trong suốt 
khóa tu. Quý vị hãy tập đi như thế nào để mỗi bước chân có khả năng 
đem lại an lạc, vững chãi và thảnh thơi. Quý vị hãy tập thở như thế 
nào để chất liệu an lạc và sự sống có mặt với quý vị trong từng hơi 
thở. Trong khi thực tập, nếu quý vị cảm thấy an lạc, hạnh phúc, thân 
tâm được thư thái, nhẹ nhàng thì có nghĩa quý vị đang thực tập đúng. 
Điều này không cần có sự chứng nhận của bất cứ ai, dù là đức Thế 
Tôn hoặc Thây của quý vị. Chỉ có mình mới biết được là mình đang 
thực tập đúng hay chưa mà thôi. Nếu quý vị cảm thấy an lạc trong 
khi thực tập thở vào và thở ra , thấy rằng mình đang thở vào, thở ra 
một cách rất thích thú, thì tự biết là mình đang thực tập đúng và niêm 
tin nơi sự thực tập tăng tiến vững vàng. Nếu thực tập đúng, quý vị sẽ 
cảm thấy an lạc, thoải mái và hạnh phúc ngay trong khi thực tập. Còn 
việc nên chắp ta xá hay không nên và nên xá vào lúc nào cho đúng 
hoặc đứng vào vị trí nào mới phải?.., những điều đó quý vị không nên 
quá bận tâm. Bất cứ trong tư thế sinh hoạt nào, nếu thân tâm mình có 
sự thư thái, an lạc, có chánh niệm và không cảm thấy bị áp lực thì quý 
vị đang hành xử đúng. Chánh niệm là nguồn năng lượng có khả năng 
giúp ta có mặt đích thực trong giây phút hiện tại để ta có thể nếm 
được hương vị của an lạc và hạnh phúc chân thực. 


Thưa quí vị, đây không phải là một khóa tu mang tính tu gắt. Ta 
không nên bị rơi vào cái bẩy của lối tu hình thức. Tôi không có cảm 
tình với hai chữ 'tu gắt lắm. Tu tập không phải là sự cố gắng cực 
nhọc, khắc khổ trong hiện tại để đạt tới mục tiêu ở tương lai. Mình 
phải thực tập như thế nào để có an lạc, thánh thơi và hạnh phúc ngay 
trong khi thực tập. Ví dụ khi thực tập thiền đi, thì hãy đi mà không 
cần tới; đi như thế nào để mỗi bước chân có thể đem lại an lạc, hạnh 
phúc, vững chãi và thảnh thơi ngay trong khi đi. Mình không cân 
phải cố gắng bước từng bước cực nhọc để có hạnh phúc. Mỗi bước 
chân đều có giá trị của nó. Nếu mỗi bước chân có thể chế tác được 
năng lượng chánh niệm, làm tăng trưởng chất liệu an lạc, vững chãi 
và thảnh thơi thì bước chân ấy là bước chân có sự sống. Tu tập là phải 


14 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


đạt tới được niềm vui và sự nhẹ nhàng ngay trong khi tu, chứ không 
phải tu cho thật ráo riết, cố gắng cực nhọc trong hiện tại để mong chờ 
an lạc và hạnh phúc ở phía tương lai. Đặc tính của giáo pháp là öợt 
thoát thời gian (akalika). NÑghĩa là sự đạt ngộ không phải là vấn đề thời 
gian. Vì vậy trong khi tu tập, mình không nên cố gắng cực nhọc để 
mong chờ kết quả ở phía tương lai. 


Trong suốt khóa tu, quý vị không cần phải chuẩn bị gì cả. Đây là khóa 
tu chứ không phải khóa học như ở các trường đại học hay trường 
Phật học, do đó quý vị không cần phải tham khảo các tư liệu nào cả. 
Tuy nhiên quý vị sẽ được phát cho một trang giấy trong đó có viết đại 
cương về Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở dùng để theo dõi trong 
suốt khóa tu. Trong khi nghe pháp thoại, không nên ghi chép nhiều, 
quan trọng là quý vị thực tập có mặt cho trọn vẹn trong giây phút 
hiện tại, mở đất tâm ra để cho mưa Pháp và năng lượng của Tăng 
thân thấm nhuần vào. Pháp được ví như cơn mưa, gọi là mưa Pháp. 
Pháp này không phải chỉ tiếp xúc đưới dạng của ngôn ngữ được diễn 
bày mà còn là những gì quý vị thấy, nghe, cảm nhận và tiếp xúc 
quanh mình. Quý vị sẽ được tiếp nhận giáo Pháp qua nhiều dạng 
khác nhau. Ví dụ khi quý vị thấy một thầy hay một sư cô đi, đứng 
hoặc ngồi có chánh niệm, vững chãi và thánh thơi, thì đó cũng là 
Pháp, gọi là Pháp sống- the lung dharma. Khi có một người bạn tu 
đứng nghiêm trang, vững chãi, chắp tay búp sen xá chào và mỉm cười 
với mình, thì đó cũng là Pháp. Năng lượng chánh niệm tỏa ra nơi 
người ấy chính là Pháp đích thực. 


Khi tiếp nhận năng lượng giáo pháp từ người khác, đồng thời mình 
cũng đang tỏa chiếu năng lượng giáo pháp nơi tự thân, bởi vì mình có 
khả năng thở vào, thở ra và mỉm cười trong chánh niệm. Hơi thở 
chánh niệm có khả năng đưa thân và tâm mình trở về một mối và 
giúp mình an trú vững chãi trong giây phút hiện tại. Đó là pháp đích 
thực. Quý vị có thể tiếp xúc với sự sống nơi tự thân và quanh mình 
ngay bây giờ và ở đây. Đó là những phút giây của giải thoát, giác ngộ. 
Nếu nụ cười của mình phát xuất từ sự giác ngộ bản thân, thì nụ cười 
ấy là pháp đích thực. Mình có thể cống hiển những bài Pháp sống như 


15 Ì| Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


thế trong đời sống hàng ngày của mình và phẩm chất tu tập của Tăng 


thân sẽ được nâng cao. 


Chúng ta đến với nhau như một tăng thân. Mỗi thành phần trong 
tăng thân có thể đóng góp cho phẩm chất tu tập của tăng thân bằng 
sự có mặt đích thực của mình. Sự có mặt của mình được xác định 
bằng khả năng chế tác năng lượng chánh niệm. Nếu để cho thân tâm 
rong ruổi về quá khứ, mơ tưởng tới tương lai hoặc bị lôi cuốn bởi 
những buồn lo, dự tính, sợ hãi, giận hờn và than trách, thì mình 
không có gì để cống hiến cho tăng thân cả. Nếu mình an trú được 
vững chãi trong giây phút hiện tại, thân tâm hợp nhất, biết thưởng 
thức từng hơi thở vào và hơi thở ra, thấy rằng được sống và tu tập 
cùng với tăng thân là một duyên may hiếm có, thì phẩm chất tu tập 
của mình sẽ tăng lên rất cao và do đó hạnh phúc của tăng thân cũng 
được tăng trưởng. Niềm vui và hạnh phúc của tăng thân tùy thuộc rất 
nhiều nơi sự có mặt vững chãi và thảnh thơi của mỗi cá nhân. Nếu 
mình nở được nụ cười tươi mát, chân thật, nụ cười được tô điểm bằng 
chất liệu của chánh niệm, giải thoát và thương yêu, thì đó đích thực là 
bài pháp tuyệt vời. Khi bước được từng bước trong chánh niệm, vững 
chãi và thánh thơi thì mình trở nên một người tươi mát, hạnh phúc. 
Mỗi bước chân đi trong chánh niệm là sự đóng góp rất lớn vào phẩm 
chất tu tập của tăng thân. Nếu tất cả mọi người thực tập hết lòng thì 
tình trạng khó khăn của mình và của tăng thân sẽ được chuyển hóa và 
trị liệu rất mau. Tôi sẽ thực tập hết khả năng của mình. Các thây và 
các sư cô cũng sẽ thực tập hết khả năng của họ. Tôi mong rằng quý vị 
cũng sẽ thực tập hết lòng. Phẩm chất tu tập của Tăng thân tùy thuộc 


rất nhiều vào sự thực tập của mỗi người trong tăng thân. 


Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anapanasati Sutra), Bụt đã cống 
hiển cho chúng ta những phương pháp thực tập rất cụ thể để chuyển 
hóa khổ đau, sợ hãi, thèm khát, hận thù và tuyệt vọng. Lời dạy của 
đức Thế Tôi rất rõ ràng, sâu sắc và thực tiễn. Chúng ta sẽ được học và 
thực tập giáo pháp mầu nhiệm này. Muốn thực tập thành công, trước 
hết chúng ta cần chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh 
niệm nơi mỗi người có thể chưa đủ mạnh để đem lại sự chuyển hóa 


và trị liệu lớn như mình mong muốn, nhưng nếu biết tận dụng năng 


16 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


lượng chánh niệm của các bạn đồng tu thì mình sẽ thành công dễ 
dàng hơn. Tự lực chưa đủ, mình cần phải nương vào tha lực thì sự 
chuyển hóa mới xảy ra nhanh chóng hơn. Trong quá khứ, nhiều lúc 
mình cảm thấy tự mình không thể đối diện với những vấn đề khó 
khăn, khổ đau của chính mình, trong trường hợp đó nếu có một 
người bạn thân đến ngồi bên cạnh thì tự nhiên mình cảm thấy nhẹ đi 
rất nhiều. Đó là nhờ mình được nâng đỡ bởi năng lượng có mặt của 
người bạn tu của mình. Có thể mình nghĩ rằng năng lượng chánh 
niệm của mình còn yếu, chưa đủ để chuyển hóa và trị liệu bản thân. 
Điều này cũng không có gì đáng ngại, vì trong đại chúng có nhiều vị 
đã thực tập lâu năm, họ rất vững chãi, thảnh thơi và hạnh phúc trên 
bước đường tu tập, họ có thể yếm trợ mình. Với năng lượng chánh 
niệm hùng hậu của họ, chắc chắn họ sẽ tạo ảnh hưởng lớn và giúp 
mình đạt được sự chuyển hóa và trị liệu một cách đễ dàng. Điều quan 
trọng là mình phải có niềm tin nơi chính mình, nơi họ và nơi tăng 
thân. 


Không phải chỉ có Bụt, Pháp mới đích thực là những viên ngọc quý, 
Tăng cũng là một viên ngọc quý. Vì vậy mới gọi là Ba Viên Ngọc Quý 
(Tam Bảo). Quay về nương tựa Tăng nghĩa là mình phải có niềm tin 
hoàn toàn nơi Tăng và biết tận dụng năng lượng tu tập của Tăng. Đây 
không phải là khóa tu năm ngày hay bảy ngày mà là khóa tu hai mươi 
mốt ngày. Chúng ta phải khôn khéo trân quý và tận dụng cơ hội hiếm 
có này. Tôi biết quý vị đã cố gắng lắm mới sắp đặt được công việc, dự 
án của mình để có thể đến tham dự khóa tu dài hạn này. Nếu quý vị 
hết lòng tham dự các sinh hoạt của khóa tu thì khóa tu này sẽ trở 
thành một khóa tu rất ấm cúng, có phẩm chất và mọi người trong 
tăng thân sẽ gặt hái được nhiều lợi lạc. Hãy thắp lên ánh sáng chánh 
niệm, đưa tâm trở về làm một với thân và an trú vững chãi trong giây 
phút hiện tại. Nếu tất cả mọi người đều hết lòng tu tập, thì chúng ta 
sẽ chế tác ra được nguồn năng lượng chánh niệm hùng hậu và năng 
lượng ấy sẽ đem lại sự nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa rất lớn cho 
ta, cho những người chung quanh ta, cho gia đình và xã hội. Vì vậy, 
'Con về nương tựa Tăng' không phải là lời tuyên bố suông mà đích 
thực là sự thực tập. 


17 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


Ăn cơm trong chánh niệm 


Tôi xin cống hiến cho quý vị vài phương pháp thực tập căn bản của 
chánh niệm như thiền đi, thiền thỏ, mỉm cười, ăn cơm, làm việc v.v... 
Mỗi khi tới giờ ăn, ta đi từng bước thảnh thơi, chánh niệm về phía 
nhà ăn. Sau khi lấy thức ăn xong, hãy tìm tới chỗ ngồi, ngồi vào bàn 
ăn và đợi mọi người tới ngồi đầy bàn ăn của mình rồi mới bắt đầu ăn; 
trong suốt thời gian đó mình theo dõi hơi thở, an trú trong chánh 
niệm. Ăn cơm trơng chánh niệm là phép thực tập rất dễ chịu, có công 
năng đem lại niềm vui, trị liệu và hạnh phúc rất lớn. Ta ngồi trong tư 
thế thoải mái, theo đõi hơi thở chánh niệm và thực tập nhận diện sự 
có mặt của thức ăn và những người bạn tu đang ngồi quanh mình. 
Đây là phép thực tập rất sâu sắc. Ăn trong chánh niệm ta sẽ thấy rằng 
mỗi miếng ăn là sứ giả được gởi tới từ vũ trụ. Khi gắp lên một miếng 
rau, miếng đậu que, miếng cà rốt hoặc miếng đậu khuôn, ta nhìn thật 
kỹ vào nó khoảng nửa giây đồng hồ với chánh niệm để thật sự nhận 
diện sự có mặt của miếng rau, miếng đậu que, miễng cà rốt hoặc 
miếng đậu khuôn trước khi đưa vào miệng. Mình phải ý thức rõ ràng 
đây là miếng cà rốt hoặc miếng đậu que... chứ không phải là sự lo 
lắng về quá khứ, mơ tưởng tới tương lai hay những dự tính, đau buồn 
trong hiện tại. Với năng lượng chánh niệm, mình ý thức rõ ràng: Đây 
là miếng cà rốt hoặc Đây là miếng đậu que'. Phép thực tập nhận điện 
như thế chỉ mất khoảng một tích tắc giây đồng hồ mà thôi. Đó gọi là 
nhận diện đơn thuần. Bằng chánh niệm, mình nhận diện được mình 
đang gắp lên cái gì. Khi đưa vào miệng, mình biết mình đang đưa vào 
miệng cái gì. Khi nhai, mình biết là mình đang nhai gì. Đây là phép 
thực tập hết sức đơn giản nhưng rất sâu sắc và mầu nhiệm. Có những 
người trong chúng ta khi nhìn vào miếng cà rốt, trong nữa giây đồng 
hồ có thể thấy tất cả những yếu tố của vũ trụ được cất chứa trong ấy 
như yếu tố mặt trời, mây, mưa, đất và người làm vườn v.v.. Tất cả 
đều đến từ vũ trụ để nuôi dưỡng mình. Vì vậy trước khi bỏ miếng 
thức ăn vào miệng, hãy mỉm cười với miếng thức ăn ấy với nụ cười 
tràn đầy niềm vui sướng và biết ơn. Khi nhai, mình cũng ý thức rõ 
ràng là mình đang nhai miếng cà rốt thật sự. Đừng bao giờ đưa vào 


miệng những dự án, lo buồn, giận hờn hay sợ hãi mà chỉ nên đưa vào 


18 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


miệng miếng cà rốt mà thôi. Khi nhai, mình cũng chỉ nhai miếng cà 
rốt, chứ không nên nhai những dự án, bưồn giận, lo lắng hay mơ 
tưởng hảo huyền về tương lai. Nếu mình ăn trong sự tán loạn, quên 
lãng và lo sợ thì thức ăn sẽ rất khó tiêu. Hãy tập nhai chậm rãi, khoan 
thai, mỗi miếng ăn nên nhai ít nhất là ba mươi lần rồi mới nuốt. Sự 
thực tập trông đơn giản, nhưng phải tập luyện một chút mới có thể 
làm được. Ăn như vậy mình sẽ khám phá ra rằng miếng cà rốt mà ta 
đang nhai đích thực là một phép lạ nhiệm mầu, là tặng phẩm quý giá 


của đất trời. 


Thỉnh thoảng tôi chia sẻ phương pháp ăn quýt trong chánh niệm cho 
các đệ tử của tôi, gọi là thiên quýt. Chúng tôi ngôi chung với nhau và 
mỗi người được phát cho một trái quýt. Mỗi người đặt trái quýt vào 
lòng bàn tay của mình rồi thực tập thở vào và thở ra trong chánh 
niệm; sau đó nhìn vào trái quýt thật kỹ, thật sâu để thấy được thực tại 
của trái quýt, để thấy rằng trái quýt là một thực tại nhiệm mầu. Nếu 
mình không có mặt cho trái quýt trên lòng bàn tay của mình trong 
giây phút hiện tại, tâm mình lúc bấy giờ rong ruổi chỗ khác thì trái 
quýt cũng sẽ không có mặt cho mình. Có những người ăn quýt, 
nhưng có thể họ không thật sự ăn quýt; có thể họ chỉ ăn những buồn 
lo, giận hòn, sợ hãi, nuối tiếc về quá khứ hoặc mơ tưởng tới tương lai. 
Họ thật sự không có mặt, thân tâm không hợp nhất. Khi tập thở trong 
chánh niệm thì mình đem tâm trở về làm một với thân, có mặt đích 
thực trong giây phút hiện tại, lúc bấy giờ sự sống cũng có mặt tuyệt 
vời cho mình. Trái quýt là sứ giả của sự sống, của mọi loài chúng 
sinh, của tình thương, của vũ trụ, của Bụt. Nhìn vào trái quýt, mình sẽ 
khám phá trái quýt đích thực là một phép lạ, là một thực tại nhiệm 
mầu. Mình có thể quán tưởng trái quýt như khi nó còn dưới dạng của 
một bông hoa và mình tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời, mây, mưa 
đang chuyển biến mâu nhiệm; mình sẽ thấy quá trình phát triển của 
hoa cho tới khi nó kết thành trái nhỏ xinh tươi, rôi qua thời gian và 
điều kiện thuận lợi, nó lớn dần và màu xanh từ từ biến dần thành 
màu vàng, rôi đâần dần trở nên màu vàng cháy, và chất chua biến 
thành chất đường ngọt lịm. Qua một thời gian vài tháng, cây quýt 
cống hiến cho đời một tác phẩm tuyệt vời, đó là trái quýt vàng chín, 


19 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


ngọt lịm đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Khi thở vào và thở ra 
một cách sâu sắc, có mặt đích thực và quán chiếu vào trái quýt mình 
sẽ thấy rằng trái quýt đích thực là một phép lạ, một thực tại nhiệm 
mầu. Cái thấy ấy có khả năng đem lại cho mình nhiều hạnh phúc. 
Mình nâng trái quýt lên, nhìn kỹ vào nó, rồi bóc vỏ, ngửi mùi hương 
của từng mảnh vỏ, sau đó đưa một múi vào miệng, nhai thật chánh 
niệm và ý thức toàn vẹn nước quýt ngọt lịm đang lan tỏa trong miệng, 
rồi từ từ đi xuống và thấm nhuận khắp châu thân. Ăn như vậy, quý vị 
sẽ cảm thấy rất vui và niềm hạnh phúc sẽ trào dâng trong suốt thời 
gian ăn quýt. Đó gọi là thiền quýt. Ăn như vậy mình tiếp xúc được 
với niêm vui, với những nhiệm mầu của sự sống đang có mặt trong 


giầy phút hiện tại. 


Phép lạ mầu nhiệm thứ hai là Tăng thân. Tăng thân tức là đoàn thể 
của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, trong đó mọi người 
đều thực tập cùng một pháp môn, đều đang cùng đi chung một 
hướng. Người bạn tu đang ngồi ăn sáng trong chánh niệm bên cạnh 
mình là một yếu tố của tăng. Đó là một hình ảnh rất đẹp. Người ấy 
tiếp xúc với thức ăn bằng năng lượng chánh niệm và đang thưởng 
thức từng miếng ăn như mình. Chúng ta đều là những người bạn 
cùng đi trên con đường thực tập. Trong khi ăn, thỉnh thoảng ta dừng 
lại giây lát để nhìn người bạn tu đang có mặt quanh mình và mỉm 
cười. Đó là nụ cười tỉnh thức, nụ cười chứng tỏ rằng mình đang thật 
sự có hạnh phúc, đang thật sự sống và biết trân quý sự có mặt của 
nhau. Đó không phải là nụ cười xả giao, đó chính là nụ cười được 
phát sinh từ nên tảng của giác ngộ, của hạnh phúc và của niềm biết 
ơn. Nụ cười như thế có năng lực trị liệu và chuyển hóa mình và 
những người bạn tu quanh mình. Khi mình nở được nụ cười chánh 
niệm, tươi mát, thương yêu và trân quý thì người bạn tu bên cạnh 
mình cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười như thế. Ban đầu, nụ cười của 
người bạn ấy chưa được tự nhiên, tươi tắn lắm, nhưng nếu mình hiến 
tặng cho người ấy một nụ cười chánh niệm, từ hòa thì mình sẽ giúp 
cho người ấy nở được nụ cười tròn đầy và tươi tắn hơn. Khi người ấy 
mỉm cười được thì niềm đau nỗi khổ trong lòng người ấy sẽ được vơi 


nhẹ, tiêu tán. Sự có mặt tươi mát của mình đóng vai trò rất quan trọng 


20 Ì Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


cho sự trị liệu và chuyển hóa của những người chung quanh. Vì thế, 
sự có mặt vững chãi, tươi mát của mỗi người trong tăng thân rất thiết 
yếu cho sự trị liệu và chuyển hóa. Vì vậy mọi người được khuyến 
khích thực tập im lặng hoàn toàn trong suốt buổi ăn sáng. Nếu người 
nào cũng nói chuyện huyện thuyên, nói về ông này bà nọ, nói về vấn 
đề thời sự, chính trị, chiến tranh, vụ án v.v.. thì có nói hoài cũng 
không bao giò hết chuyện và trong khi nói chuyện như thế, mình sẽ 
dễ đánh mất mình, mình sẽ bị những câu chuyện không đâu lôi kéo 
và mất đi khả năng có mặt đích thực; mà đánh mất mình tức là đánh 
mất sự sống. Nên trân quý thì giờ để thực hiện những điều mình 
muốn thực hiện trong khóa tu này, nghĩa là phải biết sử dụng thì giờ 
để tập thở, tập mỉm cười, tập đi, đứng trong chánh niệm, tập có mặt 
cho chính mình và yếm trợ cho các bạn đồng tu. Nếu nói chuyện 
nhiều quá thì mình sẽ tước đi thì giò quý báu của mình và làm hư 
khung cảnh tu tập của đại chúng. Thực tập im lặng không phải là một 
sự áp đảo, cực hình làm mình mất tự do, làm mất hứng trong cuộc trò 
chuyện, lại không phải để mình mau chóng trở thành bậc giác ngộ; 
thực tập im lặng là để giúp mình có cơ hội tận hưởng trọn vẹn sự có 
mặt của chính mình và của những người bạn tu đang có mặt quanh 
mình. Đây là loại im lặng rất thánh thiện và sống động, là tiếng gâm 
của loài sư tử chúa có công năng đập phá, nuôi dưỡng, trị liệu và 
chuyển hóa nội tâm, chứ không phải là loại im lặng mang tính đàn áp, 
buồn bã và cô độc. Loại im lặng như thế gọi là m lặne hùng tráng. 
Chúng ta hãy cùng nâng đỡ nhau chế tác ra năng lượng im lặng hùng 
tráng như thế để mọi người được thừa hưởng. Sự im lặng này có khi 
cũng được gọi là im lặng sấm sét. Bởi vì sức mạnh của nó rất hùng 
hậu. Tôi biết có nhiều vị chưa quen thực tập im lặng, nhưng tôi bảo 
đảm với quý vị sau một thời gian ngắn của sự thực tập, quý vị sẽ thấy 


tầm vóc trị liệu mầu nhiệm của nó. 


Khi nghe và áp dụng giáo pháp, có thể quý vị sẽ phát khởi những 
nghỉ vấn. Tôi đề nghị mỗi khi có những nghỉ vấn phát khởi, quý vị 
hãy ghi chúng vào cuốn số tay mà quý vị đã nhận, ghi xuống tất cả 
những nghi vấn ấy. Đừng nôn nóng muốn hỏi để tìm câu trả lời. Theo 


kinh nghiệm của tôi, nếu câu hỏi được giải bày bởi một người nào đó, 


21 Ì Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


dù người đó là bậc Thầy rất nỗi tiếng, thì câu trả lời ấy vẫn chưa thỏa 
mãn bằng chính bản thân mình khám phá ra. Ban đầu, quý vị sẽ có 
hàng ngàn câu hỏi, nghi tình, nhưng đến cuối khóa tu, với sự thực tập 
nhìn sâu, quý vị sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng hầu hết những 
câu hỏi, nghi tình đã được tự mình giải đáp. Trong khóa tu này, 
chúng ta sẽ có ba buổi sinh hoạt câu hỏi và trả lời. Những buổi sinh 
hoạt như thế rất cân thiết để tôi có thể cống hiến những lời hướng 
dẫn, khai thị tu tập thích ứng cho quý vị. Trong những buổi câu hỏi 
và trả lời, quý vị chỉ nên hỏi những câu hỏi có liên quan đến sự thực 
tập, những vấn đề khó khăn và khổ đau mà quý vị đang đối mặt, va 
chạm trong đời sống hàng ngày. Trong sự thực tập, nếu có điều gì 
chưa hiểu hay có những khó khăn, khổ đau chưa hóa giải được hoặc 
có khám phá ra điều gì hay, mầu nhiệm, nhưng cảm thấy không chắc 
khi đem đối chiếu với những lời dạy của Bụt, thì xin mời quý vị hỏi. 


Quyển số tay là người bạn thân của quý vị. Khi có một vài cái thấy 
hoặc một vài câu hỏi, nghi tình dấy lên trong tâm, quý vị có thể viết 
chúng vào quyển số tay. Đây là cách đàm thoại rất hay với chính 
mình. Chúng ta sẽ thực tập im lặng hùng tráng hoàn toàn trong vài 
ngày đầu của khóa tu. Ta có thể dùng quyển số ta để truyền thông với 
người bạn tu khi thấy cần, nghĩa là chỉ truyền thông những điều có 
tính cách khẩn cấp mà thôi. Nhiều người thấy pháp môn thực tập im 
lặng hùng tráng là một phép thực tập rất có ích lợi cho chính họ. Mùa 
Thu năm ngoái tại Làng Mai, chúng tôi có một khóa tu Liên Tôn kéo 
đài hai mươi mốt ngày. Khóa tu này được diễn tiến gần như im lặng 
hoàn toàn. Trong các buổi pháp đàm, mọi người đều được khuyến 
khích chia sẻ kinh nghiệm và cái thấy của mình trong sự thực tập. 
Ngoài giờ pháp đàm, tất cả các sinh hoạt khác đều được thực tập im 
lặng hoàn toàn. Các thiền sinh cảm thấy rất đễ chịu và họ gặt hái được 
rất nhiều lợi lạc. Họ cảm thấy không khí tu tập rất an lạc, hùng tráng; 
người nào cũng tỏa ra được nguồn năng lượng bình an, hạnh phúc, 


trong sáng, vững chãi, trị liệu và chuyển hóa. 


22 Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


Bước Chân Tỉnh Thức 


Bây giờ tôi xin chia sẻ về phương pháp thiền đi. Thiền đi có thể đem 
lại cho ta chất liệu an lạc và trị liệu rất lớn. Mỗi bước chân ta tập đi 
trong chánh niệm. Khi cần di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đâu 
đoạn đường rất ngắn, ta đều đi trong chánh niệm, từng bước chân 
vững chãi, an lạc và thảnh thơi. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thực 
tập đi thiền với nhau mỗi ngày và chúng ta sẽ đi như một tăng thân. 
Có lẽ một số quý vị đã từng sử dụng con dấu. Khi đóng dấu vào một 
văn bản nào đó, mình phải biết chắc là khuôn dấu đã được in rõ ràng 
trên văn bản mới buông ra. Đi thiền cũng giống như đóng khuôn dấu 
vào văn bản. Mỗi bước chân ta đặt lên mặt đất là ta đang In vào mặt 
đất một dấu ấn. Bàn chân ta là khuôn dấu và chánh niệm là mực; khi 
đi, ta in dấu ấn của an lạc, vững chãi và thảnh thơi lên mặt đất. Trong 
đời sống hàng ngày, ta thường không làm được như vậy; ta chỉ in lên 
mặt đất toàn là những chất liệu của sự hấp tấp, vụt chạc, lo lẵng, bất 
an, giận hòn, trâm cảm và tuyệt vọng. Nhưng ở đây, bằng sự thực tập 
chánh niệm trong khi đi, chúng ta sẽ cùng ¡n lên mặt đất những dấu 
ấn của an lạc, vững chãi, thảnh thơi, của sự nuôi dưỡng và trị liệu. 
Mỗi bước chân tỏa chiếu được niềm an lạc, vững chãi và thảnh thơi 
hay không, điều đó mỗi người chúng ta đều tự biết. Khi đi, ta đặt hết 
tâm ý vào lòng bàn chân. Hãy bước từng bước cho thật an lạc và 
thánh thơi, hãy đi như một người tự do, đi như một ông hoàng, bà 
chúa. Tuy nhiên không nên đợi tới giờ đi thiên chung với đại chúng ta 
mới thực tập, mà khi đi một mình đến nhà ăn, đến thiên đường hoặc 
địa điểm pháp đàm... ta đều đi trong chánh niệm, từng bước khoan 
thai, vững chãi và thảnh thơi. Quý vị hãy khéo sắp xếp thì giò rộng rãi 
để đi cho thong thả. Mỗi bước chân phải có công năng trị liệu và 
chuyển hóa; mỗi bước chân phải có khả năng vun trồng thêm chất 
liệu vững chãi, thảnh thơi và an vui. Ở Làng Mai chúng tôi chỉ có một 
kiểu đi mà thôi, đó là đi trong chánh niệm- gọi là thiên đi. Dầu có hay 
không có khóa tu, chúng tôi vẫn đi từng bước an lạc, vững chãi và 
thánh thơi, chúng tôi thực tập thiền đi trong mọi lúc, mọi nơi. Do đó 
các bạn thiền sinh khi đến Làng Mai, họ tham dự vào sự thực tập một 
cách tự nhiên và được các thầy và các sư cô nâng đỡ, hướng dẫn 


23 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


phương pháp đi thiền rất kỹ lưỡng. Thiền đi là một phép tu rất hay, 
có công năng giúp ta sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng 
ngày. Khi trở về nhà, quý vị sẽ ngạc nhiên thấy rằng những gì mình 
đã học đều có thể đem áp dụng được vào đời sống đô thị đây bận rộn 
của mình. Có rất nhiều cách để áp dụng những gì quý vị đã học được 
trong khóa tu vào đời sống hàng ngày trong nếp sống tấp nập của đô 
thị. Khi rời Làng Mai để ra sân bay hoặc ga xe lửa, quý vị có thể thực 
tập thiên đi như quý vị đã từng thực tập tại Làng Mai. Nếu thực tập 
giỏi, quý vị sẽ thấy rằng nơi nào cũng là Làng Mai. Khi tôi leo cầu 
thang máy bay, tôi cũng leo trong chánh niệm, nghĩa là mỗi bước 
chân tôi đều ín lên những bậc thang chất liệu an lạc, vững chãi và 
thảnh thơi. 


Mười lăm năm trước, tôi có hướng dẫn một khóa tu chánh niệm tại 
trung tâm Cosmos House (Ngôi Nhà Vũ Trụ) ở Amtersdam, Hà Lan, 
một trung tâm mà nhiều người thường đến để học về các môn học 
như khí công, du già- yoga, thiên và nhiều môn học khác. Phòng thiền 
của chúng tôi nằm ở từng lầu cao nhất và cầu thang leo thì chật hẹp, 
nhất là từ tầng lầu thứ tư trở lên. Truyền thống tu tập của Làng Mai 
thì chỉ có một kiểu đi thôi, đó là thiền đi, ngoài ra không có kiểu đi 
khác. Nghĩa là mỗi bước chân chúng tôi đều đi trong chánh niệm, nhẹ 
nhàng, khoan thai. Vì vậy khi đi lên đi xuống cầu thang, thì có hàng 
trăm người bị kẹt lại ở phía sau đoàn người của chúng tôi. Lúc đầu có 
nhiều người cảm thấy khó chịu. Nhưng vào ngày thứ ba của khóa tu, 
mọi người trong trung tâm Cosmos House đã học được cách đi thiên 
như chúng tôi. 


Tôi còn nhớ vào năm 1982 khi tôi được mời tham dự cuộc biểu tình tại 
thành phố Nữu Ước để kêu gọi giải trừ vũ khí nguyên tử. Ngày hôm 
đó đã có trên một triệu người Hoa Kỳ tham dự. Nhóm của chúng tôi 
gôm có khoảng ba chục người. Thiền Sư Richard Baker đã mời tôi 
tham dự cuộc biểu tình và trước khi nhận lời, tôi có hỏi ông ta, "Thưa 
ông, mình có được phép đi từng bước an lạc, thánh thơi trong cuộc đi 
cho hòa bình không?' Ông ta trả lời, 'Thưa Thầy, được chứ.' Và tôi 
nhận lời. Nhóm của chúng tôi đã đi cho hòa bình (chóng cuộc chạy 
đua vũ khí hạt nhân) bằng mỗi bước chân có chánh niệm, mỗi bước 


24 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


chân đều thể hiện được năng lượng của hòa bình. Và khi đi như vậy, 
chúng tôi đã cản trở hàng trăm ngàn người ở phía sau. Lúc đầu có 
hàng ngàn người ở phía sau cảm thấy rất khó chịu, bực tức. Nhưng 
mầu nhiệm thay người ta đần dần chấp nhận sự kiện ấy và họ đã đi 
chậm lại phía sau chúng tôi. Và cuối cùng cuộc đi cho hòa bình đã trở 
thành hòa bình thật sự. 


Tiếng Chuông Chánh Niệm 


Mỗi khi có tiếng chuông thỉnh lên là cơ hội cho mình trở về với hơi 
thở chánh niệm để sống sâu sắc và thảnh thơi trong giây phút hiện 
tại. Thông thường mình đánh mất mình trong sự suy tư, dự án, lo 
lắng và tuyệt vọng. Tiếng chuông là tiếng gọi của đức Thế Tôn gọi 
mình trở về an trú vững chãi trong hiện tại, trở về với quê hương đích 
thực. Quê hương đó là giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Thực tập 
chánh niệm, trước hết là có mặt đích thực ngay bây giờ và ở đây để sự 
sống trong mình và quanh mình trở nên sống động và hiện thực. 
Trong các bữa ăn, thỉnh thoảng sẽ có tiếng chuông thỉnh lên để giúp 
mình trở về an trú trong hiện tại. Tiếng chuông là để nhắc nhở mình 
trở về an trú trong hiện tại để tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm. Khi 
nghe chuông, quý vị hãy nhớ trở về với giây phút hiện tại, nhận diện 
sự có mặt của thức ăn và tăng thân, hai yếu tố căn bản của hạnh phúc 
trong bữa ăn. Hãy tiếp nhận tiếng chuông như tiếp đón một người 
bạn thân, như tiếp đón một vị Bụt và thấy rằng Người đang mỉm cười 
với mình, đang nhắc mình biết tận hưởng từng giây phút của khóa tu. 
Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Chúc mọi người có một giấc ngủ an 
lành. 


25 | Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại 


Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi 
Thở 


Thân 


e _ Nhận diện hơi thở vào/ ra 
«_ Theo dơi hơi thở đài/ngắn 
e«e Nhận diện sự có mặt của toàn thân 
5e Buông thư, làm lắng địu toàn thân 


« Chế tác niêm vui (hỷ) 
«Chế tác hạnh phúc (lạc) 

e« Nhận diện những cảm thọ 

‹_ Làm lắng dịu những cảm thọ 


Tâm (tâm ý) 


e . Nhận diện các tâm ý (tâm hành) 
e« _. Làm hoan lạc tâm ý (tâm hành) 
«Thu nhiếp tâm ý vào định 
«_ Cởi trói tâm ý được giải thoát, tự do 
Pháp (đối tượng của nhận thức- tri giác) 
‹_ Quán chiếu về tính vô thường 
e _ Quán chiếu về sự không đáng tham cầu và vướng mắc 
«_ Quán chiếu về niết bàn 
‹«_ Quán chiếu về sự buông bỏ 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng Năm, năm 
1998, ngày đầu của khóa tu hai mươi mốt ngày. 


26 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 


Hơi thở chánh niệm có công năng đưa ta trở về với bốn lãnh vực hiện 
hữu của ta, gọi là Bốn Lãnh Vực Quán Niệm- Tứ Niệm Xứ để chăm 
sóc và đem lại sự trị liệu, chuyển hóa. Như quý vị đã thấy trên bảng 
đề cương, lãnh vực thứ nhất là thuộc về thân, thân ở đây bao gôm hai 
phần: hơi thở và hình hài. Hơi thở chánh niệm đưa ta trở về với ngôi 
nhà của ta- là thân thể để chăm sóc, làm hòa, nhìn sâu và cho thân thể 
cơ hội để được chữa trị và chuyển hóa. 


Lãnh vực thứ hai của sự quán niệm là fhọ - nói cho đủ là các cảm thọ 
vì có tất cả là ba loại cảm thọ: khổ thọ, xả thọ và cảm thọ trung tính. 
Trong đời sống hàng ngày, ta thường không chú ý tới những cảm thọ 
của ta. Hơi thở chánh niệm giúp ta trở về với những cảm thọ để nhận 
điện, làm hòa, chăm sóc, nhìn sâu vào bản chất của các cảm thọ để 
hiểu. Thực tập hơi thở chánh niệm giúp ta chăm sóc những cảm thọ 
mỗi khi chúng biểu hiện, làm cho chúng lắng dịu trở lại, rôi chuyển 
hóa và trị liệu. Những cảm thọ ấy có liên quan mật thiết đến thân thể. 
Mình không thể tách rời cảm thọ ra khỏi thân thể và cũng không thể 
tách rời thân thể ra khỏi cảm thọ. Thân và thọ tương tức. 


Lãnh vực thứ ba của sự quán niệm là fâm, nói cho đủ là tâm hành 
(hay tâm ý). Hành nghĩa là một hiện tượng, một vật được tạo thành từ 
nhiều yếu tố, điều kiện. Ví dụ bông hoa là một hành thuộc về vật chất; 
nó được làm ra bằng nhiều yếu tố. Khi những yếu tố, những điều kiện 
hội tụ đây đủ thì bông hoa biểu hiện. Trong số các yếu tố ấy, ta thấy 
có yếu tố năng. Nếu tiếp xúc với bông hoa sâu sắc, ta có thể tiếp xúc 
được với ánh nắng mặt trời. Ta không thể lấy ánh nắng mặt trời ra 
khỏi bông hoa, vì nếu lấy ánh nắng mặt trời ra khỏi bông hoa thì bông 
hoa sẽ không tồn tại và như vậy sẽ không có bông hoa. Hoa và nắng 
tương tức. Khi tiếp xúc với bông hoa sâu sắc, ta cũng tiếp xúc được 
với mây. Trong hoa có mây. Ta không thể lấy yếu tố mây ra khỏi bông 
hoa. Mây và bông hoa tương tức. Nếu tiếp tục nhìn sâu vào bông hoa, 
ta thấy yếu tố đất, khoáng chất, không khí và tất cả các yếu tố khác 
đang được cất chứa trong lòng bông hoa. Tất cả những yếu tố này tụ 
hội lại với nhau để tạo ra một hành, gọi là bông hoa. Nhưng theo lời 


27 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


Bụt dạy, tất cả các hành đều vô thường- biến chuyển không ngừng- 
'chư hành vô thường." Khi có một điều kiện thiếu vắng thì cái hành 
đó, tức là cái bông hoa đó tự khắc bị hoại diệt hay nói một cách chính 


xác là bông hoa đó ẩn tàng. 


Có các loại tâm hành khác không thuộc về vật chất; ví dụ như tâm 
hành sợ hãi. Sợ hãi là một hành, một hiện tượng thuộc về tâm lý; nó 
được cấu tạo bởi nhiều yếu tố, trong đó gồm có yếu tố vô minh. Khổ 
đau, tuyệt vọng, tham đắm, thương yêu và chánh niệm đều là những 
tâm hành. Trong truyền thống giáo lý đạo Bụt, chúng tôi liệt kê cả 
thảy là năm mươi mốt loại tâm hành. Tuy nhiên con số đó không phải 
là con số cố định. Hơi thở chánh niệm giúp ta nhận diện những tâm 
hành đó mỗi khi chúng biểu hiện lên trên vùng ý thức. Có lúc tâm 
hành sợ hãi biểu hiện lên và hơi thở chánh niệm đưa ta trở về với sự 
sợ hãi của ta để ôm ấp, chăm sóc và làm cho nó lắng địu trở lại. Sau 
đó nhìn sâu vào bản chất của tâm hành sợ hãi ấy để hiểu và tìm cách 
sống hài hòa với nó. Nếu thực tập giỏi, ta có thể làm lắng địu sự sợ 
hãi trong ta, rồi nhìn sâu vào nó và khám phá ra bản chất chân thực 
của nó. Khi hiểu được bản chất của nó rồi thì nó tự khắc được chuyển 
hóa. Điều này cũng đúng đối với tất cả các tâm hành khác như tâm 
hành hận thù, tủi hờn, tuyệt vọng, bối rối và bất an v.v... Thỉnh 
thoảng tâm hành bất an biểu hiện như một ngưồn năng lượng và nó 
làm cho ta mất hết an lạc, đứng ngồi không yên. Khi năng lượng bất 
an biểu hiện trong ta, ta có thể nắm lấy hơi thở chánh niệm để thực 
tập trở về với nó, ôm ấp, chăm sóc nó với tất cả sự trìu mến và thương 
yêu. Thiên tập gồm có hai phần: phần thứ nhất là chí, tức là dừng lại, 
làm lắng địu, êm địu, buông thư, chuyên chú (định) và phần thứ hai 
là quán, tức là nhìn sâu. Trước hết ta làm cho tâm hành lắng dịu trở 
lại, an tịnh trở lại, buông thư, sau đó nhìn sâu vào bản chất của nó để 
thấy cho được nguồn gốc. 

Khi ta ôm lấy một tâm hành với năng lượng chánh niệm thì tâm hành 
ấy sẽ trở nên êm dịu, lắng đọng. Trong khi tiếp tục ôm ấp tâm hành, 
ta có thể nhìn sâu vào nó và bắt đầu thấy những điều kiện, nguyên do 
xa gần đã tạo ra tâm hành đó trong ta. Cái đó gọi là tuệ giác. Đây là 


28 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


phép thực tập nhìn sâu, danh từ chuyên môn gọi là quán chiếu, tiếng 
Pali là ø/passanz, tiếng Phạn là ơipashwana. 


Lãnh vực thứ tư của sự quán niệm là øháp, tức là đối tượng của nhận 
thức, của tri giác. Hầu hết những khổ đau đều phát xuất từ những tri 
giác sai lầm. Ta khổ là tại vì ta không có cái nhìn đúng đắn về bản 
chất của thực tại- nghĩa là không có chánh kiến. Hơi thở chánh niệm 
có công năng đưa ta trở về với tri giác của ta để tìm hiểu về bản chất 
của tri giác. Nhìn sâu vào bản chất của tri giác, ta khám phá ra được 
những nguyên do đưa tới khổ đau, sợ hãi và tuyệt vọng. Nếu biết 
nhìn sâu vào bản chất của tri giác, ta sẽ có cái thấy rạch ròi về nó và 
cái thấy ấy có công năng giải phóng ta ra khỏi ngục tù của khổ đau, sợ 
hãi và tuyệt vọng. Ta thực tập nhìn sâu vào lòng thực tại, vào bản chất 
chân thực của một bông hoa, vào thân thể ta, vào những cảm thọ và 
những tâm hành của ta để hiếu. Sắc, thọ và các tâm hành đều là 


những đối tượng của tri giác- gọi là tưởng. 


Thân và thọ tương tức. Mình không thể tách rời thân thể ra khỏi cảm 
thọ hoặc ngược lại. Điều này cũng đúng đối với các tâm hành và nhận 
thức. Bốn Lãnh Vực Quán Niệm- thân, thọ, tâm và pháp tương tức. Ta 
không thể tách rời một cái ra khỏi ba cái kia. Nếu biết nghệ thuật nhìn 
sâu, ta sẽ khám phá ra được thực tại như chính nó, nghĩa là thấy được 
bản chất vô ngã, tương tức, duyên sinh. Thấy được như vậy rồi, ta sẽ 
lấy đi được tất cả những nhận thức sai lầm (vọng tưởng) của ta về 
thực tại và ta hoàn toàn tự do. Tự do ở đây được phát sinh từ tuệ giác. 
Sở đĩ ta khổ là do sự vô minh, ganh ty và giận hờn của ta. Danh từ 
chuyền môn gọi là tham, sân và si- tam độc. Vô minh- sĩ mê là căn bản 
làm phát sinh giận hờn, thèm khát và ganh ty. Ta khổ là vì ta không 
hiểu được bản chất của khổ đau. Khi đã hiểu được bản chất của sự 
ganh ty và giận hờn của ta rồi thì tất cả khổ đau trong ta bắt đầu tan 
biến. Vì vậy hiểu (trí tuệ) là yếu tố giải thoát tất yếu và mục đích của 
thiền tập là để đạt tới hiểu biết lớn (tuệ giác). Vì vậy tri giác rất quan 
trọng. Ta phải thường xuyên trở về với tri giác của ta để thẩm định lại 
thật kỹ càng về bản chất của nó. Đừng quá tin chắc về tri giác của 
mình. Phải luôn luôn cẩn trọng và nhìn lại thật kỹ tri giác của mình. 
Phải luôn đặt lại câu hỏi cho chính mình, “Mình có chắc không? 


29 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


Nhưng dù có chắc đi nữa, thì mình cũng nên xem xét lại. Đó là thái 
độ rất khôn ngoan của người tu học. 


Khả Năng Tự Chữa Trị 


Khoảng mười lăm năm trước tôi có gặp một chàng thanh niên tại 
thành phố Montréal, Canada. Anh ta đã cho tôi biết là anh đang bị 
bệnh ung thư rất nghiêm trọng và sẽ không sống được bao lâu nữa. 
Sau khi chẩn đoán bệnh tình, bác sĩ cho biết là anh chỉ có thể sống 
thêm được ba tuần lễ nữa thôi hoặc có thể ít hơn. Hôm đó tôi ngồi ăn 
sáng bên cạnh anh ấy. Tôi đã ăn sáng thật chánh niệm và trong khi ăn, 
tôi không suy nghĩ gì về phương cách giúp anh ấy cả. Sau khi ăn 
xong, tôi quay sang và chia sẻ với anh ấy về nghệ thuật sống an lạc và 
hạnh phúc trong giây phút hiện tại theo giáo pháp hiện pháp lạc trú. 
Tôi đã nói với anh ấy rằng: Cho dù anh chỉ còn có khoảng ba tuần 
nữa để sống, nhưng anh vẫn có thể sống sâu sắc trong từng giây từng 
phút của đời sống còn lại của mình.” Tôi có nói với anh ấy rằng có 
những người sống tới sáu mươi năm, bảy mươi năm hoặc tám mươi 
năm, nhưng họ không biết sống đời sống của họ một cách sâu sắc 
trong giây phút hiện tại, họ không có cơ hội để làm điều đó. Do đó 
bảy mươi năm hoặc tám mươi năm sống trong sự quên lãng, trong sự 
hưởng thụ, ăn chơi trác táng... thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi có nói 
tiếp rằng: “Nếu anh biết sống sâu sắc mỗi giây phút của đời sống 
mình, thì ba tuần lễ là nhiều lắm.” Nghe tôi nói như thế, anh vô cùng 
vui sướng, xúc động. Tôi đã chia sẻ cho anh ấy các phương pháp thực 
tập hơi thở chánh niệm và thiền ởi. Sau khi tiếp nhận những lời 
hướng dẫn, anh ấy đã thực tập rất miên mật, đã sống rất sâu sắc 
những ngày còn lại của đời sống mình; và mâu nhiệm thay, anh đã 
sống thêm được mười một năm. Anh đã tiếp nhận Ba Sự Quay Về 
(Tam Quy) và Năm Giới Quý Báu; tôi đã đặt pháp danh cho anh là 
Chân 5ïnh. 


Theo lời Bụt dạy, nếu mình có những đau nhức, những vết thương 
trong thân và tâm, mình có thể dùng hơi thở chánh niệm để ôm ấp, 
chăm sóc chúng. Có rất nhiều phương pháp tu tập có thể giúp mình 


30 Ì Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


thực tập chăm sóc những vết thương, những niềm đau trong thân 
tâm. Mình phải cho phép thân và tâm mình cơ hội để được chữa trị. 
Mình biết rằng cơ thể và tâm thức mình có khả năng tự trị liệu rất 
mầu nhiệm, nhưng vì thiếu sự hiểu biết và kiên nhẫn nên mình không 
tạo cơ duyên thuận lợi cho khả năng tự trị liệu trong thân tâm mình. 
Mình luôn luôn lo lẵng, sợ hãi, bối rối khi bị những niềm đau, nỗi khổ 
trấn ngự và mình hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc men, nhất là thuốc 
Tây. Khi ngón tay của mình bị thương, mình không cần phải làm gì 
nhiều; chỉ cần rữa cho sạch vết thương bằng thuốc sát trùng và để cho 
nó tự trị liệu lấy. Chỉ cân hai ba ngày sau là vết thương được chữa 
lành. Nếu quá bối rối, lo sợ và làm đủ điều để băng bó vết thương thì 
vết thương sẽ rất khó lành. Nhất là khi lo lắng quá độ. Bụt đưa ra một 
ví dụ rất hay về một người bị trúng tên. Khi một người bị trúng tên, 
người đó rất đau nhức. Nếu liền sau đó có một mũi tên thứ hai lao 
đúng vào chỗ của mũi tên thứ nhất, thì cơn đau nhức không phải chỉ 
tăng lên gấp hai lần, mà nó tăng lên gấp mười lần hoặc nhiều hơn thế. 
Cũng vậy, nếu mình có một vết thương trong cơ thể và mình phóng 
đại nó ra do sự lo lắng và hoảng sợ thì vết thương sẽ trở nên trầm 
trọng hơn gấp trăm lần. Cách hay nhất là trở về nắm lấy hơi thở 
chánh niệm- thở vào và thở ra cho thật sâu sắc, dùng năng lượng 
chánh niệm để ôm ấp và làm cho niềm đau êm dịu trở lại, sau đó nhìn 
sâu để thấy bản chất của vết thương. Thở vào, mình thầm niệm, "AI 
đây chỉ là sự đau nhức của hình hài. Niềm đau nhức này có thể được 
chữa trị nếu mình cho nó cơ hội tự chữa." Nếu cân, mình có thể tư 
vấn với bác sĩ để bác sĩ xác nhận cho mình là vết thương hay sự đau 
nhức không có gì đáng lo ngại. Khi có một niềm đau nỗi khổ trong 
thân tâm, không nên hoảng sợ, bởi vì hoảng sợ là một tâm hành phát 
sinh từ vô minh. Lo lắng và hoảng sợ là những tâm hành trong năm 
mươi mốt loại tâm hành. Chúng thường làm cho tình trạng trở nên 
trâm trọng hơn. Mình phải tin vào trí tuệ và khả năng tự trị liệu của 
cơ thể mình. Thân và tâm mình có tiêm năng tự chữa trị rất mầu 
nhiệm. Một niềm đau nho nhỏ trong cơ thể và trong tâm không thể 
hủy diệt mình được đâu. Khi con thú bị thương, nó thường tìm một 
nơi thật yên vắng để dưỡng thương. Điều đó cho chúng ta thấy rằng 
trong cơ thể của con thú có tuệ giác. Con thú biết rằng đi tìm nơi yên 


31 l Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


văng để nghỉ ngơi là giải pháp hay nhất. Trong khi bị thương, nó 
không màng làm gì hết, không cần ăn, không cần ởi săn mồi; nó chỉ 
tìm một nơi yên vắng để dưỡng thương mà thôi. Sau vài ngày điều 
dưỡng, vết thương của nó được chữa lành hoàn toàn và nó bắt đầu 
sinh hoạt bình thường trở lại. Ngày nay con người dường như đã 
đánh mất hoàn toàn niêm tin nơi khả năng tự chữa trị của thân tâm 
mình. Khi có niềm đau nhức trong thân hoặc trong tâm, ta rất hoảng 
sợ và tìm đủ mọi cách làm cái này làm cái nọ để quên đi niềm đau 
nhức ấy; ta uống hết thứ thuốc này đến thức thuốc khác để tống niêm 
đau ra khỏi thân tâm ta càng nhanh càng tốt. Ta lo lắng quá độ. Vì lo 
lắng quá độ nên ta không cho phép cơ thể ta cơ hội để nghỉ ngơi và tự 
điều trị. Ta không biết cách nghỉ ngơi, không biết cách thực tập buông 
thư. Hơi thở chánh niệm giúp ta học trở lại nghệ thuật buông thư, 
nghỉ ngơi. Hơi thở chánh niệm giống như người mẹ hiền đang ẫm 
đứa con yêu quý của mình vào vòng tay và nói, Con ơi, mẹ đây con. 
Đừng sợ. Ngủ đi con. Yên giấc đi nào.' 


Phép thực tập buông thư, nghỉ ngơi là liều thuốc hữu hiệu giúp ta đối 
trị với căn bệnh lớn của thời đại, đó là bệnh căng thẳng- stress. Nhiều 
người trong chúng ta chưa biết cách sử dụng những ngày nghỉ của 
mình một cách có lợi ích. Thường thường sau một dịp nghỉ hè, nghỉ 
lễ, người ta trở nên mệt mỏi hơn, căng thắng hơn. Tôi mong rằng 
trong các buổi pháp đàm chúng ta có thể chia sẻ và đưa ra những 
phương cách cụ thể, hữu hiệu như làm thế nào để nghỉ ngơi cho có 
ích lợi. Trong khóa tu này, chúng ta sẽ có cơ hội thực tập pháp môn 
thiền buông thư. 


Chúng ta phải tin vào khả năng tự trị liệu của thân tâm ta. Tiêm năng 
tự chữa là một thực tại, nhưng chúng ta đã đánh mất niềm tin ấy nơi 
tự thân. Ngược lại, ta dùng quá nhiều các chất dinh dưỡng, thuốc 
men và những thứ đó đôi khi tạo ra phản ứng phụ và trở thành nguy 
hại đến cơ thể ta. Con thú biết rằng bốn hoặc năm ngày không ăn sẽ 
không nguy hại gì đến tính mạng của nó, ngược lại nhịn đói và nghỉ 
ngơi sẽ giúp cho vết thương của nó chóng lành hơn. Thế nhưng con 
người thời nay thì khác, họ rất sợ nhịn đói. Ta nghỉ rằng nếu không 
ăn gì thì cơ thể sẽ bị suy nhược và vì vậy vết thương của ta sẽ không 


32 Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


có cơ hội để tự điều trị. Điều này cần phải xét lại. Thời xưa, người ta 
thường nhịn đói vài ba tuần liên tiếp mà không hề gì. Đây là phương 
cách rất hay để điều trị những vùng đau nhức trong cơ thể và tâm 
thức ta. Ta phải tín vào sức mạnh của trí tuệ, tình thương và khả năng 
tự chữa trị trong ta. Những năng lượng đó là những năng lượng của 
Bụt, là cõi Tịnh Độ biểu hiện từ tâm, là Nước Chúa, là nơi nương tựa 
vững vàng nhất. Nếu mất niềm tin nơi khả năng tự chữa trị của thân 
tâm ta, nơi sự hiểu biết và thương yêu trong ta, tức là ta đánh mất gia 
tài quý báu ấy. Đây không phải là vấn đề trừu tượng mà là một thực 
tại mầu nhiệm. Một thực tại ta có thể sờ mó, trân quý và nương tựa. 
Vậy thì thay vì hoảng sợ, tuyệt vọng, bất an, ta nên thực tập trở về với 
hơi thở chánh niệm và đặt hết niềm tin vào sức mạnh của khả năng tự 
chữa trị của thân tâm ta, của khả năng hiểu và thương trong ta. Đây là 
sự thực tập quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân mà Bụt đã căn dặn 
chúng ta. Ngài khuyên bảo chúng ta hãy luôn luôn quay về nương 
tựa nơi hải đảo tự thân, mà đừng nương tựa vào bất cứ một pháp nào 
khác hoặc một ai khác. Đó là hải đảo của bình an, của niềm tự tin, của 
đức vững chãi, hiểu biết, thương yêu, thảnh thơi và giác ngộ của tự 
tâm. Hãy nương tựa nơi hải đảo của tự thân. Ta không cân phải chạy 
tìm ở bất kỳ một nơi nào khác. Hơi thở chánh niệm giúp ta trở về với 
hải đảo quý giá đó trong tự thân để có thể thực nghiệm được thực tại 
nhiệm mầu ấy nơi chính mình. 


Mỗi khi gặp nguy hiểm hay bị lâm vào tình trạng khó khăn hoặc thấy 
mình bị cuốn hút vào một ý tưởng phiêu lưu nào đó, ta hãy lập tức 
nằm lấy hơi thở chánh niệm để trở về với hải đảo của chính mình. Có 
bài thi kệ giúp ta thực tập rất hữu hiệu khi gặp những tình huống khó 
khăn. Và đây là bài kệ: 


Quay 0ề nương tựa 
Hải đdo tự thân 
Chánh tiệm là Bụt 
Soi sáng xa gần 
Hơi thở là Pháp 
Bảo hộ thân tâm 
Năm LiIẩn là Tăng 


33 l Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


Phối hợp tĩnh cần 

Thỏ 0ào, thở ra 

Là hoa tươi mát 

Là TIÚ1 0g 0uùng 
Nước tĩnh lặng chiếu 
Không gian thênh thang 


Trong khi hát bài thi kệ này, ta có cơ hội trở về nương tựa nơi hải đảo 
an toàn của chánh niệm, sẽ thiết lập được trở lại chất liệu bình an và 
sự thanh thản ngay trong giây phút ấy. Làm được như thế, ta sẽ cảm 
thấy thoải mái, nhẹ nhàng ngay lập tức. 


Chúng ta biết rằng chánh niệm là năng lượng của Bụt và tất cả mọi 
loài chúng sinh đều có nguồn năng lượng ấy nơi tự thân. 'Tất cả 
chúng sanh đều có Phật Tánh.' Đó là câu nói mà Bụt đã tuyên bố ngay 
sau giây phút Ngài chứng ngộ dưới cội cây Bồ Đề. Chánh niệm nghĩa 
là khả năng có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại, thân và tâm trở 
về một mối, hợp nhất. Nếu tâm ta bị tán loạn, thân ở đây, tâm ở chỗ 
khác, thì đó gọi là thất niệm, trạng thái tán loạn. Năng lượng chánh 
niệm được chế tác qua cách đi, đứng, nằm, ngồi, thở, làm việc, nấu 
cơm và rữa bát trong đời sống hàng ngày. Chánh niệm là năng lượng 
của Bụt và Bồ Tát có công năng bảo hộ, che chở và soi sáng cho ta, vì 
chánh niệm chuyên chở trong chính nó năng lượng của định và tuệ. 
Hể có niệm thì tự khắc có định và tuệ. Năng lượng định và tuệ càng 
mạnh thì năng lượng niệm càng hùng hậu. Chánh niệm đưa đến sự 
hiểu biết, chấp nhận, thương yêu và chuyển hóa. Do đó hải đảo của 
chánh niệm là nơi nương tựa vững chắc và an toàn nhất. Lúc Bụt 
nhập niết bàn, Bụt có khuyên bảo, dặn dò các đệ tử của Người rất kỹ 
càng là phải luôn luôn nhớ quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân, hải 
đảo của chánh niệm, của giới luật, uy nghi mà đừng nương tựa vào 


bất cứ một nơi nào khác hay một ai khác. 


Ước Hẹn Với Sự Sống 


Dừng lại và nghỉ ngơi là phép thực tập rất thực tiễn và cần thiết cho 
nếp sống của thời đại chúng ta. Nếu ta không có khả năng nghỉ ngơi 


34 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


là do ta chưa biết dừng lại. Ta đã chạy, đã ruổi rong không biết bao 
nhiêu kiếp rồi, bây giờ vẫn tiếp tục chạy và chạy luôn trong giấc ngủ. 
Nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ở phía tương lai, do đó ta hy 
sinh hiện tại, nghiền nát hiện tát để chạy tìm hạnh phúc ở tương lai. 
Niềm tin và ý niệm đó đã ăn sâu trong tâm thức ta. Ta đã tiếp nhận 
hạt giống đó, tập khí đó từ tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Họ đã vật lộn, 
tranh đấu suốt cả cuộc đời của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác và 
tin rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được ở phía tương lai. Vì vậy lúc 
còn trai trẻ ta đã có tập khí bồn chồn, lo sợ và hối hả chạy về phía 
tương lai. Bụt nói rằng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút 
hiện tại, bây giò và ở đây. Tất cả những điều kiện hạnh phúc đều có 
thể tìm thấy ngay bây giờ và ở đây. Đây là giáo lý đặc thù của đạo 
Bụt, gọi là hiện pháp lạc trú, tức là khả năng sống an lạc và hạnh phúc 
ngay trong giây phút hiện tại. Nếu ta có khả năng dừng lại, thiết lập 
thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại, ta sẽ thấy tất cả những 
điều kiện của hạnh phúc đều đang có mặt hiện thực ngay bây giờ và ở 
đây. Dừng lại được cái tâm rong ruổi, trôi lăn, tìm cầu thì sẽ thấy rằng 
ta có dư những điều kiện để hạnh phúc. Tuy rằng quanh ta có một vài 
điều không vừa ý, nhưng nhìn kỹ thì thấy rằng ta vẫn còn có quá 
nhiều điều kiện tích cực để tận hưởng, để hạnh phúc. Khi dạo chơi 
trong một khu công viên, ta thấy có một vài cây tàn úa, đang chết 
hoặc đã chết, ta cảm thấy tiếc nuối, buồn khổ cho những thân cây ấy 
và cho cả khu công viên, tâm ta lúc bấy giờ bị trấn ngự bởi sự tiếc 
nuối, buồn khổ nên không còn khả năng thưởng thức vẽ đẹp hùng vĩ 
của cả khu công viên đang diễn bày mầu nhiệm quanh mình. Ta để 
cho vài thân cây tàn úa, chết khô kia làm tiêu tan tất cả vẽ đẹp của 
những cây khác đang có mặt. Nếu nhìn kỹ lại, ta thấy rằng khu công 
viên vẫn còn tươi mát, đẹp đẽ và tráng lệ lắm, và mình thưởng thức 


sự có mặt của chúng một cách trọn vẹn. 


Nhìn vào bốn lãnh vực của thân thể, cảm thọ, tâm hành và nhận thức, 
ta biết rằng chúng chứa đựng tất cả các yếu tố tươi mát, hạnh phúc, 
hiểu biết và thương yêu. Ta hãy thực tập như thế nào để nuôi dưỡng 


và làm cho những yếu tố ấy luôn luôn có mặt cho ta. Không nên chỉ 


35 l Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


để ý tới những yếu tố tiêu cực, không lành mạnh của cuộc sống trong 


ta và quanh ta mà thôi. 


Thỏ 0ào, tôi ý thức 0ề hai mắt tôi. 
Thở ra, tôi mỉm cười uới hai mắt tôi. 


Đây là sự thực tập ý thức về mắt. Mình chế tác ra năng lượng chánh 
niệm để có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, để nhận diện, tiếp 
xúc, trân quý và nâng niu hai con mắt của mình. Khi tiếp xúc với hai 
mắt, mình tiếp xúc được với một trong những điều kiện căn bản của 
hạnh phúc mà mình đang có. Ý thức được rằng hai mắt mình đang 
còn tốt, còn sáng, đó là một phép lạ, một món quà vô giá. Chỉ cân mở 
mắt ra là có thể thấy được trời xanh, mây trắng, người thương, thấy 
được thế giới muôn màu muôn vẻ đang điễn bày mầu nhiệm trước 
mặt. Thế nhưng có rất nhiều người không có khả năng thưởng thức 
cái thiên đường mầu nhiệm ấy; thiên đường ấy là một phần thuộc về 
cối Tịnh Độ mà đạo Bụt hay nói tới. Sở đi mình không có khả năng 
sống hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây là vì mình đã để cho các tâm 
hành lo âu, giận hờn, tham đắm, ganh ty, tuyệt vọng xâm chiếm, giam 
hảm và mình để cho Tịnh Độ hay Thiên Đường tuột khỏi tâm tay của 
mình. Trong khi đi dạo, mình có thể câm tay con mình, cháu mình 
dạo chơi trong Tịnh Độ. Mình có thể giúp các con mình, cháu mình 
nhận diện, tiếp xúc với vẻ đẹp mâu nhiệm của đất trời, của thiên 
nhiên, của thế giới muôn màu muôn vẻ đang diễn bày trước mặt. Đi 
đâu để có thể kiếm được một hành tinh xanh mầu nhiệm như hành 
tính của chúng ta? Các nhà khoa học đã tốn rất nhiều công sức, máy 
móc tỉnh vi và tiền của mà vẫn chưa kiếm ra được một hành tỉnh xinh 
đẹp và sống động như hành tỉnh của chúng ta. 
Thở 0ào, tôi ý thức 0ề trái tim tôi. 
Thờ ra, tôi tÌm cười 0ới tim tôi. 

Khi ta đem năng lượng chánh niệm để ôm lấy trái tim ta và mỉm cười 
với trái tim, ta sẽ thấy trái tim của ta còn hoạt động bình thường, đó là 
một phép lạ, là món quà vô giá. Những người bị bệnh tim, hạnh phúc 
lớn nhất của họ là mong có được một trái tim tốt, hoạt động bình 


36 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


thường. Có được một trái tim đang hoạt động bình thường là một 
điều kiện căn bản của hạnh phúc. Khi ta nâng níu trái tim với năng 
lượng chánh niệm, tình thương, thì trái tim của ta sẽ cảm thấy ấm áp 
trở lại. Bấy lâu nay ta đã không ngó ngàng đến trái tim của ta. Ta đã 
đối xử không dễ thương với trái tim của ta. Trong đời sống hàng 
ngày, ta quá bận rộn, chỉ để tâm suy nghị, lo toan về chuyện đâu đâu, 
chạy theo những cái ta tin là điêu kiện tất yêu của hạnh phúc, trong 
khi đó ta không có thì giờ để có mặt cho trái tim ta. Ta làm tình làm 
tội trái tim ta bởi sự lo lắng quá mức, ăn uống, làm việc và ngủ nghĩ 
không chừng mực. Mỗi khi hít vào một hơi thuốc lá là ta đang làm 
khổ trái tim ta. Mỗi khi uống vào một ly rượu là ta đang làm một 
hành động không thân thiện, không có trách nhiệm, không có tình 
thương đối với trái tim ta. Ta biết rằng trái tim ta đã làm việc không 
ngừng nghỉ, đã làm suốt ngày suốt đêm để duy trì, bảo tôn mạng 
sống của ta, để bảo đảm sức khỏe cho toàn cơ thể. Nhưng ta lại thờ ơ, 
không quan tâm tới nó. Ta đã đối xử với trái tim ta một cách thật tệ 
bạc. Ta không chịu học cách bảo vệ những điều kiện hạnh phúc đang 
có trong ta. Đã đến lúc ta phải tỉnh dậy thôi, phải thắp lên ánh sáng 
chánh niệm để trở về nhận diện, trân quý và bảo tôn các điều kiện 
hạnh phúc đang có trong ta, trước hết là đối với thân thể. Ta hãy tiếp 
tục thực tập như thế đối với các chi phần khác của cơ thể như gan, 
phối, thận, lá lách, ruột v.v.. Thực tập nâng niu lá gan của mình với 
niềm ưu ái và tình thương, đó là thiền tập. Thiên tập trước hết là tập 
dừng lại và nhận diện những điều kiện của hạnh phúc đang có mặt 
trong giây phút hiện tại. Trở về ôm lấy, chăm sóc thân thể bằng năng 
lượng chánh niệm mà ta chế tác qua hơi thở ý thức. Khi mình gởi 
năng lượng chánh niệm đến các bộ phận của cơ thể thì năng lượng 
chánh niệm sẽ làm công việc nhận diện, ôm ấp và chăm sóc những chỉ 
phần ấy của cơ thể với tình thương và sự trìu mến. Làm được như thế 
tức là ta đáp ứng đúng những gì mà cơ thể ta đang cân. Nếu có một 
chi phần nào đó trong cơ thể bị đau nhức thì ta cần có mặt lâu hơn để 
chăm sóc, mỉm cười ưa ái với chi phần ấy. Mỗi ngày ta nên thực tập 
bài tập này ít nhất là hai lân. Phép thực tập này gọi là Thiên Buông 
Thư. Thiền Buông Thư là phép thực tập trở về có mặt cho thân thể 
mình và bằng hơi thở ý thức, mình chế tác ra năng lượng chánh niệm 


37 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


để soi chiếu vào toàn thân, làm cho toàn thân được buông thư, lắng 
địu trở lại, rồi từ từ chiếu dụng ánh sáng chánh niệm vào từng chỉ 
phần của thân thể để hiểu được tình trạng sức khỏe của nó và chăm 
sóc và cho phép thân thể được nghỉ ngơi, được tự điều trị. Thiên 
Buông Thư không phải để ngủ. Nhưng nếu ngủ cũng tốt. 


Hơi Thở Có Ý Thức 

Bài tập thở có ý thức thứ nhất của kinh Quán Niệm Hơi Thở mà Bụt 
đạy là vào/ ra. Nghĩa là thở vào, ý thức đây là hơi thở vào; thở ra, ý 
thức đây là hơi thở ra. Vào/ Ra. Bài tập này cho ta thấy hơi thở chính 
là một phần của thân thể. Hơi thở là một hành, một hiện tượng thuộc 
về thân thể vật lý. Hơi thở là phương pháp giúp ta trở về làm quen và 
làm hòa với thân thể. Đối tượng của sự thực tập chánh niệm là hơi thở 
vào và hơi thở ra. Nghĩa là trong khi thở vào và thở ra, tâm mình 
không bị tán loạn bởi những ý tưởng khác, tâm mình (tâm chánh 
niệm) hoàn toàn an trú trong suốt chiều dài của hơi thở vào và hơi thở 
ra từ đầu cho tới cuối. Ta nhận diện hơi thở vào là hơi thở vào, hơi thở 
ra là hơi thở ra. Chỉ nhận diện trọn vẹn hơi thở thôi. Đó gọi là nhận 
điện đơn thuần. Khi thở vào, ta có thể thầm niệm, "Thở vào, biết mình 
đang thở vào;' và sau đó ta thu gọn lại thành một chữ,-vào. Khi thở ra, 
ta cũng thầm niệm, "Thở ra, biết mình đang thở ra- ra.' Hai chữ 'vào' 
và ra' là dụng cụ giúp ta phát triển và duy trì năng lượng chánh 
niệm. Cố nhiên là ta không lập đi lập lại hai chữ ấy một cách máy móc 
mà nên để cho hơi thở có ý thức chuyên chở hai chữ ấy một cách tự 
nhiên để giúp ta phát triển niêm lực và định lực. Trong khi thở vào, ta 
biết rằng mình đang nuôi dưỡng mình bằng hơi thở vào. "Vào" không 
còn là một ý niệm nữa mà là một thực tại. Hơi thở chánh niệm giúp ta 
ngưng lại được dòng suy nghĩ. Trong khi thở, có thể sẽ có những tạp 
niệm xen vào, tung hoành trong vùng ý thức của ta, trong trường hợp 
đó, ta không nên xua đuổi hay đè nén chúng. Nếu ta có mặt trọn vẹn 
cho hơi thở vào và hơi thở ra, bám sát lấy hơi thở vào và hơi thở ra và 
cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thích thú trong khi thở, thấy rằng 
mình đang còn sống, đang được thở vào, thở ra một cách thông suốt, 
thì mọi suy nghĩ trong ta tự nhiên ngưng lại. Ta không cân xua đuổi, 


38 Ì Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


không cần cố gắng làm cho chúng lắng xuống. Trong thiền tập, thái 
độ xua đuổi, đồn nén với những gì mình không ưa thích của tâm là 
điều rất tối ky; không nên biến tâm thức mình thành bãi chiến trường 
trong đó lấy cái thiện đánh cái ác v.v... Ta phải sống hài hòa với 
chúng. Đôi khi ta cố sống cho thật chánh niệm và trở nên quá cứng 
nhắc. Thực tập như vậy là chưa đúng cách. Thực tập chánh niệm 
không phải là vấn đề lao tác mệt nhọc. Mỗi giây phút của sự thực tập 
phải là mỗi giây phút của an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc; có an lạc, 
có hạnh phúc thì tâm ta dễ dàng được an định. Niệm sinh định và 
định sinh tuệ. Đó là điều chắc chắn. Chẳng hạn như khi nghe pháp 
thoại; nếu bài pháp thoại hấp dẫn, thích thú, thì ta nghe rất tỉnh táo; 
còn nếu như bài pháp thoại không có sức thu hút, hấp dẫn, không 
sinh động, không đáp ứng được nhu cầu của ta, thì dù có cố gắng 
cách mấy, ta vẫn không tỉnh táo được. Chìa khóa của sự thực tập, bí 
quyết để thành công là làm sao cho có an lạc, hạnh phúc và thích thú 
ngay trong giây phút của sự thực tập. Ta thở như thế nào để có an lạc 
ngay trong từng hơi thở vào và hơi thở ra, thở như thế nào để năng 
lượng của niệm, của định càng thêm vững chãi, hùng hậu. Hễ có định 
thì chắc chắn có tuệ. Niệm, định và tuệ có mặt trong nhau, chúng làm 
ra nhau. Trong niệm có định và trong địng có tuệ. 


Nghệ Thuật Ngồi Yên 


Trong suốt thời ngồi thiên, ta chỉ cần ngồi yên và tận hưởng hơi thở 
vào và hơi thở ra. Thở cho thật thoải mái và ý thức trọn vẹn từng hơi 
thở vào và hơi thở ra. Ngôi thiền là cơ hội để thân tâm ta được nghỉ 
ngơi và trị liệu. Ta cũng có thể thực tập trong tư thế nằm; trong khi 
nằm, ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, mỉm cười và buông thư toàn 
thân. Khi ngồi, ta nên ngồi như thế nào để thân thể được thư thái. Ta 
có thể ngồi trong tư thế kiết già hoặc bán già hay một tư thế nào đó 
mà ta cảm thấy dễ chịu và buông thư hoàn toàn các cơ bắp trên cơ thể 
mình. Đầu và sống lưng giữ thắng, không nghiêng hay cong về phía 
trước hoặc phía sau, vẹo về bên trái hoặc bên phải, không nên gồng 
mình trong khi ngồi, thả lỏng hoàn toàn. Ta có thể ngồi trên gối ngồi 
(toạ cụ) hoặc trên mặt phẳng. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, ngồi 


39 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


trên gối ngồi thì thế ngồi vững vàng và thoải mái hơn, ngồi được lâu 
hơn. Nếu ngồi trên toạ cụ thì quý vị nên chọn cho mình cái tọa cụ 
thích hợp với thế ngồi của cơ thể mình. Khi ngồi xuống, trước hết ta 
nên điều chỉnh thế ngồi như thế nào để có thể ngôi được lâu mà 
không bị tê chân hay bị mỏi mệt. Sau khi đã điều chỉnh thế ngồi, ta 
bắt đầu theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra, hoàn toàn chú ý tới hơi 
thở. Sau đó ta có thể chú ý tới thế ngồi của mình; rôi thực tập buông 
thư các cơ bắp trên khuôn mặt bằng hơi thở chánh niệm. Khuôn mặt 
của ta có khoảng ba trăm cơ bắp. Mỗi khi tức giận, lo lắng hoặc sợ hãi 
thì các cơ bắp trên khuôn mặt mình trở nên căng thắng. Khuôn mặt 
mình lúc bấy giò rất dữ giằng, khó coi. Nếu thở vào và ý thức về 
khuôn mặt của mình, thở ra- mim cười, thì ta sẽ làm thư giản hàng 
trăm cơ bắp trên khuôn mặt của ta. Cứ như thế, ta chiếu dụng ánh 
sáng chánh niệm tới hai bả vai, rồi hai cánh tay v.v.. Rồi ta tiếp tục 
thực tập như thế đối với tất cả các bộ phận của cơ thể. Đây là một 
phép thực tập buông thư rất hữu hiệu. Theo phép thực tập này, ta 
không cần phải cố gắng cực nhọc. Nếu ta lao tác mệt nhọc trong khi 
thực tập thì không thể thành công được. Ngược lại ta sẽ trở nên căng 
thắng hơn; vai và ngực của ta trở nên khó chịu và có thể tạo ra những 
triệu chứng đau nhức khác. Khi ngồi xem truyền hình, mình đâu cân 
phải cố gắng cực nhọc; nhờ vậy mà mình có thể ngồi xem tỉ vi, phim 
ảnh hàng giờ mà không cảm thấy mỏi mệt. Khi ngôi thiên, ta thường 
có khuynh hướng tranh đấu với chính mình nên không thể ngồi yên 
được lâu. Nên ngôi như thế nào cho thật thoải mái giống như khi 
mình ngồi trên ghế solon để xem phim, xem truyền hình. Không 
tranh đấu, không cố gắng dụng công là chìa khóa của sự thành công. 
Chỉ cân ngồi cho thật yên và thưởng thức sự kiện là mình đang được 
ngôi yên, đang thở vào và thở ra; không mong cầu để thành đạt quả 
vị nào hết, dù là quả vị Bụt. Ngồi trong tư thế buông thư, nhận diện, 
quán sát và mỉm cười với những tâm hành đến và đi một cách đơn 
thuần, không đè nén hoặc xua đuổi. Ngồi yên là cơ hội cho cơ thể ta 
được nghỉ ngơi. 


Khi ta rót nước táo vào ly và nước táo đang bị vấn đục; muốn có được 


ly nước táo thơm, trong để uống thì ta phải đặt nó xuống mặt bàn 


40 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


khoảng từ năm đến mười phút để cho những cặn bả li tỉ trong ly nước 
táo chìm lắng xuống thì mới uống được. Cũng vậy, nếu mình cho 
phép cơ thể mình ngồi thật yên trong tư thế kiết già hoặc bán già, giữ 
thân ngay thẳng, buông thư, theo dõi hơi thở chánh niệm thì thân và 
tâm mình sẽ được lắng dịu trở lại. Ngồi thiên là cơ hội để tận hưởng 
từng hơi thở vào và hơi thở ra, ý thức rằng mình đang còn sống và 
đang được ngồi yên là một hạnh phúc lớn. Đó là một phép lạ. Biết 
rằng mình đang được ngồi chung với những người cùng thực tập 
giống như mình cũng là một điều kiện khác của hạnh phúc. Ngồi yên 
và không cố găng để trở thành một người nào khác, dù là thành Bụt, 
cũng mầu nhiệm rồi . Khi những tâm tư của mình được lắng đọng, 
mình sẽ tiếp xúc được với những nhiệm mâu của sự sống đang có mặt 
trong giây phút hiện tại. Thời gian ngồi thiền là thời gian để ăn mừng 


sự sống. Ngôi yên là một xa xí phẩm. 


Bài tập thứ hai Bụt dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở là "Dài/ 
ngắn". "Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu cho tới cuối. Thở ra, 
tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu cho tới cuối." Nghĩa là khi thở vào và 
thở ra, ta ý thức toàn vẹn chiều dài, chiêu ngắn của hơi thở vào và hơi 
thở ra, từ đầu cho tới cuối. Tuyệt đối không can thiệp vào hơi thở, 
không cố làm cho hơi thở ngắn lại hoặc dài ra theo ý mình. Điều này 
rất quan trọng. Đối tượng chánh niệm của hai bài thực tập đầu chỉ 
đơn thuần là hơi thở vào và hơi thở ra. Hãy để cho hơi thở xảy ra theo 
nhịp điệu tự nhiên của nó. Sự thực tập của ta là thắp sáng ngọn đèn 
chánh niệm và soi chiếu vào hơi thở. Công việc của ta là chỉ nhận diện 
tình trạng của hơi thở như nó đang là và mỉm cười, không uốn nắn, 
không gò ép, không can thiệp vào hơi thở. 


Thưa quý vị, hai bài thực tập này nếu thực tập đúng theo lời chỉ dẫn 
sẽ đem lại những lợi lạc rất lớn. Ta không thể diễn tả được sự chuyển 
động tuyệt vời và sự mầu nhiệm của hơi thở. Ta không nên lao tác 
mệt nhọc trong khi thở; hãy để cho hơi thở diễn biến một cách nhịp 
nhàng và tự nhiên, quan trọng là khi thở vào, mình biết mình đang 
thở vào; thở ra, mình biết mình đang thở ra. Đây gọi là hơi thở có ý 
thức. Như ánh sáng mặt trời và cây cỏ. Ánh sáng mặt trời có sự tác 
động và ảnh hưởng lên cây cỏ, nhưng công việc của ánh sáng mặt trời 


41 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


là chiếu vào cây cỏ và bao trùm lấy chúng. Ánh sáng chánh niệm 
cũng có tác dụng như thế đối với hơi thở. Ta không nên gò ép hơi thở 
đi theo ý mình; chỉ nhận diện đơn thuần hơi thở vào như là hơi thở 
vào và hơi thở ra như là hơi thở ra, thế thôi. Nếu hơi thở vào ngắn, 
hãy để cho nó ngắn; nếu hơi thở ra dài, cứ để cho nó dài. Đừng cố làm 
cho chúng ngắn lại hoặc dài ra theo ý mình. Không nên uốn nắn hoặc 
gÒ ép hơi thở. 


Nếu tiếp xúc với hơi thở bằng năng lượng chánh niệm thì phẩm chất 
của hơi thở sẽ tiến bộ hơn và ta cảm thấy thân tâm được thư thái và 
nhẹ nhàng. Sự an bình và hòa điệu của hơi thở giúp thân thể ta được 
an bình và hòa điệu, và khi thân an thì tâm cũng an. Thân và tâm 


tương tức. 


Trong đời sống hàng ngày, ta thường bị những lo lắng, phiền muộn 
trấn ngự. Ta suy nghĩ không ngừng. Trong ta dường như có cái băng 
đĩa đang quay liên tục, không bao giờ dừng nghỉ hoặc giống như cái 
máy truyền hình đang hoạt động suốt ngày. Đầu óc của ta bị nóng 
bừng, căng thẳng vì ta suy nghĩ, lo lắng quá độ và cuối cùng dẫn đến 
triệu chứng mất ngủ. Ta không biết cách dừng lại. Vì mất ngủ nên ta 
càng lo lằng và giải pháp cuối cùng là đi khám bắc sĩ để xin thuốc 
ngủ. Sau khi đã uống thuốc ngủ, ta có thể ngủ được, nhưng trong giấc 
ngủ, thân tâm ta vẫn bồn chồn không yên, vẫn chạy, vẫn suy nghĩ, 
vẫn lo lắng, sợ hãi. Ta không thật sự nghĩ ngơi. Do đó liều thuốc hữu 
hiệu và an toàn nhất chính là hơi thở chánh niệm. Nếu ta nắm lấy hơi 
thở chánh niệm để thực tập thì nội trong vòng năm, bảy phút thân 
tâm ta sẽ trở nên êm dịu, thư thái và ta có thể ngưng được dòng suy 
nghĩ một cách dễ dàng. Nếu ta theo dõi, bám sát hơi thở vào và hơi 
thở ra từ đầu cho tới cuối, không tán loạn thì dòng suy nghĩ tự nó sẽ 
ngưng lại thôi. 


Thưa quý vị, hai chữ "vào/ ra” không phải là ý niệm; không phải là sự 
suy nghĩ; hai chữ ấy là sự hướng dẫn cho hơi thở chánh niệm. Khi suy 
nghĩ nhiều thì phẩm chất của sự sống trở nên nghèo nàn. Nếu ta đình 
chỉ được sự suy nghĩ thì phẩm chất của sự sống phong phú hơn. Thân 
tâm ta trở nên an bình và thư thái hơn. Ông triết gia Descart nói rằng, 


42 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


“Tôi suy tư, cho nên tôi hiện hữu” là phù hợp với thực tại. Theo tôi, 
thì phải nói rằng, “Tôi suy tư, cho nên tôi không có mặt, tôi không 
hiện hữu, tôi đánh mất tôi trong sự suy tư. 


Đã Về Đã Tới 

Ta có thể sử dụng bài thi kệ 'Đã Về, Đã Tới' để thực tập trong khi thở 
và đi. Hôm qua tôi có chia sẻ vê pháp môn thiền đi. Có hai cách thực 
tập thiền đi: thứ nhất là kinh hành, tức là đi từng bước chậm rãi, mỗi 
hơi thở một bước chân. Bắt đầu bằng chân trái, thở vào- ta bước một 
bước; thở ra- ta bước một bước, bằng chân phải. Kinh hành thường 
được thực tập trong thiền đường hoặc trong chánh điện sau thời ngồi 
thiền; thứ hai là thiền đi. Thiên đi thường được áp dụng ngoài khu 
vực thiên đường và nhịp bước nhanh hơn. Ta có thể bước hai hoặc ba 
bước trong khi thở vào và hai hoặc ba bước trong khi thở ra. Tuy 
nhiên, tùy vào buông phối của ta. Nếu hơi thở vào cho phép ta bước 
được một bước hoặc hai bước, thì hãy nên bước như vậy và hơi thở ra 
cho phép ta bước hai bước hoặc ba bước, thì nên bước như vậy. 
Không nên ép hơi thở để có thể bước được nhiều bước, vì làm như 
vậy ta sẽ bị mệt, tạo thêm căng thắng trong thân. Thực tập là để đạt 
tới an lạc và hạnh phúc ngay trong khi thực tập, chứ không phải để 
tạo thêm khổ đau. Ta phải là một nhạc sĩ, nhạc trưởng điều khiến hơi 
thở và bước chân của ta sao cho có hòa điệu và có thể tấu lên một bản 
nhạc thiên đi thật hay, thoải mái và an vui. Vấn đề không phải là ít 
bước hay nhiều bước, quan trọng là trong khi bước ta phải cảm thấy 
thoải mái, an lạc và thảnh thơi. Thở vào, bước hai bước, ta thâm niệm: 
"đã về, đã về; thở ra, bước hai bước, ta thâm niệm: đã tới, đã tới." Quý 
vị có thể thắc mắc: "Về đâu? Tới đâu?" Về với quê hương đích thực 
của ta trong giây phút hiện tại. 


Cách đây khoảng mười lăm năm, tôi có đi thăm một cộng đồng Phật 
giáo thuộc giai cấp thấp kém ở Ấn Độ. Một người bạn người Ấn đã 
sắp đặt cuộc viếng thăm và mời tôi nói chuyện tại đó. Anh ta thuộc về 
giai cấp đó, một giai cấp đã bị kỳ thị qua hàng ngàn năm. Hôm đó ở 
trên xe buýt, anh ta ngồi cạnh tôi. Hai thầy trò đang trên đường đi tới 


43 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


trung tâm đó. Trong suốt thời gian ngồi trên xe buýt, tôi theo dõi hơi 
thở chánh niệm và tận hưởng cảnh đẹp vùng ngoại Ô của Ấn Độ. Có 
lần tôi chợt nhìn sang anh ta và thấy anh rất bất an, căng thăng. Anh 
là người tổ chức cho cuộc viếng thăm và anh đã sắp đặt chu toàn tất 
cả mọi việc để làm cho cuộc thăm viếng của tôi được xảy ra tốt đẹp. 
Tuy mọi việc đã được sắp đặt chu đáo, thế mà anh vẫn chưa yên tâm, 
vẫn tiếp tục lo lắng. Nhìn anh, tôi thấy được năng lượng tập khí lo 
lắng nơi anh đã được trao truyền từ nhiều thế hệ tổ tiên trong quá 
khứ. Tổ tiên trong giai cấp của anh đã vùng vẫy, tranh đấu suốt cả 
cuộc đời qua nhiều thế hệ do sự kỳ thị, bất công của chế độ phân biệt 
giai cấp. Để chuyển hóa năng lượng tập khí thâm căn cố đế này quả là 
một việc không phải một sớm một chiều. Tôi nói với anh ta rằng: 
"Này anh bạn, anh không nên lo lắng như thế. Không có gì cần phải 
làm cả! Dù anh có lo bao nhiêu chăng nữa thì anh cũng không làm gì 
được, vì thực tế là anh đang ngồi trên xe buýt với tôi. Theo tôi, hay 
nhất là anh hãy ngồi cho thật yên, trở về với hơi thở chánh niệm, thực 
tập buông thư và thưởng thức cảnh đẹp của vùng ngoại Ôô. Khi tới đó 
chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi. Anh hãy ngồi cho thật thoải mái và 
mỉm cười với sự sống mầu nhiệm đang diễn bày quanh mình. Anh ta 
nói, "Dạ!" Rồi anh ngồi yên. Nhưng khoảng hai phút sau anh lại bồn 
chồn, lo lắng, bất an, căng thẳng, suy nghĩ đủ điều; anh không an trú 
được trong giây phút hiện tại. 


Thiền trước hết là thực tập dừng lại- chỉ; dừng lại năng lượng tập khí 
chạy như bị ma đuổi để có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm 
của sự sống đang có mặt trong ta và chung quanh ta ngay trong giây 
phút hiện tại. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, ăn 
cơm, làm việc... ta cũng thắp lên ánh sáng chánh niệm để nhận diện 
và dừng lại cái tập khí muốn chạy như bị ma đuổi trong ta. Có những 
người trong khi đang ngồi ăn mà tâm của họ chạy như bị ma đuổi. Họ 
không có khả năng dừng lại và an trú vững chãi để thật sự thưởng 
thức miếng cơm hoặc miếng bánh mì mà họ đang nhai trong giây 
phút hiện tại. Chúng ta phải nâng đỡ nhau để thực tập dừng lại. Bụt 
dạy: Quá khứ đã đi qua. Tương lai thì chưa tới. Chỉ có giây phút đáng 
để ta sống mà thôi, đó là hiện tại. Chúng ta có ước hẹn với sự sống 


44 l Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


trong giây phút hiện tại. Nếu ta lỡ hẹn với giây phút hiện tại, tức là ta 
đánh mất sự sống. Chúng ta ai cũng hiểu được điều ấy. Nhưng trong 
đời sống hàng ngày ta vẫn hành xử như ta chưa từng tiếp xúc với giáo 
lý mầu nhiệm ấy. Ta không có khả năng an trú và sống thảnh thơi 
trong giây phút hiện tại. Đó là vì tập khí lo lắng, rong ruổi và sợ hãi 
trong ta quá sâu dày. Vì vậy chúng ta cân nâng đỡ nhau để thực tập 
dừng lại, thiết lập thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại. Ăn 
cơm trong chánh niệm với nhau là cơ hội để ta dừng lại. Ngồi thiền và 
theo đõi từng hơi thở vào và hơi thở ra cũng là cơ hội cho ta dừng lại. 
Mỗi khi con ngựa tập khí trong ta vươn mình muốn chạy, thì ta lập 
tức trở về với hơi thở vào và hơi thở ra có ý thức và nói, "Chào anh 
bạn tập khí, tôi biết anh rôi. Thôi đừng chạy nữa, dừng lại và thở với 
tôi đi” Ta thở và mim cười với nó thì tự dưng nó không còn tác yêu 
tác quái ta nữa và sức mạnh thúc đẩy của nó sẽ yếu dần yếu dần, rồi 
từ từ được chuyển hóa. Lần sau nếu nó biểu hiện trở lại, thì ta thở 
vào, thở ra và nói: "Chào anh bạn, anh tới chơi hả!" 'Ta chỉ nhận diện 
đơn thuần tâm hành ấy. Mỗi lần thực tập như vậy, thì sức mạnh của 
nó yếu dần đi. Ta không cần phải vật lộn với nó mà chỉ cần nhận điện 
sự có mặt của nó và mỉm cười với nó mà thôi. Quê hương đích thực 
của ta là bây giờ và ở đây, là nơi hải đảo của tự thân. Những mầu 
nhiệm của sự sống chỉ có thể tiếp xúc được trong giây phút hiện tại. 
Khi nghe chuông, ta ngưng hết mọi sinh hoạt- như nói năng, làm việc, 
suy nghĩ và trở về an trú trong hơi thở chánh niệm. Thở vào, ta thâm 
niệm, "Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Thở ra, tiếng chuông huyền 
diệu đưa về nhất tâm." Tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt đưa tâm trở 


về hợp nhất với thân và an trú vững vàng trong giây phút hiện tại. 


Sau vài phút thực tập câu 'đã về/ đã tới, ta có thể chuyển sang câu thứ 
hai của bài kệ, bây giờ/ ở đây.' Thở vào ta thâm niệm, bây giờ, bây 
giờ ; thở ra, ở đây, ở đây'. Bây giờ và ở đây là địa chỉ của Bụt, là quê 
hương đích thực của ta. Bây giờ và ở đây' đồng nghĩa với câu Đã về. 
Đã tới'. Ta muốn thực tập mỗi câu bao lâu cũng được. Sau khi thực 
tập câu thứ hai một thời gian, ta có thể đối sang câu thứ ba là 'Vững 
chãi/ thánh thơi - thở vào, vững chãi; thở ra, thánh thơi. Đây không 
phải sự tự kỹ ám thị. Nếu ta đã về được, đã tới được trong giây phút 


45 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


hiện tại, thì tự nhiên ta thiết lập được đức vững chãi và thảnh thơi. 
Khi bước được từng bước trong chánh niệm, thì ta tiếp xúc được với 
quê hương đích thực của mình và trở nên rất vững chãi, rất thảnh 
thơi; mình không còn chạy như bị ma đuổi nữa, mình đã phục hồi lại 
được chất liệu tự do. Trước kia, mình đã từng là nạn nhân của những 
con ma của quá khứ và tương lai, chúng giống như hai lực sĩ luôn 
luôn kéo mình đi về trăm hướng. Bây giờ mình đã làm chủ được 
chính mình, đã lẫy lại được chủ quyền. Mình không còn là nạn nhân 
nữa. Khi cảm nhận được điều ấy, ta thầm niệm, "vững chãi, vững 
chãi; thảnh thơi, thảnh thơi." Vững chãi (bất động) và thánh thơi 
(trạm nhiên) là hai đặc tính của niết bàn, là thực tại của không sinh 
không điệt, không tới không ởi v.v... Câu cuối của bài kệ là, "Cửa vô 
sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động." Ta sẽ hiểu được câu này sâu sắc 
khi ta thực tập bốn phép thở cuối của kinh Quán Niệm Hơi Thở nói 
về nhận thức và đối tượng của nhận thức, danh từ chuyên môn gọi là 
tưởng. 


Ngôi thiên là một niềm vui chứ không phải là sự lao tác mệt nhọc. Đi 
thiền, ăn cơm cũng vậy. Nếu thực tập giỏi thì sự thực tập của ta trở 


nên rất dễ chịu, nuôi dưỡng và đem lại sự trị liệu lớn. 


Đã dê, đã tới 

Bâu siờ, ở đâu 

Vững chãi, thánh thơi 

Quay 0ề nương tựa 

Naựụ tôi đã 0ề, naụ tôi đã tới 
An trú bâu siờ, an trú ở đâu 
Vững chñI như niúi xanh 
Thánh thơi dường mâu trắng 
Cửa 0ô sinh trở rồi 

Trạm nhiên 0à bất động. 


46 | Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở 


Chương 03: Thương Thân 


Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày 25 tháng Năm, năm 1998, 
chúng ta đang đi vào ngày thứ hai của khóa tu hai mươi mốt ngày. 
Những vị mới tới chưa được nghe bài pháp thoại hướng dẫn tổng 
quát tối hôm qua, tôi mong quý vị sẽ tìm nghe bài pháp thoại đó để 
nắm vững một vài phương pháp thực tập chánh niệm căn bản để dễ 
đàng tu tập. 


Thưa quý vị, chúng ta thật may mắn tổ chức được một khóa tu dài 
hạn với một đại chúng đông đảo như thế này cùng tu tập với nhau. 
Xin quý vị đem hết lòng để học hỏi, tu tập, giao phó thân mạng mình 
cho Tăng thân, thực tập quay về nương tựa Tăng một trăm phần trăm, 
mở lòng để cho năng lượng tu tập của Tăng thân thấm nhuân vào 
thân tâm mình. Năng lượng chánh niệm của Tăng thân rất mâu 
nhiệm, hùng hậu; nếu hết lòng phó thác thân tâm mình vào tăng thân, 
thì ta sẽ thừa hưởng được rất nhiều lợi lạc. Cố nhiên tự mình cũng chế 
tác ra được năng lượng chánh niệm, nhưng ta cũng cần nương vào 
năng lượng chánh niệm của tăng thân thì sự chuyển hóa của ta mới 
xảy ra mau chóng. Nếu biết kết hợp năng lượng chánh niệm của ta và 
của Tăng thân thì ta sẽ có một nguồn năng lượng hùng hậu hơn cho 
sự chuyển hóa và trị liệu. Ví dụ có một người đang có rất nhiều khổ 
đau và người ấy đang ngồi bên cạnh quý vị, nếu quý vị là người đang 
thực tập vững chãi, nụ cười hiền từ, tươi mát thì người ấy đã bớt khổ 
rất nhiều rồi. Người ấy đang cố gắng thực tập mỉm cười; nhưng vì 
trong lòng người ấy còn có khổ đau nên nụ cười chưa được tươi lắm, 
chưa tự nhiên lắm. Nếu là người thực tập giỏi, ta có thể chế tác ra 
năng lượng chánh niệm và yểm trợ cho người ấy bằng cách cống hiến 
cho người ấy một nụ cười tươi mát, hiền hòa, thông cảm và hạnh 
phúc để cho người ấy mỉm được nụ cười tươi mát như ta. Khi người 
ấy cười tươi được, thì tất cả các thế hệ ông bà tổ tiên trong người ấy 
cũng cười theo và thừa hưởng niềm an lạc, hạnh phúc với người ấy. 
Đây là điều hết sức mầu nhiệm. Tổ tiên người Việt của chúng tôi 
thường nói rằng, 'Con cháu ở đâu thì ông bà ở đó.' Câu nói này phản 


47 | Chương 03: Thương Thân 


ánh rất xác thực giáo lý vô ngã, giáo lý tương tức trong đạo Bụt. Nụ 
cười không phải là sản phẩm của một cá nhân mà là một sản phẩm 
chung. Nếu ta đạt tới được sự chuyển hóa và trị liệu, thì ông bà, tổ 
tiên trong ta và ngoài ta cũng được thừa hưởng. Hãy cho phép Tăng 
thân ôm ấp ta như bà mẹ hiền ôm ấp và nâng niu đứa con thơ trong 
vòng tay. Hãy tin vào Tăng thân, cho phép Tăng thân chuyên chở, 
nâng đỡ và dìu dắt ta trên bước đường tu tập. Đó là hành động 
nương tựa Tăng đích thực. Hành động ấy sẽ đem lại cho ta niềm vui, 


sự chuyển hóa và trị liệu rất lớn. 


Hôm trước chúng ta được học về bài tập thứ nhất của mười sáu phép 
quán niệm hơi thở, ˆ“Thở ào, ý thức rằng tôi ẩang thở 0ào. Thổ ra, ý thức 
rằng tôi ñang thở ra.“ Ta cũng có thể nói, "Thở vào, ý thức đây là hơi 
thở vào. Thở ra, ý thức đây là hơi thở ra." Ta nhận diện hơi thở vào 
như là hơi thở vào và hơi thở ra như là hơi thở ra. Ta không nên can 
thiệp vào hơi thở. Hãy để cho hơi thở hoạt động một cách tự nhiên. 
Sự thực tập của ta là dùng ánh sáng chánh niệm để soi chiếu vào, 
quán sát liên tục quá trình vào- ra của hơi thở. Nếu ta thực tập đúng 
theo sự chỉ dẫn, thì phẩm chất hơi thở của ta sẽ tiến bộ rất mau chóng. 
Hơi thở của ta sẽ trở nên sâu lắng, hòa điệu và nhẹ nhàng hơn. Khi 
hơi thở chánh niệm trở nên sâu lắng, an bình, thì thân và tâm cũng an 
bình, tĩnh lặng. Ta không cần phải cố gắng øì cả. 


Phép thở có ý thức thứ hai của mười sáu phép quán niệm hơi thở là, 
"Thở vào một hơi dài, tôi biết tôi đang thở vào một hơi dài. Thở ra 
một hơi dài, tôi biết tôi đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi 
ngăn, tôi biết tôi đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tôi 
biết tôi đang thở ra một hơi ngắn." Ta không nên làm cho hơi thở dài 
ra hay ngắn lại theo ý của ta. Năng lượng chánh niệm được nuôi 
dưỡng trong suốt thời gian của hơi thở vào và hơi thở ra. Ta chỉ nhận 
điện đơn thuần và theo đõi hơi thở vào và hơi thở ra từ đầu cho tới 
cuối mà thôi. "Dài" hay "ngắn" không quan trọng, quan trọng là trong 
khi thở, ta ý thức được và có mặt trọn vẹn suốt chiều dài của hơi thở 
vào và hơi thở ra. Niệm hơi thở tức là có chánh niệm về toàn thân của 
hơi thở. 


48 | Chương 03: Thương Thân 


Trong hai phép thở có ý thức đầu, ta thấy rằng khi thực tập thành 
công được phép thở đầu, thì ta cũng thực tập thành công được phép 
thở thứ hai. "Thở vào, tôi ý thức đây là hơi thở vào." Ta ý thức trọn 
vẹn hơi thở vào. Khi ý thức trọn vẹn hơi thở vào và hơi thở ra, thì 
đồng thời ta cũng đang thực tập phép thở thứ hai. Và khi thực tập 
phép thở thứ hai thành công thì đồng thời ta cũng đang thực tập phép 
thở thứ nhất. Càng thực tập ta sẽ thấy được tính chất tương tức của 
mười sáu phép quán niệm hơi thở. Ta phải tu tập như thế nào để thấy 
được tính vô ngã và tương tức của các pháp, cụ thể qua mười sáu 
phép quán niệm hơi thở. Phép thở đầu được làm bằng phép thở thứ 
hai. Nếu ta thực tập phép thở đầu thành công thì đồng thời ta cũng 
đang thực tập phép thở thứ hai. Nếu ta đảo phép thở thứ hai lên đầu, 
thì phép thở đầu không còn là phép thở đầu nữa. Đây là điểm rất mâu 
nhiệm. Ta có thể thấy được tính tương tức trong tất cả các phép thở. 
Điều này có nghĩa là khi ta thực tập phép thở có ý thức này thì ta 
cũng đang thực tập tất cả các phép thở khác. Đó gọi là cái một chứa 
đựng cái tất cả. 


Quán Thân Trong Thân 


Bây giờ ta đi sang bài tập thứ ba của mười sáu phép quán niệm hơi 
thở, ˆ Thở oào, tôi ý thức 0ề toàn thân thể tôi. Thở ra, tôi ý thức uề toàn 
thân thể tôi.” Trước hết, ta thấy rằng đây là ước muốn muốn trở về 
làm quen, làm hòa với thân thể ta. Có khi ta nhận thấy rằng thân thể 
này là ta, là một cái gì rất gần gũi, thân thiện với ta; nhưng có lúc ta lại 
nghĩ thân thể này không phải là của ta, nó là một cái gì rất xa lạ đối 
với ta, thậm chí ta rất chán ghét nó. Ta nghĩ rằng thà không có thân 
này còn hơn. Ta muốn đày đọa, loại trừ thân thể ta. Đó là thái độ 
muốn trốn chạy, muốn thoát ly ra khỏi thân thể của chính mình. Vì 
vậy bài tập thứ ba là để giúp ta thực tập trở về làm hòa với thân thể. 
Hơi thở chính là một phần của thân thể. Hơi thở chánh niệm là nhịp 
cầu giúp ta thực tập trở về với thân thể, cảm thọ, tâm ý và tri giác của 
ta. Khi thở vào, ta biết ta đang thở vào; khi thở ra, ta biết ta đang thở 
ra, thì cái biết ấy tức là năng lượng chánh niệm; nếu thực tập liên tục 
thì năng lượng chánh niệm sẽ tăng trưởng rất hùng hậu. Năng lượng 


49 | Chương 03: Thương Thân 


chánh niệm ôm lấy hơi thở vào và hơi thở ra. Ta trở thành một với hơi 
thở vào và hơi thở ra. Càng tiếp tục thực tập thì hơi thở vào và hơi thở 
ra càng trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng, hòa điệu và khoan thai. Khi hơi 
thở của ta đã trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng, thì ta bắt đầu bước thêm 
một bước nữa, tức là phép thở thứ ba- thực tập tiếp xúc với thân thể- 
“Thỏ 0ào, tôi ý thức 0ề toàn thân thể tôi. Thỏ ra, tôi ý thức 0uề toàn thân thể 
tôi.” Ta trở về với thân thể và ôm lấy thân thể ta bằng sự trìu mến, 
thương yêu. Ta làm hòa với thân thể ta. Bài tập này có thể thực tập 
trong tư thế ngồi hoặc tư thế nằm. Trở về để chăm sóc, để bày tỏ niềm 
ưu ái đối với thân thể ta là hành động hết sức cấp thiết và quan trọng. 
Thân thể ta có thể đang có nhiều đau nhức và căng thắng. Nhưng vì 
sống trong thất niệm nên ta không biết được những gì đang xảy ra 
trong cơ thể ta, ngược lại ta đối xử thiếu tình thương, niềm ưu ái và 
trách nhiệm đối với cơ thể ta; ta không ngó ngàng, quan tâm, chăm 
sóc đến cơ thể ta một cách đàng hoàng. Vì vậy tu tập là chế tác ra 
năng lượng chánh niệm để trước hết trở về ôm ấp và chăm sóc, bày tỏ 
tình thương đối với cơ thể ta. Đây là bước đầu của sự thực tập thương 
yêu. Trở về với cơ thể, ý thức sự có mặt của cơ thể và hứa từ nay về 
sau mình sẽ chăm sóc cơ thể mình một cách đàng hoàng hơn. Nếu 
làm được như vậy thì cơ thể ta sẽ cảm thấy rất ấm áp và những niêm 
đau trong cơ thể sẽ được chữa trị. 


Sabbakaya nghĩa là toàn thân. Trong suốt chiều dài của hơi thở vào, ta 
ý thức toàn vẹn sự có mặt của thân thể ta. Ta chiếu dụng ánh sáng 
chánh niệm vào thân thể ta từ đỉnh đầu xuống tới các ngón chân, bàn 
chân. Lúc đó đối tượng của chánh niệm không còn chỉ là hơi thở mà 
nó bao gồm cả thân thể. Ban đầu đối tượng của chánh niệm chỉ thuần 
là hơi thở, nhưng tới bài tập thứ ba và thứ tư thì nó chuyên chở thêm 
một đối tượng khác, đó là thân thể. Ta ôm ấp thân thể ta bằng tất cả 
sự trìu mến trong suốt chiều dài của hơi thở vào và hơi thở ra với ước 
muốn muốn làm hòa, chăm sóc và bày tỏ lòng ưu ái của ta đối với 
thân thể. Tuy nhiên ta có thể linh động trong cách sử dụng ngôn ngữ, 
nhưng nội dung của sự thực tập vẫn giống nhau. Ví dụ, “Thở vào, tôi 
ý thức về toàn thân thể tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với toàn thân thể tôi." 


Đây là nụ cười của ý thức, nụ cười của tình thương đối với thân thể 


50 | Chương 03: Thương Thân 


ta. Ta có thì giò để trở vê ôm ấp thân thể ta với tất cả sự trìu mến, 
thương yêu và mỉm cười với thân thể ta hay chưa? Nếu chưa, thì ta 
hãy lập tức trở về làm cho được chuyện đó. Ta phải dành thì giờ để 
trở về chăm sóc thân thể ta với tất cả tình thương và nói với thân thể 
ta rằng, "Thân thể ơi, tôi biết em có mặt đó một cách nhiệm mâu. Vậy 
mà bấy lâu nay tôi sống thờ ơ quá. Từ rày trở đi, tôi hứa sẽ chăm sóc 
đàng hoàng hơn." Bây giờ chúng ta hãy cùng thực tập trở về chăm sóc 
thân thể ta và mỉm cười với thân thể ta với nụ cười chánh niệm và trìu 
mến. Bây giờ chúng ta gởi sự chú ý tới với từng bộ phận của thân thể 
ta như mắt, tai, mũi, buồng phổi, tim, gan, ruột v.v. theo phương 
pháp mà tôi đã đề nghị ngày hôm qua: "Thở vào, tôi ý thức về hai mắt 
tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt." Bài tập này nếu được thực tập 
liên tục sẽ giúp ta đạt tới cái thấy sâu sắc về thực tại và cái thấy ấy sẽ 
giải phóng ta ra khỏi sự sợ hãi, buồn khổ, đem lại an lạc và hạnh phúc 
thật sự. Trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (kinh Tứ Niệm Xứ), 
Bụt có dạy: "Này các vị khất sĩ! Ví dụ có một bác nông dân đi vào nhà 
kho và mang ra một bao tải chứa đựng đủ các loại ngũ cốc- như gạo 
lứt, gạo trắng, hạt lúa, đậu xanh, đậu ngự, hạt mè v.v.. Bác nông dân 
mở hai đầu bao tải và để cho các loại đậu mặc nhiên tuôn ra trên sàn 
nhà; với đôi mắt tốt, bác có thể nhận diện được, Này đây là đậu xanh. 
Này đây là đậu ngự. Này đây là gạo trắng v.v.."' Với đôi mắt còn tốt, 
bác nông dân có thể nhận diện và phân biệt được rõ ràng tất cả các 


loại hạt giống. 


Khi trở về với thân thể, trước hết ta thực tập ôm ấp toàn thân thể ta 
với hơi thở chánh niệm, sau đó ta có thể gởi sự chú ý đến từng bộ 
phận của thân thể ta, nhận diện sự có mặt của từng bộ phận của thân 
thể giống như bác nông dân kia khi bác nhận diện và phân loại các 
loại hạt giống. Trong kinh, Bụt có nói rằng trong thân thể ta có cả thảy 
là ba mươi sáu bộ phận. Ta thực tập ôm ấp và mỉm cười với từng bộ 
phận bằng năng lượng chánh niệm. Với năng lượng chánh niệm, ta 
làm cho bộ phận ấy của cơ thể trở nên êm dịu, buông thư bằng tư thế 
nằm hoặc trong tư thế đi hay ngồi... Trong khóa tu, ta nên thực tập 
thiền buông thư mỗi ngày ít nhất là một lần. Ta có thể thực tập chung 
với Tăng thân dưới sự hướng dẫn bởi một thây hoặc một sư cô. 


51 | Chương 03: Thương Thân 


Nhưng nếu ta có năm phút, mười phút hay mười lăm phút rảnh rỗi, 
ta có thể tìm một nơi vắng vẽ, yên tĩnh để tự thực tập thiền buông 
thư. Đây là sự thực tập thương yêu đích thực đối với cơ thể ta. Cứ 
như thế, ta từ từ soi chiếu ánh sáng chánh niệm tới các bộ phận khác 
của cơ thể. Trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm, những bộ phận ấy 
được liệt kê như: xương, tủy, thận, máu, gan, lá lách, hoành cách mạc 
v.v.. Thở vào, ta ôm ấp và mỉm cười với từng bộ phận của cơ thể ta 
bằng năng lượng chánh niệm như bà mẹ ôm đứa con vào lòng với tất 
cả sự thương yêu, trìu mến của mình. Đây là phép thực tập rất hay có 
khả năng đem lại rất nhiều lợi lạc, chuyển hóa và trị liệu. 


Khi thực tập, "Thở vào, tôi ý thức về lá gan của tôi. Thở ra, tôi mỉm 
CƯỜI VỚI lá gan của tôi.' Ngay lập tức lá gan cảm nhận được tình 
thương của ta. Lá gan sẽ nói: "Dễ sợ chưa! Bây giờ mới ngó ngàng tới 
tui. Tui đã ngày đêm gởi thông điệp SOS tới để câu cứu, nhưng 
anh/chị cứ thờ ơ, không quan tâm gì cả. Anh/chị vẫn tiếp tục uống 
rượu, hút thuốc, ăn nhậu một cách vô tội vạ. Thật khổ sở cho tui. 
Anh/chị có biết tui làm việc cực nhọc lắm không? Phải gạn lọc không 
ngừng nghỉ, phải chống cự suốt ngày đêm để bảo tôn mạng sống cho 
toàn bộ các chi phần khác của cơ thể; vì vậy em đã tìm mọi cách để 
gởi thông điệp SOS đến cầu cứu, nhưng thông điệp của em không bao 
giờ được anh/chị quan tâm tới. Em chịu hết nỗi rồi. Cứu em với." Nếu 
thực tập hơi thở chánh niệm, thân thể ta sẽ bớt khổ rất nhiều. Nếu ta 
gởi sự chú tâm tới lá gan và mỉm cười với nó, ta sẽ hiểu được tình 
trạng của lá gan. Ta thấy rằng lá gan của ta đã làm việc không ngừng 
nghỉ để duy trì sức khỏe cho toàn bộ cơ thể, nhưng vì sống trong sự 
quên lãng, thiếu trách nhiệm, nên ta đã làm tình làm tội lá gan của ta, 
đã thờ ơ với lá gan của ta. 


Thất niệm là ngược lại với chánh niệm. Ta thường sống trong sự quên 
lãng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ta trở về chăm sóc lá gan của 
ta. Lá gan của ta cảm thấy ấm áp trở lại khi được ta ngó ngàng, quan 
tâm đến. Nếu ta tiếp tục thực tập thêm vài hơi thở nữa thì ta có định 
và năng lượng định sẽ làm phát sinh tuệ giác. Có tuệ giác là ta bắt đầu 
biết thương yêu, chăm sóc và bảo vệ lá gan của ta, vì lá gan là điều 
kiện thiết yếu cho sức khỏe của toàn thân. Khi ý thức được phát sinh, 


52 | Chương 03: Thương Thân 


ta tự khắc biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm để bảo vệ lá 
gan của ta. Điều này không cần ai nhắc nhở cả. Ta chăm sóc, nuôi 
dưỡng lá gan của ta bằng năng lượng chánh niệm, hiểu biết và 
thương yêu. Ta quyết sẽ không ăn uống hoặc đưa vào cơ thể ta những 
độc hại nữa. Không những chỉ đối xử với lá gan như thế, mà đối với 
tất cả các bộ phận khác của cơ thể ta cũng phải thực tập như thế. 


Quán Chiếu Về Bốn Đại 

Trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm, Bụt có dạy, mình có thể nhìn 
vào hình hài của mình và nhận diện những yếu tố căn bản làm ra 
hình hài ấy. " Thở vào, tôi y thức về yếu tố đất trong hình hài tôi. Thở 
ra, tôi mỉm cười với yếu tố đất trong hình hài tôi." Hình hài ta được 
cấu tạo bởi bốn đại (mahabhuta): đất, nước, lửa và không khí. Yếu tố 
đất là yếu tố rắn chắc trong cơ thể ta. Nếu nhận diện được yếu tố đất 
trong ta thì ta cũng nhận diện được yếu tố đất ngoài ta. Ta biết rằng 
cả hai đều thuộc về đất. Yêu tố đất trong ta và ngoài ta luôn luôn có 
sự trao đối mật thiết qua nhiều hình thức. Sự trao đổi xảy ra trong 
từng giây phút của đời sống hàng ngày. 


"Thở vào, tôi ý thức về yếu tố lửa trong hình hài tôi. Thở ra, tôi mỉm 
cười với yếu tố lửa trong hình hài tôi." Lửa là sức nóng, là nhiệt 
lượng. Ta biết rằng sự sống được làm bằng nhiệt lượng- chất cháy. Ví 
dụ khi ta đưa vào thân thể dưỡng khí (oxygen) thì dưỡng khí biến 
thành nhiệt lượng đốt cháy. Quá trình này xảy ra từng sát-na trong cơ 
thể ta. Nhờ quá trình đốt cháy nhiệt lượng đó, sự sống mới hình 
thành. Sinh và diệt cũng xảy ra liên tục trong mỗi phút giây. Trong cơ 
thể ta, mỗi giây có hàng triệu tế bào chết đi và hàng triệu tế bào được 
sinh sản. Nếu không có chết thì làm sao có sống. Nhìn kỹ vào thực tại, 
ta sẽ thấy trong diệt có sinh và trong sinh có diệt. Sinh và diệt tương 
tức. Nếu ta lấy cái chết ra khỏi cái sống, thì sự sống sẽ không có mặt, 
sẽ sụp đổ. Nếu ta lấy cái sống ra khỏi cái chết, thì sự chết sẽ sụp đổ. 
Như ví dụ của một bông hoa, mây và ánh nắng mặt trời- nhìn vào 
bông hoa ta thấy yếu tố mây và ánh nắng. Ta phải tập nhìn để thấy 
được tính tương tức của các pháp. Ta thường bị kẹt vào cái nhìn nhị 


53 | Chương 03: Thương Thân 


nguyên, phân biệt. Ta nghĩ rằng chết là kẻ thù của sống. Tất cả chúng 
ta, dù là người thực tập thiền hay nhà nghiên cứu khoa học, bất kể 
nhìn với phương tiện nào đi chăng nữa, ta cũng phải nhìn để thấy cho 
được trong cái sống có chứa đựng cái chết và ngược lại. Không có cái 
này thì không có cái kia. Nếu nghĩ rằng tôi chỉ muốn chọn cái này 
thôi, không muốn chọn cái kia, thì đó là một thái độ quá ngây thơ. 
Nhìn kỹ vào những yếu tố trong cơ thể, ta thấy rằng sống và chết 
tương tức, chúng nương nhau mà biểu hiện. Tới đây ta bắt đầu thấy 
được sự mầu nhiệm của thực tại mà trước đó ta chưa bao giờ thấy. 
Nhờ nhìn sâu và hiểu được bản chất chân thực của thực tại, ta có thể 
xua tan được sự sợ hãi, buồn khổ, cô đơn và tuyệt vọng trong ta. Ta 
biết rằng khổ đau, sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng chỉ có thể tung hoành 
trên căn bản của vô minh. Ví dụ như cây bút chì này, ta nghĩ rằng đầu 
này là đầu trái, không phải là đầu phải. Nếu mình là một nhà chính 
trị thuộc về phe tả, mình sẽ chọn phe tả và muốn loại trừ phe hữu. 
Nhưng chỉ muốn có trái mà không có phải, thì đó là một điều thật phi 
lý. Giả sử mình muốn loại trừ bên phải, mình lấy con dao chặt cây bút 
chì ra. Nhưng sau khi chặt đầu bên phải của cây bút chì đi, thì đầu 
bên phải của cây bút chì có thật sự bị triệt tiêu hay không hay nó vẫn 
tiếp tục là đầu bên phải? Thực ra hể có trái thì tất nhiên có phải; trái 
có mặt thì phải có mặt. Cái nhìn của ta thường bị kẹt vào thế lưỡng 
nguyên, đối đãi và phân biệt. Ta phải tập nhìn với con mắt bất nhị, 
không phân biệt, không kỳ thị thì mới chạm tới được thực tại chân 
thực của sự sống. 


"Thở vào, tôi thấy yếu tố nước trong hình hài tôi. Thở ra, tôi mỉm cười 
với yếu tố nước trong hình hài tôi." Hai chữ "vào" và "ra" cũng là một 
cặp đối đãi. Tôi có viết một cuốn sách với tựa đề- Trái Tim Mặt Trời. 
Tôi có cảm hứng viết cuốn sách ấy là vì tôi thấy rằng mặt trời là trái 
tim thứ hai của tôi. Lúc xưa tôi thường hay nghĩ rằng mình chỉ có một 
trái tim thôi, đó là trái tim trong cơ thể của mình. Nếu bất chợt trái 
tim trong mình ngưng hoạt động thì mình sẽ chết. Nhưng nhìn kỹ lại, 
tôi thấy rằng nếu trái tim ngoài tôi, tức là mặt trời bị tan vỡ, thì tôi 
cũng bị tan vỡ theo. Trái tim thứ hai của tôi nằm ngoài tôi. Tôi có thể 


nghĩ rằng buồng phổi của tôi chỉ có mặt trong tôi, nhưng kỳ thực núi 


51 | Chương 03: Thương Thân 


rừng và cây cỏ chung quanh tôi cũng là buồng phối tôi. Nếu chúng 
ngưng hoạt động thì tôi sẽ không có dưỡng khí để thở. Tôi có buồng 
phối bên trong nhưng cũng có buồng phổi bên ngoài. Nếu nhận diện 
và nhìn sâu vào bốn yếu tố bên trong và bên ngoài của thân thể, ta sẽ 
tiếp xúc được với tính tương tức của chúng và ý niệm về hình hài là 
một thực thể biệt lập, thường còn và bất biến của mình sẽ bị tan biến. 
Ý niệm về ngã được đồng hóa với hình hài cũng sẽ tan biến. Ta phải 
nhìn vào thực tại bằng con mắt bất nhị, vô phân biệt mới chuyển hóa 
được cái ảo tưởng của ta về thực tại. Và ta tiếp xúc được với cảnh giới 
niết bàn, của không sinh không diệt. Phải thấy cho được rằng ngã 
được làm bằng những yếu tố không phải ngã (phi ngã). 


Quán Niệm về các tư thế của thân 

Theo lời Bụt dạy trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm, sau khi quán 
chiếu về tứ đại trong cơ thể, hành giả quán về các tư thế của thân. Có 
tất cả là bốn tư thế, gọi là tứ uy nghỉ: đi, đứng, nằm và ngồi. Ta ý thức 
rõ ràng các tư thế căn bản của thân ta. Khi đi, biết mình đang đi; khi 
đứng, biết mình đang đứng; khi ngồi, biết mình đang ngồi; khi nằm, 
biết mình đang nằm. Ta chiếu dụng ánh sáng chánh niệm vào các tư 
thế của thân thể ấy. Các thây, sư cô và sư chú được tập luyện rất kỹ 
về bốn tư thế hoạt động của thân, gọi là tứ uy nghi. Chúng ta thấy 
rằng các thầy, sư cô và sư chú đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, 
uy nghi. Tuy nhiên đừng nghĩ rằng Bụt chỉ dạy kinh này riêng cho 
người xuất sĩ, người cư sĩ cũng có thể thực tập. Phép quán này thuộc 
về lãnh vực quán thân trong thân. Chúng ta bắt đầu thực tập ý thức 
về hơi thở, nhận diện tình trạng của hơi thở và làm lắng địu hơi thở. 
Kế đó ta thực tập ý thức về thân, ôm ấp, chăm sóc thân, làm cho thân 
thể lắng dịu, chú ý và mỉm cười với từng bộ phận của thân. Ta quán 
chiếu những yếu tố tạo nên thân thể và mỉm cười với từng yếu tố ấy 
trong thân thể ta. Rồi ta thực tập quán niệm về các tư thế của thân 
trong khi đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc. Chúng ta sẽ cùng thực tập 
với nhau trong suốt khóa tu này. Đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc cho 
thật vững chãi và thánh thơi. 


55 Ì| Chương 03: Thương Thân 


Quán niệm về thân đưa tới sự quán niệm về các hoạt động của thân. 
Khi khom xuống, ý thức rõ ràng là mình đang khom xuống. "“Thở vào, 
biết mình đang khom xuống để nhặt cây bút. Thở ra, biết mình đang 
nhặt cây bút.” Ta ý thức từng động tác, từng cử chỉ của thân thể ta. Ví 
dụ, mỗi buổi sáng khi đun nước để chế cà phê hoặc pha trà, ta có thể 
sử dụng thời gian chế cà phê hoặc pha trà để thực tập chánh niệm. Ta 
ý thức từng cử chỉ, từng động tác của ta trong lúc chế cà phê hoặc pha 
trà. Ta mỉm cười với từng động tác, cử chỉ ấy của thân thể, dù đó là 
một động tác rất nhỏ. Thực tập như thế giúp ta thiết lập được vững 
mạnh năng lượng chánh niệm và nó đem lại cho ta rất nhiều niềm 
vui. Ta hạnh phúc là vì trong đời sống hàng ngày ta biết cách thắp lên 
ánh sáng chánh niệm và chiếu dụng vào mỗi cử chỉ và hoạt động của 
thân thể. Ta không còn sống trong sự quên lãng, không sống như một 
người mộng du nữa. Ta làm tất cả mọi cái trong ánh sáng chánh niệm. 
Ta hoàn toàn làm chủ các hoạt động của thân thể ta. Chánh niệm là sự 
hiện diện của Bụt, là năng lượng của Chúa Ki Tô, là chất thánh trong 
ta. Chánh niệm không phải là một cái gì trừu tượng. Hạt giống chánh 
niệm đã sẵn có trong tâm thức ta. Tất cả chúng ta đều có khả năng 
tiếp xúc với hạt giống chánh niệm và làm cho nó biểu hiện thường 


xuyên trong đời sống hàng ngày. 


Thời còn làm sa di, một hôm Thầy của tôi dạy tôi làm giùm Thầy một 
việc. Tôi rất thương kính Thầy và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Thầy 
giao phó, làm bất cứ điều gì có thể để đem lại niềm vui cho Thây. Sau 
khi tiếp nhận xong lời dạy, tôi liền lui ra để đi làm. Nhưng do hạnh 
phúc quá, tôi đã mở cửa và đóng cửa rất hấp tấp, không có chánh 
niệm. Thấy vậy, Thầy tôi gọi tôi trở lại và nói rất nhỏ nhẹ rằng, "Này 
con, con hãy đi ra trở lại. Lân này con nhớ mở cửa và đóng cửa cho 
thật từ tốn, nhẹ nhàng, có chánh niệm nghe con." Tôi chắp tay xá 
Thầy, rôi lui ra. Lần này tôi biết tôi phải làm gì. Tôi đã đi từng bước 
thật chánh niệm tới cửa, đặt bàn tay lên núm cửa, rồi nhẹ nhàng mở 
cửa, bước ra ngoài và đóng cửa thật từ tốn; tất cả mọi động tác, mọi 
cử chỉ đều được làm trong chánh niệm. Từ đó về sau Thầy tôi không 
cần phải nhắc nhở tôi lần thứ hai. Tôi không bao giờ quên bài học quý 
giá ấy. 


56 | Chương 03: Thương Thân 


Vào năm 1966, tôi viếng thăm cha Thomas Merton tại thành phố 
Kentucky, một vị tu sĩ thuộc dòng Luyện tâm (Trappist- dòng tu kín- 
giáo phái sống rất khắc khổ và phát nguyện không nói, không tiếp 
xúc với thế giới bên ngoài). Cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi rất lý thú. 
Sau này cha Thomas có nói với các môn đệ của ngài rằng: "Quý vị chỉ 
cần quán sát cách thây Nhất Hạnh mở cửa, đóng cửa thì đủ biết thây 
là một vị chân tu." Năm trước có một cô thiền sinh người Đức đến tu 
học tại tu viện Làng Mai. Cô ấy đã ở lại tu tập khoảng một tháng. 
Ngày rời Tu Viện, cô chia sẻ với chúng tôi rằng sở đĩ cô đến Làng Mai 
là vì cô có nghe cuốn băng thuyết giảng của cha Thomas Merton; 
trong bài thuyết giảng đó cha có nói về phong cách mở cửa, đóng cửa 
của thầy Nhất Hạnh. Và vì tâm hiếu kỳ, tâm tò mò muốn thấy tận mắt 
cách thây Nhất Hạnh mở cửa và đóng cửa như thế nào mà cha 
Thomas khen ngợi đến thế. Trong thời gian một tháng ở Làng Mai, cô 
cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc và mục đích chính của chuyến 
viếng thăm Tu Viện Làng Mai là để mắt quán sát cách thầy trò chúng 
tôi mở cửa và đóng cửa. 


Thưa quý vị, đóng cửa và mở cửa là một phần của sự thực tập chánh 
niệm để làm cho thân tâm lắng địu và bình an trở lại. Xin quý vị thực 
tập mở cửa và đóng cửa trong chánh niệm để nhiều người, trong đó 
có Thầy tôi nữa được thừa hưởng niềm an lạc và hạnh phúc tỏa ra nơi 
hành động mở cửa và đóng cửa của quý vị. Thầy tôi vẫn còn có mặt 
đó với chúng ta trong giây phút này. Quý vị đã được học cách chăm 
sóc, tiếp xúc với cơ thể bằng hơi thở chánh niệm. Đây là sự thực tập 
rất quan trọng. Quý vị không cần phải trở thành một vị giáo thọ mới 
có thể tổ chức được những ngày tu chánh niệm. Quý vị có thể dành 
một ngày cuối tuần để trở về với chính mình, thực tập chăm sóc cơ 
thể và sống hài hòa với cơ thể mình. Nếu muốn, quý vị có thể mời 
thêm một số bạn bè đến tham dự ngày tu. Một ngày hoặc vài giờ thực 
tập chánh niệm như thế là cơ hội để thân tâm được nghỉ ngơi, phục 
hồi lại sự tươi mát và thư thái. Bốn phép thở đầu của kinh Quán 
Niệm Hơi thở nếu được thực tập đúng cách, ta thấy tình thương của 
Bụt dành cho ta rất lớn. Bụt chỉ dạy cho ta những phương pháp tu tập 
thật thực tiễn, khoa học và hữu hiệu. 


57 | Chương 03: Thương Thân 


Bài tập thứ tư của kinh Quán Niệm Hơi Thở là, “Thở vào, tôi làm cho 
toàn thân an tịnh, lắng địu, buông thư. Thở ra, tôi làm cho toàn thân 
an tịnh, lắng địu, buông thư." Thân thể ta xứng đáng được cư xử như 
thế. Ta nên học cách đối xử tử tế, dễ thương với thân thể ta; có mặt 
đích thực cho thân thể và nhìn sâu vào thân thể ta để hiếu rõ tình 
trạng. Nếu có một bộ phận nào trong cơ thể bị đau nhức, thì ta phải 
dành nhiều thì giờ để ôm ấp, chăm sóc bằng tình thương và đem lại 
sự trị liệu cho bộ phận ấy. Thở vào, ta mỉm cười với phần đau nhức 
ấy với nụ cười chánh niệm và tràn đầy tình yêu thương. Thực tập như 
thế sẽ giúp cơ thể ta mau chóng được trị liệu. Nói như thế không có 
nghĩa là ta không cần đi khám bác sĩ. Nhưng bác sĩ không thể hiểu 
tường tận căn bịnh của ta được; mình phải đóng góp phần mình vào 
trong quá trình tìm hiểu căn nguyên của bệnh trạng mình. Có thể nói 
mình là người hiểu rõ về bệnh trạng của mình hơn ai hết. Mình không 
nên phó thác hoàn toàn vào bác sĩ và thuốc men. Mình phải có đức tin 
nơi khả năng tự trị liệu của cơ thể mình. Nếu mình không cho phép 
cơ thể mình được nghỉ ngơi, buông thư, thì liều thuốc vẫn không đủ 
tác dụng cho sự trị liệu. Mình cần phải cho cơ thể mình cơ hội để nó 
tự trị liệu lấy. Đôi khi cơ thể mình tự chữa trị lấy mà không cần tới 
thuốc men nếu mình biết cách cho phép cơ thể mình cơ hội nghỉ ngơi 


và khôi phục lại sức khỏe của nó. 


"Thở vào, tôi ý thức về toàn thân thể tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với toàn 
thân thể tôi. Thở vào, tôi buông thư toàn thân. Thở ra, tôi làm cho 
toàn thân lắng dịu trở lại." Đây là những bài thực tập rất hay, thực 
tiễn mà bất cứ ai cũng có thể thực tập được. Chúng ta phải nắm cho 
vững nghệ thuật sống trong chánh niệm, thở trong chánh niệm và 
chăm sóc thân thể mình bằng năng lượng chánh niệm. Các sinh viên 
có thể thành lập những nhóm tu tập chánh niệm tại học đường để 
thực tập, vì họ thường bị căng thắng. Họ có thể thành lập một tăng 
thân cùng tu tập với nhau và tìm ra phương cách để chăm sóc, bảo hộ 
thân tâm của họ. Các nhà tâm lý trị liệu cũng nên làm việc như một 
tăng thân. Họ phải chăm lo cho nhiều bịnh nhân. Nhưng nếu họ 
không biết tự chăm sóc họ cho đàng hoàng, không có tăng thân bảo 
hộ và nuôi dưỡng thì họ sẽ bị kiệt sức và bỏ cuộc g1ữa chừng hoặc trở 


58 | Chương 03: Thương Thân 


thành nạn nhân của khổ đau. Họ có thể làm việc chung với các 
chuyên gia trị liệu khác hoặc làm việc chung với các bịnh nhân của 
họ. Thời nay giới nhân viên cảnh sát đau khổ rất nhiều. Họ là những 
nạn nhân của sự căng thắng, sợ hãi và bạo động. Họ cũng cần phải 
thành lập nhóm tu tập, làm việc với nhau và chăm sóc cho nhau. 
Những người sống trong những trung tâm cải tạo, nhà tù cũng nên 
tạo thành một nhóm tu học để giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau. Người 
nào cũng có thể thực tập chánh niệm. Quý vị không cân phải là 
những người Phật tử mới có thể thực tập chánh niệm. Quý vị không 
cần phải là giáo thọ mới có thể tổ chức những tăng thân tu tập chánh 
niệm. Nghĩa là quý vị không cần có chứng chỉ từ vị đạo Sư hoặc từ bất 
cứ ai mới có thể thành lập nhóm tu học. Quý vị có thể thành lập nhóm 
tu tập chánh niệm bất cứ lúc nào, nơi nào hoặc ngay tại địa phương 
của mình. 


Ba Kinh Căn Bản của Bụt 


Trước khi học tiếp kinh Quán Niệm Hơi Thở, tôi muốn giới thiệu ba 
kinh mà tôi cho là sự tu tập căn bản của giáo lý đạo Bụt. Ba kính này 
có thể nói là ba kinh gối đầu giường của các thầy và sư cô. Ba kinh 
này có thể giúp chúng ta học hỏi và thực tập phát triển niệm, định, 
tuệ một cách rất thực tiễn và sâu sắc. Trong các buổi giảng, tôi sẽ 
thường xuyên đề cập đến ba kinh này. Kinh đầu tiên tôi muốn nói 
đến là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Cốt lõi của Kinh này là mười sáu 
phép thực tập hơi thở chánh niệm mà chúng ta đang được học. Tôi có 
viết những lời giảng giải về kinh này trong cuốn sách với tựa đề: Kinh 
Quán Niệm Hơi Thở. 


Kinh thứ hai là kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (Niệm Xứ Kinh), tức 
là thân, thọ, tâm và pháp- các đối tượng nhận thức của tâm. Chúng ta 
phải sử dụng hai kinh này để thực tập song song với nhau, bởi vì hai 
kinh này tuy hai mà là một, chúng bổ sung cho nhau. Đây là điểm rất 
quan trọng. Chúng ta nên học tập kinh thứ nhất trong ánh sáng của 
kinh thứ hai và ngược lại. Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm đã được 


59 | Chương 03: Thương Thân 


đối chiếu và chuyển dịch từ hai bản Hán tạng và tạng Pali và được in 


trong quyển sách với tựa đề: Con Đường Chuyển Hóa. 


Kinh thứ ba là bản kinh dạy chúng ta sống an lạc và hạnh phúc ngay 
trong giây phút hiện tại- hiện pháp lạc trú; tên của kinh này là kinh 
Người Biết Sống Một Mình- Nhất Dạ Hiền Giả. Tôi có giảng giải 
kinh này trong quyển sách mang tựa là- Ước Hẹn Với Sự Sống. Kinh 
này là một bản kinh rất xưa trong đó Bụt dạy chúng ta làm thế nào để 
sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc trong giây phút hiện tại- bây giờ 
và ở đây. Quý vị có thể sử dụng ba kinh này để tham khảo và học hỏi. 
Tuy nhiên trong khóa tu này, chúng ta không cần phải đọc hết ba 
quyển sách giảng giải về các kinh này. Quan trọng là chúng ta nên 
dành hết thì giò để thực tập. 


Thân và Tâm Tương Tức 


Trong các kinh điển của Bụt, ta thấy chữ namarupa- danh sắc thỉnh 
thoảng được sử dụng để chỉ cho toàn thể con người. Nama nghĩa là 
"đanh" và rupa nghĩa "sắc." Ta nghĩ rằng danh và sắc là hai yếu tố 
khác biệt nhau. Ta cho rằng thân là sắc, còn các cảm thọ, tri giác, tâm 
hành và các đối tượng tâm hành (thức) là danh. Đây là cách chia chẻ, 
phân biệt của ta. Ta có khuynh hướng cho rằng danh không phải là 
sắc và sắc không phải là danh. Ta phải tập nhìn trong ánh sáng của 
tương tức và vô ngã mới thấy được bản chất chân thực của danh và 
sắc. Theo ánh sáng của tương tức, vô ngã, hễ lấy danh ra khỏi sắc thì 
sắc không thể tôn tại được và ngược lại. Namarupa- danh sắc vốn là 
hai khía cạnh của cùng một thực tại. Có khi nó biểu hiện như là danh 
và ta gọi là danh; có khi nó biểu hiện như là sắc và ta gọi là sắc. Vì 
vậy, thay vì viết hai chữ rời nhau, ta viết thành một chữ là namarupa- 
danh sắc. 


Cách tư duy như vậy có lẽ hơi khó chấp nhận nếu ta mới nghe qua 
lần đầu, nhưng từ từ sẽ quen. Như các nhà vật lý học nguyên tử, họ 
nói rằng hạt có khi biểu hiện như là sóng và có khi biểu hiện như là 
hạt. Cả hai vốn mang cùng một thực tại. Lúc đầu ta nghĩ rằng nếu là 
sóng thì không thể là hạt; nếu là hạt thì không thể là sóng. Sự thực là 


60 | Chương 03: Thương Thân 


hạt có khi biểu hiện như là sóng và có khi biểu hiện như là hạt. Vì thế 
các nhà khoa học vật lý đã chế ra một danh từ mới để gọi cái thực tại 
của nguyên tử mà họ đã khám phá ra là "wavicle- sóng hạt." Điều này 
cũng đúng đối với thân và tâm. Ta nghĩ rằng tâm và vật trái ngược 
nhau; nhưng theo ánh sáng tương tức, vô ngã thì tâm có khi biểu hiện 
như là vật và vật có khi biểu hiện như là tâm. Tâm và vật tương tức, 
có mặt trong nhau. Điều này mới nghe thì thật khó tin, nhưng đó là sự 
thật. 


Năm Yếu Tố Tạo Nên Một Hiện Hữu 


Đức Thế Tôn đã trình bày con người dưới nhiều khía cạnh khác nhau; 
có khi Ngài trình bày như là danh sắc, có khi Ngài trình bày như là 
một hợp thể ngũ uấn. Ngũ uấn là năm yếu tố tạo nên tổng thể con 
người. Đó là nền tảng hiện hữu của ta. Yếu tố thứ nhất là sắc; thứ hai 
là thọ; thứ ba là tưởng (tri giác); thứ tư là hành (tâm hành); và thứ 
năm là thức. Nếu ta dùng khái niệm danh sắc để phân tích con người, 
thì yếu tố thứ nhất là thuộc về thân thể và bốn yếu tố còn lại là thuộc 


về tâm. 


Chúng ta đã học về yếu tố hành. Hành tức là hiện tượng được tạo 
thành bởi nhiều yếu tố khác nhau. Bông hoa là một hành- một hiện 
tượng. Chúng ta có thể gọi nó là một hành- hiện tượng thuộc về vật 
lý; nó thuộc về lãnh vực của sắc. Đám mây và cây cỏ cũng là những 
hiện tượng (hành) thuộc về vật lý (sắc). Hận thù, sợ hãi, yêu, ghét 
v.v... đều là những hành thuộc về tâm lý, gọi là tâm hành. Theo giáo 
lý của đạo Bụt, có cả thảy là năm mươi mốt loại tâm hành. Lúc còn 
làm sa đi, tôi phải học thuộc lòng năm mươi mốt loại tâm hành ấy. 
Hai yếu tố trong năm uấn là thọ và tưởng cũng thuộc về tâm hành và 
chúng là những tâm hành trong nhóm năm mươi mốt loại tâm hành. 
Nhưng vì hai tâm hành này quá phổ biến cho sự tu tập nhận diện, ôm 
ấp và nhìn sâu, nên Bụt đã tách rời hai yếu tố- thọ và tưởng ra thành 
hai uấẩn riêng trong số năm mươi mốt loại tâm hành. Uấẩn thứ năm là 
thức. Thức là gì? Thức tức là căn bản, là nên tảng biểu hiện của tất cả 
các tâm hành, các pháp. Trong truyền thống giáo lý đạo Bụt, chúng tôi 


61 | Chương 03: Thương Thân 


gọi thức này là tàng thức, căn bản thức hoặc nhất thiết chủng thức 
hay thức A-lại-gia. Tất cả các hạt giống đều được cất chứa trong chiêu 
sâu của tàng thức. Tất cả năm mươi mốt tâm hành đều được tàng trữ 
trong lòng đất của tàng thức dưới hình thái của hạt giống. Khi nhân 
duyên đầy đủ thì các hạt giống ấy biểu hiện. Tâm thức có thể chia 
thành hai phần. Phần trên gọi là ý thức, nơi các tâm hành biểu hiện 
thành những hiện tượng, thành những năng lượng, tướng trạng. Có 
khi một, hai hoặc ba hạt giống biểu hiện lên vùng ý thức cùng một 
lúc; còn phần dưới gọi là tàng thức, nơi cất chức tất cả các hạt giống. 
Thức ở đây là nền tảng biểu hiện của tất cả các tâm hành, bao gôm hai 
tâm hành thọ và tưởng. 


Có những lúc ta không giận, không bực bội; ta vui cười thoải mái. Sở 
đĩ ta không giận là vì hạt giống giận trong ta đang nằm yên trong 
chiều sâu của tàng thức, không bị tưới tẩm. Nhưng ta biết rằng hạt 
giống giận vẫn có đó. Nếu có ai đó nói hoặc làm điều gì xúc phạm 
đến ta, thì hạt giống giận trong tâm thức ta bị chạm đến và nó sẽ biểu 
hiện lên trên vùng ý thức dưới hình thức của năng lượng, ta gọi là hạt 
giống sinh hiện hành. Mỗi khi năng lượng sân hận biểu hiện lên, thì 
nó làm ô uế khu vườn ý thức của ta. Năng lượng giận thúc đẩy ta nói 
hoặc làm những điều gây đổ vỡ giữa ta và những người chung quanh 


ta. 


Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 


Bốn Lãnh Vực Quán Niệm là bốn lãnh vực thiền quán của ta. Lãnh 
vực quán niệm thứ nhất là quán thân trơng thân; thứ hai là quán cảm thọ 
trong cảm thọ; thứ ba là quán tâm hành trong tâm hành; và thứ tư là quán 
đối tượng tâm hành trơng đối tượng tâm hành, tức là pháp. Pháp ở đây 
không phải là giáo pháp của Bụt dạy, pháp ở đây là đối tượng của 
nhận thức, là những hiện tượng (hành) như bông hoa, đám mây, cây 
cỏ, giận hờn hoặc ghen ty v.v.. Những pháp như thế được diễn tả như 
là những đối tượng của tâm. Chẳng hạn như sông, núi, cây cỏ, hoa lá, 
giận hờn, thương, ghét và thân thể của ta đều là những đối tượng của 
tâm. Những pháp ấy là những pháp thuộc về thế giới hiện tượng. 


62 | Chương 03: Thương Thân 


Tại sao trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm Bụt nói rằng: Quán thân 
trong thân, quán cảm thọ trong cảm thọ? Tại sao những câu như thế 
được lập đi lập lại nhiêu lần? Bởi vì muốn thực tập chánh niệm và 
nhìn sâu được thành công, điều kiện tất yếu là hành giả phải trở 
thành một với đối tượng quán chiếu, ta không thể đứng ngoài như 
người quan sát được. Điều này rất quan trọng. Khi thở vào và ôm ấp 
thân thể của ta trong chánh niệm, hơi thở phải trở thành một với thân 
thể thì sự thực tập mới thành công. 


Tâm có thể biểu hiện trong năm mươi mốt trường hợp. Thỉnh thoảng 
nó biểu hiện như là tình thương. Thương luôn luôn phải có đối tượng 
thương. Thương luôn luôn là thương về một cái gì, thương ai... Ta 
không thể thương mà không có đối tượng. Ý thức luôn luôn là ý thức 
về cái gì. Chánh niệm có nghĩa là chánh niệm về cái gì. Ta không thể 
chánh niệm mà không có đối tượng. Khi có chánh niệm về thân và hơi 
thở của ta, thì thân và hơi thở là đối tượng của chánh niệm. Khi thở 
vào và ôm ấp thân thể của ta, thì thân thể là chánh niệm. Chánh niệm 
trở thành thân thể và thân thể trở thành chánh niệm. Lúc đó ta không 
còn sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng; kẻ biết và vật được biết 
không nằm ngoài nhau. Đây là tư tưởng rất quan trọng trong giáo lý 
đạo Bụt. 


Tiếng Pháp có chữ cơnprendre, nghĩa là hiểu, là nhận thức thấu đáo. 
"com” nghĩa là "trở thành một với" và "prendre” nghĩa là "lấy lên, cầm 
lên”. Vậy thì comprendre nghĩa là cầm lên một vật gì đó và trở thành 
một với vật đó. Khi muốn hiểu cái gì đó, ta phải thật sự trở thành một 
với cái đó. Nếu thiền quán sâu sắc thì sự phân biệt ranh giới giữa chủ 
thể và đối tượng tan biến. Không còn có sự phân biệt giữa chủ thể và 
đối tượng của nhận thức nữa. 


Chúng ta phải tập luyện mới có thể làm được. Chúng ta đã quen với 
lối nhận thức rằng thân tức không phải là tâm và tâm là chủ thể của 
nhận thức, tức là kẻ nhận thức. Cái tâm gọi là chủ thể ấy muốn làm 
chủ, muốn nhận thức cái thân như là đối tượng. Nhưng theo nguyên 
tắc mà tôi đã trình bày thì nhận thức chỉ có thể có được với điều kiện 
là chủ thể và đối tượng là một và hai cái phải phát sinh cùng lúc. 


63 | Chương 03: Thương Thân 


Giống như muốn có phải thì đồng thời phải có trái, không thể có phải 
mà không có trái. Trái và phải làm ra nhau, nương nhau mà biểu hiện. 
Vì vậy đức Thế Tôn mới nói: "Quán thân thể trong thân thể. Quán 
cảm thọ trong cảm thọ”, là vậy. Ranh giới giữa chủ thể và đối tượng 
phải được lấy đi thì ta mới chạm tới được thực tại tương tức tương 
nhập của các pháp. Danh từ "tương nhập" rất hay; nghĩa là khi quán 
sát, người quán sát phải trở thành một với đối tượng quán sát, mình 
không chỉ là đối tượng quán sát. Các nhà khoa học trong thời đại 
chúng ta đã nhận thấy được điều này. Muốn thật sự hiểu được bản 
chất của hạt nguyên tử, các nhà khoa học không thể đứng ngoài làm 
người quán sát; họ phải là người tham dự vào quá trình của sự quán 


sát. 


Khi nói về nhận thức, ta phải hiểu rằng nó bao gồm cả chủ thể nhận 
thức và đối tượng nhận thức. Khi nói về niệm, ta phải hiểu rằng niệm 
bao gồm cả chủ thể niệm và đối tượng niệm. Niệm không thể có được 
nếu chủ thể và đối tượng không có mặt cùng lúc. Chánh niệm bao giờ 
cũng chánh niệm về một cái gì. Khi phân tích tâm và pháp (đối tượng 
của tâm) như hai lãnh vực riêng biệt là để cho ta dễ dàng nắm bắt và 
thực tập. Chúng là những đối tượng của sự thực tập, quán niệm và 
nhìn sâu. Điều đó cũng đúng đối với lãnh vực của thân và thọ. Nhìn 
cho kỹ ta sẽ thấy rằng tâm là chủ thể nhìn và pháp là những đối 
tượng bị nhìn như niêm vui, nỗi khổ, cây cỏ, mây, mưa, thân thể, v.v. 


đều là một. Không thể có cái này mà không có cái kia. 


Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, bốn hơi thở đầu Bụt hướng dẫn 
chúng ta thực tập về quán thân trong thân. Bài thực tập đầu, "Thở 
vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Vào/ ra." 
Bài thực tập thứ hai, "Thở vào một hơi dài, tôi biết tôi đang thở vào 
một hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết tôi đang thở ra một hơi dài. 
Vào dài/ Ra đài. Thở vào một hơi ngắn, tôi biết tôi đang thở vào một 
hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tôi biết tôi đang thở ra một hơi ngắn. 
Vào ngắn/ Ra ngắn." Bài thực tập thứ ba, "Thở vào, ý tôi thức về toàn 
thân thể tôi. Thở ra, tôi ý thức về toàn thân thể tôi. Ý thức toàn thân/ ý 
thức toàn." Bài thực tập thứ tư, “Thở vào, tôi làm cho toàn thân an 


64 | Chương 03: Thương Thân 


tịnh, lắng địu, buông thư. Thở ra, tôi làm cho toàn thân an tịnh, lắng 
địu, buông thư. An tịnh toàn thân/ Buông thư toàn thân” 


Bốn bài thực tập kế tiếp là quán cảm thọ trong cảm thọ. Chúng ta sẽ 
học bốn bài tập này trong những ngày tới. Bốn hơi thở kế nữa là các 
hơi thở thứ chín, thứ mười, thứ mười một và thứ mười hai hướng dẫn 
về phép quán tâm ý trong tâm ý. Tâm ý ở đây tức là các tâm hành. Và 
bốn hơi thở cuối- bài tập thứ mười ba, mười bốn, mười lăm và mười 
sáu là quán đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý. Bốn bài thực tập 
này giúp chúng ta quán chiếu để đạt tới cái thấy về bản chất chân 
thực của các pháp, tức là các đối tượng của tâm ý. Vì nhận thức sai 
lầm (vọng tưởng) mà ta không thấy được thực tại như chính nó. Bốn 
bài thực tập này giúp ta xua tan đi màng vô minh để cho thực tại 
phản chiếu được tính chất chân thực của nó. Cái thấy này có khả năng 


giải phóng ta ra khỏi ngục tù của vô minh, sâu khổ và sợ hãi. 


Năm mươi mốt tâm hành là sự biểu hiện cụ thể của thức. Khi ta tiếp 
xúc với năm mươi mốt tâm hành, tức là ta tiếp xúc với thức. Thức là 
căn bản của tất cả các tâm hành gọi là căn bản thức hay nhất thiết 
chủng thức. Ví dụ, khi ta tiếp xúc với sóng thì ta đồng thời tiếp xúc 
được với nước, bởi vì sóng chính là nước, mà nước là nên tảng biểu 
hiện của sóng. Thân ta cũng là sự biểu hiện của thức. Đây là điểm rất 
quan trọng của giáo lý duy thức. Trong tâm học Phật giáo, ta được 
học rằng tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng là nền tảng cho sự 
biểu hiện của tất cả các pháp, trong đó gồm có núi, sông, động vật, 
thực vật, chất khoáng, văn hóa và xã hội v.v.. Tất cả đều là sản phẩm 
của tâm thức. Thị trường chứng khoán là một sản phẩm của tâm thức 
cộng đồng. Thị trường chứng khoán có cái căn bản của nó trong tâm 
ta trong đó mang nhiều tính chất của sự tham vọng và sợ hãi. Thị 
trường chứng khoán không tin vào một mục tiêu nào cả. Tâm thức 
của ta, bao gồm tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng là căn bản 
biểu hiện của các pháp mang tính tương tức của danh và sắc. Thức có 
mặt khắp nơi, trong ta và ngoài ta. Ta phải tập nhìn như thế thì mới 
có thể hiểu được lời dạy của Bụt một cách dễ dàng và sâu sắc. Mấy 
năm trước ở Bắc Mỹ, tôi có hướng dẫn một khóa tu bảy ngày dành 
cho các nhà tâm lý trị liệu về Năm mươi Bài Tụng Duy Biểu ở thành 


65 | Chương 03: Thương Thân 


phố Key West, tiểu bang Florida. Chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ và 
học hỏi sâu sắc về giáo lý Duy Biểu để thấy rằng thế giới là sự biểu 
hiện của tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Cá nhân và cộng 
đồng (tự biểu và cộng biểu) tương tức. Tâm thức cá nhân làm ra tâm 
thức cộng động và ngược lại. Cả hai đều nương vào nhau mà biểu 
hiện. Nếu lấy cá nhân ra khỏi cộng đồng thì cộng đồng không thể tôn 
tại. Nếu lấy cộng động ra khỏi cá nhân thì cá nhân sẽ bị sụp đổ. Giáo 
lý tương tức, vô ngã được tìm thấy bàng bạc trong tất cả các kinh điển 
của Bụt. 


Sáng nay tôi có chia sẻ với quý vị vê bản chất sống và chết. Nhiều 
người trong chúng ta không có cơ hội để nhìn sâu vào bản chất của 
cái mà ta gọi là sống và chết. Chúng ta nghĩ rằng chết nằm ngoài 
sống. Nếu biết thực tập nhìn sâu theo lời Bụt dạy thì ta sẽ khám phá 
ra rằng sống và chết tương tức, nghĩa là chúng nương nhau mà biểu 
hiện. Sống và chết làm ra nhau. Cả hai đều mang cùng một thực tại. 
Đôi khi thực tại biểu hiện như là chết, đôi khi thực tại lại biểu hiện 
như là sống. Khi tiếp xúc được với thực tại không sinh không diệt, với 
tuệ giác tương tức, thì ta không còn buôn khổ, sợ hãi nữa. Ta hoàn 


toàn tự đo. 


66 | Chương 03: Thương Thân 


` „® 


Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


Hôm nay là ngày hai mươi bảy, tháng Năm, 1998, hôm nay quý vị có 
cơ hội để đặt những câu hỏi, những thắc mắc, khó khăn về sự tu tập. 
Xin quý vị đặt những câu hỏi có liên quan đến các buổi pháp thoại 
vừa qua, những câu hỏi có liên hệ tới những phép thực tập căn bản 
như thở trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh 
niệm và ăn cơm trong chánh niệm. Chúng tôi có nhận được một số 
câu hỏi ghi trên giấy, tôi đã xem qua và nhận thấy rằng phần nhiều 
những câu hỏi ấy sẽ được đề cập đến trong các buổi giảng tới. Khi 
đến tham dự khóa tu, sự thực tập im lặng hùng tráng và ngôi thiên 
trong trạng thái yên tĩnh, thì những hạt giống của niềm đau nỗi khổ 
được chạm đến và biểu hiện lên trên vùng ý thức của ta và ta phải đối 
điện với chúng. Đã nhiều năm ta có thói quen chạy trốn những niềm 
đau nỗi khổ trong ta, bây giờ phải trở về đối điện với chúng quả là 
một việc khó làm; tôi rất thông cảm. Khoảng mười lăm năm về trước, 
trong khóa tu tại thành phố Denver, có một ông thiền sinh thường 
phản kháng với sự thực tập và những lời pháp thoại cho tới ngày cuối 
của khóa tu. Sáu tiếng đồng hồ trước khi khóa tu chấm dứt, ông ta 
phó thác thân mạng mình cho tăng thân, hoàn toàn quay về nương 
tựa tăng thân và kể từ giây phút đó ông mới thật sự nếm được mùi vị 
của hạnh phúc. 


Hỏi: Kính thưa Thây, con thấy sự thực tập dừng lại và an trú trong 
giây phút hiện tại đối với con khó quá. Xin Thầy hướng dẫn thêm cho 
con để con có thể thực tập thành công. 


Thầy: Trong ta có một nguồn năng lượng luôn thúc đẩy ta đi về phía 
trước, đó là năng lượng của tập khí. Năng lượng này rất mạnh, nó đã 
được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp của thế hệ tổ tiên. Ta đã thừa 
kế năng lượng ấy từ ông bà tổ tiên, cha mẹ ta. Bất cứ ở đâu, làm việc 
øì ta cũng bị năng lực tập khí này khống chế, nó thúc đẩy ta làm 
những điều ta không muốn làm, nói những điều ta không muốn nói; 
nó làm cho ta bất an và luôn chạy như bị ma đuối. Vì vậy ta tới khóa 
tu là để tập thở, tập đi, tập ngôi và tập ăn cơm trong chánh niệm để có 


67 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


cơ hội dừng lại cái tập khí chạy như bị ma đuổi ấy. Trong khi ăn, ta 
hãy tập ăn như thể nào để có thể thưởng thức trọn vẹn từng miếng 
cơm hoặc miếng bánh mì mà ta đang nhai. Nếu thực tập thành công 
trong miếng cơm đầu thì ta có thể thực tập thành công trong miếng 
cơm thứ hai, thứ ba và trong suốt bữa ăn. Thực tập ăn trong chánh 
niệm, đi trong chánh niệm có thể giúp ta dừng lại tập khí rong ruổi 
lâu đời của ta. Nếu khi nào quý vị cảm thấy trong người bất an, lăng 
xăng, quý vị có thể trở về với hơi thở, thực tập đi từng bước khoan 
thai, vững chãi và thảnh thơi. Nếu bước đầu đem lại cho quý vị sự 
vững chãi và an lạc, thì những bước kế tiếp cũng sẽ được như vậy. 
Năng lượng của sự bất an trong ta có thể rất mạnh. Như tôi đã trình 
bày, nếu ta bị bối rối hoặc cảm thấy bất an, không biết cách đối phó 
với năng lượng tập khí mỗi khi nó phát khởi và hoành hành ta, thì ta 
nên thực tập nhận diện và gọi đúng tên của nó. Thở vào, quý vị có thể 
thâm nói, "Chào anh bạn bất an. Tôi biết anh rồi." Dùng hơi thở vào 
và hơi thở ra có ý thức để nhận diện sự có mặt của nó và mỉm cười 
với nó. Có vài người đã rời bỏ khóa tu vì họ thực tập chưa thành công 
trong các phép tu căn bản của chánh niệm. Trong những ngày đầu 
của sự thực tập, ta thường cảm thấy khó chịu; điều này rất tự nhiên. 
Song, nếu ta biết nương vào đại chúng, thì ta sẽ thừa hưởng được 
năng lượng chánh niệm hùng hậu của đại chúng, được đại chúng 
nâng đỡ, dìu dắt và sự thực tập của ta trở nên dễ dàng hơn. Chắc chắn 
tới cuối khóa tu, tất cả chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt, đạt 
được nhiều chuyển hóa, an lạc và hạnh phúc. Điều quan trọng là ta 
phải có niềm tin nơi sự thực tập. Ta thực tập ăn cơm như thế nào để 
có an lạc, hạnh phúc trong mỗi miếng ăn, ta thở và đi như thế nào để 
có an lạc và thảnh thơi trong từng hơi thở và bước chân của ta. Qua 
bước chân, hơi thở và miếng cơm ta nhai trong chánh niệm, ta đã có 
thể tái lập lại được niềm tự do mà ta đã đánh mất. Bất cứ ta đang ở 
trong tư thế sinh hoạt nào dù đó là công việc chùi nhà, rửa bát hay 
bước một bước, ta đêu thực hành trong chánh niệm, thân tâm hoàn 
toàn tự do. Làm được như thế, ta sẽ không còn là nạn nhân của năng 


lượng tập khí bất an nữa. 


68 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


Hỏi: Kính thưa Thầy, câu hỏi con sắp hỏi được phát xuất từ tăng thân 
địa phương của con. Trong tăng thân của chúng con có rất nhiều bạn 
tu thuộc tín đồ Cơ Đốc Giáo và Do Thái Giáo, chúng con đến với nhau 
để tu tập theo tinh thần của dòng tu Tiếp Hiện. Tăng thân của chúng 
con không phải chỉ có những người cư sĩ mà gồm có cả các vị giáo sĩ 
do thái, các cha, linh mục và mục sư. Các vị ấy cảm thấy bối rối, khó 
khăn khi thực tập giới thứ năm của Năm Giới. Theo sự hiểu biết của 
chúng con về giới thứ năm thì sau khi đã tiếp nhận năm giới hoặc nếu 
muốn bước thêm một bước nữa trên con đường tu hạnh Bồ Tát, tức là 
tiếp nhận Mười Bốn Giới của Dòng Tu Tiếp Hiện, thì dù một giọt 
rượu cũng không được bén môi. Như vậy, đối với họ, sử dụng một 
phần nhỏ rượu trong các phiên họp của hội đồng tăng lữ hoặc lễ Mét 
hay buổi lễ thiêng liêng của tôn giáo truyền thống của họ- như vậy có 
bị phạm giới không? 


Thầy: Năm giới của truyền thống đạo Bụt bây giờ được dịch là Năm 
Phương Pháp Thực Tập Chánh Niệm (The FEive Mindfulness 
Trainings), bởi vì Năm Giới đích thực là những phép thực tập chánh 
niệm cụ thể. Chúng ta phải học và hiểu Năm Phép Thực Tập Chánh 
Niệm (Năm Giới) mỗi ngày một thêm sâu sắc và tìm cách đem áp 
dụng vào trong đời sống hàng ngày của ta. Không có ai thực tập toàn 
hảo Năm Phép Thực Tập Chánh Niệm; kể cả đức Thế Tôn. Khi nói về 
Năm Giới hoặc Mười Bốn Giới Tiếp Hiện, ta thường nghĩ đến cái 
hướng mà ta đang muốn đi tới. Ví dụ sao bắc đẩu giúp ta đi về hướng 
Bắc, nhưng chỉ đứng nhìn sao bắc đẩu không có nghĩa là ta sẽ đi về 
hướng Bắc. Mỗi ngày ta phải đi từng bước về hướng đó và biết hướng 
rằng đó là hướng an toàn. Ta phải thực tập Năm Giới một cách thông 
minh và khéo léo. Ta không nên bị kẹt vào giáo điều. Bị kẹt vào giáo 
điều thì ta không thể thực tập thành công được. Những người đã phát 
nguyện thực tập giới thứ năm tức là không sử dụng rượu và các chất 
độc tố, ma tuý... biết rõ rằng muốn bảo đảm niềm an vui và tự do cho 
bản thân, gia đình và xã hội, thì họ phải thực tập kiêng cử trong việc 
ăn uống và tiêu thụ, họ không nên uống một giọt rượu nào. Bởi vì nếu 
ta uống ít thì ta sẽ có thể uống nhiều và uống đến say. Ở Pháp, một 
hôm Hội Bảo Vệ Sức Khỏe quảng cáo trên đài truyền hình rằng: "Một 


69 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


ly rượu thì không sao, nhưng ba ly thì dẫn đến nguy hại trầm trọng." 
Theo tôi, thì nếu không có ly thứ nhất, thì làm gì có ly thứ hai, rồi đến 
ly thứ ba? Cho nên không uống ly nào là giải pháp an toàn nhất. Có 
một lần trong khóa tu chánh niệm, tôi đề nghị với một nhóm các vị tu 
sĩ và các bà xơ thuộc Ki Tô Giáo rằng thay vì dùng rượu cho buổi lễ 
Ban Thánh Thể, họ có thể dùng nước nho ngọt. Hầu hết các vị ấy đều 
đồng ý với lời đề nghị của tôi. Nếu quý vị phải dùng rượu để thi hành 
lễ Ban Thánh Thể và quý vị biết rằng thực hành nghi lễ ấy sẽ không 
làm tổn hại đến sự thực tập về Năm Giới hoặc sẽ không gây ra bất cứ 
một sự tàn hoại nào cho sự sống, môi trường, thì tôi nghĩ điều đó 
cũng có thể chấp nhận được. Chúng ta không nên bị kẹt vào giáo 
điều. Tuy nhiên, nếu uống rượu mà gây ra tai nạn thì đó là một vấn 
đề khác. Chúng ta không nên quá kẹt vào giáo điều; phải thực tập 
một cách thông minh, tỉnh tấn và cẩn trọng. Ta thực tập Năm Giới là 
vì ta muốn bảo vệ sự sống, bảo vệ môi sinh, đem lại niềm an lạc, hạnh 
phúc, tình thương và tạo dựng một xã hội lành mạnh, có đạo đức cho 
nhân loại. 


Hỏi: Kính thưa Thầy! con có đứa con gái, năm nay cháu đã hai mươi 
bốn tuổi. Mỗi khi có sự bực bội, con gái của con thường biểu lộ sự bực 
bội ấy bằng cách đóng cửa thật mạnh. Con cố gắng thực tập trở về với 
hơi thở chánh niệm nhưng vẫn bị cảm xúc chi phối về nỗi khổ của con 
gái của con. Con rất buôn. Con cảm thấy tội nghiệp cho con của con 
bởi vì con của con không chịu thực tập chánh niệm để tự giúp mình. 


Con nên làm thế nào để giúp cho con của con? 


Thầy: Chúng ta biết rằng mỗi khi bực bội và biểu lộ sự bực bội của 
mình bằng cách đóng cửa mạnh thì không dễ chịu lắm. Biết rằng đó 
không phải chỉ là thói quen hoặc thiếu sự khéo léo hay để biểu lộ sự 
kính trọng người khác. Có lẽ những hạt giống khổ đau đã nằm sẵn 
trong chiều sâu tâm thức của người ấy, vì vậy chúng biểu hiện qua 
nhiều bình diện khác nhau. Trong trường hợp này, nếu ta tới để nói 
chuyện với người ấy trong lúc người ấy đang khó chịu, buồn giận thì 
ta sẽ không giúp ích được gì cho người ấy, ngược lại người ấy sẽ có 
thể bực tức ta thêm. Muốn hiểu, trước hết ta tập nhìn sâu vào những 
hạt giống khổ đau của người ấy và giúp người ấy tu tập chuyển hóa 


70 Ì| Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


những hạt giống khổ đau trong người ấy. Ta phải sử dụng ngôn ngữ 
từ ái và lòng kiên nhẫn của ta để giúp người ấy thấy được những hạt 
giống khổ đau của họ để thực tập chuyển hóa. Ta không thể giúp 
người khác chuyển hóa bằng sự la rầy, trừng phạt và trách móc. Nhìn 
vào chính mình, mình thấy rằng mình cũng có những hạt giống khổ 
đau như người ấy. Thực tập hơi thở chánh niệm và thiên đi giúp ta 
nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những hạt giống khổ đau trong ta. 
Và ta cũng thực tập như thế đối với người thương của ta. Ta tới với 
con của ta bằng trái tìm thương yêu, bằng năng lượng vững chãi, bình 
an và nói: "Con ạ, mẹ thấy rằng mẹ cũng có hạt giống của sự bực bội 
trong mẹ và mỗi khi nó phát khởi, mẹ hay làm hoặc nói những điều 
gây cho người khác đau khổ. Mẹ đã cố gắng hết khả năng của mình 
để nhận diện những hạt giống này và chuyển hóa năng lượng tập khí 
này trong mẹ." Sau đó ta chia sẻ với con ta về cách thực tập và sự 
thành công của ta. Làm được như thế là ta đã có thể giúp cho con ta 
được rồi. Nếu con ta có khả năng tiếp nhận và hiểu được lời chia sẻ 
của ta, thì ta có thể đi xa hơn và mời con ta cùng thực tập. Nếu hai mẹ 


con cùng thực tập thì niềm vui sẽ lớn hơn rất nhiều. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, câu hỏi của con có liên quan đến khổ đau của 
con. Con không biết phải bắt đầu như thế nào. Lúc còn nhỏ, cha của 
con là một người nghiện rượu. Cha con đã dạy cho con những điều 
cần biết về vấn đề tình dục và cuối cùng ông đã lạm dụng con. Ông 
đã lạm dụng con trong suốt năm năm. Con không thể lên tiếng với 
cha con về nỗi khổ lớn lao này. Tới hai mươi tuổi con đã tự tử và đã 
được cứu. Trong thời gia đó, con đã ở trong tình trạng hôn mê nhiều 
tháng và dưỡng bịnh tại nhà thương khoảng một năm. Chuyện này 
đã xảy ra cách đây khoảng ba mươi năm. Con đã làm đủ cách để trị 
liệu vết thương trong con, nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng con 
mất hết niềm tin nơi con người và đời sống. Con bị niềm đau nỗi khổ 
ấy trấn ngự trong suốt ba mươi năm. Trái tim của con đã khép kín. 
Trong khóa tu này, mỗi khi tham dự sinh hoạt trong nhóm, con cứ 
muốn gào lên, thét lên. Thưa Thây, làm thế nào để con có thể chấp 
nhận và tiếp nhận tình thương trong cuộc sống? Làm thế nào để thiết 


lập lại đức tin nơi con người? 


71 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


Thầy: Trong chúng ta ai cũng mang trong mình một đứa bé bị 
thương. Nhưng vì chúng ta quá bận rộn, không có thì giò để trở về 
chăm sóc đứa bé bị thương ấy trong ta và giúp cho đứa bé ấy được trị 
liệu và chuyển hóa. Khi còn là một đức bé, ta đã bị thương tích quá 
sâu nặng, ta mất hết niềm tin nơi con người và nơi chính ta, do đó ta 
càng khó tiếp nhận tình thương nơi người khác. Tôi luôn khuyến 
khích những người bạn của tôi tổ chức đời sống hàng ngày của họ 
một cách khéo léo để có thì giờ trở về với chính mình và chăm sóc 
đứa bé bị thương trong họ. Đây là sự thực tập hết sức quan trọng. 
Nhiều người trong chúng ta biết rằng trong mình có một đứa bé bị 
thương, nhưng người nào cũng rất sợ trở về đối diện với đứa bé bị 
thương ấy. Khối sầu khổ trong ta quá lớn, nó bao trùm hết tâm tư, vì 
vậy ta chỉ muốn trốn chạy bằng cách tiêu thụ không biết mỏi mệt, ta 
la cà trong các quán rượu, sòng bạc hoặc lao mình trong sự bận rộn 
kinh doanh hay đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh và chuyện trò v.v.. để 
quên đi nỗi khổ trong ta. Dầu có chút thì giờ rảnh rỗi, ta cũng không 
muốn trở với chính ta. Vì trở về với nội tâm thì phải đối diện với nỗi 
khổ niềm đau, ta cảm thấy không đễ chịu. Tuy nhiên với sự thực tập 
này, ta được khuyên nhủ là nên trở về với ngôi nhà của chính mình 
để chăm sóc đứa bé bị thương trong ta, dẫu biết rằng đây là một việc 
khó làm. Ta cần sự hướng dẫn để khi thực tập, ta không bị những 
niềm đau, nỗi khổ trấn ngự và lôi kéo. Ta phải thực tập chế tác năng 
lượng chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, thở, làm việc để có 
đủ chất liệu vững chãi và thảnh thơi để đối diện với niềm đau, nổi 
khổ trong ta. Khi năng lượng chánh niệm trong ta hùng hậu rồi, ta có 
thể trở về ôm ấp đứa bé bị thương trong ta mà không bị nỗi khổ lôi 
kéo, khống chế. Đó là những pháp môn thực tập rất cụ thể. Bên cạnh 
đó ta cũng được yếm trợ bởi năng lượng tu tập chánh niệm của các 
bạn tu, thì chắc chắn sự thực tập trị liệu và chuyển hóa càng trở nên 
đễ dàng. Có lẽ trong thời gian đầu, cuộc trở về của ta cần có sự yểm 
trợ của một hoặc hai người bạn tu đã từng thực tập thành công, có sự 
vững chãi, thảnh thơi ngôi bên cạnh ta, chuyên cho ta năng lượng 
chánh niệm của họ. Khi có một người bạn tu như thế ngồi bên cạnh và 
nằm tay ta, ta có thể kết hợp năng lượng chánh niệm của ta với năng 


72 Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


lượng chánh niệm của người đó để ôm ấp và chăm sóc đứa bé bị 
thương trong ta. 


Tôi có một số đệ tử đã từng bị thương tích khi còn tấm bé. Tôi đã 
hướng dẫn họ phương pháp thực tập trở về để nhận điện, ôm ấp và 
nói chuyện với đứa bé bị thương của mình với năng lượng chánh 
niệm. Tôi đã bày cho họ cách nói chuyện với đứa bé bị thương tích 
trong họ như thế này: "Em bé dễ thương của tôi ơi, tôi đang có mặt 
đây cho em nè. Tôi biết em đã khổ nhiều, thế mà vì quá bận rộn tôi đã 
bỏ bê em. Tôi thật là tệ. Bây giờ tôi đã học được cách trở vê để chăm 
sóc em. Tôi hứa từ nay về sau, tôi sẽ không bỏ bê em nữa, sẽ chăm sóc 
em đàng hoàng." Cố nhiên có rất nhiều cách nói; quan trọng là quý vị 
phải thường xuyên nói chuyện với đứa bé bị thương trong quý vị. Chỉ 
có cách thực tập đó mới đem lại sự trị liệu và chuyển hóa mà thôi. Lâu 
nay quý vị đã bỏ rơi đứa bé trong quý vị. Quý vị phải lập tức trở về 
để thực tập thiết lập lại truyền thông với đứa bé bị thương quý vị. 
Hãy ôm lấy đứa bé vào lòng với tất cả sự trìu mến, chấp nhận, thương 
yêu và hứa với đứa bé là từ nay về sau sẽ không bao giờ phụ bạc, bỏ 
rơi nó nữa. Tuy nhiên, quý vị cần nương vào một Tăng thân dễ 
thương trong đó người nào cũng thực tập nghiêm chỉnh, vững chãi 
thì sự thực tập của quý vị mới thành công đễ dàng. Nếu quý vị là 
người mới thực tập, lại tu tập một mình, không có sự yếm trợ của 
Tăng thân, thì sự thực tập của quý vị sẽ khó khăn gấp trăm lần. Quay 
về nương tựa Tăng và cho phép các bạn đồng tu hướng dẫn, khuyên 
bảo, dìu đắt và nâng đỡ, nhất là trong những lúc khó khăn là sự thực 


tập rất quan trọng. 


Có lẽ đứa bé bị thương của ta là sự tiếp nối của nhiều thế hệ trong quá 
khứ. Có thể ông bà, cha mẹ của ta đã có những vấn đề tương tự; chính 
họ cũng đã có một đứa bé bị thương trong lòng, nhưng vì họ đã 
không biết cách chăm sóc và chuyển hóa đứa bé bị thương ấy nên họ 
đã truyền đứa bé ấy lại cho ta. Vì vậy sự thực tập của ta là để chấm 
dứt vòng luân hồi không lành mạnh này. Nếu ta trị liệu và chuyển 
hóa được đứa bé bị thương trong ta, thì ta sẽ giải phóng được cho 
chính ta và cho ông bà cha mẹ của ta, ta tha thứ được người đã lạm 
dụng ta, đã làm cho ta điêu đứng, sầu khổ và tuyệt vọng. Ta biết rằng 


73 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


người ấy cũng chỉ là nạn nhân của sự trao truyền và tưới tấm của tổ 
tiên và của xã hội. Người đó đã không may mắn gặp được chánh 
pháp và sự hướng dẫn tu tập từ những người bạn hiền có hiểu biết, có 
thương yêu để chuyển hóa như ta. Nếu ta biết chế tác năng lượng 
chánh niệm, hiểu biết và thương yêu để ôm ấp đứa bé bị thương 
trong ta thì ta bớt khổ rất nhiều. Người ta khổ là vì trong lòng họ 
thiếu chất liệu hiểu biết và thương yêu. Khi ta chế tác được năng 
lượng chánh niệm và chánh định thì năng lượng của tuệ giác và từ bị 
tự nhiên có mặt. Bởi vì trong niệm có định và trong định có tuệ. Khi 
có niệm, có định và có tuệ giác rồi, thì ta sẽ cho phép ta được thương, 
được chăm sóc. Trước đó, ta nghi ngò tất cả. Nhưng bây giờ với năng 
lượng hiểu biết và thương yêu đã chế tác ra được, ta bắt đầu thiết lập 
lại sự truyền thông và liên hệ giữa ta với người thân và với nhiều 
người khác. 


Hỏi: Kính thưa Thây, trong các bữa ăn im lặng, con cảm thấy rất khó 
chịu. Con thấy sự thực tập này không đem lại niễm vui cho con, 
ngược lại nó làm cho con cảm thấy khó chịu hơn. Làm sao chúng ta có 
thể tiếp nhận năng lượng từ Tăng thân khi mọi người, hầu hết là 
những người còn rất xa lạ không có cơ hội chuyện trò, trao đổi với 
nhau để thiết lập mối liên hệ bạn bè cần thiết để trở thành một tăng 
thân? Chúng con không phải là cộng đồng người xuất gia. Con nghĩ 
nên có vài bữa ăn im lặng và vài bữa ăn cho phép được nói chuyện, 
như vậy có lẽ thích hợp hơn cho sự thực tập đối với chúng con. 


Thầy: Kính thưa quý vị, quý vị từng nói chuyện trong khi ăn đã bao 
nhiêu năm rồi. Chúng ta chỉ có hai mươi mốt ngày để tu tập chung 
với nhau. Nói chuyện có thể giúp ta truyền thông với nhau, nhưng 
không phải chỉ là cách duy nhất để thiết lập truyền thông, ngược lại 
nó có thể là chướng ngại cho sự truyền thông. Những nhà sản xuất 
máy vô tuyến truyền hình thỉnh thoảng có quảng cáo rằng: "Chúng 
tôi đem mọi người lại với nhau"- nghĩa là ti vi sẽ lấy những tin tức từ 
nơi này, nơi khác và chiếu lên, phóng lên cho chúng ta xem, nghe. 
Mục đích của đài truyền hình hay đài phát thanh là phát ra những 
lượng thông tin, quảng cáo... Nhưng như thế không nhất thiết là 
truyền thông. 


74 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


Có một nhà ký giả của tờ báo Phụ Nữ ở Paris đã tới Làng Mai. Sau khi 
đã phỏng vấn các sư cô và một số các vị nữ thiền sinh, cô ký giả xin 
được phỏng vấn tôi. Cô ta hỏi vê những phương pháp thực tập thực 
tiễn như làm thế nào để thiết lập truyền thông giữa mối liên hệ vợ 
chồng, cha con, mẹ con, bè bạn v.v... Trong cuộc phỏng vẫn, tôi có nói 
với cô ta rằng: "Những cặp vợ chồng trẻ nên tắt máy truyền hình và 
thay vì nhìn vào hướng ti vi, họ có thể nhìn vào nhau để thực tập lắng 
nghe nhau." Sở dĩ tôi đã đề nghị như thế là vì tôi nhớ có một nhà văn 
người Pháp, tên là Antoine Saint Exupéry, tác phẩm của quyển tiểu 
thuyết rất nỗi tiếng- Chú Bé Hoàng Tử. Trong cuốn tiểu thuyết đó, tác 
giả có nói rằng, “Thương nhau không phải là chỉ ngồi đó để ngắm nhìn 
nhau, mà phải cùng nhìn vê một hướng.” Điều ông ta nói có thể có lý, 
nhưng nó không có lý nếu quý vị đêu cùng nhìn vào một hướng mà 
hướng đó lại là hướng ti vi. Tôi đã khuyên các đọc giả của tờ báo Phụ 
Nữ như thế này: Muốn thiết lập truyền thông, trước hết quý vị hãy tắt 
máy truyền hình đi và nhìn vào nhau thật kỹ với tất cả sự chú tâm, 
chánh niệm, rồi hỏi người thương của mình: "Anh yêu quý, có phải 
chúng ta là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không?" Đó là câu hỏi rất 
thật, rất thiết thực. Rồi quý vị hỏi tiếp: "Nếu không, thì tại sao? Vì 
những nguyên do nào đã khiến chúng ta đánh mất đi hạnh phúc?" Đây 
là câu hỏi sinh tử có công năng giúp quý vị nhìn lại tình trạng hiện thực 
của quý vị. Quý vị nói tiếp: "Chúng ta có công ăn việc làm, có nhà cao 
cửa rộng, có xe hơi hạng sang, có máy truyền hình... có tất cả. Thế tại 
sao chúng ta vẫn không hạnh phúc? Tại sao chúng ta không cảm thấy 
thoải mái khi nhìn nhau? Tại sao chúng ta cứ trốn tránh nhau bằng cách 
nhìn vào hướng truyền hình?" Vì vậy đây là bài thực tập đầu: Quý vị 
hãy tắt máy truyền hình đi, quay lại nhìn nhau và đặt câu hỏi rất thật 
như thế. Nếu cặp vợ chồng bỏ ra nữa giờ đồng hồ để tìm hiểu lý do tại 
sao họ không hạnh phúc với nhau thì sẽ khám phá ra những nguyên do 
đã đưa đến tình trạng không hạnh phúc của họ và cả hai bắt đầu thực 
tập lắng nghe nhau và cùng nhìn sâu với để hiếu và để tái lập lại truyền 
thông, xây dựng hạnh phúc cho nhau. 


Khi chúng ta cùng ăn cơm trong chánh niệm, thì lúc bấy giờ đối 
tượng của chánh niệm là thức ăn. Ta thiết lập truyền thông với vũ trụ, 


75 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


với thiên nhiên và ta nhận thấy thức ăn này là một tặng phẩm của đất 
trời, của muôn loài và công phu lao tác. Nếu có chánh niệm, ta tiếp 
xúc được với ánh nắng mặt trời, với mây, mưa, đất đá... với tất cả vạn 
hữu của vũ trụ. Ở Làng Mai, chùa Pháp Vân- Xóm Thượng, vào khóa 
tu mùa Hè, tôi thường ăn sáng với một chú thị giả tại cốc Ngồi Yên. 
Buổi ăn sáng của tôi có một miếng bánh mì và chén nhỏ sữa chua trộn 
với muối nêm. Trong khi ăn, tôi nhìn ra đồng cỏ xanh mướt ở phía 
trước cốc và thấy những con bò đang ăn cỏ; rồi nhìn vào chén sữa 
chua, bỗng nhiên tôi thấy rằng tôi giống như những con bê đang uống 
sữa từ bò mẹ. Tôi thấy rõ mẹ của tôi cũng là một con bò mẹ và tôi 
đang uống sữa của bò mẹ. Tôi thấy bò mẹ đang ăn cỏ và làm sữa chua 
cho tôi ăn. Nhìn vào chén sữa chua, tôi biết rằng bài pháp thoại mà tôi 
sắp nói được làm bằng chén sữa chua tôi đang ăn. Ăn cơm im lặng 
như thế là một phép thực tập giúp tôi truyền thông rất sâu sắc với sự 
sống và tôi không cần phải nói một lời nào. 


Trong khi ăn, đối tượng thứ hai của chánh niệm là những người đang 
ngôi bên cạnh ta. Ta có ý thức sự có mặt của người thân, người bạn tu 
đang ngồi đó không? Mỗi người đều mang trong tự thân những nỗi 
buồn vui, sợ hãi, hy vọng, khổ đau và hạnh phúc. Người nào cũng có 
ước muốn tu tập để chuyển hóa khổ đau của mình và phát triển khả 
năng hiểu biết, thương yêu và an vui để ban phát cho người khác. Được 
ngồi ăn chung với những người bạn đồng tu, với các thầy, các sư cô và 
sư chú là một niềm vưi rất lớn, là sự truyền thông rất mâu nhiệm. 
Không nhất thiết phải nói chuyện huyện thuyên với nhau mới gọi là 
truyền thông. Nếu quý vị ngồi đó và tỏa ra năng lượng bình an, vững 
chãi, thảnh thơi và tươi mát, thì quý vị đang hiến tặng món quà rất quý 
giá cho những người đang ngôi chung quanh quý vị. Nếu người kia 
ngôi đó và cống hiến sự có mặt đích thực của mình, tỏa chiếu được sự 
vững chãi, thảnh thơi và an lạc, thì quý vị được thừa hưởng rất nhiều. 
Sự truyền thông chân thật có thể thực hiện được trong sự im lặng. Sự im 
lặng có thể rất hùng tráng và nuôi dưỡng. Có khi vì nói chuyện, chúng 
ta không truyền thông được với nhau, vì mỗi người đều bị kẹt vào 
những định kiến riêng của mình, và không ai có khả năng lắng nghe ai. 


Tôi cam đoan rằng chỉ cần sau vài ngày thực tập, quý vị sẽ thấy công 


76 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


năng và sự mầu nhiệm của phép thực tập im lặng. Mới thực tập thì cảm 
thấy khó chịu, nhưng khi quen rồi, quý vị sẽ thấy rất dễ chịu, nuôi 
dưỡng và trị liệu. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, con vừa mới thực tập đối trị với tính tự cao, tự 
ái như là một đề tài cho sự trị liệu khi con thấy câu thư pháp được 
viết trên cái áo lót, "Trong tình thương chân thật, không có sự có mặt 
của tự ái, tự cao." Xin thây dạy cho con làm sao để nhận diện và 


chuyển hóa tính tự ái, tự cao trong con? 


Thầy: Khi có một người lạ, người dưng xúc phạm tới ta, bằng lời nói 
hay bằng hành động nào đó thì ta đau khổ ít; nhưng khi người mà ta 
thương yêu và quý trọng nhất trên đời nói hoặc làm những điều 
tương tợ, thì ta đau khổ cực kỳ. Và vì muốn bớt khổ, thông thường ta 
tới với người mà ta thương yêu nhất để bộc lộ nỗi khổ đau của mình. 
Nhưng trong trường hợp này thì quá khó. Lý do là vì ta có sự tự ái 
trong lòng, ta không muốn tới với người kia để cầu sự giúp đỡ. Ta 
muốn trở về phòng, đóng cửa lại và giam mình trong phòng để khóc 
than. Ta không có khả năng, can đảm để nói cho người kia biết là 
mình đang khổ và cần người kia giúp đỡ. Ta để cho tâm hành tự ái 
xâm chiếm ta. Tôi có nói rằng: “Trong tình thương chân thân, không 
có sự có mặt của tự ái.“ Quý vị nên biết rằng tình thương của quý vị 
không thể gọi là tình thương chân thật khi tình thương ấy bị chất liệu 
tự ái len lỏi vào. Thương nhau có nghĩa là tin tưởng nhau. Nếu quý vị 
không tới nói cho người mình thương nhất trên đời biết về nỗi khổ 
của mình, thì điều đó có nghĩa là quý vị chưa thương người kia đủ, 
chưa tin tưởng người kia đủ để thấy rằng người ấy chính là người có 
thể giúp mình hữu hiệu nhất. Ta phải có khả năng câu cứu sự giúp đỡ 
từ những người mà ta thương yêu nhất, bởi vì chính họ là những 
người hiểu và thương ta nhất. Ta không nên để cho tâm hành tự ái 


ngăn cản ta. 


77 | Chương 04: Câu Hỏi và Trả Lời 


Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


Hôm nay là ngày 28 tháng Năm, năm 1998. Trong những bài pháp 
thoại trước, chúng ta đã được học về quán niệm thân thể trong thân 
thể: "Thở vào, tôi ý thức về toàn thân thể tôi. Thở ra, tôi ý thức về toàn 
thân thể tôi." Khi thực tập thở vào, thở ra và có ý thức về toàn thân, 
tức là mình đang ôm ấp thân thể mình với năng lượng của chánh 
niệm. Mình có mặt cho thân thể mình và nhìn sâu vào bản chất chân 
thực của nó. Với sự quán chiếu sâu sắc, mình sẽ khám phá những 
điều mầu nhiệm của thân thể, thấy được bản chất tương quan tương 
duyên của sự sống và chết của thân thể mình. Sự sống không thể nào 
có được nêu không có sự chết và ngược lại. Mình cũng sẽ khám phá 
ra rằng mỗi tế bào trong cơ thể mình chứa đựng tất cả đi sản, thông 
tin của dòng họ tổ tiên, ông bà, văn hóa và xã hội mình. Một tế bào 
đơn có thể cung cấp cho mình tất cả những dữ kiện liên hệ đến nhiều 
thế hệ tổ tiên của mình trong quá khứ mà mình muốn tìm hiểu. Pháp 
đường này tuy rất lớn, nhưng nó không thể chứa đựng được tất cả 
những dữ kiện lưu trữ của tổ tiên mình. Khoa học đã có thể lấy một tế 
bào đơn để tạo ra một sinh mạng mới gọi là hóa thân vô tính. Điêu 
này rất phù hợp với giáo lý đạo Bụt - Cái một chứa đựng cái tất cả. Ý 
niệm về lớn và nhỏ, một và khác của mình chỉ là ý niệm, nó không 
phù hợp với thực tại. Cái vô cùng lớn được tìm thấy trong cái vô cùng 
nhỏ. Mỗi tế bào trong cơ thể mình là sự biểu hiện nhiệm mầu của sự 
sống, của tâm thức cá nhân và cộng đồng. Mình biết rằng chết xảy ra 
từng giây phút trong cơ thể và tâm thức mình, nhưng mình không có 
can hệ gì. Khi có một tế bào đang chết, mình không than khóc, cũng 
không tổ chức đám tang. Nếu tổ chức đám tang mỗi khi có một tế bào 
chết thì mình sẽ không còn có thì giò để sống vì bận lo việc ma chay. 
Nhờ sự chết xảy ra liên tục mà sự sống có mặt. Tuy rằng đã thấy được 
bản chất của sống và chết là tương tức, nhưng mình vẫn bám vào sự 
vô minh của mình và nói rằng: "Tôi chỉ muốn sống. Tôi không muốn 
chết." Đó là thái độ hết sức ngây thơ, không có trí tuệ. 


78 Ì Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


Trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (Satipatthana sutta), Bụt dạy 
chúng ta thực tập nhìn sâu, quán tưởng vào hình hài của ta trong khi 
nó còn linh hoạt và cả khi nó bị tan rã. Ta bắt đầu ôm lấy hình hài ta 
với năng lượng chánh niệm và thực tập nhìn sâu vào thân thể ta. Ta 
cân khám phá tâm thức của ta và nhiều điều mâu nhiệm khác mà ta 
chưa biết về hình hài như là một hợp thể ngũ uấn: sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức. Thiền là một quá trình thực tập rất thích thú giúp ta đột 
nhập, khám phá và quán chiếu để thấy được bản chất đích thực của 
thực tại một cách trực tiếp. Thiền tập giúp ta an trú trong giây phút 
hiện tại để nhận diện và trân quý những nhiệm mâu của sự sống 
đang có mặt trong ta và quanh ta. Nhưng vì quá bận rộn nên ta không 
có thì giờ để sống; ta đánh mất ước hẹn với sự sống, mà đánh mất sự 
sống là đánh mất tất cả. 


Làm Lắng Dịu Thân 


Chúng ta hãy đọc lại phép thực tập quán niệm hơi thở thứ tư mà Bụt 
đã chỉ dạy về phép an tịnh thân hành. Ta thở vào, thở ra và ôm ấp 
thân thể ta với năng lượng chánh niệm và làm cho thân thể ta an tịnh, 
lắng dịu và buông thư trở lại. Chánh niệm có công năng làm an tịnh 
và trị liệu thân tâm. Trong kinh Bụt có nói, “An tịnh thân hành, tôi thở 
vào (kayasankhara). Nghĩa là "an tịnh cái hành gọi là thân hoặc an 
tịnh thân như một hành." Hành là một hiện tượng biểu hiện nhờ vào 
các điều kiện, như một bông hoa. Khi các điều kiện hội tụ đầy đủ thì 
một hiện tượng biểu hiện. Thân thể ta là một hành được biểu hiện khi 
các điều kiện hội tụ đầy đủ. Một thời điểm nào đó, khi có vài điều 
kiện thiếu vắng thì thân thể ta sẽ ẩn tàng. Điều đó không có nghĩa là 
thân thể ta đột nhiên từ có mà trở thành không. Khi các nhân duyên 
hội tụ đây đủ và thân thể ta biểu hiện, ta gọi là sinh, là có. Khi có một 
vài điều kiện thiếu vắng và thân thể ta ngưng biểu hiện thì ta gọi là 
diệt, là không, là hư vô. Thực tập nhìn sâu giúp ta vượt thoát những ý 
niệm về có và không, sinh và diệt... Khi ta quẹt cây diêm và những 
điều kiện tụ hội đầy đủ, thì ngọn lửa biếu hiện. Ta nói rằng ngọn lửa 
có mặt. Sau đó ta thổi tắt ngọn lửa, ngọn lửa không có đó nữa và ta 
cho là ngọn lửa không có. Thực ra ngọn lửa luôn luôn có mặt đó trong 


79 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


hình thái khác, nhưng vì ta bị kẹt vào tướng nên không thấy mà thôi. 
Khi điều kiện hội tụ đây đủ thì ngọn lửa biểu hiện và khi các điều 
kiện không hội tụ đầy đủ thì ngọn lửa ẩn tàng; ta không thể nói rằng 
ngọn lửa có hoặc không có. Ta chỉ có thể nói rằng khi các điều kiện 
hội tụ đầy đủ thì ngọn lửa biểu hiện và khi điều kiện thiếu vắng thì 
ngọn lửa ẩn tàng, thế thôi. Khi không thấy ngọn lửa, ta cho rằng ngọn 
lửa không có. Theo lời Bụt dạy, thì vấn đề không phải là có hay không 
có, mà vấn đề chỉ là biểu hiện hoặc không biểu hiện mà thôi. Khi ôm 
ấp thân thể ta và nhìn sâu vào nó như một hành, ta khám phá ra được 
rất nhiều điều, như thân thể ta đang bị sốt hoặc thiếu sự bình an hay 
đang hoạt động một cách hòa điệu. Chúng ta không biết cách chăm 
sóc đàng hoàng thân thể ta, nên thân thể ta bị bệnh, bất an và không 
có sự hài hòa. Với năng lượng chanh niệm, ta trở về với thân thể ta, 
nâng niu thân thể ta với tất cả sự trìu mến và làm cho nó lắng yên, êm 
dịu trở lại. Ta phải biết thương yêu và chăm sóc thân thể ta trước khi 
thương yêu và chăm sóc người khác. 


Bảy Phép Mầu Của Chánh Niệm 

Chánh niệm có nhiều chức năng, phép mâu. Một trong những chức 
năng của chánh niệm là làm cho thân tâm an tịnh, êm dịu trở lại. 
Thiền tập trước hết là chế tác và vun trồng năng lượng chánh niệm. 
Phép mầu thứ nhất của chánh niệm là có mmặt đích thực uà sống sâu sắc 
trong giâu phút hiện tại. Thông thường thần mình thì ở đây, nhưng tâm 
mình lại ở chỗ khác. Trong đời sống hàng ngày, thân và tâm của mình 
ít khi hợp tác chung với nhau. Chánh niệm có công năng đưa ta trở về 
có mặt trong giây phút hiện tại, làm cho thân tâm trở nên hợp nhất. Vì 
vậy thiền tập không phải chỉ dành riêng cho những người gọi là thiền 
giả- tu thiền, mà nó được áp dụng cho tất cả mọi người. Muốn sống 
như một con người có hạnh phúc, tự do, ta phải áp dụng nếp sống 
chánh niệm vào trong các sinh hoạt như lái xe, ăn cơm, đi, đứng và 
làm việc... Chánh niệm giúp ta thực hiện những sinh hoạt, công việc 
hàng ngày một cách tốt đẹp và tránh được tai nạn. Nếp sống chánh 
niệm rất cần thiết cho mọi người trong đời sống hàng ngày. Người 
nào cũng có khả năng chế tác chánh niệm. Chúng ta thở, mỉm cười, 


80 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


đem thân và tâm trở về một mối. Chúng ta nên thực tập như vậy và 
øiúp con em của chúng ta thực tập; như thế chúng ta mới có thể cống 
hiến sự có mặt cho nhau đích thực. Khi mình thương người nào, món 
quà quý nhất mình có thể hiến tặng cho người thương là sự có mặt đích 
thực của mình. Làm sao thương được nếu không có mặt? Có mặt 
không phải là vấn đề khó. Chỉ cần thở vào, thở ra, mỉm cười thì tự 
nhiên mình trở nên hoàn toàn có mặt. Rồi mình thanh thản đi tới với 
người thương của mình và nói: “Anh yêu quý, em đang có mặt đây 
cho anh." Đó là món quà quý giá nhất mà mình có thể hiến tặng cho 
người thương của mình. Đó là thiền. 


Phép mầu thứ hai của chánh niệm là khả năng nhận điện; nhận diện để 
thấy rằng sự sống đang có mặt đích thực ngay bây giờ và ở đây. Ta có 
thể tiếp xúc và làm cho sự sống trở nên sâu sắc và có ý nghĩa. Khi 
mình có mặt thì sự sống cũng có mặt cho mình. Ví dụ mình đang 
ngắm cảnh mặt trời huy hoàng đang lặn với nhóm bạn thân và dường 
như mọi người đều đang thưởng thức một cách trọn vẹn. Nhưng có 
một vài người trong nhóm bị trấn ngự bởi những nỗi lo bưồn và sợ 
hãi, tuy họ đang có đó nhưng họ không thật sự có mặt đó. Do đó họ 
không có khả năng tiếp xúc được với cảnh mặt trời huy hoàng đang 
lặn như những người khác. Vì thế nên Bụt mới nói rằng khi ta thật sự 
có mặt thì sự sống có mặt. Chúng ta có một ước hẹn với sự sống trong 
giây phút hiện tại. Chúng ta phải an trú trong giây phút hiện tại để 
không bị lỡ hẹn với sự sống. 


Khi mình thật sự có mặt thì mình có thể nhận diện được sự có mặt 
của người mình thương. Được thương có nghĩa là được nhận diện, 
được chú ý tới, được lắng nghe và được hiểu. Phép thực tập này rất 
đơn giản. Trong khi lái xe, mình có thể đang suy nghĩ miên man về 
chuyện này chuyện nọ và quên bằng người đang ngồi bên cạnh mình. 
Mình có thể đang không để ý gì tới người kia. Mình đang sống trong 
sự quên lãng- danh từ chuyên môn gọi là thất niệm; thất niệm tức là 
ngược lại với chánh niệm. Người mà bị bỏ lơ, không được ngó ngàng 
tới là người khổ đau nhất trên đời, người ấy sẽ bị héo mòn từ từ. Chỉ 
có chánh niệm mới có khả năng đưa người ấy trở về với sự sống. Vì 
vậy khi mình có mặt đích thực thì mình có thể nhìn vào người thương 


81 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


của mình và nói: "Em yêu quý! Anh biết em có mặt đó, anh hạnh phúc 
quá chừng." Khi mình nói lên được một câu như thế với chánh niệm 
và sự trân quý, thì người thương của mình sẽ nở tươi như một bông 
hoa. Khi hai đối tượng có mặt đích thực thì sự tiếp xúc trở nên rất 
thực. Tôi có thể tiếp xúc với cái hoa này bằng tất cả sự có mặt của tôi, 
nghĩa là với năng lượng chánh niệm hùng hậu. Bông hoa sẽ mỉm cười 
với tôi và tôi cũng mỉm cười đáp lại. Sự sống là cái gì rất thực và đang 


có mặt trong mỗi giây phút. 


Phép mâu thứ ba của chánh niệm là tế? xúc 0à ôm ấp. Nếu thực tập 
đúng mức, phép mầu này sẽ đem lại hai hiệu quả: hiệu quả thứ nhất 
là tiếp nhận sự nuôi dưỡng và trị liệu và hiệu quả thứ hai là cung cấp 
sự chữa trị và làm an tịnh thân tâm. Theo sự thực tập này, mình và 
người thương của mình đều được nuôi dưỡng. Nếu người kia có 
chánh niệm, thân tâm nhẹ nhàng, an vui và tươi mát, thì mình cũng 
được thừa hưởng khi tiếp xúc với người đó và ngược lại. Trong Tân 
Ước có nói rằng người nào được Chúa Ki Tô chạm đến thì người đó 
tự nhiên được chuyển hóa, trị liệu, vì trong Chúa Ki Tô có năng lực 
của thánh thần, nên gọi là Chúa Thánh Thần. Đối với tôi, Chúa Thánh 
Thần là nguồn năng lượng của sự có mặt đích thực, của sự sống, của 
khả năng hiểu và thương. Cũng vậy, nơi nào có năng lượng chánh 
niệm thì nơi ấy có sự sống, có sự bảo hộ và an vui, có khả năng nhận 
diện, tiếp xúc, nuôi dưỡng, hiểu biết và thương yêu, có Bụt và Bồ Tát. 


Tiếp xúc với sự sống giúp ta trở nên linh hoạt và ta làm cho sự sống 
phong phú, có thực chất và hoàn thiện. Ta thử thực tập ăn cam trong 
chánh niệm; nếu trong khi ăn mà ta có mặt một trăm phần trăm, tiếp 
xúc sâu sắc với trái cam, thì trái cam sẽ phản chiếu cái thực tại mầu 
nhiệm của nó cho ta. Ta sẽ thấy trái cam là một phép lạ, là một tặng 
phẩm tuyệt vời của vũ trụ. Và ta thấy mình cũng là một biểu hiện 
nhiệm mầu như trái cam. Đây là gọi phép thực tập ăn cam trong 
chánh niệm (thiền cam). Ăn cam như thế tức là ta làm cho lơi dạy của 
Bụt trở thành pháp sống. Và mỗi giây phút của đời sống ta trở nên rất 
sâu sắc, có phẩm chất. Ta được nuôi dưỡng rất nhiều khi ta biết tiếp 
xúc với những chất liệu lành mạnh, đẹp đếẽ, tươi mát và trị liệu trong 
đời sống. Và muốn làm được điều đó, ta phải thực tập có mặt đích 


82 Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


thực cho sự sống. Cả hai đêu được nuôi dưỡng từ những chất liệu 
tươi mát và trị liệu trong nhau. Nếu người kia đang khổ, thì sự có mặt 
đích thực của mình sẽ giúp cho người kia an tịnh, tươi mát trở lại và 
làm cho người kia đỡ khổ ngay lập tức. Cho nên phép quán niệm hơi 
thở thứ tư trong kinh Quán Niệm Hơi Thở là: "Thở vào, tôi làm cho 
toàn thân an tịnh. Thở ra, tôi làm cho toàn thân an tịnh.” Ta thực tập 
ôm ấp niềm đau nỗi khổ, sự bất an và vọng động của thân thể ta bằng 
năng lượng chánh niệm. Tiếp xúc sâu sắc và ôm ấp thân thể ta bằng 
năng lượng chánh niệm, ta làm cho thân thể an tịnh trở lại và tự nhiên 
thân thể ta bớt khổ ngay. "An tịnh thân hành, tôi thở vào. An tịnh 
thân hành, tôi thở ra." Đây là giây phút của sự trị liệu. Nếu ta không 
thật sự có mặt, thì ai sẽ làm công việc trị liệu cho ta? Ta phải biết thân 
thể ta đang cần gì. Nếu ta có bác sĩ trị liệu, bác sĩ trị liệu có thể yếm 
trợ ta với năng lượng chánh niệm của họ, nhưng cũng cần cộng tác 
thêm năng lượng chánh niệm của ta. Cho nên nếu được tăng thân, các 
bạn đồng tu yếm trợ thì sự tiếp xúc của ta sẽ trở nên sâu sắc và quá 
trình trị liệu sẽ xảy ra rất mau chóng. 


Khi thực tập đi trong chánh niệm (thiền hành) với tăng thân, ta dùng 
năng lượng chánh niệm mà ta đã chế tác ra để tiếp xúc với trái đất, 
như vậy cả hai: ta và trái đất đều được trị liệu. Trái đất đang bị ô 
nhiễm trầm trọng bởi chính bàn tay thiếu trách nhiệm và tình thương 
của ta. Trái đất đang bị thương tích và đang cần được trị liệu như ta. 
Vì vậy, khi tiếp xúc trái đất với năng lượng bình an và thương yêu thì 
ta đang trị liệu trái đất. Đồng thời ta cũng tiếp nhận khả năng tự chữa 
mầu nhiệm của đất. Đây là sức mạnh của thiền đi. Với một đại chúng 
gồm trên bốn trăm người cùng đi thiên với nhau, chúng ta sẽ chế tác 
ra nguồn năng lượng tập thể hùng hậu và nguồn năng lượng ấy làm 
cho bước chân của ta trở nên vững chãi và bình an hơn. Phong thái 
vững chãi và thánh thơi của một sư chú hay một sư cô đang đi trước 
mặt ta có công năng giúp ta trở vê với chính mình. Không có sự yểm 
trợ của tăng thân thì sự tu tập của ta sẽ trở nên khó hơn rất nhiều. Vì 
vậy con về nương tựa Tăng là sự thực tập rất quan trọng. 


Phép mầu thứ tư của chánh niệm là khả năng chuuên chú 0uào một đối 
tượng, danh từ chuyên môn gọi là đƒnh. Nẽu ta có chánh niệm về một 


83 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


đối tượng, tức là ta chuyên chú vào đối tượng đó một trăm phần trăm 
và lâu bên. Nếu ta thành công trong quá trình ăn cam trong chánh 
niệm, thân tâm an trú vững chãi trong suốt thời gian ăn cam, tức là ta 
đang có mặt lâu bên với trái cam. Ta không để cho tâm ta phóng đi 
chỗ khác, tán loạn- nuối tiếc về quá khứ, mơ tưởng, lo lắng và sợ hãi 
về tương lai hay bị lôi cuốn theo những dự án, giận hờn, nghi ky và 
buồn chán trong hiện tại... Ta chỉ làm một việc thôi, đó là tiếp xúc với 
trái cam. Năng lượng chánh niệm mang trong nó năng lượng của 
định, giống như bông hoa mang trong tự thân của nó màu sắc và mùi 
hương đặc biệt. Lúc bấy giờ ta là năng lực của định. Sự sống chỉ có thể 
trở nên sâu sắc khi nào tâm ta ở trong trạng thái chuyên nhất, an định. 
Nếu năng lượng định được duy trì bền bỉ trong đời sống hàng ngày 
thì ta sẽ phát khởi được tuệ giác- hiểu biết, ta có cái nhìn sâu sắc vào 
lòng sự vật đang có mặt trong ta và quanh ta. Đây gọi là phép thực 
tập nhìn sâu (quán chiếu); nhìn sâu vào bản chất của mọi sự mọi vật 
đang xảy ra trong hiện tại- cụ thể là năm uẩn của ta: hình hài, cảm 
thọ, tri giác, tâm hành và thức- tình thương, thù hận, bông hoa hay 
đám mây... Với sự thực tập nhìn sâu, ta làm phát sinh tuệ giác, tức là 
sự hiểu biết lớn và sự hiểu biết lớn ấy có công năng giải phóng ta ra 


khỏi ngục tù của sợ hãi, tuyệt vọng, hận thù và sầu đau. 


Phép mầu thứ năm của chánh niệm là khả năng an trú. Khi ta an trú 
trong định, thì sự sống trở nên rất sâu sắc. Chức năng thứ sáu là hờn 
sâu. Chức năng thứ bảy là giải thoát, nghĩa là cái thấy (tuệ giác) mà ta 
đạt được có công năng cởi trói ta ra khỏi những ràng buộc và hệ lụy. 
Bảy phép mầu của chánh niệm nếu thực tập và chế tác liên tục sẽ đem 
lại cho ta rất nhiều lợi lạc. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của 
Bụt, vì Ngài luôn an trú trong định, trong sự tỉnh thức. Người nào 
cũng có năng lượng chánh niệm trong tự thân, nhưng vì chúng ta 
thường sống trong sự quên lãng nên năng lượng chánh niệm trong ta 
còn kém hoặc không có cơ hội biểu hiện. Chúng ta biết rằng năng 
lượng của Bụt không phải là cái gì trừu tượng. Mỗi người trong 
chúng ta đều có sẵn hạt giống chánh niệm. Ta tu tập như thế nào để 
hạt giống này được phát triển mỗi ngày trong đời sống, vì mỗi khi hạt 
giống chánh niệm được phát khởi thì nó cung cấp cho ta rất nhiều 


84 Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


năng lượng. Nếu ta chưa có cơ hội để thực tập thì hạt giống ấy vẫn 
còn nằm yên trong chiều sâu tâm thức của ta. Ta có thể gọi năng 
lượng ấy là Bụt tí hon (Bụt Sơ Sinh). Nếu ta thực tập thì đức Bụt tí hon 
trong ta sẽ có cơ hội biểu hiện và phát triển. Mỗi khi ta thở vào và 
mỉm cười, thì Bụt tí hon trong ta lớn lên thêm một tí. Còn nếu ta quá 
bận rộn và luôn bị khống chế bởi năng lượng của tập khí, chạy theo 
hướng thoả mãn ngũ dục, thì Bụt tí hon trong ta sẽ càng ngày càng 
ốm o, gầy mòn. Bụt tí hon không có cơ hội để phát triển và giúp ta 
chuyển hóa. Nơi nào có chánh niệm thì nơi ấy có sự sống, có hiểu biết 
và thương yêu, có Bụt. Do đó ta có thể nói rằng năng lượng chánh 
niệm tương đương với năng lượng của chúa thánh thần của giáo lý Ki 
Tô. Theo giáo lý Ki Tô, thì thánh thần là năng lượng của thương yêu. 
Tất cả chúng sinh đều có hạt giống chánh niệm, chất thánh trong lòng. 
Khi ta nói, "Thượng Đế có mặt trong lòng con”; tức là có hàm ý đó. 
Hạt giống chánh niệm đã có sẵn trong ta. Nếu ta biết cách nuôi dưỡng 
và phát triển thì hạt giống ấy càng ngày càng lớn mạnh lên như một 
vùng năng lượng. Ta biết rằng ta có ngưồn ánh sáng của Bụt, của 
Thượng Đế trong tự thân và nguồn ánh sáng ấy có thể giúp ta trị liệu, 
chuyển hóa, đem lại hạnh phúc và tình thương cho chính ta và cho 


mọi người, mọi loài quanh ta. 


Chế Tác Hỷ Lạc 
e« Phép quán niệm hơi thở thứ năm: ““Thở öào, tôi cảm thất mừng 
0ui. Thờ ra, tôi cũm thất trừng 01.” 
e _ Phép quán niệm hơi thở thứ sáu: ““Thở öào, tôi cảm thất hoan lạc. 
Thỏ ra, tôi cảm thấu hoan lạc. ˆ 


Những bài thực tập này có liên quan đến thân thể và những cảm thọ 
của ta. Bản chất của thân và thọ là tương tức. Ta không thể lấy thân 
thể ra khỏi cảm thọ hoặc cảm thọ ra khỏi thân thể. Không có cái này 
thì cái kia không thể thành lập được. Trước khi thái tử Tất Đạt Đa 
thành bậc toàn giác- thành Bụt, Ngài đã trãi qua rất nhiều kinh 
nghiệm và Ngài cũng đã làm nhiều lầm lỗi trong vấn đề tu tập. 
Những lầm lỗi không có gì đặc biệt cả nhưng người nào cũng bị sa 


85 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


vào chúng. Đức Thế Tôn xém chết vì những đường lối thực tập sai 
lầm của Ngài. Vì vậy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ngài đã chỉ 
dạy cho chúng ta những phương pháp chăm sóc thân thể một cách 
hết sức cẩn trọng, có tính khoa học để ta có thể đi xa trong quá trình 
tu tập. Ta phải học cách nuôi dưỡng thân thể ta với những niềm vui 
và an lạc, chứ không tu theo cách ép xác. Qua những bài thực tập thứ 
ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu, ta thấy lòng từ bi của Bụt rất lớn. Bụt 
dạy rằng mình không nên xem thân thể mình chỉ là một dụng cụ, 
không nên đối xử với thân thể mình một cách khinh suất, mà nên 
chăm sóc thân thể mình thật cẩn trọng để có thể tiến xa trên con 


đường tu tập giải thoát. 


Trong truyền thống tu tập của đạo Bụt, yếu tố hỷ lạc là thức ăn hàng 
ngày rất quan trọng của thiền tập- gọi là thiền duyệt. Thiền tập trước 
hết phải có công năng đem lại cho ta niềm an vui và hạnh phúc ngay 
trong khi thực tập. Nếu trong khi thực tập mà không nếm được chất 
liệu hỷ và lạc thì có thể ta đang thực tập chưa đúng phương pháp 
hoặc ta đang bị kẹt vào ý niệm tu tập là phải hành khổ, ép xác mới đạt 
tới giải thoát... Thiên tập là nguồn thức ăn nuôi dưỡng thân và tâm 
của ta và do đó tu tập thiên định không phải là sự lao tác cực nhọc. 
Thiền tập là quá trình nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm. Thông điệp 
của Bụt rất rõ ràng nhưng nhiều người trong chúng ta chưa nắm được 
điều đó. Ta vẫn cứ làm tình làm tội thân thể ta, cho rằng tu là phải 
khổ hạnh, phải ép xác mới có thể đạt tới giác ngộ- làm như thân thể ta 
chưa khổ đủ vậy. Thân thể ta có thể đã khổ quá nhiều rôi, không cân 
làm cho nó khổ thêm. Cho rằng tu là phải lao tác, phải ép xác, phải 
khuông khổ, kỷ luật mới đạt Đạo; đó là quan niệm sai lầm rất căn bản 
mà ta phải lấy đi. Thiền tập có công năng giúp ta chuyển hóa khổ 
đau, phục hồi lại niềm an lạc, vững chãi và hòa điệu với thân thể ta để 


ta có thể tiến xa trên con đường tâm linh của ta. 


H và lạc là hai yếu tố quan trọng trong quá trình tu tập của ta. Chúng 
làm cho ta vững bên và có nhiều sức sống. ˆ Thở 0ào, tôi cảm thấU trừng 
oui. Thở ra, tôi củm thấJ mừng ơui.ˆ Đây không phải là vấn đề mong 
ước hay tự kỷ ám thị, mà chính là sự thực tập. Bụt dạy rằng chúng ta 


cần chế tác niêm vui, an lạc và hạnh phúc để nuôi dưỡng ta trong quá 


86 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


trình tu tập. Chúng ta cần vài điều kiện để có thể chế tác được niềm 
vui và hạnh phúc chân thật. Nếu chúng ta không có niềm vui và hạnh 
phúc trong quá trình tu tập, thì câu nói, "Thở vào, cảm thấy mừng 
vui.", không có nghĩa. Có thể ta ngồi thiền như một sự khổ sai, ngôi 
thiền một cách cứng nhắc, chẳng có chút niềm vui, an lạc nào cả. 
Chúng ta phải học nghệ thuật chế tác niềm vui trong quá trình tu tập 
chánh niệm và làm cho năng lực của định và tuệ càng ngày càng tăng 


trưởng. 


Ly Sinh Hỷ Lạc 


Hạnh phúc và niềm vui đến từ sự thực tập buông bỏ, gọi là ly sinh hỷ 
lạc. Ly là xa ha, là bỏ lại đằng sau... Ví dụ, ta đang cảm thấy khó chịu, 
bức bách với sự náo nhiệt, căng thẳng và không khí ô nhiễm của nếp 
sống đô thị. Và hôm nay là ngày thứ Sáu, ta muốn thoát ra khỏi cái 
môi trường ngột ngạt ấy. Ta chuẩn bị một ít đồ đạc và lên xe đi về 
phía ngoại ô để nghỉ ngơi vài ngày. Khi tới vùng ngoại ô, ta tiếp xúc 
được với những rừng cây tươi mát, với bầu trời xanh lồng lộng và 
tiếng chim hót vang lừng, tự nhiên lòng ta cảm thấy lâng lâng niềm 
an vui. Niềm an vui mà ta cảm nhận được là nhờ ta xa ha, bỏ lại sau 


lưng nếp sống ôn náo của đô thị. 


Có rất nhiều thứ ta không có khả năng buông bỏ; những cái đó trói 
buộc ta, làm cho ta mất hết tự do. Ta nên thực tập nhìn sâu vào bản 
chất của những thứ ấy để xem chúng có phải là những điều kiện tất 
yếu của hạnh phúc hay không. Ban đầu ta nghĩ rằng những thứ ấy là 
nguồn hạnh phúc đích thực của ta, nhưng nếu nhìn kỹ lại, những thứ 
ấy có thể là những chướng ngại rất lớn cho hạnh phúc chân thật của 
ta, chúng có thể có tác dụng gây khổ đau cho ta, làm cho ta mất hết tự 
do. Nếu ta không có khả năng sống hạnh phúc là tại vì ta đang bị 
những thứ ấy trói buộc, trở thành nô lệ cho những thứ ấy. Buông bỏ 
những thứ ấy đi có lẽ sẽ là nguồn an vưi và hạnh phúc cho ta. Bụt và 
các đệ tử của Ngài đã đi qua kinh nghiệm này và đã truyền lại cho 
chúng ta kho tàng của tuệ giác để giúp ta tránh đi lầm đường lạc lối 
như các Ngài đã đi qua. Hãy nhìn sâu vào những điều kiện mà ta 


87 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


nghĩ là cần thiết cho hạnh phúc và an lạc của ta và xét xem chúng có 
thật sự đem lại an lạc và hạnh phúc cho ta hay không, hay chúng 
đang hủy hoại ta. Một hôm đức Thế Tôn ngồi thiền với các đệ tử của 
Ngài tại một khu rừng gần thành Vương Xá (Sravasti). Hôm đó các 
thây cùng với Bụt vừa mới dùng cơm trưa trong chánh niệm xong và 
các thầy sắp sửa chia thành những nhóm nhỏ để pháp đàm- chia sẻ 
kinh nghiệm tu tập. Bất chợt có một bác nông dân xuất hiện. Ông ta 
trông rất buồn khổ và tuyệt vọng. Ông hỏi các thầy: "Thưa các thầy, 
các thầy có thấy những con bò của tôi đi ngang qua đây không?” 


Bụt nhìn ông ta với cái nhìn thương cảm và trả lời: "Thưa bác, không. 
Chúng tôi không thấy có con bò nào đi ngang qua đây cả." 


Ông nông dân than thở: "Các thầy có biết không, tôi bây giờ là người 
khốn khổ nhất, tội nghiệp nhất trên đời. Gia tài của tôi chỉ có hai sào 
mè và năm nay chúng bị sâu ăn hết sạch sành sanh. Đã thế, sáng nay 
không biết vì lý do gì mà đột nhiên mười hai con bò của tôi cũng chạy 
đâu mất hết. Tôi nghĩ tôi không thể sống nổi. Chắc tôi chết mất thôi." 
Nét mặt ông lộ vẽ tuyệt vọng, đau khổ cực kỳ. 


Nghe bác nông dân than thở như thế, Bụt thấy rất tội nghiệp cho ông 
ta, Ngài nói: "Thưa ông, chúng tôi không thấy có con bò nào đi ngang 
qua đây cả. Có lẽ ông nên đi tìm ở một hướng khác. " 


Khi ông nông dân vừa rời khỏi khu rừng, Bụt quay lại phía các thây, 
nhìn kỹ các thầy, mỉm cười rồi nói: "Này các thầy, các thây có biết 
rằng các thầy là những người hạnh phúc nhất trên đời không? Vì sao? 


Vì các thầy không có con bò nào để mất cả." 


Vậy thì thưa quý vị, nếu quý vị đang có những con bò, tức là những 
sợi dây ràng buộc, thì quý vị nên nhìn sâu vào bản chất của những 
con bò ấy để xét xem chúng có đang thật sự đem lại hạnh phúc cho 
mình hay không, hay chúng chỉ đem lại lo lắng, sầu khổ và sợ hãi! 
Quý vị nên học nghệ thuật thả bò. Cốt yếu của sự thực tập là buông 
bỏ và giải phóng ta ra khỏi xiêng xích của khổ đau. Một thây hay một 
sư cô phải thực tập buông bỏ mọi thứ thì mới trở thành một người tự 
do hoàn toàn. Một thầy hay một sư cô chỉ được phép mang theo mình 


88 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


ba chiếc y và một bình bát, vì tự do là gia tài quý giá nhất của người 
tu. Bụt dạy, "Trí tuệ, tình thương và tự do là sự nghiệp duy nhất của 
người tu- Duy tuệ thị nghiệp. Có bài kệ xưng tán đức Thế Tôn như sau: 


Bụt là uầng trăng tát 

DI neang trời thái không 
Hồ tâm chúng sinh lặng 
Trăng hiện bóng trong ngần. 


Bụt có rất nhiêu không gian bên trong cũng như bên ngoài, vì Ngài 
không chiếm hữu thứ gì cả: tài lợi, danh vọng, quyền hành, địa vị, sắc 
dục v.v.. Bụt không có con bò nào cả. Do đó hạnh phúc của Ngài rất 
lớn. Là đệ tử của Bụt, chúng ta nên học theo đức hạnh của Ngài, nghĩa 
là không nên chiếm hữu một thứ gì làm của riêng cho mình, không 
nên ôm quá nhiều bò. Có một nhà sư Việt Nam vào thời nhà Lê, thầy 
rất bận rộn trong công việc xây dựng chùa chiên. Thầy muốn xây một 
ngồi chùa thật lớn, đúc những tôn tượng thật đẹp và ưa chưng bày 
những đồ vật cổ kính, sang trọng như bàn, ghế... Thầy là một nhà 
nghệ sĩ. Một hôm trong buổi uống trà họp mặt với các bạn văn nghệ 
sĩ, thầy đã than với họ rằng: "Lúc chưa xuất gia, mình là người rất bận 
rộn. Mình nghĩ rằng khi nào xuất gia rồi, mình sẽ ít bận rộn hơn. Thế 
nhưng khi đã xuất gia tu hành, thấy mình lại càng bận rộn hơn." Điều 
đó chứng tỏ rằng ngôi chùa của thầy đã trở thành con bò, đã ngấu 
nghiên hết thì giờ của thây để sống, để đi từng bước an lạc và thảnh 
thơi. Sau khi nghe thầy than thở như thế, các bạn văn nghệ sĩ của thầy 
cười và nói đùa với thầy rằng: "Thế sao thầy không xuất gia lại và trở 
thành một vị thầy tu thật sự đi?" 


Tự do là chất liệu căn bản của hạnh phúc đích thực. Mình không thể 
hạnh phúc được nếu còn bị rơi vào cạm bẩy của ngũ dục, của sự bận 
rộn. Vững chãi (bất động) và thảnh thơi (tự tại) là nên tảng hạnh phúc 
chân thật của người tu. Đó là hai đặc tính chân thực của niết bàn. Vì 
vậy mình phải thực tập để phục hôi lại tự do trong tự thân và tạo ra 
không gian quanh mình. Cũng vậy, khi mình thương hoặc mình được 
thương, nếu không có chất liệu của vững chãi và thảnh thơi thì tình 
thương ấy sẽ bóp chết mình vào đối tượng thương yêu của mình. 


89 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


Mình không thể hạnh phúc với loại tình thương khi tình thương ấy 
tước đoạt đi tự do của mình, làm cho mình mất hết không gian, làm 
cho mình không còn là mình nữa. Đó không phải là tình thương đích 
thực; đó là sự ràng buộc, là sự chiếm hữu, là con bò cân phải buông 
bỏ. Mình phải có khả năng và sự can đảm thả bò. 


Tự do là chất liệu cao quý nhất của người tu. Các thầy và các sư cô 
không thể đổi lấy chất liệu tự do của mình với bất cứ một thứ gì, dù 
đó là một ngôi chùa đồ sộ, một chức vụ quan trọng có nhiều quyền 
uy. Niềm vui và hạnh phúc phát sinh khi mình buông bỏ được những 
con bò của mình. Đây là hạnh phúc chân thực. Mình phải nhìn vào 
bản chất của những con bò để xét xem chúng có thật sự đem lại hạnh 
phúc cho mình hay không, hay chúng chỉ làm cho đời sống của mình 
càng ngày càng trở nên khó khăn, ngột ngạt. Sau khi đã nhìn sâu thấy 
kỹ được bản chất của chúng, mình có thể làm quyết định thả bò. Khi 
đã thả được bò, thì sự thảnh thơi tự nhiên có mặt và mình bắt đầu 
nếm được niêm an lạc chân thật. Sở dĩ mình hạnh phúc và vưi sướng 
vì mình đã có khả năng buông bỏ được những con bò của mình. Tôi 
có một người đệ tử cư sĩ ở Đức, ông ta là một nhà doanh thương. Ông 
có rất nhiều bò. Ông đã tham dự một khóa tu do tăng thân Làng Mai 
hướng dẫn. Ông rất thích. Khi tôi được mời sang Đức để hướng dẫn 
khóa tu thứ hai, ông đã ra phi trường đón tôi. Trên đường lái xe đưa 
tôi đến địa điểm của khóa tu, ông ta nói với tôi rằng kỳ này ông 
không thể tham dự khóa tu được vì phải đi dự một buổi hội họp tại 
Frankfurt. Tôi nói đùa với ông ta rằng: "Ông phải coi chừng những 
con bò của ông đó." Theo lệ tối hôm đó ông phải đi họp như đã sắp 
đặt, vậy mà trong buổi ngồi thiền tại khóa tu, tôi hết sức ngạc nhiên 
khi thấy ông đang ngồi thiền trong thiên đường với đại chúng. Sau 
thời ngôi thiền, tôi tới cạnh ông ta và hỏi: "Tại sao ông còn ở đây? 
Không phải ông đã đi họp rồi sao? Ông ta nói: "Thưa Thầy, nữa 
đường đến Frankfurt, con đã nhìn lại lời thầy nhắc nhở và con bắt 
đầu buông bỏ những con bò của con và quay xe trở về tham dự khóa 
tu." Tôi nói: "Chúc mừng ông! Ông giỏi quá. Ông đã buông bỏ được 
những con bò của ông." 


90 Ì Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


Bây giờ là lúc chúng ta nên ngồi xuống và thực tập nhìn sâu vào 
những đối tượng hạnh phúc của ta. Tôi tin rằng nếu quý vị thả được 
nhiều bò thì hạnh phúc và tự do của quý vị sẽ tăng trưởng rất nhiều. 
Đây là thứ niềm vui và hạnh phúc mà đức Thế Tôn muốn ta thực 
hiện. Bụt đã cống hiến cho chúng ta những giáo pháp thực tập rất 
mầu nhiệm, thực tiễn có công năng giúp ta giải phóng khỏi sự ràng 


buộc và mê mờ của cuộc sống, đạt tới niềm vui lớn. 


Năng Lực của Niệm và Định 


Một số người trong chúng ta cảm thấy rằng đời sống của họ không có 
ý nghĩa, không đáng sống. Họ đau khổ vì không có hướng đi. Dầu ta 
giàu có cách mấy, có nhiều quyền uy trong tay, nhưng nếu tâm trí ta 
bị rối loạn, không có hướng ởi rõ ràng thì ta là người đau khổ nhất 
trên đời. Nếu ta có hướng đi ý nghĩa cho cuộc sống, hướng đi ấy thể 
hiện được lòng từ bi của ta, thì ta sẽ biết cách giúp cho chính mình và 
mọi người quanh mình bớt khổ. Ta có cơ duyên tiếp nhận giáo pháp, 
có kinh nghiệm tu tập và biết rằng mỗi khi có những giây phút khó 
khăn thì giáo pháp có thể cứu giúp ta và mọi người ra khỏi tình 
huống khó khăn và tuyệt vọng. Giáo pháp có công năng đưa ta tới 
bến bờ của an lạc và giải thoát. Chỉ cân trở về tiếp xúc với khả năng 
tỉnh thức trong ta, có niềm tin nơi bản thân, thì an lạc, hạnh phúc tự 
nhiên phát sinh và điều đó làm cho ta hạnh phúc thật sự. Ta nghĩ rằng 
hạnh phúc chỉ có thể có được khi ta có thật nhiều tiên, vợ đẹp, danh 
tiếng, quyền uy và địa vị trong xã hội, thỏa mãn được sự thèm khát về 
tình dục... Nhiều người trong chúng ta đã chạy theo con đường 
hưởng thụ dục lạc và họ nhận thấy rằng càng vướng vào sự thèm 
khát của ngũ dục như tiền tài, danh vọng, quyền hành, sắc dục, thức 
ăn cao lương mỹ vị và ngủ mê bao nhiêu thì họ càng khổ bấy nhiêu. 
Ta thường cho rằng năm thứ dục lạc là những yếu tố tất yếu của hạnh 
phúc, nhưng bây giò ta đã giác ngộ rằng hạnh phúc chân thực chỉ có 
thể có được khi mình có khả năng buông bỏ và thiết lập lại được tự 
do của nội tâm. Do đó đức Thế Tôn đã khuyên chúng ta phải thường 
xuyên thực tập nhìn sâu để hiểu bản chất chân thực của ngũ dục và 
học cách chế tác niềm vui và hạnh phúc lành mạnh để tự nuôi dưỡng 


91 Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


mình. "“Thở vào, tôi cảm thấy mừng vui." Đây không phải là sự mơ 
tưởng hảo huyền mà là kết quả ta đạt được từ sự thực tập nhìn sâu 
vào ý niệm hạnh phúc của ta và tập tiếp xúc với những yếu tố lành 
mạnh, an vui và hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Niềm vui được 
phát sinh là nhờ ta biết thực tập buông bỏ- lự sinh hủ lạc. Rồi đến định 
sinh hủ lạc, tức là niềm vui và hạnh phúc được phát sinh nhờ khả năng 
chuyên chú, an trú trong định. Ta đã được học về sự lợi lạc do định 
đưa tới. Ví dụ khi ăn cam, thì ăn cam có hạnh phúc nhiều hay ít, điều 
đó tùy thuộc vào khả năng niệm và định của ta. Trong khi ăn cam, 
nếu ta an trú vững chãi, thiết lập niệm, định hùng hậu thì niềm vui và 
hạnh phúc sẽ rất lớn. Những điều kiện của hạnh phúc luôn có đó 
trong ta và quanh ta, nhưng vì tâm ta không an trú, không có định 
nên ta không nhận diện được chúng. Có một cô thiền sinh sống ở 
Paris, cô rất thích pháp môn thiên đi. Nhưng sống trong một môi 
trường bận rộn, trong đó hầu hết mọi người đều chạy như bị ma đuổi 
nên cô cũng bị cuốn hút theo. Một hôm cô đi lên câu thang máy cùng 
với một bà cụ; thấy bà cụ đi chậm chạp, không có vẽ gì vội vã; trông 
thấy cụ, tự nhiên cô ngẫm lại mình và nói: "Mình có đang thật sự sống 
hay không? Sao mình cứ chạy hoài như vậy nè? Hình như mình đang 
sống như một người chết." Bà cụ nhìn cô ta và nói: "Đúng vậy. Nhưng 
cô còn trẻ, hai chân còn khỏe mạnh, còn có thể chạy nhảy mà. Còn tôi 
thì khác; tôi già rôi. Tôi không thể chạy nhảy như cô được nữa. Nếu 
tôi chạy như cô thì e sẽ té nhào về phía trước mất." Còn có đôi chân 
khỏe mạnh để đi, để chạy là một điều kiện của hạnh phúc. Có nhiều 
người muốn chạy nhưng họ không thể chạy được. Vậy thì, thay vì 
than phiền, quý vị nên vui mừng mới phải chứ. Chánh niệm làm phát 
sinh cái thấy và cái thấy ấy đem lại hạnh phúc. "Thở vào, tôi biết hai 
chân còn khỏe, còn có thể chạy nhảy, đi đây đi đó. Thở ra, tôi mim 
cười hạnh phúc." Niệm và định là nền tảng làm phát sinh hạnh phúc. 


Người lớn tuổi cũng có sự thuận lợi với tuổi già của họ. Nếu họ ý 
thức được những điều kiện của hạnh phúc đang có mặt trong họ và 
chung quanh họ trong giây phút hiện tại thì họ sẽ rất hạnh phúc, vì họ 
chứng kiến được đời sống đi qua quá nhanh. Họ rất chín chắn, có khả 
năng thưởng thức từng giây phút của đời sống còn lại và trân quý 


92 Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


những yếu tố tích cực trong họ. Họ không chạy ồ ạt như những người 
trẻ. Họ ngồi thật yên, im lặng và sống thật sâu sắc trong mỗi phút 
giây của đời sống còn lại. Lúc còn trẻ, ta giống như một dòng thác đổ 
Ô ạt từ đỉnh cao xuống tận đáy sâu của mặt đất. Và khi về già, ta trở 
thành một dòng sông thanh thản, nhẹ nhàng trôi chảy và phản chiếu 
được bầu trời xanh, mây trắng và lòng sông. Dòng suối trẻ trung đang 
tuôn trào như thác đổ kia không thể làm được việc phản chiếu. Nếu 
người lớn tuổi có khả năng nhận diện được những yếu tố tích cực 
trong đời sống của họ, thì họ cũng sẽ tiếp xúc được với hạnh phúc 
chân thực. Chúng ta cần chế tác năng lượng chánh niệm để nhận diện 
những yếu tố của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại và 
năng lượng của định giúp ta sống sâu sắc với những yếu tố ấy. Định 
tức là khả năng chuyên chú lâu bên với đối tượng thiên quán, nghĩa là 
tâm ý không bị tán loạn. Định làm phát sinh niềm vui và an lạc và 
duy trì niềm hạnh phúc ấy lâu dài. Định sinh hỷ lạc là nên tảng của 
hạnh phúc. Nếu biết xử lý hai mươi bốn giờ đồng hồ trong ngày của 
ta một cách khéo léo thì ta sẽ thấy rằng một ngày để sống là nhiều 
lắm. Ta cảm thấy một ngày dài vô tận là nhờ khả năng an trú trong 
định. Còn nếu sống trong thất niệm- thân ở chỗ này tâm ở chỗ khác 
thì ta đánh mất ta, đánh mất sự sống. Một ngày đi qua trong quên 
lãng tức là một ngày uống phí. Và ta thấy một ngày trôi qua sao mà 
nhanh chóng và vô vị quá. Những người lớn tuổi thì khác, họ thường 
sống trong sự định tỉnh nhiều hơn những người trẻ. Với năng lượng 
của niệm và định, người lớn tuổi biết trân quý từng giây phút của sự 
sống đang ban tặng cho họ. Mỗi giây phút của sự sống hàng ngày có 
thể trở thành một câu chuyện cho con cháu của họ. Đây là một sự 
thật. Bụt đã làm được điều đó. Bụt đã không để lại cho chúng ta 
những mớ giáo lý có tính cách lý thuyết, trừu tượng, siêu hình, mà 
Người đã để lại cho chúng ta một gia tài kinh nghiệm sống của 
Người. Mỗi bước chân của Bụt tỏa chiếu sự an lạc, vững chãi và thảnh 
thơi. Lòng từ bi của Bụt không chỉ bao trùm đến mọi người và mọi 
loài trong thời đại của Người, mà còn cho cả thời đại của chúng ta 
nữa. Tại Á Châu, vào ngày Phật Đản hay ngày mừng tuổi ông bà, 
người ta thường mua chim, cá v.v.. để phóng sinh. Đó là phép thực 
tập không giết hại của giới thứ nhất trong Năm Giới. Đó là nhờ lời 


93 Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


dạy về lòng yêu thương của Bụt. Tôi đã đề nghị với các bạn thuộc tín 
đồ Ki Tô Giáo thực tập phóng sinh thay vì giết gà lôi để ăn mừng 
trong mùa Lễ Giáng Sinh. Tôi tin rằng đức Ki Tô sẽ rất hài lòng khi 
thấy các tín đồ của mình yếm trợ trông thêm cây thông, trông rừng để 
bảo vệ môi trường thay vì chặt những cây thông để làm cây Noel 
mừng Lễ Giáng Sinh. Dù là tín đồ của đức Ki Tô hay Phật tử, chúng ta 
nên quán chiếu để có cái thấy thật sâu sắc về giá trị của sự sống và nói 
lên tiếng nói yêu thương của mình để bảo vệ sự sống thay vì góp tay 
tàn phá sự sống. Tàn phá sự sống quanh mình tức là tự hủy diệt chính 
mình, là làm tốn hại đến lòng từ bi trong tự thân và cướp đi môi 
trường sống của kẻ khác, của các thế hệ tương lai. Người không biểu 
lộ được lòng từ bi là người không có hạnh phúc. Vào ngày lễ Phật 
Đản, ở các nước như Tích Lan, Thái Lan, Miễn Điện và những nước 
Phật Giáo Á châu khác, dân chúng dâng cúng thật nhiều các thức ăn 
chay ở các chùa chiền, tự viện để bày tỏ niềm biết ơn đối với Tam Bảo 
và để bày tỏ lòng thương yêu của mình đối với mọi loài chúng sinh. 
Người nào tới chùa ngày hôm đó đều được thừa hưởng, không có 
một ai bị bỏ đói. Là đệ tử Bụt, tôi mong rằng chúng ta có thể tưởng 
niệm ngày Đản Bụt mỗi ngày để trên thế giới này sẽ không còn ai bị 
đói khổ nữa. Truyền thống này xuất phát từ lòng từ bi của Bụt. Mỗi 
bước chân, mỗi hơi thở và mỗi lời nói của Bụt đều chuyên chở năng 
lượng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu. Các đệ tử của Người đã 
thừa kế được nguồn năng lượng thương yêu, hiểu biết và giác ngộ 
của Người. Nếu thực tập giỏi thì họ có thể trao truyền nguồn năng 
lượng từ bị, trị liệu và hạnh phúc về cho thế hệ tương lai. 


Chúng ta phải tập sống cho thật sâu sắc mỗi giây phút của đời sống 
hàng ngày. Khi uống nước hay lúc ăm em bé trong vòng tay hoặc ngồi 
bên cạnh người thương, nếu ta thiết lập chánh niệm vững vàng, có 
định thì sự sống trở thành rất thật đối với ta và niềm vui, hạnh phúc 
tự dâng được phát sinh. Vì vậy Bụt mới nói rằng niềm vui và hạnh 
phúc được phát sinh do định lực, tức là khả năng chuyên chú hoàn 
toàn vào một đối tượng của ta- định sinh hỷ lạc. 


Có khi ta cân người bạn giúp ta nhận diện được những yếu tố của 
hạnh phúc mà ta đang có. Đó là lý do tại sao ta cần có tăng thân. Ta 


94 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


biết rằng tăng thân có thể dìu dắt và nâng đỡ ta rất nhiều trên con 
đường thực tập. Với sự thành tâm, ta nên thường xuyên thỉnh câu 
tăng thân soi sáng cho sự thực tập của ta. Và đây là văn thỉnh: ˆ Kính 
thưa đại chúng, xin đại chúng từ bi soi sáng, dẫn dắt oà nâng đỡ cho con. 
Cơn thành tâm thỉnh cầu đại chúng soi sáng cho con để con thấy được 
những uếmu kém của con mà tụ tập chuyển hóa. ˆ Với sự thỉnh cầu tha thiết 
của ta, đại chúng sẽ ngồi lại và cùng nhìn sâu vào ta, chỉ cho ta thấy 
những yếu tố tích cực và sự yếu kém của ta để giúp ta tu tập chuyển 
hóa. Pháp môn Soi Sáng rất mâu nhiệm. Pháp môn này không những 
chỉ đem lại lợi lạc cho đương sự đang thỉnh cầu sự soi sáng mà cho cả 
những người đang thực tập soi sáng cho đương sự. Đại chúng thực 
tập nhìn sâu vào người đang được soi sáng với tình thương và lòng 
lân mẫn và soi sáng cho người ấy, chỉ cho người ấy biết những điểm 
tích cực và những yếu kém để tu tập chuyển hoá, nhờ vậy mà người 
ấy tiến bộ rất nhiều sau khi được soi sáng. 


Ta hạnh phúc khi được đại chúng công nhận và chỉ cho ta thấy những 
điểm tích cực của ta. Ta nghĩ, "Mình đang trang bị cho chính mình với 
những yếu tố tích cực làm niềm vui cho sự tu tập và nuôi dưỡng 
những ai đến trong cuộc đời của mình bằng những niềm vui ấy. Mình 
không chỉ thực tập cho riêng mình mà mình thực tập cho cả gia đình 
và xã hội." Ta nên biết rằng mỗi khi tu tập, chuyển hóa và trị liệu 
được tự thân, thì ta sẽ trở thành nguồn suối an lạc và hạnh phúc cho 
rất nhiều người. Tiếp xúc và vun trồng năng lượng chánh niệm trong 
ta là quá trình thực tập hàng ngày chứ không phải là vấn đề trừu 
tượng hay khái niệm mơ hồ. Chánh niệm là nguồn ánh sáng có công 
năng soi đường chỉ lối và nuôi dưỡng ta. Pháp là những lời Bụt đã nói 
và được ghi chép lại thành kinh; những lời dạy của Bụt không phải là 
một hệ thống giáo lý mang tính trừu tượng, triết lý mơ hồ. Pháp là 
một thực chất sống động. Nương vào những lời dạy của Bụt, chúng ta 
thực tập và chế tác ra chất liệu gọi là Pháp sống qua cách đi, đứng, 
nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, nói năng và lắng nghe trong chánh 
niệm. Đó là loại Pháp có thực chất, đẹp đẽ và có công năng nuôi 
dưỡng, chuyển hóa và trị liệu thân tâm. Lắng nghe trong chánh niệm, 
lắng nghe với tâm từ bi sẽ đưa tới sự hiểu biết chân thực và thiết lập 


95 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


lại được sự truyền thông. Nếu các anh và các chị của ta biết lắng nghe 
ta với tâm từ bị, với tâm không thành kiến, không phán xét, không 
phản ứng, thì ta sẽ bớt khổ rất nhiều. Nếu mọi thành phần trong tăng 
thân có khả năng đi, đứng, nằm, ngồi vững chãi, thảnh thơi và bình 
an, chuyển hóa được những khổ đau trong lòng, thì điều đó có nghĩa 
là tăng thân đang vun trông và tỏa chiếu chất liệu Pháp của tự thân. 
Pháp ấy đang có mặt trong mỗi giây mỗi phút của đời sống hàng 
ngày trong và quanh ta; trong từng hơi thở, bước chân, công tác, nấu 
bếp, rửa chén... Pháp sống là những gì mà thế giới, gia đình và xã hội 
của ta đang cần. Chế tác chất liệu Pháp sống như thế là giúp ta và xã 
hội ta trở nên vững chãi, thảnh thơi và an bình hơn. Không ai có thể 
lay chuyển được niềm tin của ta nơi chánh Pháp, vì niềm tin ấy được 
thiết lập từ kinh nghiệm trực tiếp của bản thân chứ không phải từ 
những mớ giáo điều hoặc giáo lý trừu tượng, siêu hình. Ví dụ như ta 
đã học và nắm vững được phương pháp làm đậu hủ, thì khi được 
giao phó công việc làm đậu hủ, ta sẽ không ngần ngại vì biết rằng ta 
có thể làm được. Không ai có thể lấy đi niềm tự tin ấy của ta. Niềm tin 
của ta đối với chánh Pháp cũng vậy. Ta đã chế tác được chất liệu Pháp 
sống trong ta. Ta biết rằng nhờ thực tập những lời dạy của Bụt mà ta 
đã vượt thắng được những khó khăn và phục hồi lại được sự vững 
chãi, thảnh thơi và an lạc nơi tự thân. Do đó không ai có thể lay 
chuyển được niềm tin của ta nơi chánh Pháp, bởi vì niềm tin ấy được 
phát xuất từ kinh nghiệm của chính bản thân. Ta phải luôn luôn tiếp 
tục vun trông chất liệu Pháp sống trong đời sống tu tập hàng ngày để 
tạo dựng và nuôi dưỡng hạnh phúc cho tự thân và cho tăng thân. 


Tăng thân của ta không cân phải là một tăng thân toàn hảo ta mới 
hạnh phúc. Tăng thân của Bụt ngày xưa không phải là đoàn thể toàn 
hảo, nhưng Người rất hạnh phúc. Hẳn nhiên, trong quá trình dựng 
tăng, nuôi dạy đệ tử, Người phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng 
Người đã dùng tình thương và sự khéo léo của mình để giải quyết 
những khó khăn ấy một cách êm đẹp. Tôi cũng gặp những trường 
hợp khó khăn với các đệ tử của tôi, nhưng tôi rất hạnh phúc vì biết 
rằng các đệ tử của tôi, người nào cũng đang cố gắng hết khả năng của 


mình để tu tập chuyển hóa. Mọi người trong tăng thân luôn luôn cố 


96 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


găng thực tập thở, đi và làm việc trong chánh niệm. Tăng thân truyền 
cho nhau, yểm trợ nhau bằng năng lượng chánh niệm. Năng lượng 
chánh niệm tức là chất thánh trong ta. Sở dĩ trong tăng thân có được 
năng lượng thánh là nhờ mọi người cố gắng thực tập hết khả năng 
của mình. Vì vậy dựng Tăng là phép thực tập rất quan trọng của tất 
cả chúng ta. Chúng ta cần năng lượng tu tập của tăng thân để nâng 
đỡ, dìu đắt và soi sáng cho nhau trên con đường thực tập. Và để cho 
sự thực tập của ta được duy trì lâu bên, ta phải tạo dựng một tăng 
thân tại địa phương; nêu không, thì ta sẽ đánh mất sự thực tập rất 
mau chóng. 


Có nhiều yếu tố có thể giúp ta tạo dựng một tăng thân, ví dụ ta có thể 
chọn một quãng đường mòn dễ thương ở gần nhà để thực tập đi 
trong chánh niệm mỗi ngày hoặc chọn cái gối ngồi thích hợp và đặt 
tại một nơi thích ý nào đó trong nhà của mình để thực tập ngồi thiên 
mỗi ngày. Ta cũng có thể mời người thân của ta tu tập với ta như một 
tăng thân nhỏ. Ta có thể mời các cháu, nắm tay các cháu để đi thiền ít 
nhất là một lần mỗi ngày. Ta nhìn quanh và nhận điện những yếu tố 
tăng thân đang có mặt. Khu vườn sau nhà cũng có thể là tăng thân 
của ta, bình trà cũng có thể là tăng thân của ta... Tăng thân đang có 
mặt khắp mọi nơïi- trong từng hạt sỏi, đám mây, cây tùng, cây bách... 
Khi trở về lại địa phương, quý vị nên cố gắng tạo dựng một tăng thân 
để tiếp tục nuôi dưỡng sự thực tập. Các nhà tâm lý trị liệu, giáo viên, 
sinh viên và bác sĩ đều phải có một tăng thân cho chính mình. "Con về 
nương tựa Tăng" không phải là vấn đề tín ngưỡng hay một ý niệm 
trừu tượng, mà là sự thực tập đích thực. Tăng thân là sự bảo hộ và 
nâng đỡ cho sự thực tập và thành công của chúng ta. 


Nhận Diện Cảm Thọ 


Phép quán niệm hơi thở thứ bảy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở là: 
““Thở oào, tôi ý thức 0uề những hoạt động của tâm ý trong tôi. Thở ra, tôi ý 
thức 0uề những hoạt động của tâm ý trong tôi. ˆ Những hoạt động của tâm 
ý trước hết là những cảm thọ. Có tất cả là ba loại cảm thọ: thứ nhất là 
lạc thọ- tức là cảm giác dễ chịu; thứ hai là khổ thọ, tức là cảm giác 


97 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


không dễ chịu; thứ ba là xả thọ, tức là cảm giác trung tính-không dễ 
chịu cũng không khó chịu; và có thêm một loại thọ nữa mà tôi đã 
khám phá ra, đó là cảm thọ vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. Ví dụ, khi có 
một người xoa bóp, bấm huyệt, cạo gió cho mình, thì cùng một lúc 
mình có thể cảm thấy vừa đau, nhưng lại vừa đã, vừa đễ chịu. Cảm 
giác này gọi là cảm thọ hỗn độn. Chúng ta phải tập nhìn vào thân thể 
và các cảm thọ của ta như những dòng sông. Trong dòng sông của 
thân thể ta, mỗi giọt nước là một tế bào, luôn luôn thay đổi, chuyển 
biến không ngừng; sinh và diệt xảy ra trong từng sát na. Điều này 
cũng đúng đối với dòng sông của những cảm thọ. Những cảm thọ 
sinh khởi, ở lại một thời gian, rồi ra đi. Quán cảm thọ trong cảm thọ 
nghĩa là ta ngôi bên bờ sông của cảm thọ và quán sát những dòng 
cảm thọ đang trôi chảy và muốn biết được bản chất của những cảm 
thọ ấy, thì ta phải trở thành một với chúng. Nghĩa là lúc bấy giờ tâm 
ta không bị phân tán vào một suy tư, dự tính hay lo buồn nào khác. 
Ngồi trong thế ngồi vững chãi, giữ sống lưng thật thẳng, buông thư, 
thả lỏng hai vai và thiết lập chánh niệm vững vàng, sáng tỏ, không để 
tâm tư bị chìm đắm, cuốn hút vào dòng sông của những cảm thọ. 
Chánh niệm trước hết giúp ta ôm ấp và nhận điện những cảm thọ, 


sau đó đó làm êm dịu, lăng dịu cảm thọ. 


Trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm, về lãnh vực cảm thọ, Bụt có 
dạy rằng, "Nếu có một cảm thọ đau nhức trong thân, ta hãy nhận diện 
nó là cảm thọ đau nhức thuộc về thân. Nếu có một cảm thọ dễ chịu 
(lạc thọ) thuộc về tâm, ta hãy nhận diện nó là cảm thọ dễ chịu thuộc 
về tâm." Ta gọi đúng tên của cảm thọ và nhận diện sự có mặt của nó 
như khi ta thực tập nhận diện hơi thở vào và hơi thở ra. Phép thực tập 
này gọi là nhận điện đơn thuần về những gì đang xảy ra. Khi nhận diện 
được sự có mặt của một cảm thọ, ta có thể nói: "Chào bạn. Lâu quá 
không gặp. Mời bạn ngồi chơi." Nếu cảm thọ ấy là cảm thọ dễ chịu 
thuộc về thân, ta chỉ nhận diện đơn thuần rằng: Đây là cảm thọ đễ 
chịu thuộc về thân. Khi cảm thọ ấy là loại cảm thọ đễ chịu thuộc về tri 
giác- đối tượng của nhận thức, ta chỉ nhận diện đơn thuần rằng: Đây 
là cảm thọ đễ chịu thuộc về tri giác. Thân thể không phải là nền tảng 
duy nhất làm phát sinh cảm thọ. Những cảm giác, tri giác của ta và 


98 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


nhiều tâm hành khác nữa cũng là điều kiện làm phát sinh những cảm 
thọ. Sự thực tập của ta là nhận điện sự có mặt của cảm thọ, ôm ấp và 
nhìn sâu vào bản chất của chúng. Khi ôm ấp một cảm thọ dễ chịu, ta 
sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về bản chất của cảm thọ ấy. Nếu ở lâu với 
cảm thọ ấy, ta sẽ có cơ hội nhận điện được tính chất của cảm thọ ấy và 
thấy được rằng đây có thật là cảm thọ dễ chịu không? hay nó đèo theo 
nhiều cảm thọ khó chịu khác sau đó? Ví dụ trong khi quý vị đang 
uống rượu và nghĩ rằng uống rượu sẽ đem lại cho quý vị cảm giác 
lâng lâng để chịu. Nếu duy trì cảm thọ dễ chịu ấy trong chánh niệm, 
quý vị sẽ khám phá ra nhiều điều còn ẩn nấp đằng sau nó. Nhìn sâu 
vào ly rượu, quý vị có thể thấy rằng muốn có một ly rượu như thế này 
để uống, người ta phải sử dụng hàng chục kí lô ngũ cốc. Chúng ta 
biết rằng có rất nhiều người, nhất là các trẻ em nghèo trên thế giới 
đang bị suy dinh dưỡng và chết đói vì thiếu thực phẩm. Theo thống 
kê của Liên Hiệp Quốc, thì mỗi năm trên thế giới có khoảng bốn chục 
ngàn trẻ em chết đói vì thiếu thức ăn, suy dinh dưỡng. Mỗi khi uống 
bia, uống rượu, quý vị hãy ôm ấp những cảm thọ mà quý vị cho là dễ 
chịu, khoái lạc bằng năng lượng chánh niệm và quý vị có thể làm phát 
khởi những cái thấy rất sâu sắc về thực tại. Khi cái thấy như thế được 
phát sinh, thì chất liệu hiểu biết và thương yêu ứa ra trong lòng quý 
vị và thay vì đem tiền đi mua rượu để thỏa mãn sự thèm khát hay 
uống để giải sâu, quý vị dùng số tiên ấy để cứu giúp cho vô số các em 
nghèo đói trên thế giới. Đứng về phương diện thương thân, nếu tiếp 
tục nhìn sâu, quý vị sẽ thấy sự kháng cự của lá gan mình. Có thể cái 
lưỡi của quý vị cảm thấy rất khoái lạc trong khi uống rượu, bia, 
nhưng gan của quý vị thì đã liên tục gởi thông điệp câu cứu và quý vị 
vẫn cứ làm ngơ. Với năng lượng chánh niệm, quý vị có thể lắng nghe 
tiếng kêu thương của lá gan và sẽ hiểu ra rằng cái gọi là cảm giác 
khoái lạc kia thực ra có chứa đựng trong nó rất nhiều chất liệu cay 
đẳng, bi thương và tàn hoại; thế nào nó cũng sẽ đem lại những cảm 
thọ khổ đau. Chánh niệm giúp ta dừng lại và nhìn sâu vào bản chất 
của cái mà ta cho là những cảm thọ khoái lạc để thấy rõ bản chất của 
nó. Với năng lượng chánh niệm, ta có thể biến cái cảm thọ trung tính 
(xả thọ), tức là cảm thọ không phải buồn cũng không phải vui trở 
thành cảm thọ dễ chịu (lạc thọ), tùy cách nhìn và cách xử lý của ta. Ví 


99 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


dụ quý vị đang ngồi chơi trong một khu vườn với cháu trai của mình 
và cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc. Quý vị có khả năng tiếp xúc 
được với những mầu nhiệm của thiên nhiên như trời xanh, mây 
trắng, cây cỏ, hoa lá, chim chóc... và cảm thấy rất hạnh phúc, trong khi 
đó đứa cháu trai của quý vị thì không. Ban đầu cháu chỉ có cảm thọ 
không phải buồn cũng không phải vui. Nhưng vì cháu không biết 
cách xử lý trạng thái cảm thọ ấy, nên từ từ biến thành sự bưồn chán. 
Đầu óc của cháu lúc bấy giờ chỉ muốn tìm những cảm thọ có tính cách 
kích động và cháu muốn chạy vào phòng khách để xem tỉ vi hoặc chơi 
trò chơi điện tử. Ngồi ngắm cây cỏ, hoa lá, trời xanh, nghe tiếng chim 
hót... đối với cháu không có gì hấp dẫn, thú vị cả. Trong trường hợp 
này cái cảm thọ không buồn cũng không vui kia trở thành cảm thọ 
khó chịu. 


Ta cảm thấy rất hạnh phúc trong khi ngôi yên và tiếp xúc với nguồn 
an lạc trong ta. Ta tiếp xúc được với năng lượng của Bụt, Pháp và 
Tăng trong ta và quanh ta. Ta buông bỏ được những tập khí, những 
ràng buộc, đam mê, những ý niệm về hạnh phúc và an trú vững chãi 
trong trạng thái thiền định. Niềm vui của ta đạt được nhờ thiền định, 
gọi là định sinh hỷ lạc. Có lẽ người bạn đang ngồi thiên bên cạnh ta 
trông chờ có tiếng chuông thỉnh lên để xả thiên, anh ta không cảm 
thấy thoải mái, đễ chịu; anh ta không biết cách xử lý những cảm thọ 
khó chịu của anh để chuyển nó thành cảm thọ dễ chịu. Điều khác biệt 
giữa người biết tu tập và chưa biết tu tập là người biết tu tập có khả 
năng chăm sóc những cảm thọ của họ bằng năng lượng của niệm và 
định; họ sử dụng hai nguồn năng lượng này để nhận diện, ôm ấp, 
nhìn sâu và đem lại an lạc, hạnh phúc cho tự thân họ. Ví dụ tự nhiên 
mình bị nhức răng vào giữa đêm khuya và cố nhiên vào giờ này các 
nha sĩ đều nghỉ việc; mình phải chịu đựng cơn đau nhức suốt đêm 
cho tới sáng mai. Từ đó mình sẽ giác ngộ khi thấy rằng không bị nhức 
răng là một điều kiện của hạnh phúc. Khi chưa bị nhức răng, mình 
không biết tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc là mình đang không bị 
nhức răng; trong trường hợp này, ta gọi là cảm thọ trung tính- nghĩa 
là không khổ cũng không lạc. Bây giờ ta biết rằng cảm thọ trung tính, 
thực ra có thể được chuyển thành cảm thọ dễ chịu- lạc thọ, nghĩa là ý 


100 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


thức rằng trong giờ phút này đây mình đang không bị nhức răng. 
Người thực tập chánh niệm thông minh là người biết cách chuyển 
cảm thọ trung tính thành lạc thọ. Ta chỉ cần thực tập hơi thở chánh 
niệm và nhìn sâu là có thể làm được. Phép thực tập này đem lại cho ta 
rất nhiều niềm vui, hạnh phúc và sự nuôi dưỡng. Gọi là niệm sinh hỷ 


lạc. 


Trước hết ta thực tập nhận diện, tiếp xúc và ôm ấp những cảm thọ 
đang có mặt trong ta. Rồi tiếp tục nhìn sâu vào bản chất của chúng để 
hiểu và chuyển hóa. Phép thực tập này rất hiệu nghiệm, nhất là khi 
mình phải đối phó với những cảm thọ khó chịu, đau nhức trong thân 
tâm. Ta phải tập đối diện và chăm sóc những cảm xúc mạnh mỗi khi 
chúng phát khởi từ chiều sâu tâm thức. Có một điều cần phải nhớ 
rằng mình không phải chỉ là những cảm xúc đó, mình vĩ đại hơn rất 
nhiều. Mình không nên đồng hóa mình với cảm xúc đó để sâu khổ. 
Mỗi khi có một cảm xúc mạnh phát khởi trong tâm, hãy trở về với hơi 
thở và bước chân chánh niệm, nhận diện sự có mặt của nó và tự nhủ 
rằng: "Đây chỉ là một cảm xúc thôi. Mình bao la hơn nhiều. Mình 
không nên đồng hóa mình với nó." Ta chỉ nhận diện đơn thuần 
những gì đang xảy ra trong giây phút ấy. "Ihở vào, tôi biết đây chỉ là 
một cảm xúc, nó không phải là cái tổng thể của tôi. Tôi lớn rộng, mầu 
nhiệm hơn cái cảm xúc này rất nhiều. Tôi không khờ dại đồng hóa tôi 
với chỉ một cảm xúc bé nhỏ ấy. Cảm xúc này thế nào cũng thay đổi vì 
bản chất của nó là vô thường” Đây là cái thấy rất căn bản. Cái thấy 
này giúp ta thấy rằng những cảm xúc phát khởi, lưu lại một lúc, rồi sẽ 
ra đi. Bản chất của cảm xúc là vô thường, thay đối không ngừng. Thế 
thì tại sao ta phải chết chỉ vì một cảm xúc? Đó là tuệ giác vê vô 
thường. Chúng ta phải hướng dẫn cho những người trẻ biết thực tập 
mỗi khi các cháu bị xâm chiếm bởi những cảm xúc mạnh. Ta tập cho 
các cháu thở vào, thở ra, chú ý vào sự phòng xẹp của cơ bụng và ø1úp 
các cháu thấy rằng đây chỉ là một cảm xúc mà thôi, nó đến, nó ở lại 
một thời gian, rôi nó sẽ ra đi. Sau vài phút thực tập, cơn bão của cảm 
xúc sẽ tan biến và ta sẽ cảm thấy thân tâm được thư thái, phục hồi lại 
sự bình an. Tuy nhiên ta không nên đợi khi cơn bão của cảm xúc ùa 


đến mới thực tập, mà phải bắt đầu thực tập khi cơn bảo chưa xảy đến; 


101 | Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


nếu không thì tới lúc đó e rằng sẽ không nhớ để thực tập, không đủ 
nội lực để đối phó. Ví dụ, mình đã thực tập được ba tuần, đến tuần 
thứ tư đột nhiên có những cảm xúc mạnh phát khởi do một nguyên 
đo gì đó, nhưng nhờ đã thực tập được ba tuần, nên mình nhớ sự thực 
tập và đứng vững được trong cơn bão của cảm xúc. Nếu thực tập giỏi, 
ta sẽ có đủ năng lượng chánh niệm để nhận diện, ôm ấp và làm chủ 
được tình trạng của tâm mình- không bị cơn bão của cảm xúc cuốn 
hút đi. Nếu không thực tập đàng hoàng, ta sẽ không nhớ sự thực tập 
và mỗi khi có cơn bão của giận hòn, bực bội, tuyệt vọng kéo đến, ta sẽ 
bị cuốn đi một cách dễ dàng. Vì vậy thực tập miên mật trong đời sống 
hàng ngày là điều rất quan trọng. Trong những lúc gặp khổ nạn, mình 
cũng cần sự có mặt của các bạn đồng tu để yếm trợ mình vượt qua 
cơn khổ nạn. Sau khi đã thành công trong sự thực tập đối trị với 
những cảm xúc mạnh, biết cách thực tập nhận diện, ôm ấp và chuyển 
hóa, ta có thể dùng kinh nghiệm của bản thân để giúp các bạn trẻ thực 
tập. Trước hết, ta có thể nằm tay con trai mình hoặc con gái mình và 
nói với con bằng tất cả tình thương và chánh niệm: "Này con, con tập 
thở với ba đi con. Trong khi thở, con nhớ chỉ chú ý tới sự phồng xẹp 
của cơ bụng mà thôi. Đừng suy nghĩ gì cả. Trong khi làm như vậy, 
mình đang yểm trợ con mình bằng năng lượng chánh niệm và sự 
vững chãi của mình. Sự có mặt có phẩm chất của mình sẽ giúp cho sự 
thực tập của con mình trở nên đễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy mình 
đích thực là tăng thân, là bạn đông hành của con mình. Nếu quý vị 
luyện tập cho người trẻ làm được như thế, thì một ngày nào đó các 
cháu sẽ có khả năng tự thực tập và biết cách đối trị với những cảm 
xúc mạnh mỗi khi chúng phát khởi. Như vậy các cháu sẽ không tìm 
tới cái chết (tự tử) mỗi khi bị cảm xúc mạnh trấn ngự như những 
người trẻ khác. 


Chánh niệm giúp ta nhận diện cảm thọ hay cảm xúc mạnh như nó 
đang là. Chỉ nhận diện đơn thuần- không xua đuổi, không đàn áp, 
không phán xét cảm thọ của ta. Chánh niệm giúp ta nâng niu, ôm ấp, 
làm lắng địu những cảm xúc của ta với sự trìu mến, cảm thông, và sau 
đó nhìn sâu vào bản chất của chúng để hiểu. Nếu con trai hoặc con 


gái của quý vị thực tập thành công dù chỉ mới một lần, thì đó là sự 


102 l| Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


thành công rất lớn của quý vị. Sau này các cháu sẽ có niềm tự tin để 
đối trị với những cảm xúc mạnh mỗi khi chúng phát khởi trở lại. Đây 
là niềm tin nơi chánh pháp. Niềm tin này phát xuất từ kinh nghiệm 
thực chứng của bản thân và nó đem lại rất nhiều niêm vui và hạnh 
phúc. 


Hơi thở quán niệm thứ tám của kinh Quán Niệm Hơi Thở là: ˆ“Thở 
0ào, tôi làm cho các tâm hành trong tôi an tịnh. Thỏ ra, tôi làm cho các tâm 
hành trong tôi an tịnh. ˆ An tịnh là chức năng của chánh niệm. Chánh 
niệm được ví như ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng chánh niệm soi 
chiếu vào và ôm lấy vật gì thì vật ấy được chuyển hóa, thay đổi và có 
sức sống. Các loại cây cỏ, thảo mọc rất nhạy cảm với ánh sáng mặt 
trời. Vậy thì tất cả các tâm hành cũng rất nhạy cảm đối với ánh sáng 
chánh niệm. Nếu hạnh phúc có mặt thì chánh niệm có công năng làm 
cho niềm hạnh phúc ấy tăng trưởng và được duy trì lâu bên. Nếu khổ 
đau có mặt thì chánh niệm có công năng làm vơi nỗi khổ, làm lắng 
địu và chuyển hóa. Chánh niệm là năng lượng của Bụt. Người nào 
cũng có sẵn năng lượng của Bụt trong lòng và chúng ta cần chế tác 
năng của Bụt mỗi ngày để cho sự sống trong ta và quanh ta có phẩm 
chất, có hiểu biết và thương yêu. 


103 l Chương 05: Quán Thân Trong Thân 


Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 05, năm 1998. Chúng 
ta học tiếp vê phép quán niệm cảm thọ trơng cảm thọ. Khi có một cảm 
thọ dễ chịu (lạc thọ) phát sinh trong ta, ta thực tập nhận điện và tiếp 
xúc sâu sắc với bản chất của cảm thọ ấy bằng hơi thở chánh niệm. 
Trong khi tiếp xúc với cảm thọ dễ chịu, ta cảm thấy an vui, được nuôi 
dưỡng. Nếu tiếp tục tiếp xúc và quán chiếu sâu sắc vào cảm thọ dễ 
chịu ấy, ta sẽ hiểu được nguồn gốc của nó, nguồn gốc của nó có thể 
phát sinh từ sắc thân hoặc từ tâm- tức là từ tri giác hay từ một tâm 
hành. Khi thân thể ta khỏe mạnh, ta cảm thấy rất dễ chịu, an vui. 
Trạng thái đó gọi là lạc thọ phát sinh từ thân vật lý. Còn niềm an vưi, 
nhẹ nhàng, sự vắng mặt của khổ đau trong tâm phát sinh, ta gọi là lạc 
thọ thuộc về tâm lý. Tiếp xúc với cảm thọ sâu sắc, ta sẽ tiếp xúc và 
nhận điện được những yếu tố của thân hành và tâm hành trong chiêu 
sâu của nó. Một khi đã khám phá ra được những yếu tố làm phát sinh 


cảm thọ, ta bắt đầu có lối thoát. 


Tiếp Xúc Với Những Điều Kiện Hạnh Phúc 


Có những người trong chúng ta bị bệnh viêm mũi, dị ứng với phấn 
hoa, bụi và những triệu chứng khó chịu khác. Vào mùa Xuân, những 
người bị đị ứng với phấn hoa luôn cảm thấy rất khổ sở, họ không 
dám đi ra ngoài trời; nhưng khi có một trận mưa tuôn xuống thì tất cả 
bụi phấn đều bị tẩy sạch, không khí trở nên trong lành, mát dịu trở lại 
và ta hít thở thoải mái hơn. Nếu có chánh niệm, ta sẽ ý thức rằng cái 
cảm thọ dễ chịu được phát sinh trong ta là nhờ cơn mưa đã tẩy đi bụi 
phấn trong không khí và ta không bị phấn hoa hành hạ nữa. Nhờ 
năng lượng chánh niệm mà cảm thọ dễ chịu ấy được lan rộng. Ta 
mỉm cười và trân quý niềm hạnh phúc khi có một cảm thọ dễ chịu 
như thế. Đó là một điều kiện căn bản của hạnh phúc. Ví dụ, trong lúc 
này đây ta đang không bị nhức răng và không bị nhức răng đích thực 
là một cảm thọ để chịu, một cảm giác hạnh phúc. Nếu không tiếp xúc 
sâu sắc với giây phút hiện tại, ta sẽ cho rằng hạnh phúc không có mặt. 


104 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


Chánh niệm có công năng giúp ta có mặt đích thực trong giây phút 
hiện tại và nhận diện được những yếu tố căn bản của hạnh phúc đang 
có trong ta và chung quanh ta. Khi nhận diện được các yếu tố hạnh 
phúc, thì niềm vui và hạnh phúc trở thành hiện thực. Một tâm hành 
thánh thiện luôn đem lại cho ta cảm thọ dễ chịu. Nếu làm cho một 
người nở được nụ cười thì ta cũng được hạnh phúc. Nếu tiếp xúc và 
nhìn kỹ vào bản chất của cảm thọ đễ chịu ấy, ta sẽ nhận diện được 
tâm hành từ bi trong ta. Năng lượng từ bi hướng dẫn, thúc đẩy ta nói 
hoặc làm những điều giúp cho người kia nở được nụ cười. Nếu ta biết 
cách ôm ấp cảm thọ đễ chịu trong ta, nhận diện được sự có mặt của 
yếu tố từ bị, thì cảm thọ đễ chịu ấy sẽ tiếp tục tăng trưởng và nuôi 
dưỡng niềm vui, hạnh phúc của ta. Đây là phép thực tập tự nuôi 
dưỡng mình bằng chất liệu niềm vui và hạnh phúc. Bài tập này cần 
được thực tập thường xuyên trong đời sống hàng ngày để đem lại 
chất liệu nuôi dưỡng và trị liệu cho thân tâm. Phép thực tập này ta có 
thể thực hiện một mình dù có hay không có sự yếm trợ của các bạn tu. 
Tuy nhiên nếu có sự nâng đỡ, yểm trợ, dìu dắt và bảo hộ của tăng 
thân, của các bạn đồng tu, thì sự thực tập của ta sẽ đễ dàng hơn rất 
nhiều và có thể giúp ta đạt tới kết quả thật mau chóng. 


Tiếp xúc với những yếu tố lành mạnh, tươi mát và tốt đẹp trong ta là 
sự thực tập rất thiết yếu. Biết rằng khu vườn của ta có nhiều loại thảo 
mộc, hoa thơm cỏ lạ, có nhiều cây cổ thụ hùng vĩ. Tuy rằng trong khu 
vườn ấy có vài cây đang tàn rụi, nhưng điều đó không có nghĩa là 
toàn bộ khu vườn bị hư hoại. Thân tâm ta cũng giống như một khu 
vườn. Trong cơ thể ta có thể có một bộ phận nào đó đang đau nhức, 
đang bị bệnh, đang có vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn 
bộ cơ thể đều bị như thế; có nhiều bộ phận khác vẫn còn khỏe mạnh, 
cường tráng. Ta phải tiếp xúc với cả hai khía cạnh ốm đau và khỏe 
mạnh của cơ thể ta thì ta mới thật sự tiếp xúc được với thực tại của 
toàn bộ cơ thể. Sự thực ấy có công năng giúp ta làm phát sinh niềm 
vui và hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Ta thực tập ôm ấp và 
chăm sóc những bộ phận đau nhức trong cơ thể ta bằng năng lượng 
chánh niệm và tình thương; ta giao phó chúng cho những bộ phận 
mạnh khỏe khác của cơ thể chăm sóc và ôm ấp. Thông thường ta chỉ 


105 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


chú ý tới những yếu tố tiêu cực, không lành mạnh và quên rằng ta 
đang có rất nhiều yếu tố tích cực, lành mạnh trong ta và chung quanh 
ta. Nếu tự mình không thấy thì có thể tới hỏi những người bạn tu của 
ta để họ chỉ cho. Điều này rất quan trọng. Ta phải biết thừa hưởng 
những yếu tố lành mạnh, tích cực đang có trong thân tâm ta. Ví dụ 
trong tăng thân ta có thể có vài người đang lên xuống thất thường, sự 
thực tập của họ chưa được vững chãi để có thể tự làm chủ thân tâm 
mình, nhưng họ đang được các thành phần khác trong tăng thân tu 
tập vững chãi hơn ôm ấp, dìu dắt và nâng đỡ. Đối với những người 
thực tập còn yếu, nếu họ được sống trong chiếc nôi của tăng thân, 
được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ và họ giao phó hoàn toàn 
thân mạng mình cho tăng thân, thì tăng thân có thể giúp họ tiến xa 
trên bước đường tu tập chuyển hóa và trị liệu. Với năng lực tu tập 
hùng hậu, vững chãi của tăng thân, chắc chắn những người ấy sẽ 
không bị chùn bước, yếu đuối và lên xuống quá nhiều như họ đang 


là. 


Nếu quý vị là một nhà tâm lý trị liệu, quý vị có thể áp dụng nếp sống 
chánh niệm, nhất là phép thực tập nhận diện những yếu tố lành mạnh 
vào đời sống hàng ngày của chính mình và áp dụng vào trong lãnh 
vực trị liệu cho bệnh nhân. Khi ngồi đối điện với bệnh nhân, quý vị có 
thể hướng dẫn bệnh nhân của mình tiếp xúc với những yếu tố tích 
cực, lành mạnh trong người ấy và chung quanh người ấy. Trong khi 
làm như vậy, tự thân quý vị cũng được nuôi dưỡng. Quý vị không 
nên chỉ nói hoặc tìm hiểu về những yếu tố không lành mạnh, mà nên 
chú ý và nói vê những yếu tố tích cực, lành mạnh có tính cách nuôi 
dưỡng, trị liệu và khích lệ bệnh nhân của mình tiếp xúc với những gì 
lành mạnh và nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Mời bệnh nhân 
thực tập thiền đi với quý vị khoảng nữa giò cho tới một giờ để giúp 
người ấy tiếp xúc với những yếu tố mầu nhiệm của sự sống. Nếu tự 
thân thực tập được như thế, thì quý vị có thể giúp được cho các bệnh 


nhân của mình rất hữu hiệu. 


Bây giờ chúng ta đi sang phần khác của sự thực tập, tức là ý thức về 
sự có mặt của khổ thọ. ““Thở vào, tôi nhận diện cảm thọ không dễ chịu 
đang có mặt trong tôi. Thở ra, tôi làm cho cảm thọ không dễ chịu 


106 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


trong tôi êm dịu trở lại." Ta không thể làm ngơ với những cảm thọ 
khó chịu như đau nhức, sầu muộn hay tuyệt vọng đang có mặt trong 
ta. Chúng xuất hiện trên bê mặt của ý thức và đang muốn được nhận 
diện, đang cần sự chú ý của ta. Chánh niệm có công năng giúp ta 
nhận diện sự có mặt của chúng và khi đã nhận diện được chúng, thì 
ta có thể thâm niệm: "Chào em, chị biết em đang có mặt đó. Chị đang 
có mặt đây để chăm sóc em. Chị sẽ chăm sóc em thật đàng hoàng." Đó 
là công năng đầu tiên của chánh niệm. Khi có những cảm thọ khó 
chịu như bực bội, giận hờn, khổ đau hay tuyệt vọng phát khởi, ta 
không nên trốn chạy hay đè nén chúng. Ta nên trở về với hơi thở và 
bước chân chánh niệm, có mặt đích thực cho niềm đau nỗi khổ của ta, 
nhận diện đơn thuần sự có mặt của nó và ôm ấp nó với tình thương 
và sự trìu mến. Ôm ấp những cảm thọ khó chịu, ta có thể làm chúng 
êm dịu trở lại, khi chúng đã êm dịu, tâm ta trở nên lắng đọng thì ta có 
cơ hội nhìn sâu và thấy được nguồn gốc của chúng. Ta thấy nguồn 
gốc của khổ thọ trong ta có thể được phát xuất từ thân vật lý hoặc từ 
tâm sinh lý. Tất cả các cảm thọ đều thuộc về hiện tượng, gọi là hành. 
Những hiện tượng ấy dù thuộc về vật lý, sinh lý hay tâm lý, chúng 


đều cần được nhận diện, chú ý và chăm sóc. 


Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm 


Sau khi đức Thế Tôn thành Đạo, Người đã nói bài Pháp đầu tiên cho 
năm anh em Kiều Trần Như tại Vườn Nai, Ngài nói về Tứ Diệu Đế- 
Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm. Sự Thật Thứ Nhất là khổ đế“ dukkha, nghĩa 
là khổ. Khổ tức là sự văng mặt của an lạc, hạnh phúc. Ta nên dịch như 
vậy mới chính xác. Trong truyền thống của giáo lý đạo Bụt, khổ được 
nhận thức như một Sự Thật Mầu Nhiệm, nên mới gọi là khổ đế hay 
khổ thánh đế. Có lẽ quý vị ngạc nhiên hỏi rằng: "Tại sao Bụt nói khổ 
là một Sự Thật Mầu Nhiệm? Khổ đau là một hiện tượng tiêu cực, là sự 
vắng mặt của hạnh phúc, là một sự bất hạnh; sao lại nói là mầu 
nhiệm, là thánh thiện?” Câu trả lời là khi ta ôm ấp và nhìn sâu vào 
bản chất của khổ, không trốn chạy hoặc đồn nén, thì ta sẽ khám phá 
ra nguồn gốc của khổ và thấy được lối thoát. Nếu trốn chạy khổ đau, 
không dám đối diện với khổ đau, không nhìn sâu (quán chiếu) vào 


107 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


bản chất của khổ đau thì ta sẽ không bao giờ có cơ hội để hiểu, để tìm 
ra lối thoát. Vì vậy ta nên thực tập ôm ấp khổ đau với lòng từ bi và 
trực tiếp nhìn sâu vào bản chất của nó để khám phá ra cho được chân 
tướng đích thực của nó và khi hiểu được rồi, thì con đường thoát khổ 
sẽ hiện rõ ra trước mặt. Con đường đó gọi là đạo đế“ Sự Thật Mầu 
Nhiệm thứ tư. 


Khi nhìn sâu vào khổ đế-dukkha, ta thấy được sự thật thứ hai- khổ tập 
đế (samudaya), tức là những nguyên do đưa đến khổ đau. Những 
nguyên đo của khổ chỉ có thể tìm ra được bằng sự thực tập tiếp xúc và 
nhìn sâu (quán chiếu). Ví dụ ta đang mang trong mình căn bệnh trâm 
cảm. Trâm cảm là một hiện tượng của khổ đau- Sự Thật thứ nhất. Sự 
thực tập của ta trước hết là dùng năng lượng chánh niệm và tình 
thương để ôm ấp, chăm sóc tâm hành trâm cảm của mình, sau đó làm 
cho nó êm dịu trở lại và khi nó đã êm dịu, ta bắt đầu nhìn sâu vào bản 
chất của trầm cảm để tìm ra những nguyên do xa gần đã đưa tới sự 
trâm cảm đó. Ta không nên tìm cách trốn chạy. Trốn chạy thì sẽ đánh 
mất cơ hội. Trong khi đi thiên, ngồi thiền, tụng kinh, ăn cơm, uống 
nước, làm việc v.v... ta chế tác ra năng lượng niệm và định và ta dùng 
năng lượng niệm, định để ôm ấp, làm lắng địu và nhìn sâu để nhận 
diện ngưồn gốc của khổ đau. Đức Thế Tôn có nói rằng không có cái gì 
có thể sống còn được nếu nó không được nuôi dưỡng bằng thực 
phẩm, kể cả tâm hành trầm cảm. Tất cả các pháp dù chúng thuộc về 
hiện tượng tâm lý, sinh lý hay vật lý đều phải có thức ăn để sống còn. 
Có lẽ trong những năm tháng qua ta đã tưới tẩm và nuôi dưỡng tâm 
hành trâm cảm, tuyệt vọng trong ta quá nhiều. Phương pháp giúp ta 
nhận diện và hiểu được nguồn gốc của khổ đau là nhìn sâu để tìm ra 
những loại thực phẩm nào đã đem lại khổ đau như thế và ta có đang 
tiếp tục nuôi dưỡng khổ đau ấy trong ta hay không? Không có cái gì 
tự nó mà phát sinh được. Niềm tuyệt vọng, sự trầm cảm trong ta chắc 
chắn phải phát sinh từ những nguyên do nào đó. Cái khổ thuộc về 
thân có liên hệ đến cái khổ thuộc về tâm và ngược lại. Thân và tâm 
không phải là hai thực thể biệt lập, chúng làm ra nhau- tương tức. Vì 


vậy, phải nhìn sâu và thấy cho được ta đã và đang tưới tẩm và nuôi 


108 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


dưỡng thân tâm ta bằng những loại thức ăn nào trong đời sống hàng 
ngày và bằng cách nào. Đó gọi là chánh kiến. 


Bốn Loại Thực Phẩm 


Đức Thế Tôn có dạy về bốn loại thực phẩm, gọi là Tứ Thực. Thứ nhất 
là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là ý tư thực và thứ tư là thức 
thực. Đoàn thực tức là thức ăn ta tiêu thụ hàng ngày qua đường 
miệng. Loại thức ăn này có liên quan đến sức khỏe, hạnh phúc hoặc 
khổ đau của thân tâm. Có những loại thức ăn rất lành mạnh có tính 
cách nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm, nhưng cũng có nhiều loại thức 
ăn chứa đựng rất nhiều chất liệu độc tố, bạo động và cơ thể ta không 
thích ứng với các loại thức ăn đó. Vì vậy ta phải nhìn sâu vào bản chất 
của cơ thể ta và vào các loại thức ăn mà ta tiêu thụ hàng ngày để thấy 
cho được loại thức ăn nào thích ứng, phù hợp cho cơ thể ta. Thở vào, 
thở ra trong chánh niệm và tự hỏi: “Thức ăn này có thích ứng cho 
thân tâm mình hay không?“ Chánh niệm sẽ cho ta biết loại thức ăn 
nào ta nên đưa vào cơ thể và tâm thức ta và loại thức ăn nào ta nên 
kiêng cữ. Trong truyền thống tu tập của đạo Bụt, trước khi ăn, chúng 
tôi luôn luôn quán tưởng Năm Điều Quán Nguyện- Ngũ Quán. Hai 
điều quán nguyện đầu là: Tước ăn này là tặng phẩm của đất trời, của 
muôn loài 0à công phu lao tác. Xin nguyện ăn trơng chánh tiệm 0à lòng biết 
ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Để xứng đáng được thọ nhận 
thức ăn này, ta phải ăn cho có chánh niệm, ăn với lòng biết ơn, nghĩa 
là ăn như thế nào để có an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi ngay trong 
khi ăn. Nếu ăn không có chánh niệm thì ta không phát khởi được lòng 
biết ơn của ta đối với đất trời, muôn loài và công phu lao tác v.v.. Vì 
vậy ta không cảm nhận được tình thương bao la của đất trời, của 
muôn loài trao tặng cho ta, do đó ta gây thiệt hại đến thân thể và tâm 
thức ta, tàn phá môi sinh và tước đoạt môi trường sống của con em ta. 
Nếu ăn có chánh niệm và với lòng biết ơn thì ta xứng đáng được tiếp 
nhận thức ăn trao tặng của muôn loài. Điều quán nguyện thứ ba là: 
Xím nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham ăn uà tập ăn uống cho 
có chừng mực. Bụt luôn luôn nhắc nhở các đệ tử của Ngài nên tập ăn 
uống cho có chừng mực và điều độ. Đây là phép thực tập rất thiết 


109 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


thực để bảo vệ sức khỏe và bày tỏ lòng thương đối với thân thể ta. 
Điều quán nguyện thứ tư là: Xin chỉ ăn những thức có tác dụng nuôi 
dưỡng uà ngăn ngừa tật bệnh. Thức ăn là thuốc, là chất đinh dưỡng. Ăn 
như thế nào để điều hòa được tính âm dương trong cơ thể ta. Nhìn 
sâu vào thức ăn mà ta đang tiêu thụ, ta sẽ biết được loại thực ăn nào 
nên đưa vào cơ thể và loại thức ăn nào không nên đưa vào cơ thể. 
Điều quán nguyện thứ năm: Vì muốn xâu dựng tình huụnh đệ, xâu dựng 
tăng thân 0à thực hiện sự nshiệp hiểu 0à thương, chí nsuuện độ đời, chúng 
cơn xin thọ dụng thức ăn này. Có những người trong chúng ta đang 
mang trong lòng những cảm giác trống vắng, cô đơn, bất an và sầu 
khổ. Họ không biết cách xử lý những cảm thọ khó chịu ấy và một 
trong những cách để trốn chạy khổ đau, nỗi cô đơn là tìm tới cái tủ 
lạnh để lấy thức ăn mà ăn; họ ăn lấy ăn để, họ ăn như thế để mong có 
thể quên đi những niềm đau nỗi khổ của họ. Xã hội ngày nay người ta 
đều hành xử như vậy. Trong tu viện, các thây, các sư cô và sư chú 
được khuyên là không nên ăn riêng và ăn ngoài những bữa ăn của đại 
chúng, trừ trường hợp có bệnh. Lời khuyên này được viết thành một 
giới trong mười giới sa di. Phép thực tập này rất có lợi ích. Quý vị có 
thể thực tập như những người xuất gia trong phạm vi gia đình của 
mình, vì gia đình cũng là một tăng thân nhỏ. Ví dụ trong các bữa ăn 
khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, quý vị có thể đọc Năm điêu Quán 
Nguyện trước khi ăn. Quý vị có thể mời các cháu đọc hoặc cả gia đình 
cùng đọc. Quý vị có thể đọc bằng nhiều thứ tiếng tùy theo nhu cầu. 
Trong khi đọc, mỗi người có cơ hội thực tập nhìn sâu vào thức ăn của 
mình xem những thức ăn ấy có lành mạnh, bổ dưỡng và thích hợp 
cho cơ thể mình hay không. Với sự thực tập này, quý vị sẽ cùng nhau 
tạo ra năng lượng tu tập chung trong gia đình để yếm trợ, nâng đỡ 
nhau trong việc ăn uống sao cho lành mạnh, có tính chất nuôi dưỡng, 
trị liệu và tránh gây độc hại cho thân tâm của ta và của những người 
ta thương. 


Về đoàn thực, đức Thế Tôn đã đưa ra một ví dụ rất tuyệt vời để minh 
họa cho loại thực phẩm này. Ngài kể rằng có một cặp vợ chồng kia có 
một đứa con trai nhỏ mà họ hết mực thương yêu, chăm sóc và nuôi 
dưỡng. Nhưng đời sống tại xứ của họ quá khắc khổ, khó khăn trăm 


110 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


bề, không có tự do nhân quyền... Một hôm muốn đem con vượt biên 
đến xứ khác để sinh sống và phải vượt qua vùng sa mạc khô căn, 
nóng bức, đầy hiểm nguy và tai nạn. Nhưng rủi thay, đi được nữa 
đường thì hết lương thực, họ sa vào tình trạng đói khát không cách 
nào giải quyết. Họ biết rằng cả ba người đều sẽ bị chết đói giữa vùng 
sa mạc nếu không tìm ra thức ăn. Cuối cùng hai vợ chồng bàn tính với 
nhau: “Chúng ta chỉ có một đứa con mà chúng ta thương yêu hết 
mực. Nếu ăn thịt con mình thì chúng ta sẽ sống sót và vượt qua khỏi 
được cơn hiểm nạn này; còn nếu không thì cả ba người sẽ cùng chết.” 
Bàn tính như vậy xong, họ giết đứa con, xót thương rơi lệ và gắng 
gượng ăn thịt con mình để sống còn mà vượt qua vùng sa mạc. Họ ăn 
thịt con mình trong tâm trạng đau khổ khôn xiết, tim can như nát tan 


từng mảnh. Và cuối cùng họ đã vượt qua được vùng sa mạc. 


Sau khi kể xong câu chuyện bi thương ấy, Bụt hỏi các thầy: "Này các 
thây, các thây có nghĩ là cặp vợ chồng kia ăn thịt con vì muốn thưởng 
thức hương vị của thịt ấy hoặc vì muốn cho thân thể có nhiều chất bổ 
dưỡng mà trở thành xinh đẹp thêm?” Các thây khất sĩ đáp: "Bạch đức 
Thế Tôn, không." Cũng vậy, nếu chúng ta ăn uống và tiêu thụ không 
có chánh niệm, không có tình thương và trách nhiệm, thì chúng ta 
đang tàn phá sức khỏe của ta, đang tước đoạt cơ hội sống và hạnh 
phúc của kẻ khác, của thế hệ tương lai, chúng ta tàn hoại sinh môi, 
như vậy chẳng khác gì chúng ta đang ăn thịt của chính cha mẹ và con 
cái mình. Mỗi khi đưa vào miệng một giọt bia, giọt rượu, tức là ta 
đang uống một giọt máu của chính cha mẹ, con cái và thế hệ tương lai 
của ta. Mỗi khi ăn một miếng thịt là ta đồng thời đang ăn một miếng 
thịt của chính cha ta, mẹ ta, con ta và thế hệ tương lai của ta. Hội Liên 
Hiệp Quốc có tuyên cáo rằng nếu mỗi người trên thế giới giảm bớt 
khoảng năm mươi phần trăm số lượng tiêu thụ rượu và thịt mỗi năm, 
thì tình trạng nghèo đói của thế giới sẽ được cứu. Mỗi năm trên thế 
giới có trên bốn triệu trẻ em chết vì bị suy đinh dưỡng, không có thức 
ăn. Đó là chưa nói đến sự tiêu thụ không có chánh niệm của ta đang 
trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào sự tàn hoại môi trường sinh thái 
trâm trọng trên trái đất. Môi trường sinh thái là sinh mạng của ta. 
Nếu tàn phá, làm ô nhiễm môi trường, tức là ta đang tự hủy diệt 


111 l Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


chính ta và hủy diệt các thế hệ tương lai của ta. Con người trong xã 
hội hiện nay càng ngày càng trở nên bạo động, mức độ của sự thèm 
khát, hận thù, nghi ky và kỳ thị đang tăng gấp trăm ngàn lần cũng chỉ 
vì miếng ăn, cũng chỉ vì sự tiêu thụ không có chánh niệm và thiếu 
trách nhiệm của ta. 


Xúc Thực 


Loại thức ăn thứ hai là xúc thực. Chúng ta tiêu thụ thức ăn qua đường 
mắt, tai, mũi và thân, tức là sự xúc chạm. Khi ta lái xe đi ngang qua 
trung tâm thành phố, thì tai ta nghe âm thanh, mắt ta thấy hình sắc, 
mũi ta ngửi mùi hương và thân ta tiếp xúc với các đồ vật, tất cả 
những đối tượng xúc chạm của các căn đều được nhận thức như là 
thức ăn. Vì vậy nên ta gọi là xúc thực. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là 
sáu căn và sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp là sáu trân. Sáu căn luôn 
luôn tương ứng với sáu trần. Khi xem một cuốn phim là ta đang tiêu 
thụ một vài loại thức ăn. Có những loại thức ăn ta đang tiêu thụ chứa 
đựng nhiều chất liệu độc hại. Một chương trình truyền hình hoặc một 
cuốn tiểu thuyết có thể chứa đựng rất nhiều chất liệu độc hại. Mỗi khi 
xem tin tức trên máy truyền hình hay từ báo chí hoặc nghe từ đài phát 
thanh, ta có thể đưa vào tâm thức ta rất nhiều chất liệu độc hại. Nỗi 
đau buồn, sợ hãi và tuyệt vọng trong ta được nuôi dưỡng bằng những 
thứ tin tức, âm thanh và hình ảnh độc hại như thế. Chương trình rao 
vặt, quảng cáo thường có tính cách thu hút và nó đảm bảo, hứa hẹn 
với ta rằng nếu mua sản phẩm này ta sẽ hạnh phúc. "Mua cái này thì 
phẩm chất đời sống của các bạn sẽ trở nên tiện nghi hơn, đẳng cấp 
hơn." Những hình ảnh và âm thanh được dùng để thu hút sự chú ý 
của ta và lôi kéo ta vào vũng lầy của độc tố, của thèm khát và khổ 
đau. Ta phải thực tập hộ trì sáu căn mỗi khi lái xe đi ngang qua trung 
tâm thành phố đầy độc hại của âm thanh và hình ảnh. “'Khi sáu căn 
Hếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ.ˆˆ Đó là hai cầu trong 
bài tụng Sám Nguyện. Bụt đã nói về cách hộ trì sáu căn bằng ngôn 
ngữ đầy chất liệu thi ca rằng, “Mắt là đại dương sâu uới những đợt sóng 
ngầm, uới những loài thủy quái, uới những trận cuồng phong. Thuyền ta äi 
trong chánh niệm, hãy nắm 0uững tay chèo để đừng bị đắm chìm tron biển 


112 l| Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


sắc mênh mông. ˆ Nếu không có chánh niệm, không học phương pháp 
hộ trì cánh cửa mắt (nhãn căn), thì ta sẽ bị chết chìm trong biển sắc 
mênh mong; không phải bị chìm một lần mà có thể bị chìm nhiều lần 
trong một ngày. Nhưng với con thuyền chánh niệm, nắm vững tay 
chèo thì dù đi ngang qua biển sắc, ta vẫn không bị chết chìm trong 
biển sắc mênh mông. Điều này cũng đúng đối với các cánh cửa giác 


quan khác như tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 


Bịnh trâm cảm một phần có thể phát sinh từ những hình ảnh và âm 
thanh không lành mạnh mà ta đã tiếp xúc mỗi ngày. Không có cái gì 
tự dưng mà có. Bịnh trâm cảm của ta cũng có nguồn gốc của nó. Nó 
được tưới tẩm và nuôi dưỡng bằng cách tiêu thụ không có chánh 
niệm trong đời sống hàng ngày của ta. Mỗi khi đi thiền trong phi 
trường Charles des Gaule- Paris, tôi thấy nhiều hình ảnh quảng cáo về 
các loại nước hoa. Các loại nước hoa có hiệu như "Samsara- Luân 
Hồi," "Scorpion- Bò Cạp," và "Poison- Chất Độc." Họ dám gọi đúng 
tên thật của những thứ đó. Ta biết rằng nước hoa là những sản phẩm 
tiêu thụ rất ăn khách và là những miếng mồi rất hấp dẫn, đẹp và 
thơm. Nhưng ẩn nấp trong miếng mồi thơm, đẹp đó là một cái lưỡi 
câu rất bén, nhọn và nếu ta là một con cá ngây thơ đớp vào thì hết gở. 
Thời nay những sản phẩm mua bán được trình bày và quảng cáo một 
cách rất khéo léo, tỉnh xảo và hấp dẫn, nó làm hoa mắt chúng ta và chỉ 
cần đớp vào là bị mắc câu ngay. Ta có gì để tự bảo hộ không? Có lẽ 
không! Nếu không có chánh niệm thì ta không có gì để tự vệ cả. 
Chánh niệm là môi giới duy nhất có thể canh gác sáu cánh cửa giác 
quan của ta và bảo hộ ta. Năm Giới Quý Báu là những kết quả của tuệ 
giác phát sinh từ những người đã thực tập chánh niệm. Năm Giới là 
những nguyên tắc thực tập căn bản có khả năng bảo hộ ta trong đời 
sống hàng ngày. Nếu sống và thực tập theo tinh thần của Năm Giới, 
ta sẽ bảo hộ được ta, gia đình ta và xã hội. Năm Giới không phải do 
một vị thần thánh tối cao nào chế ra để áp đặt lên con người, bắt con 
người phải tuân thủ, nếu không thì sẽ bị trừng phạt. Năm Giới là hoa 
trái của sự thực tập nhìn sâu, là cả một bê dày kinh nghiệm của nhiều 
thế hệ Tổ Sư đi trước. Ví dụ như Giới Thứ Năm của Năm Giới: “Ý 
thức được những khổ đau do sự sử dụng ma tuý 0uà độc tố sâu ra, cơn xin 


113 l| Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


học cách chuyển hóa thân tâm, xâu dựng sức khỏe thân thểuà tâm hồn bằng 
cách thực tập chánh niệm trons uiệc ăn uống 0à tiêu thụ. Con nguyện chỉ 
tiêu thụ những sì có thể ñem lại an lạc cho thân tâm con, 0à cho thân tâm gia 
đình uà xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất 
ma tuý, không ăn uốn hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trons đó có 
một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh uà chuuện 
trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm cơn bằng rượi 0à các độc tố ấy là phản 
bội tổ tiên, cha mẹ uà cũng là phẩm bội các thế hệ tương lai. Con nguyện 
chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi oà buồn giận bằng cách thực tập phép 
kiêng cứ cho cơn, cho e1a đình cơn 0à cho xã hội. Con biết phép kiêng khem 
nàu rất thiết uếiu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng 0à xã hội. 


Tiêu thụ không có chánh niệm sẽ đem lại độc hại, bất an, sầu khổ, tàn 
hoại thân tâm ta và phản bội tổ tiên của ta. Năm Giới không phải là 
những luật lệ răn cấm làm ta mất hết tự do; chúng là những nguyên 
tắc hướng dẫn thực tập chánh niệm một cách cụ thể giúp ta đi về 
hướng an lạc, giải thoát và bảo vệ tự do. Ta phải tự luyện tập để sống 
theo tinh thần Năm Giới mỗi ngày. Đây là tuệ giác có công năng bảo 
hộ để ta không bị rơi vào hâm hố của hệ lụy, khổ đau, hận thù và 
tuyệt vọng. 


Về xúc thực, đức Thế Tôn đã nêu ra một hình ảnh hết sức rùng rợn, 
đó là hình ảnh của một con bò bị bệnh ung thư da, toàn thân của nó bị 
lở loét không còn một mảnh da bao bọc, máu mủ chảy ròng rọc. Nếu 
con bò đứng gân bức tường cổ xưa bị rêu phong phủ đầy hoặc gân 
một cây cổ thụ già cỗi, thì tất cả những loài côn trùng, sâu bọ, vi 
khuẩn và ruồi muỗi... từ trong bức thành hoặc trong các vơ cây cổ thụ 
sẽ bu lại hút máu, rúc ria. Cũng vậy, nếu không có chánh niệm, ta sẽ 
giống như con bò bị lột da, mỗi ngày bị những con vi khuẩn của sự 
thèm khát, hận thù rúc ria, hút từng chút và thân tâm của ta càng 
ngày càng bị khô cằn, cạn kiệt và nhiễm bởi các độc tố. Cũng như khi 
đi trong sương, tuy không thấy ướt áo, nhưng đi một hồi lâu thì áo sẽ 
bị ướt mèm mà không hay biết. Con bò kia cần có bộ da để được bảo 
hộ; ta cũng cân có năng lượng chánh niệm để hộ trì các giác quan của 


ta. Chánh niệm là chiếc áo bảo hộ thân tâm. 


114 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


Ý Tư Thực 


Loại thức phẩm thứ ba là ý trực, tức là ước muốn thâm sâu nhất 
của đời ta, là ý niệm về hạnh phúc. Đây là thứ năng lượng thúc dục ta 
thực hiện những điều ta muốn thực hiện trong đời sống hàng ngày. 
Ta phải thực tập nhìn sâu vào chính ta để thấy những hành động (suy 
tư, lời nói và việc làm) của ta đang được thúc đẩy bởi loại năng lượng 
nào. Ta có một ý niệm về hạnh phúc và do đó ta làm việc như con 
thiêu thân để đạt cho được mục tiêu ta mong ước. Ta phải tự hỏi lại 
rằng mục tiêu của đời sống sôi động như thế là để làm gì? Thực phẩm 
thứ ba, tức là ý tư thực đang thúc đẩy ta và nó có thể đem lại cho ta 
hạnh phúc hoặc khổ đau. Hãy nhìn vào Mẹ Teresa, trong đời sống 
hàng ngày, Mẹ Teresa đã được thúc đẩy bởi loại năng lượng nào? Mẹ 
Teresa có ước muốn muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và Mẹ đã 
thực hiện tốt đẹp ước muốn ấy với hai bàn tay trắng, không có điều 
kiện tài chánh, nguyên liệu, những người yếm trợ hoặc sự bảo hộ nào 
cả. Nguồn năng lượng vĩ đại duy nhất trong Mẹ là tình thương, là ước 
muốn muốn làm vơi bớt khổ đau cho nhiều người. Nếu trong lòng ta 
có ước muốn giống như vậy, thì đời ta sẽ có ý nghĩa và sẽ có rất nhiều 
hạnh phúc. Khi tình thương- cái ước nguyện muốn giúp mọi người 
bớt khổ trong ta biểu hiện, có mặt và ngày đêm ta được thúc đẩy bởi 
năng lượng ấy, thì ta sẽ thiết lập được truyền thông với mọi người rất 
đễ dàng và đời sống của ta sẽ trở nên giản đị hơn; vì ta muốn đầu tư 
hết đời sống của mình để phụng sự, từ khước nếp sống xa hoa, tiêu 
thụ và hưởng lạc. Phần thưởng cao quý nhất mà ta thừa hưởng được 
là khả năng làm vơi nỗi khổ niềm đau và đem lại hạnh phúc cho mọi 
người. Mỗi khi ta làm cho một người nở được nụ cười, thì tự nhiên ta 
cảm thấy rất hạnh phúc. Cố nhiên là ta hành động với tình thương 
không điều kiện, nhưng cái vinh dự, cái phần thưởng cao quý ấy vẫn 
thuộc về ta. Có những người vì chứa chấp quá nhiều thù hận trong 
lòng và mục đích duy nhất mà họ muốn sống là để tìm cách trừng 
phạt những người họ hận thù, những người mà họ nghĩ là nguyên do 
làm họ khổ đau, điêu đứng. Những người ôm mối hận thù như thế 
không thể nào hạnh phúc được vì tâm tư họ luôn bị khống chế bởi 
ước muốn trả thù. Nếu ta bị thúc đẩy bởi năng lượng tiêu cực như 


115 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


hận thù, ghen ghét, tham lam và si mê, thì đời sống của ta sẽ rất khổ 
sở. Thái Tử Tất Đạt Đa có nguồn năng lượng vô biên trong lòng. Con 
người của Thái Tử luôn tràn đây sức sống. Năng lượng ấy là năng 
lượng của bồ đề tâm- tình thương lớn. Vì vậy trong suốt bốn mươi 
chín năm hành đạo, Ngài làm việc không ngừng và đã hóa độ cho rất 
nhiều người trong đó có các giới vua quan, các nhà chính trị, người 
cùng đinh và gái ăn sương v.v.. Ngài đã xả thân hóa độ mọi người vì 
trong lòng Ngài luôn được thúc đẩy bởi năng lượng thương yêu lớn- 
ước muốn muốn cứu độ chúng sinh, muốn giúp người bớt khổ, đem 
lại an vui và hạnh phúc cho đời. Chúng ta cần phải thẩm định lại bản 
chất của ước muốn trong ta, bởi vì nó xác định phẩm chất đời sống 
của ta. Nếu ước muốn đó được căn cứ trên sự tham vọng về danh, lợi, 
quyền hành và tình dục v.v.., thì nó sẽ dẫn ta đi về hướng của trụy 
lạc, khổ đau và hận thù. 


Ở đây Bụt lại nêu lên một hình ảnh khác thật tuyệt vời để minh họa 
cho loại thức phẩm thứ ba này, tức là ý tư thực. Bụt kể câu chuyện về 
một người phạm trọng tội; người này không muốn bị trừng phạt; anh 
ta rất ham sống, không muốn nhận lảnh khổ đau, nhưng vẫn bị hai 
lực sĩ kéo đi và đẩy vào hố lửa. Hai lực sĩ đại diện cho ý tư thực hay 
còn gọi là tư niệm thực- tức là ước muốn, là ý niệm về hạnh phúc. 
Thường thường ý niệm về hạnh phúc của ta có thể đưa ta vào hướng 
khổ đau và tử biệt. Vì vậy, là người thực tập thiền định, hàng ngày ta 
phải có thì giờ để ngồi yên và nhìn sâu vào ta để thấy rằng mình đang 
bị hoặc đang được thúc đẩy bởi loại năng lượng nào? Mình đang đi 
về hướng nào? Phải thấy cho được cái ước muốn mà ta đang theo 
đuổi có đang dẫn ta vào hầm hố của khổ đau, tuyệt vọng và hận thù 
hay không. Nếu có, thì ta phải buông bỏ nó đi và chuyển sang nguồn 
năng lượng lành mạnh khác. Trong tâm thức ta có rất nhiều nguồn 
năng lượng lành mạnh như từ bị, hiểu biết, tha thứ và bao dung v.v.. 
Ta nên trở về vun trồng và tưới tẩm để cho những nguồn năng lượng 


tốt đẹp ấy trong ta được phát triển mỗi ngày. 


116 Ì| Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


Thực Phẩm cho Tâm Thức 


Thức thực là loại thực phẩm thứ tư- nền tảng cho sự biểu hiện của tất 
cả các pháp như thân, trạng thái của tâm hành và môi trường sống. 
Thức ở đây phải được hiểu như là đại biểu cho cái tổng thể của 
nghiệp, tức là những hành động đã được tạo tác: ý nghiệp, khẩu 
nghiệp và thân nghiệp. Khi thức được chín muôi (đị thục thức), thì nó 
biểu hiện ra sắc tướng (danh sắc), trạng thái của tâm hành và môi 
trường sinh sống (y báo) của ta trong hiện thời. Thức mà chúng ta 
đang nói ở đây là vọng thức, loại tâm thức bị ô nhiễm bởi những cái 
thấy sai lâm và phiền não do những vọng niệm, tri giác sai lầm, vô 
minh, những ước muốn bất thiện, không chính đáng đưa tới. Sự khổ 
đau của ba cõi (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) là y báo (retribution) 
của những hành động (nghiệp) của ta, nó xác định cái y báo- tức là 
bản tính và phẩm chất của tâm thức ta. Nếu tâm thức ta được tưới 
tấm bởi những loại thức ăn lành mạnh, thánh thiện như chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh niệm, chánh ngữ, chánh định, chánh tính tấn, 
chánh mạng và chánh nghiệp (bát chánh đạo), của lòng thương yêu 
và giải thoát thì nó sẽ được chuyển hóa và trở thành chân tâm. Chân 
tâm là tâm vô phân biệt, tâm bình đẳng, lúc ấy nó sẽ làm nền tảng cho 
sự biểu hiện sắc tướng khỏe mạnh, trạng thái lành mạnh, an lạc và 
thánh thiện của tâm hành và môi trường sinh sống (y báo) an lành và 
đẹp đẽ. 


Về thức thực, Bụt lại nêu ra một hình ảnh hết sức táo bạo như sau để 
minh họa cho loại thực phẩm này. Bụt kể: Có một tên tội phạm bị bắt. 
Vua ra lệnh trừng phạt kẻ tội phạm ấy bằng cách đâm 100 mũi giáo 
vào thân thể hắn. Sau khi bị đâm một trăm mũi giáo, kẻ tội phạm kia 
không chết. Thấy vậy, tới trưa vua ra lệnh đâm thêm một trăm mũi 
giáo nữa, nhưng hắn vẫn không chết. Đến tối vua lại ra lệnh tiếp tục 
đâm thêm một trăm mũi giáo nữa, nhưng kẻ tội phạm kia vẫn không 
chết. Sự hình phạt cứ tiếp tục như vậy đến ngày này sang ngày khác 
mà hắn vẫn không chết. Cũng vậy, trong đời sống hàng ngày có thể ta 
để cho tâm thức ta bị tưới tẩm bởi những chất độc của si mê, tham 
đắm, giận hòn, của lời nói bất chánh và tà dục. Tâm thức ta tiếp tục 


phát triển theo chiêu hướng của vọng tâm- tâm vấn đục và nó đem lại 


117 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


rất nhiều khổ đau cho bản thân, mọi người quanh ta, xã hội và môi 
trường sinh sống trên trái đất. Thiên tập là nhìn sâu vào bản chất của 
thực phẩm mà ta đang tự nuôi dưỡng mỗi ngày để thấy cho tận 
nguồn gốc của nó và nếu cần, ta phải đổi thức ăn cho tâm thức ta để 
nó phát triển theo chiêu hướng của chân, thiện, mỹ, tức là của chân 
tâm. Trong ánh sáng của giáo lý Mười Hai Nhân Duyên (Thập Nhị 
Nhân Duyên), thức là kết quả của vô minh và nguyên khối của tâm 
hành bất thiện. Nhưng thức cũng là kết quả của minh, tức là của trí 
tuệ, sự giải thoát, giác ngộ, đại nguyện và thương yêu. Tuỳ theo cách 


sống của ta. 


Hiểu biết và thương yêu là hai nguồn năng lượng có công năng đem 
lại cho ta và những người chung quanh không gian, tự do và hạnh 
phúc. Vì vậy ta cần tu tập để chế tác chất liệu hiểu biết và thương yêu 
mỗi ngày. Đức Thế Tôn có dạy: "Nếu quán chiếu vào bản chất của 
khổ đau và nhận ra được những nguyên do đưa tới khổ đau có liên 
quan đến các loại thực phẩm mà ta tiêu thụ hàng ngày, thì ta đã bắt 
đầu bước được vào con đường của chánh pháp, của giải thoát." Thấy 
được những nguyên do của khổ đau thì khổ đau sẽ không còn được 
tạo tác và ta chỉ cần cắt bỏ những nguồn thực phẩm không lành 
mạnh, thì thân tâm ta được thanh thản, được cởi trói tự do. Sau một 
vài tuần thực tập, ta sẽ thấy được sự chuyển hóa rất rõ ràng. Bụt có 
nói rằng không có cái gì có thể sống còn được nếi không có thực phẩm. Nếu 
ta có nỗi khổ niềm đau, tuyệt vọng hoặc bệnh trầm cảm, và ta thực 
tập nhìn sâu và hiểu được cái bản chất của chúng, rồi cắt bỏ những 
nguồn thực phẩm, những nguyên do đã đem lại những khổ đau ấy, 
thì chúng sẽ chết, nghĩa là sẽ được chuyển hóa. Khi quán chiếu và 
thấy bản chất của các loại thực phẩm, ta sẽ khám phá ra được sự thật 
thứ hai- tức là khổ tập đế“ những điều kiện, những nguyên do xa gần 
đưa tới khổ đau- tiếng Phạn là sam+daya. Ta biết rằng khổ đau là một 
Sự Thật Mầu Nhiệm. Tuy nhiên đạo Bụt không phải chỉ nói đến khổ 
đau mà thôi, đạo Bụt luôn đề cập đến phương pháp nhận điện và 
nuôi dưỡng hạnh phúc. Muốn đạt tới hạnh phúc, ta phải cắt bỏ những 
nguồn thức phẩm không lành mạnh và thực tập chỉ tiêu thụ những 
loại thực phẩm lành mạnh có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Những 


118 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


loại thức phẩm lành mạnh đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh mạng, chánh định... Bát Chánh Đạo là tám con đường chân 
chính, lành mạnh có thể giúp ta chuyển hóa khổ đau, đem lại an lạc 
và hạnh phúc đích thực, là con đường Trung Đạo. Còn ngược lại thì 
không phải là con đường chánh đạo, đó là con đường tiêu thụ không 
có chánh niệm, là con đường của tám sự bất chính (bát tà đạo). Trong 
Tứ Thánh Đế- Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm, hai sự thật đầu thuộc về khổ 
và những nguyên do đưa tới khổ- khổ tập, trong khi đó hai sự thật 
còn lại nói về sự vắng mặt của khổ- tức là sự có mặt của hạnh phúc 
(khổ tập diệt) và con đường tu tập để chấm dứt khổ đau, khôi phục 
lại hạnh phúc (khổ tập diệt đạo). Đây là nội dung của bài phái thoại 
mà Bụt đã nói lần đầu để khai thị cho năm anh em Kiều Trần Như- 
những người bạn đồng tu khổ hạnh tại Vườn Nai ngay sau khi Người 
thành Đạo. Bài pháp đó gọi là Sơ Chuyển Pháp Luân hay Đại Chuyển 
Pháp Luân. 


Quán Niệm Tâm Ý 

Bây giò chúng ta học tới bài tập quán niệm hơi thở thứ chín của kinh 
Quán Niệm Hơi Thỏ: ˆ“Thở öào, tôi ý thức 0uề những hoạt động tâm ý 
trong tôi. Thờ ra, tôi ý thức 0uề những hoạt động tâm ý trong tôi.” Tầm ý 
tức là những tâm hành. Ta có mặt cho những tâm hành mà bấy lâu 
nay ta đã thờ ơ, không quan tâm đến. Bài tập này tương đương với 
lãnh vực quán niệm thứ nhất thuộc về thân- bốn bài tập quán niệm 
thuộc về hơi thở và thân; lãnh vực thứ hai thuộc về thọ. Bài thực tập 
này cũng giống hai bài trước, nghĩa là ta thực tập trở về để chăm sóc 
những tâm hành đang có mặt trong ta. Trước hết là trở về chăm sóc 
thân thể, rồi đến cảm thọ và bây giờ là những tâm hành hay tâm ý. 


Trước hết ta chỉ nhận diện đơn thuần sự có mặt của tâm hành. Ta 
không nên nắm bắt, chiếm hữu hoặc vướng mắc vào nó. Ta cũng 
không nên đàn áp hoặc xua đuổi nó. Đây gọi là phép thực tập nhận 
điện đơn thuần sự có mặt của tâm ý. Chỉ nhận diện và gọi đúng tên 
của nó: "Chào em, tôi biết em có đó. Em là tôi và tôi đang có mặt đây 


để chăm sóc em." Có rất nhiều người trong chúng ta không muốn 


119 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


hoặc không có khả năng trở về với chính mình. Ta không dám đối 
điện với những khó khăn và khổ đau trong ta. Ta sợ chịu không nỗi 
và luôn tìm cách trốn chạy. Ta than là không có thì giò để sống, để 
thực hiện chuyện này, dự án nọ; nhưng có nhiều lúc rảnh rồi ta lại 
không biết sử dụng thì giờ đó để trở về với chính mình, chăm sóc 
chính mình, ngược lại ta phung phí thì giờ ấy một cách không có lợi 
ích. Ta trốn chạy khổ đau trong ta bằng cách chôn vùi vào công việc, 
lý tưởng trá hình, vào các chương trình truyền hình, đọc tiểu thuyết, 
báo chí hay lái xe đi chỗ này chỗ nọ, la cà trong các quán rượu, cà phê, 
sòng bạc, hút xách hoặc nơi vui chơi để thỏa mãn dục tình v.v.. Nói 
tóm lại là ta muốn trốn chạy chính ta bằng nhiều phương tiện khác 
nhau, không muốn trở về với thân thể, cảm thọ và tâm ý của ta, tức là 
năm uẩn, vì trở về với nội tâm thật không đễ chịu chút nào. Thiền tập 
trước hết là trở về với năm uẩn của ta để ôm ấp, chăm sóc và sống hài 
hòa với chúng. Nếu ta có gây gổ, chiến tranh, hờn giận với cha mẹ, 
anh chị em, bạn bè, xã hội, học đường và giáo hội của ta là vì trong ta 
đã có sẵn năng lượng của giận hòn, chiến tranh và bực bội. Khi trong 
lòng ta đã có chất liệu của chiến tranh, hận thù, thì ta đễ gây chiến 
tranh với người khác. Lãnh thổ của ta được làm bằng năm uẩn- tức là 
năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ta là ông vua, bà chúa của 
lãnh thổ năm uấn ta. Nhưng ta đã không chăm sóc lãnh thổ của ta 
một cách đàng hoàng, đã không làm tròn trách nhiệm như một vị vua 
của lãnh thổ ta. Ta không muốn trông nom hoặc cai trị lãnh thổ của ta 
mà chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Vương quốc của ta đang xảy ra 
rất nhiều cuộc nội chiên, đang bị trị trệ. Vương quốc của ta đã trở 
thành bãi chiến trường hỗn độn. Vì vậy ta rất sợ trở về với lãnh thổ 
của ta và chỉ muốn rời khỏi lãnh thổ của ta càng xa càng tốt. Ta chỉ 
muốn an thân. Bụt khuyên ta nên trở về với vương quốc của ta và dàn 


xếp lại mọi việc cho yên ổn, tái lập lại hòa bình cho vương quốc mình. 


Sợ trở về với chính mình là vì ta thiếu nội lực, thiếu một vài khí cụ- 
phương pháp thực tập và phương tiện tự vệ. Nếu ta được trang bị với 
năng lượng chánh niệm thì ta có thể trở vê một cách an toàn và không 
bị trấn ngự bởi niềm đau nỗi khổ và tuyệt vọng của ta. Với chánh 


niệm, ta có thể trở về trò chuyện được với đứa bé bị thương trong ta. 


120 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


Ta có thể thực tập câu thân chú: "Tội nghiệp em quá! Anh biết em đã 
khổ quá nhiều, vậy mà bấy lâu nay anh không để tâm tới. Bây giò anh 
mới ý thức được và anh đang có mặt đây để chăm sóc cho em. Anh 
hứa là từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật đàng hoàng." Với vài 
phút thực tập đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm, ta sẽ có khả 
năng trở về với tự thân và ôm ấp niềm đau nỗi khổ của ta một cách dễ 


đàng. 


Nghệ Thuật Chế Tác Niềm Vui và Hạnh Phúc Trong Đời 
Sống Hàng Ngày 


Thiền tập không có nghĩa là biến tâm mình thành bãi chiến trường, 
lấy thiện đánh ác. Lấy cái thiện để chèn ép, tiêu diệt cái ác là một quan 
niệm tu sai lầm căn bản trong quá trình tu tập. Theo truyền thống tu 
tập của đạo Bụt, thì không có sự chiến tranh giữa thiện và ác. Thiên 
tập không phải là để chiến tranh. Những yếu tố tích cực và tiêu cực, 
thiện và ác, chính và tà đều là những thành phần có tính cách hữu cơ. 
Nếu khôn khéo trong nghệ thuật ôm ấp và chuyển hóa, ta có thể 
chuyển những yếu tố tiêu cực thành tích cực. Ta không vứt bỏ bất cứ 
cái gì mà học cách chuyển rác thành hoa. Ta biết rác là yếu tố cần thiết 
để làm ra hoa. Nếu vứt bỏ rác thì sẽ không có hoa. Chánh niệm là chất 
hữu cơ có thể nuôi dưỡng được những loại năng lượng khác. Khi 
năng lượng chánh niệm có mặt và ôm ấp những tâm hành, thì những 
tâm hành ấy được chuyển hóa. Chánh niệm có công năng nhận diện, 
làm êm dịu, nuôi dưỡng, chuyển hóa và có mặt với những tâm hành 
mỗi khi chúng phát khởi. Mỗi khi có những tâm hành không đễ chịu 
phát khởi, ta không nên vướng mắc, đè nén hay xua đuổi mà hãy tập 
nhận diện và ôm ấp chúng bằng sự chấp nhận và thương yêu. Trước 
hết, ta nhận điện phần thô của nó- giống như phần trên của tảng băng 
đang nỗi giữa mặt nước. Sau khi đã nhận diện được phần nỗi của 
tảng băng thì ta bắt đầu tiếp xúc được với cả khối băng khổng lồ còn 
lại đang ẩn tàng dưới nước. Mỗi khi có một tâm hành biểu hiện, ta chế 
tác ra năng lượng chánh niệm để nhận diện và ôm ấp nó. Nhưng theo 
lối thông thường, thì ta luôn có khuynh hướng trốn chạy, ruông bỏ 
đứa bé bị thương trong ta. Thay vì trở vê nhận diện và làm quen với 


121 l Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


nó, ta muốn chôn vùi nó vào tận đáy chiều sâu của tâm thức ta để nó 
ngủ yên. Nhưng đứa bé bị thương trong ta luôn luôn muốn trồi lên và 
muốn được nhận diện, ôm ấp và chăm sóc. Nó nói: "Em đây nè. Em 
đây nè. Xin anh/ chị đừng ruồng bỏ em, đừng trốn chạy em. lội 
nghiệp em mài!” Sự thực tập của ta là trở về và nhận diện những khía 
cạnh khác biệt của đứa bé bị thương trong ta. Ta ôm ấp từng phần 
một cho tới khi ta có thể ôm ấp hết cái tổng thể của đứa bé bị thương 
trong ta. Ở trong môi trường tăng thân, có sự yểm trợ và nâng đỡ thì 
sự thực tập chuyển hoá và trị liệu sẽ xảy ra dễ đàng và mau chóng 
hơn. 


Nếu trong khi đang ngồi thiền mà có những tâm ý trồi lên, quấy động 
ta, ta có thể thực tập nhận diện từng tâm ý một, và nhớ là chỉ nhận 
diện đơn thuần thôi. Khi có một suy tư, cảm thọ, tri giác, niêm đau 
hoặc nỗi bưồn phát khởi, ta hãy nắm lấy hơi thở chánh niệm, thực tập 
thở vào thở ra thật sâu và nhận diện sự có mặt của nó như nó đang là, 
không vướng mắc, không đồn nén hay xua đuổi. Ta có thể nói như 
thế này: "Em tới chơi hả! Mình quen nhau quá mà, phải không? Mời 
em ngồi chơi." Và ta ôm ấp tâm hành khó chịu ấy với sự trìu mến, 
chấp nhận và thương yêu. Đối tượng của sự thực tập của hơi thở có ý 
thức thứ chín trong mười sáu phép Quán Niệm Hơi Thở là những loại 
tâm hành như ghen ty, sợ hãi, hận thù, tuyệt vọng, mất niêm tin và 
bất an- nói chung là tất cả những tâm hành tiêu cực, bất thiện dấy lên 
trong vùng ý thức ta. 


Khi quán chiếu vào một đối tượng hết sức thích thú, thì định lực của 
ta có đủ khả năng làm an tịnh, lắng dịu những tâm hành đang có mặt 
đồng thời trong ta. Trong khi ngồi thiền, ta chọn một đề tài thiền quán 
đặc biệt nào đó, nhìn sâu vào nó để khám phá cái bản chất của nó. Đề 
tài quán chiếu càng thích thú thì định lực của ta càng hùng hậu. Nếu 
đối tượng thiền quán của ta không có gì thích thú lắm thì đầu có cố 
găng cực nhọc, ta vẫn bị rơi vào trạng thái hôn trâm- bưồn ngủ và 
chán nản, lúc ấy nhiều tạp niệm sẽ tiếp tục phát khởi và kéo ta đi. 
Trạng thái đó gọi là trạo cử. Có bài thiền hướng dẫn giúp ta nhận diện 
và liệt kê xuống trang giấy tất cả các tên của những con bò, tức là các 


đối tượng vướng mắc, tham ái của tâm thức mà ta đang vướng. Bài 


122 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


thiền tập hướng dẫn khác là viết xuống những điều ta có thể làm 
hàng ngày để đem lại niềm vui cho ta. Ban đầu ta có thể nghĩ rằng: 
Ôi! Có gì hay ho, hạnh phúc đâu mà viết, mà làm; nhưng khi ngồi 
xuống cho thật yên và nhìn kỹ lại, ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng có 
quá nhiều điều ta có thể làm để chế tác niềm vưi và hạnh phúc trong 
đời sống hàng ngày. Khía cạnh thực tập khác của thiền quán là cho 
phép những tâm hành phát khởi một cách tự nhiên và dùng năng 
lượng chánh niệm để ôm ấp, chăm sóc. Ta nuôi dưỡng hơi thở chánh 
niệm và nhận diện từng tâm hành mỗi khi nó biểu hiện. Mỗi khi ta 
nhận diện và nâng niu một tâm hành thiện thì niềm vui và hạnh phúc 
của ta được tăng trưởng và tâm hành đang được chăm sóc cũng lớn 
mạnh thêm. Khi ấy ta thấy tình thương và niềm tin của ta nơi chánh 
pháp trở nên vững bên hơn và ta sử dụng nguồn hạnh phúc đã chế 
tác được để nuôi dưỡng thân tâm. Mỗi khi có những tâm hành tiêu 
cực, bất thiện và khổ đau phát khởi, ta nhận diện và ôm ấp chúng với 
năng lượng chánh niệm và nhìn sâu để hiểu gốc rễ của chúng. Hiểu là 
bản chất của thương, của an vui và hạnh phúc. 


An Tịnh Tâm Hành 


Bây giờ ta đi sang bài tập thứ mười của kinh Quán Niệm Hơi Thở: 
“Ta đang thỏ 0ào 0à làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra 0à làm cho 
tâm ú ta hoan lạc. ˆ Bài thực tập này có công năng đem lại chất liệu 
nuôi dưỡng, niềm vui và hạnh phúc cho ta. Ta tiếp xúc với những tâm 
hành lành mạnh, thánh thiện trong ta. Giống như hình ảnh của một 
khu vườn mà tôi đã chia sẻ kỳ trước; trong khu vườn có rất nhiêu cây 
còn khoẻ mạnh, xanh tươi. Ta tiếp xúc với những yếu tố lành mạnh, 
thánh thiện như khả năng sống an vui, chánh niệm, tha thứ, bao dung 
trong tâm thức ta. Trong ta, người nào cũng có hạt giống của từ- 
maitri. Tất cả chúng ta đều có khả năng thương yêu. Cho dù có những 
lúc ta sợ thương, ta vẫn có khả năng thương và khả năng ấy đang còn 
ấn náu trong hình thái của hạt giống. Trong tuân đầu của khóa tu, có 
người viết cho tôi một lá thơ rất dài nói rằng ông ta rất sợ thương yêu, 
vì trong quá khứ ông đã từng thương và đã trở thành nạn nhân của 
sâu khổ, tuyệt vọng và hận thù. Ông tự hứa với chính mình rằng: "Tôi 


123 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


sẽ không bao giờ, không bao giờ thương yêu nữa. Không thương ai 
nữa hết." Nhưng nhờ ông đã thực tập theo lời hướng dẫn của tôi, hôm 
ấy là lần đầu tiên ông tiếp xúc được với hạt giống thương yêu đã bị 
chôn vùi trong chiều sâu tâm thức của ông và ông nhận thấy rằng 
mình có thể thương yêu trở lại. Từ giây phút đó ông không còn sợ sệt 
tuyên bố một câu mà ông nghĩ là sẽ không bao giờ tuyên bố được, đó 
là câu: "I love you- Anh yêu em." Người nào cũng có hạt giống 
thương yêu trong tự thân, nhưng nó cân được nhận diện, tiếp xúc và 
tưới tẩm mỗi ngày. Ta có khả năng làm cho người thương của ta hạnh 
phúc và nếu ta làm cho họ hạnh phúc, thì ta cũng sẽ được hạnh phúc. 
Maitri- lòng từ là khả năng hiến tặng niềm vưi và hạnh phúc, trước 
hết cho chính bản thân, sau đó cho những người chung quanh. Dầu ta 
có đầy thiện chí muốn giúp người kia hạnh phúc, nhưng thiện chí vẫn 
chưa đủ. Thường thường, ta có rất nhiều thiện chí, nhưng vì không 
biết cách thương hoặc thương mà không hiểu, nên càng thương ta 
càng làm cho người thương của ta đau khổ. Muốn thương, trước hết 
ta phải hiểu và phải biết thương chính mình. Nếu chưa biết chăm sóc 
và thương yêu chính mình, thì ta chưa thương người khác được. Khi 
thực tập thiền buông thư tức là ta đang gửi lòng từ đến với thân tâm 
ta. Khi ôm ấp và nuôi dưỡng những tâm hành hỷ và xả, tức là ta gửi 
tình thương đến cho tự thân. Khả năng thương, khả năng làm cho 
người khác hạnh phúc là lòng từ- maitri. Ta có thể vun trồng tình 
thương ấy mỗi ngày. 


Bi là tình thương, là khả năng làm vơi bớt khổ đau của người, yếu tố 
thứ hai của tình thương rộng lớn, không biên giới. Tiếng Phạn là 
karuna. Chúng ta ai cũng có hạt giống thương yêu trong lòng. Khi 
thực tập vun trồng hai đặc tính từ và bị, thì năng lượng từ bi trong ta 
sẽ lớn mạnh và ta có thể thiết lập liên hệ đễ dàng với mọi người, mọi 
loài quanh ta. Nhờ vậy mà sự truyền thông giữa ta với mọi người trở 
nên dễ dàng hơn và ta bớt khổ rất nhiều. Khi trong lòng ta có tràn đầy 
chất liệu từ và bị, thì niềm vưi và hạnh phúc tự dưng có mặt. Muốn 
làm cho tâm ý được hoan lạc thì phải thực tập trở về nhận điện những 
tâm hành tốt trong ta dưới hình thái của hạt giống và sau đó làm cho 


nó biểu hiện lên trên bê mặt của ý thức. 


124 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


Ta rất may mắn được tu tập với tăng thân và đang được tăng thân 
bảo hộ và nâng đỡ. Có nhiều người không có cơ hội được tham dự 
khóa tu và thực tập với tăng thân như ta. Chúng ta đang cùng đi trên 
con đường tỉnh thức, đang được tiếp xúc với những mâu nhiệm của 
sự sống để nuôi dưỡng niềm vui và hạnh phúc cho tự thân và cho mọi 
người. Trong xã hội ta, có rất nhiều người đã đánh mất hướng đi 
trong cuộc đời; họ không biết đi đâu về đâu. Còn ta, ta may mắn có 
được con đường để đi, đó là con đường tu tập chuyển hóa, trị liệu, 
hiểu biết và thương yêu. Hễ không đi thì thôi, chứ đi đúng con đường 
đã được hướng dẫn, thì chắc chắn ta sẽ không bị lầm lạc, không bị sa 
vào hố lầy của khổ đau và tuyệt vọng. Nhờ tu tập mà ta đã thiết lập 
lại đức tin nơi chánh pháp và nơi khả năng giác ngộ, hiểu biết và 
thương yêu của tự thân. Chỉ cần trở về tiếp xúc với hạt giống của 
niềm tin trong ta, thì ta sẽ làm cho tâm ta được an vui và hạnh phúc 
ngay trong giây phút hiện tại. Trong đời sống hàng ngày, nếu biết 
thực tập tự nuôi dưỡng mình với những chất liệu từ, bị, hỷ, xả, thì ta 
sẽ trở nên vững mạnh và làm chỗ nương tựa cho rất nhiều người. Đó 
là thành quả của sự thực tập bốn tâm thương yêu không có biên giới- 
tứ uô lượng tâm. Tuy rằng trong ta vẫn còn có nhiều yếu kém, nhưng 
ta không còn lo sợ, chán nản và tuyệt vọng vì đã có con đường- ˆ Đã 
có đường đi rồi, con không còn lo sợ. ˆ Đó là cầu tụng trong Bài Tụng 
Hạnh Phúc. 


125 | Chương 06: Chăm Sóc Những Cảm Thọ 


Chương 07: Tưới Tấm Hạt Giống Tốt 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng Năm, năm 1998, 
chúng ta bắt đầu đi vào tuần thứ hai của khóa tu hai mươi mốt ngày. 
Hôm nay chúng ta học tiếp về nghệ thuật vun trông và chế tác niêm 
vui (hỷ). Bụt đã cống hiến cho chúng ta những phương pháp thực tập 
để tự nuôi dưỡng mình bằng chất liệu của niềm vui và hạnh phúc 
trong đời sống hàng ngày để ta có đủ sức mạnh tiến xa trên con 
đường tu tập. Ngài đã dạy chúng ta phép thực tập buông thư, làm êm 
địu cơ thể, chăm sóc và ôm ấp những cảm thọ dễ chịu, chế tác niềm 
vui và hạnh phúc để đem lại sự nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm. Vun 
trồng niềm vui và hạnh phúc là để bồi đắp thêm chất liệu hạnh phúc 
và nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. 


Tâm thức ta chứa đựng rất nhiều hạt giống tốt. Nếu ta biết cách tiếp 
xúc và tưới tẩm thì chúng sẽ biểu hiện lên trên vùng ý thức của ta và 
thể hiện ra trong đời sống hàng ngày qua cách suy tư, nói năng và 
hành xử. Tâm thức có thể được chia ra làm hai phần- phần dưới là 
tàng thức- tức là nơi cất chứa tất cả các loại hạt giống trong đó gôm có 
những hạt giống tốt và xấu; và phần trên là ý thức- tức là nơi những 
hạt giống biểu hiện thành năng lượng như vui, buồn, giận, thương, 
ghen ghét mà ta gọi là tâm hành v.v.. Ta phải thực tập nhìn sâu để 
nhận diện những hạt giống tốt, lành mạnh trong ta; chẳắng hạn như 
những hạt giống chánh niệm, giải thoát, hiểu biết, hạnh phúc và 
thương yêu. Có thể ta nghĩ rằng mình không có khả năng thương yêu 
người khác, nhưng đó là vì ta chưa biết cách tiếp xúc với hạt giống 
thương yêu trong ta. Với sự thực tập và yếm trợ của một thầy, một sư 
cô hoặc một người bạn đồng tu hay của tăng thân, ta có thể tiếp xúc 
được với những hạt giống thương yêu, tha thứ và an vui trong ta. Có 
những người bảo rằng: "Hạnh phúc hả! Tôi không biết thế nào là 
hạnh phúc. Trong tôi hoàn toàn không có chút hạnh phúc nào cả. Đời 
chỉ toàn là khổ đau, bất công, dối trá..." Đó là vì người kia chưa được 
hướng dẫn, chưa biết cách tiếp xúc với những hạt giống an vui, hạnh 
phúc trong tự thân. Sự thực tập là để giúp ta tiếp xúc và nhận điện 


126 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


những gì lành mạnh, tươi mát và nuôi dưỡng trong ta và chung 
quanh ta. Đây là sự thực tập chế tác niềm vui và hạnh phúc đích thực. 


Ta hãy tổ chức đời sống hàng ngày của ta như thế nào để những hạt 
giống tốt trong ta được tưới tẩm và nuôi dưỡng mỗi ngày, tránh tưới 
tẩm những hạt giống tiêu cực. Trong tâm địa của mỗi một chúng ta 
đều có những hạt giống nghi ngờ, tuyệt vọng, giận hờn, ghen ty v.v.. 
Có người thì mạnh hơn, có người thì yếu hơn; nhưng người nào cũng 
có những hạt giống không tốt đó. Ta không nên để cho môi trường và 
những người chung quanh tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong 
ta. Mỗi khi hạt giống tiêu cực trong ta bị tưới tẩm thì nó phát khởi và 
khống chế ta, làm ta đau khổ. Khi những hạt giống tiêu cực như tuyệt 
vọng, hận thù được tưới tẩm, thì chúng biểu hiện lên trên vùng ý thức 
của ta trong hình thái của năng lượng và nó có công năng tàn phá 
niềm vui và hạnh phúc của ta. Vì vậy ta phải tổ chức đời sống tu tập 
hàng ngày như thế nào để những hạt giống tiêu cực trong ta không bị 
tưới tấm. Ta có thể nói với người thương rằng: "Chị ơi, nếu chị thật sự 
thương em, xin chị đừng tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong em. 
Vì nếu chị tưới tẩm những hạt giống ấy trong em, thì em sẽ khổ và em 
sẽ liên luy tới chị. Chị nên tưới tấm những hạt giống tích cực trong em 
mà thôi và khi em vui tươi, hạnh phúc thì chị cũng được hạnh phúc 
lây." Đó là sự thực tập tưới tấm hạt giống tốt, tưới tẩm những niêm và 
hạnh phúc cho nhau. Đó là tình thương đích thực. 


Muốn thực tập thành công, ta phải ký một hiệp ước sống chung an lạc 
với ta và với những người ta thương. Và đây là văn bản của hiệp ước 
sống chung an lạc: “Chị thương mến của em, em nguyện là em sẽ không 
tưới tấm nhữns hạt giống tiêu cực như giận hờn, bối rối, hận thù 0à bạo 
động trons chị. Em hứa là em sẽ cẩn trọng 0à khéo léo hơn trons khi nói 
năng 0à hành xử để không làm chị khổ. Em rất muốn sống hạnh phúc, an lạc 
uới chị. Xm chị giúp em. Nếu lỡ trong khi thất niệm, em có nói hoặc làm điều 
sì có tính cách tưới tấm những hạt siống tiêu cực nơi chị, xin chị nhẹ nhàng 
nhắc nhở em để em có thểngăn chặn kịp thời. Em cần sự giúp đõ của chị để 
em tránh tưới tẩm những hạt giống không lành trạnh nơi em 0à nơi nsười 
khác. ˆ Và người chị cũng phát lời nguyện như thế đối với em mình. 
Sau khi ta đã ký xong hiệp ước sống chung an lạc, thì mỗi khi người 


127 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


kia có nói hoặc làm điều gì có tính cách tưới tấm những hạt giống khổ 
đau trong ta, ta có thể nói: "Xin đừng. Xin đừng nghe chị. Chúng ta đã 
ký hiệp ước sống chung an lạc rôi mà. Chị quên rồi sao!" Hoặc ta có 
thể khéo léo đưa tay lên làm dấu hiệu với sự điềm tĩnh để nhắc nhở 
người kia về hiệp ước đã được ký giữa mình với người kia. Pháp môn 
này có thể thực tập trong phạm vi gia đình giữa vợ với chồng, con với 
cha, anh với em, chị với em và với bạn bè, học đường, người làm việc 
cùng sở và xã hội. Khi mọi thành phần trong gia đình vui vẽ, hạnh 
phúc, chịu hợp tác, thì tất cả mọi người ngồi xuống và ký hiệp ước với 
nhau để thực tập tránh tưới tấm những hạt giống tiêu cực nơi nhau và 
nguyện chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt cho nhau mà thôi. 


Nhiệm Mầu Ta Nuôi Nhau 


Tưới hoa là một pháp môn thực tập có công năng đem lại sự nuôi 
dưỡng và trị liệu cho nhau. Trong đời sống hàng ngày, ta có thể thực 
tập tưới tấm cho nhau những hạt giống tích cực như những hạt giống 
của niềm vui, hạnh phúc, thương yêu, tha thứ, tài năng v.v.., chúng ta 
tuyệt đối không tưới tẩm cho nhau những hạt giống tiêu cực như 
bưồn giận, khổ đau, trách móc và thù hận v.v.. Đó gọi là pháp môn 
tưới hoa. Trong tâm thức của mỗi người chúng ta đều có sẵn những 
hạt giống tốt, lành mạnh và hạt giống không lành mạnh. Vì vậy muốn 
cho người thương của ta được tươi mát, hạnh phúc, thì ta chỉ nên tưới 
tấm những hạt giống tốt cho người đó để những đóa hoa nơi người 
đó được nở tươi. Khi ta làm cho người kia nở được nụ cười tươi mát, 
thì ta cũng được hưởng lây. Phép thực tập này không tốn nhiều thì 
giờ, công sức, nhưng nó đem lại kết quả rất mau chóng. Ví dụ, quý vị 
có một người chị có tài cắm hoa, nghệ thuật cắm hóa của chị rất độc 
đáo. Nhưng không biết vì lý do gì mà bấy lâu nay chị mình không 
căm hoa nữa, trông chị lộ vẻ bưồn rầu, mất thăng bằng trong đời 
sống. Ý thức được tình trạng của chị, quý vị có thể thực tập pháp môn 
tưới hoa cho chị, chỉ cần vài câu nói khích lệ là có thể làm sống dậy 
được niềm vui nơi chị mình và giúp chị mình phục hồi lại được sự 
thăng bằng của tâm lý. Đôi khi quý vị chỉ mất vài ngày là có thể giúp 
chị mình phục hồi lại được toàn vẹn niềm an vui của chị. Quý vị có 


128 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


thể tới với chị của mình và nói như thế này: "Chị ơi! Lâu quá em 
không thấy chị cắm hoa để chưng trên bàn thờ và trong các phòng 
khách, phòng ăn và nhà vệ sinh. Em nhớ mỗi lần chị cắm hoa và trang 
trí nơi những chỗ ấy thì cả căn nhà tự dưng tươi sáng và đẹp hẳn lên; 
ai ai trong gia đình cũng thừa hưởng được niềm vui và hạnh phúc với 
tài cắm hoa của chị. Chị thật khéo tay. Nhưng không hiểu vì sao mà 
lâu nay em không thấy chị cắm hoa nữa. Chị ơi, sao chị nở làm như 
vậy! Những bình hoa chị cắm luôn luôn đem lại cho gia đình thật 
nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chị cắm cho em vài bình hoa đi chị. 
Em thích nghệ thuật cắm hoa của chị lắm!" Ngôi bên cạnh chị của 
mình, nhìn chị, mỉm cười và nói lên những lời khích lệ dễ thương và 
chân thật như thế, quý vị sẽ chạm tới được những hạt giống hạnh 
phúc của chị mình, bởi vì chị mình thật sự có tài cắm hoa và luôn cảm 
thấy hạnh phúc mỗi khi cắm hoa. Trong khi tâm hồn đang bưồn bả, 
chán nản, chị mình có thể nói rằng: "Thôi đi, chị không cần em an ủi 
chị. Chị không có hứng cắm hoa." Nhưng có thể sau khi mình đi rồi, 
chị sẽ đứng dậy, đi lấy kéo và ra vườn cắt hoa vào cắm. Trong lúc cắt 
hoa, chị có cơ hội ngắm từng nụ hoa cành lá và chất liệu xinh tươi, 
đẹp đẽ của hoa sẽ làm cho chị tươi vưi ra và niềm vui trong chị được 
khôi phục trở lại. Sau khi cắt hoa xong, chị đem vào nhà, bỏ ra nữa 
giờ để căm những bình hoa thật đẹp. Trong thời gian cắm hoa, hạt 
giống của hạnh phúc trong lòng chị được tưới tẩm. Cắm hoa cho 
những người thương của mình là niềm vui rất lớn của chị mà bấy lâu 
này bị lấp vùi. Lúc đầu quý vị tưới tấm hạt giống của niềm vưi và 
hạnh phúc nơi chị mình, sau đó chị tiếp tục tự tưới hoa cho mình 
bằng cách cắm hoa. Khi gặp lại chị, quý vị sẽ thấy chị mình đã thay 
đối. Chị đã có thể mỉm cười và đó là nhờ sự giúp đỡ của mình. Nếu 
thương người nào, ta nên thực tập tưới hoa nơi người ấy mỗi ngày. 
Đây là phép thực tập rất dễ làm. Ta nhìn sâu (quán chiếu) vào người 
thương của ta và nhận diện cho được những hạt giống tốt, tích cực 
nơi người ấy và tìm cách khéo léo để giúp người ấy thấy và làm cho 
chúng phát triển, bởi vì trong chúng ta đều sẵn có những hạt giống 
tốt. Pháp môn tưới hoa phải được thực tập hết lòng, chân thành và 
phải được căn cứ trên sự thật. Mình không nên tưới hoa một cách 
máy móc, sống sượng và có tính cách xã giao. Muốn thực tập pháp 


129 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


môn tưới hoa thành công, chúng ta phải thiết lập năng lực niệm, định 
và tuệ vững vàng. Quý vị chỉ có thể nói những điều mà quý vị tin là 
có thực. Khi thấy người kia có những tài năng, những đức tính tốt, 
những hạt giống dễ thương nào, thì quý vị công nhận và tưới tẩm: 
"Thưa ba, thưa mẹ, thưa anh, thưa chị... con thấy ba, mẹ, anh, chị... có 
những hạt giống rất đẹp, dễ thương. Những hạt giống ấy nếu được 
phát triển sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho cả gia đình và cho rất nhiều 
người." Rồi mình liệt kê ra những cái hay cái đẹp ấy. Nếu không thực 
tập, thì người kia sẽ không biết rằng trong mình có những hạt giống 
tốt đẹp như vậy. Quý vị có thể giúp cho người thân của mình biết 
cách tiếp xúc và tự tưới tấm những hạt giống tốt trong họ. Quý vị 
nhận diện hạt giống nơi người kia và nói cho người kia biết rằng 
những hạt giống ấy rất quý giá và cần được phát triển thường xuyên 
để tự nuôi dưỡng mình và những người mình thương. Khi người kia 
hạnh phúc thì mình cũng được hạnh phúc. 


Tôi nhớ vào ngày lễ Phật Đản tại Xóm Hạ, Làng Mai, chúng tôi đã 
mời nhiều gia đình Phật tử từ Bordeaux và Toulouse tới tham dự. 
Trong bài thuyết giảng ngày hôm đó, khi tôi chia sẻ về phương pháp 
tưới tấm cho nhau hạt tốt, tôi thấy có một bà khóc sướt mướt. Tôi biết 
bà ấy và gia đình của bà. Sau khi đi thiền về, tôi đã tới với ông chồng 
của bà ấy và nói với ông ta rằng: "Này ông, đóa hoa của ông đang bị 
héo đấy. Đóa hoa của ông đang cân được chăm sóc, được tưới tẩm." 
Ông ta nghe lời khuyên của tôi và trên đường lái xe về Bordeaux, mất 
khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ- ông ta đã thực tập tưới hoa cho vợ 
ông. Khi về tới gần nhà, bà vợ đã nở tươi như một bông hoa, niềm vui 
và hạnh phúc hoàn toàn được phục hồi. Sự thật là ông ta đã biết pháp 
môn tu tập, nằm vững pháp môn tưới hoa, nhưng bấy lâu nay ông đã 
quên không thực tập hoặc mắc cỡ không chịu thực tập. Tới tu viện, 
ông ta được nhắc nhở và đã thực tập trong vòng một tiếng rưỡi đồng 
hồ và tình trạng được thay đối. Thật may cho ông đã tới Tu Viện vào 
ngày hôm đó. 


Pháp môn tưới hoa rất dễ thực tập; ta chỉ cần một chút thành tâm thôi 
thì kết quả không thể nghĩ lường được. Biết rằng ta chịu trách nhiệm 
về hạnh phúc và khổ đau của người thương của ta. Người đó có thể là 


130 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


cha ta, mẹ ta, con ta hoặc là anh, chị hay em của ta. Biết rằng hạnh 
phúc không phải là vấn đề cá nhân. Nếu người thương của ta khô 
héo, không tươi vui, không hạnh phúc, thì ta cũng không thể hạnh 
phúc được. Ngược lại ta bị khô héo theo. Vì vậy ta cần phải thực tập 
để đem lại nụ cười trên khuôn mặt người thương của ta. Điều này ta 
có thể làm được. Ta đã sống với người ấy (những người ấy) nhiều 
năm và ta biết những yếu kém, tài năng và những hạt giống tốt nơi 
người ấy. Ta không nên ngần ngại hoặc hà tiện, nhất là không nên 
mắc cỡ. Nếu một lời nói của ta có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc và 
sự tươi mát nơi người kia, thì tại sao ta không nói; ta ngần ngại gì 
nữa. Thương nghĩa là giúp nhau tiếp xúc và tưới tẩm những hạt 
giống tốt, tránh tưới tẩm những hạt giống tiêu cực cho nhau. Sự vững 
chãi, thảnh thơi và hạnh phúc của ta đóng vai trò rất thiết yếu cho sự 
vững chãi, thánh thơi và hạnh phúc của những người chung quanh. 
Thỉnh thoảng người thương của ta bị rơi vào trạng thái trầm cảm, 
buồn phiền, bị cuốn hút vào sự lo lắng, sầu khổ và họ để cho những 
năng lượng tiêu cực ấy trấn ngự tâm tư. Trong trường hợp như vậy, 
ta không thể thờ ơ; ta phải giúp họ thoát ra khỏi ngục tù khổ đau và 
tuyệt vọng của họ. Ta có thể nói như thế này: "Anh có sao không? 
Anh đang làm gì đó? Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải anh đang tự tưới 
tấm những hạt giống tiêu cực nơi anh không? Làm như thế anh sẽ 
khổ và em cũng sẽ khổ theo. Anh không nên làm như thế. Em có thể 
giúp anh được gì?" Đôi khi ta không cần hỏi gì cả; ta chỉ cần vài lời đễ 
thương, ngọt ngào và khích lệ (tưới hoa) là đã có thể giúp người ấy 
thoát ra khỏi tình huống sâu khổ của người ấy. Nếu ta chăm sóc 
người thương của ta đàng hoàng, thì người thương của ta sẽ chăm sóc 
lại ta đàng hoàng. Nếu có lúc nào đó ta bị chìm vào tâm trạng lo âu, 
sầu khổ và tuyệt vọng, thì người thương của ta sẽ có mặt đó để giúp 
ta thoát ra khỏi tâm trạng ấy. Thương nghĩa là yếm trợ, nâng đỡ nhau 
và giúp nhau vượt qua những khó khăn, khổ đau và chúng ta cần vun 
trồng chất liệu thương yêu mỗi ngày. 


Các nhà tâm lý trị liệu nên nắm vững pháp môn tưới hoa thì họ mới 
có khả năng giúp cho các bịnh nhân của họ phục hồi lại được sự 
thăng bằng về tâm lý. Có như vậy thì sau những giờ trị liệu, các bịnh 


131 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


nhân mới có thể về nhà và tiếp tục sự thực tập với những thành phần 
khác trong gia đình của họ. Nhưng muốn làm được thành công, các 
nhà tâm lý trị liệu trước hết phải đem áp dụng pháp môn tưới hoa 
vào đời sống hàng ngày của chính họ thì họ mới có thể thực sự giúp 
được các bịnh nhân của họ. Nhà tâm lý trị liệu cũng có thể thực tập 
trở thành vị giáo thọ- nghĩa là người ấy có khả năng sống và chia sẻ 
pháp môn tu tập chánh niệm trong lãnh vực trị liệu của mình. 


Tiếp Xúc và Chuyển Hoá Quá Khứ 


Có một anh thanh niên người Mỹ đến Làng Mai tu học, tên là 
Richard. Một hôm, anh ta được khuyến khích làm một bài tập quán 
chiếu về mẹ và viết xuống giấy tất cả những đức tính tốt của mẹ 
mình. Các vị khác trong tăng thân cũng được khuyến khích làm như 
vậy. Ban đầu, Richard không thể tin rằng mình có thể viết được ba 
hàng kể về những đức tính tốt của mẹ mình. Anh ta nói: "Viết về 
những đức tính tốt của bố thì có nhiều lắm, nhưng về mẹ thì không có 
øì tốt đẹp để viết cả." Thế nhưng, sau vài ngày thực tập với các bạn 
khác, mầu nhiệm thay anh ta đã khám phá ra rằng một trang giấy 
không đủ để kể hết những cái hay cái tốt về mẹ mình. 


Tôi nghĩ có một thời gian nào đó trong quá khứ mẹ của Richard đã 
làm Richard đau khổ, nỗi khổ ấy ngăn cản anh ta khiến anh ta phủ 
nhận tất cả những đức tính tốt của mẹ mình. Chúng ta hãy quán 
tưởng lại về hình ảnh của một thân cây đang chết. Khi thấy có một 
thân cây trong khu vườn đang chết và ta cho rằng tất cả các cây khác 
trong khu vườn đều như vậy. Nghĩ như vậy là không đúng. Ta 
thường bị kẹt vào những nhận thức, tri giác của ta và cho nó là đúng. 
Thái độ đó là thái độ thiếu cái nhìn rộng mở, thiếu tuệ giác. Ta phải 
tập nhìn với con mắt khách quan mới có thể tiếp xúc được với nhiều 
khía cạnh khác của thực tại. Không nên để cho cái nhìn hạn hẹp của ta 
ngăn cản ta thấy cái toàn diện của thực tại. Với sự nâng đỡ của tăng 
thân, anh Richard đã hoàn thành được bài tập của anh. Sau đó anh đã 
viết cho mẹ một bức thơ rất ngọt ngào, đây tính chất trị liệu. Trong 
thơ, anh đã bày tỏ sự biết ơn và niềm hãnh diện có được một người 


132 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


mẹ tuyệt vời như thế. Vợ của Richard đã chia sẻ với anh rằng sau khi 
mẹ nhận được bức thư của anh viết cho mẹ, mẹ vô cùng cảm động và 
hạnh phúc. Trước kia Richard không bao giờ nói chuyện được với mẹ 
mình bằng những lời lẽ ngọt ngào, dễ thương như thế. Sau khi đọc 
xong bức thư, mẹ của anh đã khám phá ra một người con trai mới 
tính được sinh ra từ giáo Pháp, một người con trai có đầy chất liệu 
hiểu biết và thương yêu. Richard đã tìm lại được một người mẹ mới 
tỉnh. Người mẹ mới tính đã được tái sinh trở lại từ sự nhìn sâu của 
đứa con trai. Khi thực tập nhìn sâu, Richard khám phá ra được một 
người mẹ chân thực của anh; anh vô cùng hạnh phúc. Mẹ của anh ta 
đã khóc rất nhiều sau khi đọc bức thư của Richard. Bà nói với con dâu 
của bà rằng bà mong mẹ của bà còn sống để bà có thể viết cho mẹ bà 
một bức thư tương tợ như bức thư mà Richard đã viết cho bà. Trong 
thời gian đó Richard đang còn tu tập tại tu viện Làng Mai. Khi 
Richard nghe vợ của mình chia sẻ tâm trạng của mẹ như thế, anh ta 
liền viết một bức thư khác cho mẹ. Anh nói như thế này: "Mẹ thương 
kính, theo tuệ giác của đạo Bụt mà con đã tiếp nhận và thực tập, con 
đã quán chiếu và thấy bà ngoại của con chưa bao giờ từng chết. Bà 
ngoại của con vẫn còn sống, vẫn còn có mặt đó trong mẹ và trong con. 
Con là sự tiếp nối của bà ngoại và của mẹ. Con nghĩ bây giờ mẹ vẫn 
có thể viết thư cho bà ngoại của con, chưa trễ đâu mẹ ạ. Chắc chắn bà 
ngoại sẽ nhận được thư của mẹ và sẽ nhận được liên ngay trong giây 
phút mẹ viết. Điều mầu nhiệm là mẹ không cần gửi đi bằng bưu điện 
hay bằng bất cứ một đường giây tối tân nào, bởi vì bà ngoại đang có 
mặt trong mẹ. Vì vậy khi mẹ cảm thấy dễ chịu, trị liệu và chuyển hóa 
thì bà ngoại cũng cảm thấy dễ chịu, trị liệu và chuyển hóa." Đây là tuệ 
giác mà lRichard đã đạt được nhờ thực tập giáo pháp không sinh 
không diệt, tương tức và vô ngã của đạo Bụt. 


Tất cả chúng ta đều nên thực tập để đạt cho được cái thấy vô ngã và 
tương tức trong từng giây từng phút của đời sống hàng ngày. Phải 
nhìn sâu để thấy rằng tất cả các thế hệ ông bà tổ tiên đều đang có mặt 
trong mình. Họ vẫn còn sống trong mình ngay trong giây phút hiện 
tại. Mình là sự tiếp nối của họ. Mỗi khi mình mỉm cười thì tất cả thế 


hệ tổ tiên, con cháu và các thế hệ tương lai trong mình mỉm cười theo. 


133 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


Mình không chỉ thực tập cho riêng mình, mà cho tất cả mọi người; và 
đòng sinh mệnh vẫn tiếp tục tuôn chảy không bao giờ đứt đoạn. 


Nghe lời khuyên của đứa con trai, bà đã viết một bức thư hòa giải và 
trị liệu cho mẹ của bà. Trong lúc quán chiếu và viết một bức thư như 
thế, bà đã khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong quá khứ, 
lúc mẹ của bà còn sống, bà chưa biết nghệ thuật sống chánh niệm, 
chưa biết nghệ thuật tưới hoa. Hai mẹ con đã gây ra nhiều lầm lỗi và 
đã tạo nhiều khổ đau cho nhau. Sau này nghĩ lại bà cảm thấy hối hận 
và niềm hối hận ấy đã trở thành chướng ngại cho đời sống hạnh phúc 
của bà và đã ảnh hưởng lên con cái của bà. Bức thư bà viết cho mẹ đã 
lấy đi được cái chướng ngại trong lòng của bà, đã tẩy sạch được dấu 
vết của sự hối hận mà bà đã mang nặng trong lòng suốt bao nhiêu 


năm qua. 


Kính thưa quý vị, nếu trong quá khứ quý vị đã gây ra nhiều lầm lỗi, 
đã tạo nhiều khổ đau với những người thương của mình và nếu 
người đó không còn nữa, quý vị chớ thất vọng; quý vị vẫn có thể chữa 
lành được vết thương trong lòng. Theo lời Bụt dạy, người thân mà 
quý vị nghĩ đã qua đời thật ra vẫn luôn luôn còn sống trong từng tế 
bào của quý vị. Quý vị có thể làm cho người ấy mỉm cười bất cứ lúc 
nào quý vị muốn. Giả sử trong thời gian bà nội của quý vị còn sống, 
vì không có chánh niệm, quý vị đã nói hoặc làm những điều gây tốn 
thương, khổ đau cho bà nội và tới bây giờ quý vị vẫn mang niềm hối 
hận trong lòng. Tôi khuyên quý vị nên ngồi thiền, đi thiên, thở vào và 
thở ra trong chánh niệm, đem thân và tâm trở về một mối và quán 
tưởng để thấy rằng bà nội của mình đang ngồi với mình và nói với bà 
nội rằng: "Bà nội ơi, cháu xin lỗi bà. Cháu hứa là từ nay về sau cháu sẽ 
không bao giờ nói hoặc làm những điều dại dột như thế nữa đối với 
bà hoặc đối với bất cứ ai mà cháu thương yêu và nguyện chăm sóc." 
Nếu quý vị thành tâm và thốt lên những lời như thế trong chánh 
niệm, thì sẽ thấy bà nội trong quý vị mỉm cười với nụ cười tha thứ, 
bao dung và vết thương trong lòng quý vị sẽ được chữa trị. Bao nhiêu 
lầm lỗi đều do sự thất niệm và sự thiếu khéo léo gây ra. Bao nhiều 
lầm lỗi đều đo tâm, đều biểu hiện từ tâm. Nhưng tất cả cũng từ tâm 


mà được trị liệu và chuyển hóa. Đó là lời dạy của đức Thế tôn. 


134 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm 

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm 

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhởm 
Noàn xưa mâu bạc oẫn thong dong. 


Mặc dù mình biết rằng quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới, 
nhưng nếu nhìn cho kỹ, mình sẽ thấy thực tại vượt thoát cả hai ý 
niệm quá khứ và tương lai; thực tại bao la, mầu nhiệm hơn mình 
tưởng. Quá khứ có mặt trong hiện tại, bởi vì hiện tại được làm bằng 
quá khứ. Theo lời Bụt dạy, nếu mình thiết lập thân tâm vững chãi 
trong hiện tại, tiếp xúc sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng 
ngày, thì mình đồng thời tiếp xúc được sâu sắc với quá khứ và có đủ 
sức mạnh để chuyển đổi quá khứ. Đó là giáo pháp rất sâu sắc và mầu 
nhiệm của đức Thế Tôn. Mình không cần phải gánh chịu những niềm 
đau nỗi khổ của mình suốt đời. Trong quá khứ, vì thiếu chánh niệm 
mình đã từng gây ra lầm lỗi, đã tạo khổ đau cho mình và cho người 
mình thương, nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải suốt đời 
gánh chịu những lầm lỗi ấy, những lầm lỗi ấy không phải là không 
thể chữa trị và chuyển hóa. Bụt có dạy: Nếu tiếp xúc được sâu sắc với 
hiện tại thì đồng thời mình tiếp xúc được với quá khứ. Chăm sóc hiện 
tại cho hay là mình có thể chuyển đổi quá khứ. Chữ Sớm Hối được 
dịch là hàm Mới, Làm Mới thân và tâm, gọi là Tâm Sám Pháp. Mỗi khi 
nhận biết được những lầm lỗi mình đã tạo ra trong quá khứ thì mình 
nguyện sẽ không lập lại những lỗi lầm ấy nữa. Ngay từ giây phút đó 
vết thương của mình tự nhiên được chữa trị. Thật là mâu nhiệm. 


Có một ông cựu chiến binh người Mỹ chia sẻ với tôi rằng trong cuộc 
chiến tranh Việt Nam, ông đã chứng kiến nhiều người bạn lính của 
ông bị giết trong một trận bị phục kích. Ông vô cùng căm hận. Vì lòng 
căm hận tột độ ấy, ông muốn giết một số người trong khu làng nơi mà 
cuộc phục kích đã xảy ra để trả thù cho những người anh em đồng 
đội của mình. Ông đã tẩm thuốc nỗ vào trong những lát bánh mì kẹp, 
rồi đặt chúng ở cổng đầu làng và núp ở một nơi gần đấy để chứng 
kiến cảnh đau đớn của những ai ăn phải những lát bánh mì kẹp thuốc 
nỗ ấy cho hả giận. Có năm đứa trẻ em chạy chơi gần đấy thấy bánh 


mì kẹp thơm ngon, chúng mừng rỡ lấy rồi chia nhau ăn. Sau khi ăn 


135 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


vào, chúng bắt đầu thấy quặn đau, khóc lóc và kêu gào thét thảm 
thiết. Dân làng chạy đến và khám phá ra rằng bọn trẻ đã bị ngộ độc. 
Cha mẹ chúng đã hốt hoảng chạy Đông chạy Tây tìm xe để đưa con 
mình vào bệnh viên cấp cứu, nhưng bệnh viện gần nhất lại quá xa. Là 
một chiến binh, ông ta đã biết trước rằng không có hy vọng gì để cứu 
chữa kịp thời những đứa trẻ này, chúng sẽ chết trong vòng mười mấy 
phút đồng hồ. Trong cơn căm hận, ông đã giết chết năm đứa trẻ vô tội 


của ngôi làng ấy. 


Sau khi được giải ngũ trở về Mỹ, ngày nào ông ta cũng sống trong 
cảm giác sợ hãi và trong tâm trạng tội lỗi, lương tâm ông lúc nào cũng 
bị dày xéo, cắn rứt và ám ảnh. Cái cảm giác tội lỗi đã đè nặng lên trái 
tim ông trong suốt mười năm. Sau đó ông đã tham dự một khóa tu 
được tổ chức tại Santa Barbara dành cho các cựu chiến binh Mỹ của 
chiến tranh Việt Nam. Trong khóa tu ấy, họ được khuyến khích nói ra 
những khổ đau của họ, mặc dầu đó là chuyện rất khó cởi mở đối với 
họ. Duy chỉ có một người, đó là mẹ của ông, bà đã sống và chia sẻ nỗi 
khổ với con mình. Bà mẹ nói: "Con ơi, con không nên ôm mỗi sâu 
khổ, tội lỗi hoài như vậy. Trong chiến tranh, vấn đề giết hại hoặc cố ý 
hay vô tình luôn luôn là vấn đề khó tránh." Nhưng những lời khuyên 
như thế của người mẹ không đủ để giúp cho con bà vơi bớt khổ đau. 
Mỗi lần ngồi chơi với các con của ông ở phòng khách, ông luôn tưởng 
nhớ lại hình ảnh tàn nhẫn mà ông đã gây ra cho năm đứa trẻ Việt 
Nam trong quá khứ, ông ta chịu không nỗi và thường phải rời bỏ 
phòng khách để đi ra ngoài. Hôm ấy, với sự yếm trợ hùng hậu của 
tăng thân trong đó có các thầy, các sư cô và một số các nhà tâm lý trị 
liệu khác đã tìm cách hữu hiệu để giúp trị liệu những người cựu chiến 
binh; cuối cùng ông ta đã mở lòng và kể hết câu chuyện bi thương ấy 
cho một nhóm người gồm có chín vị. Đôi khi các thây, các sư cô và 
một số các vị cư sĩ phải ngồi im lặng và thở trong chánh niệm hơn cả 
giờ để cho ông ta tiếp tục kể hết những gì ông đã mang nặng trong 
lòng suốt mười năm qua. Có lúc ông chỉ ngồi đó khóc lóc và không 
thể thốt lên được một lời. Sau khi nghe được sự việc ấy, tôi cho mời 
ông ta đến; sau khi uống trà, hỏi thăm, tôi nói với ông ta rằng: "Thưa 


ông, sự thật là ông đã sát hại năm đứa trẻ vô tội trong cuộc chiến Việt 


136 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


Nam. Nhưng có những việc ông có thể làm để chuộc lại lỗi lầm ấy. 
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều đứa trẻ đang chết vì thiếu thức ăn, 
thiếu dinh dưỡng và thuốc men. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, 
mỗi ngày có khoảng bốn chục ngàn trẻ em trên thế giới chết vì đói và 
thiếu đinh dưỡng. Sao hôm nay ông không ra tay cứu giúp những 
đứa trẻ đang chết đói như thế, thay vì ngôi đó mà giam hảm mình 
trong cái ngục tù ký ức của khổ đau, tội lỗi về hành động sát hại năm 
đứa trẻ. Ông hãy thực tập làm mới trở lại, đem cuộc đời của mình để 
làm những điều ngược lại với những hành động thiếu hiểu biết, thiếu 
tình thương mà ông đã gây ra trong quá khứ. Ông nên phát nguyện 
tiếp thọ Năm Giới Quý Báu và kể từ giây phút này, ông hãy cố gắng 
hết khả năng của mình để tìm cách bảo vệ sự sống, cứu giúp những 
mạng sống của các em bé nghèo ở các nước chậm tiến. Hãy đi vào 
cuộc đời để cứu giúp những em bé bất hạnh. Vô số các em bé đang 
cần sự giúp đỡ, đang cần cánh tay từ bi của ông. Ông không nên ngồi 
đó mà tự giam hãm mình trong cái xiêng xích của tội lỗi, tuyệt vọng 
trong khi đó ông có thể sửa đối được quá khứ. Sau khi nghe tôi chia 
sẻ như thế, trái tim của ông ta đã được khai mở, được chuyển hóa và 
ông bắt đầu trở thành một con người mới hoàn toàn. Chúng ta tiếp 
nhận năng lực hùng hậu từ sự tu tập của tăng thân và từ sự quyết tâm 
của ta để vững đi trên con đường tu tập. Con đường ấy có khả năng 
tẩy sạch được những khổ đau của quá khứ và chuyển hóa lầm lỗi 
trong ta. 


Tháo Gỡ Nội Kết 

Bài tập thứ mười một của kinh Quán Niệm Hơi Thở là thu nhiếp tâm 
ý vào định: “ “Ta đang thở uào 0à thu nhiếp tâm ý ta uào định. Ta đang thở 
ra 0à thu nhiếp tâm ý ta ào định. ˆ Đây là nghệ thuật chăm sóc những 
tâm hành tiêu cực. Nếu ta ôm ấp chúng với niêm vui, an lạc, hạnh 
phúc và với năng lượng chánh niệm, thì ta sẽ vun trồng thêm được 
nhiều hạt giống tốt, tích cực. Đó là công năng của phép quán niệm hơi 
thở thứ mười: Làm cho tâm ý trở nên hoan lạc. Bây giờ phép quán 
niệm hơi thở thứ mười một là để giúp ta đối trị với những năng lượng 
tiêu cực- danh từ chuyên môn là những tâm hành bất thiện, như niêm 


137 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


đau nỗi khổ và sầu nhớ, ghen ty, giận hòn... Trong đời sống hàng 
ngày, ta cố tình làm ngơ với chúng, bởi vì mỗi khi chúng biểu hiện lên 
trên bê mặt ý thức thì ta đau khổ, cảm thấy không thoải mái và có 
khuynh hướng trốn chạy, đè nén hoặc xua đuổi chúng. Ta muốn 
những khối đau bưồn và sợ hãi này nằm yên vĩnh viễn dưới chiều sâu 
tâm thức cho khỏe, cho yên chuyện. Nhưng trớ trêu thay, chúng 
không bao giờ chịu nằm yên dưới đó như ta mong muốn; chúng luôn 
tìm cách trồi lên hoặc trong những giấc mơ của ta hoặc trong những 
lúc ta không bị xâm chiếm, bận rộn bởi những chương trình truyền 
hình, đọc sách báo hay chuyện trò v.v.. Ta chịu trách nhiệm một phần 
về những khối khổ đau này bởi vì trong đời sống hàng ngày, ta đã 
sống như thế nào đó để cho chúng sinh khởi, hình thành. Những 
người cùng sống với ta và chung quanh ta đều cùng chịu trách nhiệm 
về những tâm hành nội kết này. Nềễu ta không biết cách tháo gỡ 
những gút thắt này thì chúng sẽ tiếp tục làm cho ta đau khổ. Nội kết 
hay kiết sử tiếng Phạn là sam/ojana. Nội kết có khi biểu hiện rất ngọt 
ngào, gọi là nội kết êm ái và có khi biểu hiện rất cay đăng, mang tính 
kích động, gọi là nội kết không êm ái. Ví dụ như khi quý vị uống 
rượu hoặc sử dụng các chất ma tuý, quý vị có thể bị nghiện và thói 
quen ấy lâu ngày trở thành nội kết. Cái tập khí nghiện ngập ma túy 
ăn sâu vào thân tâm quý vị và nó trở thành nội kết. Khi muốn thỏa 
mãn cơn thèm khát đó, quý vị có thể phải đi đánh cướp để có tiền 
mua thuốc phiện hoặc phải tham gia vào các băng đảng làm tay sai 
cho các bậc “đàn anh“ để kiếm tiền... Những nội kết khó tránh như 
thế làm quý vị mất hết tự do, gây khổ đau cho gia đình và có khi phải 
bỏ mạng. Đôi khi ta không có can đảm để buông bỏ nội kết của ta và 
do đó chuốc lấy khổ đau dài dài. Chương trình Mười Hai Phương 
Pháp Cai Nghiện (Twelve-Step Programs) là một cách tháo gỡ nội kết 
nghiện ngập. Tình thương vướng mắc, hệ lụy cũng là một loại nội kết 
khác có tác dụng tước đoạt mất tự do và hạnh phúc của ta. Lúc đầu 
nó cho ta những cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, lâng lâng như quên hết 
mọi sự đời vô vị... nhưng khi ta đam mê, nghiện ngập, vướng vào nó 


rồi, thì nó trở thành chướng ngại cho đời sống của ta, nó khống chế ta. 


138 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


Quán chiếu sâu sắc vào thân tâm, ta nhận diện được những nội kết dù 
chúng đang ở trong hình thái của năng lượng hay của hạt giống. Tự 
do và hạnh phúc chân thật không thể có được nếu ta không biết cách 
tháo gỡ những nội kết trong ta. Khi người thương của ta nói hoặc làm 
điều gì đó không dễ thương, không có chánh niệm là ta đau khổ và ta 
có nội kết. Nội kết ấy ban đầu có thể chỉ là một gút nhỏ thôi, nhưng 
nó là nội kết. Nó có thể rất tai hại nếu ta không thực tập tháo gỡ nó 
ngay lúc đó. Lần sau người thương của ta có thể lặp lại lỗi lầm y hệt 
như lần trước thì cục nội kết trong ta phát triển lớn mạnh hơn. Vì 
không có chánh niệm, chúng ta tạo ra những nội kết cho nhau; đến 
một lúc nào đó chúng ta không có khả năng nhìn nhau được nữa và 
cố tránh né nhau bằng cách này hay cách khác hoặc nhìn về một phía, 
phía đó là vô tuyến truyền hình hoặc lẫn trốn trong công việc v.v.. 
Vậy thì muốn tháo gỡ nội kết, ta phải thực tập Làm Mới. Ta tới với 
người thương của ta, thở vào, thở ra cho thật chánh niệm và nói với 
người thương như thế này: "Thưa chị, em không hiểu tại sao hôm nọ 
chị nói những điều như thế đối với em? Tại sao hôm nọ chị hành xử 
như thế đối với em? Em rất khổ. Xin chị giải thích cho em hiểu rõ 
hơn." Nếu là người thực tập khôn khéo, nhất định ta không để cho 
nội kết trong ta lớn mạnh, mà tìm cách khéo léo để hóa giải nội kết 


càng sớm càng tốt. 


Chánh niệm giúp ta nhận diện được là ta đang có nội kết hay không. 
Nếu là người thực tập giỏi, ta sẽ không để cho nó lộng hành một cách 
vô ý thức. Ta biết rằng ta phải lập tức tháo gỡ nội kết để bảo đảm cho 
niềm an vui và hạnh phúc lâu dài của ta. Những cặp vợ chồng trẻ mới 
cưới cần phải thực tập nhìn sâu mỗi ngày để kiểm chứng lại xem tình 
trạng liên hệ của họ có an toàn không, có đang bị sứt mẻ hay không. 
Ta không cân phải ngồi yên một mình mới thực tập được điều này. Ta 
có thể ngồi với người thương của ta và cả hai người cùng thực tập 
nhìn sâu. Nếu những nội kết đã trở thành quá lớn thì ta phải học cách 
để tháo gỡ chúng. Nhiều người không thực tập vì họ chưa được học 
phương pháp tháo gỡ nội kết. Ta rất sợ trở vê với quê hương đích 
thực của ta, đó là năm uẩn của ta, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 
Về đó thì phải đối diện với những khối khổ đau làm ta cảm thấy 


139 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


không dễ chịu. Vì vậy ta luôn tìm cách trốn chạy khổ đau. Làm như 
vậy tức là ta đang hành xử không có trách nhiệm đối với chính mình. 
Các nhà kinh doanh cung cấp vố số phương tiện để ta trốn chạy chính 
ta như chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh, 
trò chơi điện tử, mạng lưới độc hại, sản phẩm tiêu thụ, cờ bạc và quán 


TƯỢU V.V.. 


Tiêu Thụ Trong Chánh Niệm 


Có một chàng thanh niên ty nạn người Việt định cư tại nước Mỹ chia 
sẻ với tôi rằng anh ta có mang theo một cái tượng Bụt nhỏ và anh đặt 
tượng Bụt ấy trên ti vi ở phòng khách. Anh không lập bàn thờ được vì 
căn nhà quá chật hẹp. Tôi có nói với anh ta: “Cái ti vi không phải là 
nơi trang nghiêm để thờ Bụt. Hai cái không thể đi đôi với nhau. Cái tỉ 
vi có công năng làm cho con người trốn chạy với chính mình, còn 
tượng Bụt thì giúp con người trở về với tự thân." Bụt gọi chúng ta trở 
về với chính mình để chăm sóc lấy tình trạng bên trong của mình. 
Vùng ý thức của ta được ví như cái phòng khách và vùng tàng thức 
được ví như phòng kho nơi cất chứa các đồ đạc, nhất là những thứ ta 
không ưa thích. Tuy ta không thích đối diện với những khối nội kết 
trong ta, nhưng chúng luôn tìm cách để trồi lên, biếu hiện lên trên 
phòng khách (vùng ý thức) của ta. Chúng không cần có sự mời mọc, 
chúng tự động đẩy cửa đi vào, ngồi chễm chệ hoặc tự ý tung hoành 
tại phòng khách của ta. Khi phòng khách (vùng ý thức) của ta hơi bừa 
bải, không được gọn gàng, ngăn nắp thì ta cảm thấy chật hẹp, khó 
chịu, đau khổ và khuynh hướng của ta là trốn chạy chúng hoặc đàn 
áp chúng, không muốn dọn dẹp lại cho sạch sẽ, ngăn nắp, ta có 
khuynh hướng phàn nàn, trách phạt... Ta không muốn cho những nội 
kết này trồi lên; ta không muốn đối diện với chúng. Ta bỏ mặc chúng 
hoặc tìm cách để khỏa lấp đời sống của ta bằng nếp sống tiêu khiển 
các thú vui trần tục như đọc sách, đọc báo, xem phim ảnh, chuyện trò 
v.v.. Ta làm đủ mọi thứ để giữ cho phòng khách của ta trở nên chật 
hẹp, bận rộn hơn để những tâm hành khó chịu không có cơ hội trồi 
lên hoặc để khỏi phải đối đầu với chúng. Phần đông chúng ta đều 
hành xử như vậy. Nếu tiếp tục hành xử theo cách ấy, ta sẽ gặp nhiêu 


140 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


điều bất lợi, sẽ không có cơ hội để chuyển hóa và vần luôn là nạn 
nhân của khổ đau. 


Điều bất lợi thứ nhất là các vị "khách" mà ta cho phép vào phòng 
khách thường gây nhiều thiệt hại cho lãnh thổ của ta. Ta tiêu thụ độc 
tố mỗi ngày. Nếu ta đưa vào tâm thức ta những độc tố khoảng một 
giờ đồng hồ qua sự giải trí như rượu chè, cờ bạc hoặc xem phim ảnh, 
vào các trang nhà độc hại v.v.., thì những tâm hành nội kết trong 
chiều sâu tâm thức (tàng thức) ta bị tưới tẩm. Một giờ xem TV, phim 
ảnh có thể nuôi dưỡng hạt giống sợ hãi, thèm khát, tuyệt vọng và hận 
thù trong tâm thức ta. Ta tự làm ô nhiễm, đầu độc chính ta qua cách 
sống như thế mỗi ngày. Không những ta làm ô nhiễm chính ta, mà 
còn làm cho con em ta bị ô nhiễm. Ta cho phép con em ta mặc tình 
xem tỉ vi, phim ảnh hàng giò trong ngày và chúng bị đầu độc bởi 
những độc tố của phim ảnh hoặc những trò chơi điện tử... Ta phó thác 
con cái của ta cho ti vi, phim ảnh và trò chơi điện tử chăm sóc. Chúng 
ta cân thực tập tiêu thụ chương trình truyền hình, phim ảnh... trong 
chánh niệm. Các bộ phim trinh thám luôn luôn có xảy ra những cảnh 
giết chóc, ám sát; trong một tập phim trinh thám luôn luôn xảy ra ít 
nhất là một vụ án mạng. Nếu không như vậy thì không phải là phim 
trinh thám. Mỗi khi xem một tập phim trinh thám, quý vị chứng kiến 
ít nhất là một nhân vật bị giết và tâm thức của quý vị luôn sống trong 
sự hồi hộp, sợ hãi. Những nhân vật đối lập dùng súng ống hoặc dao, 
kiếm, cung, nỏ... để thủ tiêu những nhân vật họ không ưa thích. 
Những cảnh tượng đó thấm nhuần vào chiều sâu tâm thức của ta. Sau 
này khi va chạm với đời sống thực và nếu có điều gì không ưa thích 
làm ta giận giữ, thì ta lập tức muốn loại trừ chúng giống y như những 
cảnh tượng trong phim. Qua phim ảnh, ta để cho con em ta bị thâm 
nhập và suy tư theo những khuynh hướng bạo động, hận thù, thèm 
khát, tuyệt vọng và triệt tiêu những gì mà chúng không ưa thích. Tôi 
không hiểu tại sao các cơ quan lập pháp của Mỹ không đưa ra những 
đạo luật để ngăn chặn những sản phẩm giải trí có tính cách phá hoại 
thân tâm như thế. Xã hội chúng ta hiện đang có căn bệnh dịch bắn 
điết nhau của lớp trẻ ở tuổi thành niên, thế mà các nhà lập pháp vẫn 
chưa có những đạo luật ngăn cấm sự sử dụng súng ống. Nhân danh 


141 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


tự do và tự vệ, ta cho phép dân chúng mua bán súng ống một cách vô 
tội vạ. Tại sao tới bây giờ ta vẫn chưa chịu thức tỉnh? Chánh niệm là 
khả năng biết được những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. 
Những nhà truyền giáo, các bộ giáo dục, nhà báo, phóng viên, những 
nhà làm phim v.v.. phải có bổn phận gây nên sự ý thức cộng đồng và 
giác ngộ nơi tâm thức của mọi người trong xã hội. Là một công nhân 
của đất nước, quý vị có bốn phận đề đạt cái thấy của mình về thực 
trạng của xã hội lên các dân biểu và thượng nghị sĩ của địa phương 
mình để ý thức được sự thật ấy và đưa ra những đạo luật bảo vệ và 
chuyển hóa tình trạng. Chúng ta không thể để cho tình trạng như thế 


kéo đài mãi. 


Trẻ em ở độ tuổi mười hai hoặc mười ba thời nay đã bắt đầu lâm vào 
tình trạng thèm khát thoả mãn tình dục. Các cháu một phần vì sự tò 
mò, một phần vì muốn thỏa mãn nhu yếu tình dục nên đã tìm tới với 
nhau và ăn nằm với nhau không cần có sự cam kết tình yêu lâu dài. 
Các cháu chưa thật sự biết thế nào là tình yêu đích thực. Sự thèm khát 
tình dục của thể xác mà các cháu đang lâm vào là thứ tình yêu rỗng 
tuếch (empty sex). Nếu những người trẻ trở nên quen thuộc với thứ 
tình yêu rỗng tuếch đó, chúng sẽ mất hết sự hồn nhiên, trong sáng, 
đánh mất tương lai và cố nhiên là đánh giá trị cao đẹp của phẩm chất 
đạo đức con người. Chúng không còn thấy thế nào là ý nghĩa của tình 
yêu cao thượng. Chất liệu bạo động có mặt khắp nơi, trong các người 
trẻ và trong những cặp tình nhân. Chúng ta phải hành động. Chúng 
ta phải thức tỉnh chính mình và mọi người quanh mình về sự thật ấy. 
Ta phải kêu gọi mọi người suy tư và đi về hướng của sự tự bảo hộ đối 
với chính bản thân và với dân tộc mình. Ta không nên hành xử theo 
tính thần cá nhân mà phải thực tập như một tăng thân, một cộng 
đồng, một dân tộc. Thành phố có thể thực tập như một tăng thân của 
thành phố, quốc gia có thể thực tập như một tăng thân của quốc gia. 
Điều này chúng ta có thể làm được. 


Sự bất lợi thứ hai khi để cho tâm thức ta bị xâm chiếm với những 
năng lượng tiêu cực là ta tạo ra sự bế tắc cho tỉnh thần của ta. Tinh 
thân của ta phải lưu thông tốt giống như những tĩnh mạch của cơ thể. 
Nếu sự lưu chuyển của tĩnh mạch trong cơ thể ta bị bế tắc, suy yếu, 


142 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


nghèo nàn, thì triệu chứng của bệnh tật sẽ phát sinh. Nếu ta thường 
xuyên xoa bóp cơ thể, thì các mạch máu trong cơ thể ta sẽ lưu chuyển 
thông suốt. Phần đau nhức nhất trong cơ thể cần phải được chăm sóc, 
xoa bóp lâu hơn, bởi vì chỗ ấy tích tụ nhiều độc tố hơn. Cũng vậy, 
những niềm đau nỗi khổ thuộc về tâm cần được “xoa bóp để cho tâm 
thức ta được lưu thông tốt. Tìm sự giải trí để quên đi nỗi khổ niềm 
đau là ta làm điều ngược lại và ngăn chặn sự lưu thông của dòng lưu 
chuyển của tâm thức. Ta không muốn cho những khối khổ đau trong 
chiều sâu tâm thức biểu hiện trên mặt phẳng ý thức. Khi tâm ta bị bế 
tắc và không lưu thông tốt thì triệu chứng của bịnh tâm thần sẽ phát 
sinh. Ta phải làm điều gì đó để phục hôi lại sự lưu thông tốt trong 
tâm thức ta. Ta phải khai thông tâm thức để cho năng lượng của niềm 
đau, sợ hãi, bất an, tuyệt vọng trong ta được lưu thông. Vì vậy đức 
Thế Tôn mới dạy rằng chúng ta phải thường xuyên chế tác năng 
lượng chánh niệm trong đời sống hàng ngày để có đủ khả năng ôm 


ấp niềm đau và nỗi khổ trong ta mỗi khi chúng phát khỏi. 


Chuyển Hóa Những Hạt Giống Tiêu Cực 


Khi những hạt giống giận hờn, bực bội hoặc bạo động biểu hiện lên 
trên vùng ý thức và trấn ngự vùng ý thức của ta, tức là ta sẵn sàng 
tiếp xúc với chúng. Sở đĩ ta có đủ can đảm làm như vậy là vì ta biết 
mời gọi những hạt giống chánh niệm, hiểu biết, giác ngộ và niềm vui 
trong ta có mặt cùng lúc. Ta mời những năng lượng lành này lên để 
giúp ta chăm sóc niềm đau. Vì vậy ta phải liên tục chế tác năng lượng 
chánh niệm trong đời sống hàng ngày để có đủ sức đối phó với 
những năng lượng có tính cách tàn phá trong tâm thức ta. Nếu năng 
lượng chánh niệm trong ta chưa đủ mạnh để ôm ấp năng lượng tiêu 
cực, ta có thể nhờ một người bạn tu tập vững chãi hơn ngồi bên cạnh 
yếm trợ để ta có đủ sức ôm ấp niềm đau nỗi khổ ấy. Ta cầm tay hoặc 
ngồi bên cạnh bạn mình, con trai mình, con gái mình, người bạn đời 
của mình, cùng thở với người đó để chế tác năng lượng chánh niệm. 
Nếu thực tập giỏi, ta có thể giúp người thân của ta thực tập ôm ấp nỗi 
đau và niềm tuyệt vọng của họ. Trong suốt quá trình nhận diện và ôm 
ấp, năng lượng chánh niệm sẽ thấm nhuần vào năng lượng tiêu cực, 


143 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


ôm lấy năng lượng tiêu cực như bà mẹ ôm ấp và nâng niu đứa con 
thơ của mình. Đây là phép thực tập hết sức mầu nhiệm. Ta chăm sóc 
khổ đau của ta và giúp người thương biết cách chăm sóc khổ đau của 
họ. Phép thực tập này phải được thực tập thường xuyên trong phạm 
vi gia đình. Đó đích thực là thiền. Thiền không phải chỉ thực tập trong 
phạm vi thiên đường, chánh điện. Bất cứ lúc nào, ở đâu ta cũng thực 


tập thiền, nghĩa là lúc nào ta cũng an trú trong chánh niệm. 


Chánh niệm được ví như ánh sáng mặt trời. Vào lúc sáng sớm, hoa 
uất kim hương (tulip) vẫn còn úp lại. Khi mặt trời lên, ánh sáng mặt 
trời được làm bằng những hạt nhỏ gọi là quang tử (photon) chiếu vào 
nụ hoa, bao trùm lấy nụ hoa và những tia quang tử thâm nhập vào nụ 
hoa. Nếu ánh sáng mặt trời liên tục chiếu vào nụ hoa thì nụ hoa sẽ từ 
từ bung ra. Cũng vậy, ta hãy để cho năng lượng chánh niệm ôm lẫy 
cơn giận của ta với tất cả sự ưu ái, như người mẹ ôm lấy đứa con thơ 
của mình vào lòng khi nó bị ốm đau. Ta có thể nói với cơn giận trong 
ta: "“Giận ơi, chào em. Chị có mặt cho em đây nè. Chị sẽ chăm sóc em. 
Đừng lo." Đây là câu thân chú thứ nhất. Khi ta tiếp tục ôm ấp cơn 
giận, cơn cảm xúc của ta bằng năng lượng chánh niệm và tình thương 
yêu, thì năng lượng chánh niệm bắt đầu thâm nhập vào khối phiền 
não của ta. Như người mẹ khi nghe tiếng con mình kêu khóc thì 
người mẹ lập tức ngưng hết mọi việc, đi tới ẫm đứa con vào lòng và 
nâng niu đứa con với tất cả sự yêu thương của mình; người mẹ chưa 
cần tìm hiểu lý do tại sao con mình khóc. Người mẹ sẽ nói, “Con ơi 
Mẹ đây con. Tội nghiệp con tôi. Thôi nín đi con. Âu ơ. Được mẹ ẫm 
trong tay, đứa bé liền cảm nhận tình thương yêu dịu hiền của mẹ và 
tự nhiên nó cảm thấy dễ chịu và thôi khóc. 


Khi ta chế tác ra năng lượng chánh niệm và ôm lấy cơn giận của ta, 
mặc đầu cơn giận vẫn còn đó, nhưng ta đã cảm thấy để chịu phần nào 
rồi. Nguồn năng lượng thứ hai tức là chánh niệm đã bắt đầu đi tới và 
bao trùm lấy nguồn năng lượng thứ nhất- là cơn giận. Nếu người mẹ 
tiếp tục ốm ấp đứa con thơ của mình lâu hơn, bà sẽ khám phá ra 
nguyên đo tại sao con mình khóc. Bà mẹ rất khéo và am tường về sự 
việc này. Bằng kinh nghiệm, bà mẹ có thể giải quyết tình trạng một 
cách mau chóng và dễ dàng. Nếu đứa bé đói bụng, bà mẹ cho nó 


144 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


uống sữa; nếu đứa bé bị sốt, bà mẹ cho uống thuốc aspirin pha 
đường; nếu cái tả của nó chặt quá, bà mẹ sẽ nới lỏng ra. An lạc và 
hạnh phúc là những kết quả được phát sinh từ sự hiểu biết, tình 


thương yêu và sự khéo chăm sóc của ta. 


Trong khi ôm ấp khối khổ đau thì ta đã bắt đầu cảm thấy vơi nhẹ rồi. 
Và với sự thực tập nhìn sâu, ta đạt tới cái thấy về bản chất của cơn 
giận và phiền não của ta. Cái thấy ấy có công năng cởi trói và giúp ta 
thoát khỏi gông cùm của khổ đau. Đôi khi sự chuyển hóa chưa đạt tới 
mức một trăm phần trăm, nhưng cũng đã thành công tới mức nào đó. 
Sau một thời gian ôm ấp đứa bé khổ đau trong ta thì tâm ta được nhẹ 
nhõm phần nào và nỗi khổ niềm đau ấy sẽ lui lại hậu trường và ẩn 
tàng dưới hình thức của hạt giống trong chiều sâu tâm thức. Khi điều 
kiện thuận lợi thì nó sẽ biểu hiện trở lại. Và mỗi khi nó biểu hiện trở 
lại, ta cũng thực tập giống như lần trước. Mỗi lần ta tiếp xử với niềm 
đau nỗi khổ của ta như thế, thì chúng sẽ yếu và nhỏ đần, nhỏ đần và 
sẽ trở về với căn cứ địa của chúng. Thực tập như thế lâu ngày, chúng 
sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành chất liệu của hiểu biết, thương 
yêu và tự do. Tuy nhiên muốn làm được điều này, ta phải chế tác 
năng lượng chánh niệm thật hùng hậu. Từ đó niềm tin nơi sự thực tập 
của ta càng ngày càng vững bền, vì biết rằng ta có khả năng ôm ấp và 


chăm sóc niêm đau nôi khổ của ta mỗi khi chúng phát khởi. 


Năm Điều Tâm Niệm 

Chúng ta có rất nhiều cách để đối diện với sự sợ hãi trong ta. Năm 
điều tâm niệm là những điều giúp ta thực tập nhận diện, nhìn sâu và 
chuyển hóa tâm hành sợ hãi và đạt tới trạng thái vô úy. 


Điều tâm niệm thứ nhất: ˆ Tôi thế nào cũng phải sià. Tôi không thể nào 
tránh thoát được sự già nua. ` 'Ta thở cho thật chánh niệm và thầm niệm: 
"Thở vào, tôi biết tôi thế nào cũng phải già. Thở ra, tôi biết tôi không 
thể nào tránh thoát được sự già nua." Ta rất sợ già. Ta nói rằng: "Già 
hả! Già là để giành cho người khác. Còn tôi, tôi không thể già được, 
tôi còn trẻ và sẽ trẻ mãi. Tôi không muốn nghĩ về nó." Ấy vậy mà sự 


sợ hãi vẫn luôn luôn rình rập trong ta, trấn ngự ta, làm cho ta ăn ngủ 


145 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


không yên. Và ta giành nhiều thì giờ, tiền của để làm đẹp, để bôi son, 
đánh phấn, chải chuốt... làm đủ cách để phủ lấp cái già của ta. 


Điều tâm niệm thứ hai: ' Thở öào, tôi thế nào cũng phải chết. Thở ra, tôi 
biết tôi không thể nào tránh thoát được cái chết. 'ˆ 


Điều tâm niệm thứ ba: ˆˆThở oào, tôi thế nào cũng bệnh. Thở ra, tôi không 
thểnào tránh thoát được cái bệnh. ˆ 


Điều tâm niệm thứ tư: '“Thở oào, tôi biết những gì tôi trân quú hôm na 
trong đó có những nsười tôi thương, một nsàu kia tôi sẽ phải xa lìa. Thở ra, 
tôi biết tôi không thể nang bất cứ cái gì theo mình khi ra đi. Tôi đã đến bằng 
hai bàn tay không 0à tôi sẽ ra đi bằng ha bàn tay trắng. ˆˆ 


Điều tâm niệm thứ năm: '“Thở öào, tôi biết tôi là người thừa kế tất cả 
nhữns hành động mà tôi đã tạo ra trong nhữns kiếp quá khứ 0à hiện tại. Thỏ 
ra, khi lìa bỏ thân nàu, tôi chỉ mang theo uới tôi kết quủ của những hành 
động mà tôi đã tạo ra. ˆ 


Nghiệp nghĩa là Hành động, tiếng Phạn là Kzrma. Ta đã gieo nhân 
nào thì gặt quả nấy. Đó gọi là nghiệp nhân dẫn đến nghiệp quả. Khi 
ra đi, cái duy nhất ta sẽ mang theo là hoa trái của tất cả những hành 
động mà ta đã tạo tác trong đời sống hành ngày. 


Già, bệnh, chết, xa la người thương và những điều ta đang trân quý 
hôm nay là năm điều luôn âm thầm chi phối ta và khi chết ta không 
thể mang theo bất cứ cái gì ngoại trừ hoa trái của tất cả những hành 
động (nghiệp lực) của chính mình. Đó là những sự thật hiển nhiên và 
khó đối diện. Trên bình diện lý trí, ta có thể hiểu rất rạch ròi vê những 
sự thật ấy, nhưng trên bình điện cảm xúc, ta luôn có khuynh hướng 
trốn chạy, không muốn nhớ nghĩ về chúng. Hạt giống sợ hãi luôn 
nằm đó trong chiều sâu tâm thức ta, gọi là 'căn bản thức' hay 'tàng 
thức hoặc nhất thiết chủng thức. Bụt dạy chúng ta phải thường 
xuyên nhớ nghĩ tới những sự thật ấy và cho phép những hạt giống sợ 
hãi ấy biểu hiện. Bụt dạy các thầy và các sư cô mỗi buổi sáng thức 
dậy, hãy thở vào, thở ra và nhớ nghĩ tới năm điều tâm niệm, thực tập 
đối diện với sự sợ hãi trong ta. Cho dù sự sợ hãi không trồi lên, 


146 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


nhưng ta cũng mời chúng lên để nhận diện, làm quen và quán chiếu 
vào bản chất của chúng để chuyển hóa. Ta thâm niệm: "Tôi thế nào 
cũng phải chết. Tôi không thể nào tránh thoát được cái chết. Sợ hãi ơi 


⁄ TỊ 


chào em. Tôi biết em có đó." Sau khi hạt giống sợ hãi được mời lên 
trên vùng ý thức, được nhận diện, chăm sóc rồi để cho nó trở về nơi y 
cứ của nó. Đây là sự thực tập lưu thông rất tốt cho tâm thức. Trong 
thời gian đó, niềm sợ hãi của ta được tắm trong dòng sông chánh 
niệm. Ta tạo dựng hồ bơi của chánh niệm để cho những tâm hành nội 
kết trong ta được bơi lội thỏa thích. Ta ôm ấp những tâm hành phiên 
não vài ba phút; mỗi lần mời gọi chúng lên và ôm ấp như thế, chúng 
sẽ yếu dần và sau đó chúng sẻ trở về ngủ yên dưới chiều sâu của tàng 
thức hoặc sẽ được chuyển hóa hoàn toàn ngay ở tàng thức. Đó gọi là 
chuyển y (transformation at the base). 


Nếu mỗi ngày ta thực tập như vậy thì sự sợ hãi trong ta sẽ suy giảm 
từ từ. Đây là phương pháp trị liệu của Bụt- trị liệu tận gốc, chuyển 
hóa tận gốc. Phép thực tập này không phải chỉ để đối trị với sự sợ hãi 
trong ta, mà nó có thể đối trị với tất cả các loại phiền não căn bản khác 
đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Khi Tâm thức ta vận hành theo 
chiều hướng tốt, có sự lưu thông, thì những triệu chứng tâm thần sẽ 
tan biến rất mau chóng hoặc không có cơ hội để phát triển. 


Tôi xin nói thêm về tâm hành giận. Một số các nhà tâm lý trị liệu 
hướng dẫn các bệnh nhân của họ như thế này: "Quý vị phải tiếp xúc 
với cơn giận của mình, nhận diện sự có mặt của nó, rồi xua đuổi nó ra 
khỏi lãnh thổ của thân tâm mình." Các đương sự đó trong khi giận, họ 
có thể đóng cửa phòng lại và thực tập trút bỏ cơn giận bằng cách 
giộng vào cái gối hay vào bức tường v.v... để cho hả giận. Đó là 
phương pháp trút bỏ cơn giận theo phương cách trị liệu của ngành 
tâm lý trị liệu Tây phương. Cách đối trị đó, tôi nghĩ một mặt có phần 
giúp ích. Giúp ích là vì các nhà tâm lý trị liệu khuyến khích các bệnh 
nhân của họ tiếp xúc và thực tập nhận diện cơn giận; nhưng nguy 
hiểm vì nó có tính cách đồn nén cơn giận, tập dọợt cơn giận. Theo 
phương pháp của Bụt, các bệnh nhân không nên đồn nén, ức chế cơn 
giận. Điều quan trọng là thực tập tiếp xúc và nhận diện cơn giận của 


ta với năng lượng chánh niệm. Tôi thấy phương pháp 'trút bỏ cơn 


147 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


giận' của ngành tâm lý trị liệu Tây phương có điều gì đó không ổn. 
Một số nhà tâm lý trị liệu khuyên bệnh nhân của họ trút bỏ cơn giận 
bằng cách biểu lộ nó ra. Theo tôi, biểu lộ cơn giận không phải là giải 
pháp an toàn. Một số nhà tâm lý trị liệu khuyên bệnh nhân của họ 
mỗi khi có sự bực tức thì nên đi vào phòng của mình, khóa cửa lại và 
đánh vào cái gối ngủ cho hả giận. Họ bảo với bệnh nhân rằng: "Hãy 
lấy một cái gối thật lớn, chắc và dùng hết toàn lực của mình để giộng 
vào nó." Đó gọi là phương pháp trút bỏ cơn giận. Cố nhiên quý vị sẽ 
cảm thấy hả giận một chút sau nữa giờ đánh vào cái gối, vì sau khi 
làm như vậy thì quý vị hết năng lượng, kiệt sức. Rồi vì mệt quá, quý 
vị nằm đó co ro như con tôm và ngủ quên. Vài giờ sau thức dậy thấy 
đói bụng, quý vị đi kiếm thức ăn, ăn xong rồi cảm thấy bình thường 
trở lại. Nếu có một người nào đó bất chợt tưới đúng vào cái hạt giống 
giận của quý vị, quý vị sẽ giận giữ giống hệt như trước hoặc có thể 
giận hơn trước gấp mấy lần. Kỳ thực trong khi thực tập phương pháp 
trút bỏ cơn giận bằng cách đánh vào cái gối ngủ, quý vị đang tập dọt, 
tưới tấm cơn giận và làm cho hạt giống giận trong tâm thức của quý 
vị lớn mạnh thêm. Phương cách này theo tôi không an toàn, không 
lành mạnh lắm. 


Tôi thấy phương pháp trút bỏ cơn giận như thế không giúp ích nhiều 
để chuyển hóa tận gốc cơn giận. Một số các nhà tâm lý trị liệu, sau khi 
khuyên bệnh nhân của họ thực tập theo phương pháp đó, đã nói với 
tôi rằng họ nhận thấy phương pháp này thật nguy hiểm. Trút bỏ cơn 
giận bằng cách đánh vào cái gối có thể trở thành thói quen của bệnh 
nhân. Nếu trong khi giận giữ mà gặp một người trên đường phố thì 
họ có thể trút cơn giận vào người kia một cách vô cớ; và như vậy thì 
rất nguy hiểm. Họ có thể bị bắt vào khám chỉ vì thói quen trút bỏ cơn 
giận của họ. Trong trường hợp này, đối tượng của sự trút bỏ cơn giận 
không phải là cái gối như họ thường làm ở tại phòng ngủ, mà chính là 
một người lạ trên đường phố. Tôi thấy phương pháp trút bỏ cơn giận 
bằng cách đánh vào chiếc gối ngủ hoặc bằng phương tiện bạo động 
khác không thật sự là phương pháp tiếp xúc với cơn giận. Quý vị chỉ 
dùng năng lượng giận để tiếp xúc với giận mà thôi. Vậy thì quý vị 


phải sử dụng loại năng lượng nào để tiếp xúc với cơn giận môi khi nó 


148 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


phát khởi? Theo tôi, đó là năng lượng chánh niệm. Nếu không có 
chánh niệm, làm sao quý vị có thể tiếp xúc với cơn giận của quý vị? 
Quý vị chỉ để cho cơn giận lấn áp và khống chế mà thôi; đó không 
phải là sự thực tập nhận diện và tiếp xúc đích thực. Đừng nói chỉ tới 
cơn giận, cả cái gối quý vị cũng không tiếp xúc được. Bởi vì nếu quý 
vị thật sự tiếp xúc với cái gối, thì biết rằng nó chỉ là một cái gối và quý 
vị sẽ không đại đến nỗi phải đánh vào cái gối một cách mạnh bạo như 
vậy. Vì vậy phương pháp an toàn và hữu hiệu nhất là chúng ta thực 
tập trở về với hơi thở chánh niệm để ôm ấp, nhận diện sự có mặt của 
cơn giận trong mình và gọi đúng tên của nó, rồi sau đó nhìn sâu vào 


bản chất của nó để hiếu. 


Bụt dạy rằng trong khi giận, mình không nên nói hoặc làm bất cứ 
điều gì, vì nếu nói hoặc làm điều gì trong lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Khi 
giận, ta lập tức trở về với hơi thở chánh niệm để chăm sóc cơn giận 
trong ta. Khi giận, ta thường có khuynh hướng để ý tới những điều 
mà người kia đã nói hoặc đã làm, ta không chú ý gì tới cảm xúc của ta 
cả. Càng chú ý tới người kia ta càng giận. Vì vậy tốt nhất là đừng chú 
ý tới những gì người kia đã nói hoặc đã làm, mà nên trở về chăm sóc 
lấy cơn giận của ta. Khi căn nhà của ta đang bốc cháy, điều trước tiên 
ta cần làm là tìm cách dập tắt ngọn lửa, chứ không phải chạy theo 
người ta nghi là đã châm lửa đốt nhà. 


Mỗi khi giận, quý vị nên thực tập đi trong chánh niệm, thở trong 
chánh niệm để chăm sóc, ôm ấp và làm lắng dịu cơn giận. Trong khi 
làm như vậy, quý vị sẽ có cơ hội nhìn sâu và khám phá ra những 
nguyên do của cơn giận. Thực tập như thế một lúc thì tuệ giác sẽ phát 
sinh. Trước hết quý vị sẽ thấy rằng nguyên do chính của khổ đau thực 
ra không phải do người kia, mà do mình, vì hạt giống giận trong 
mình còn quá lớn. Chỉ cần có người bấm đúng nút là nó nỗi tam bành 
lục tặc như vũ bão và gây khổ đau cho mình và mọi người chung 
quanh. Cũng nghe như vậy, thấy như vậy, và bị xúc phạm như vậy, 
nhưng đối với người khác thì không can gì, họ không tỏ vẽ giận dữ 
như mình, vì hạt giống giận trong họ quá nhỏ bé. Trước hết tuệ giác 
sẽ cho quý vị thấy rằng có lẽ vì tâm hành giận trong mình lớn quá và 


149 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


đó là nguyên do chính của sự giận dữ của mình. Người kia chỉ là 
nguyền nhân phụ. 


Trong khi tiếp tục đi thiền, làm lắng dịu thân tâm, quý vị có thể làm 
phát sinh thêm cái thấy rằng: "A! bây giờ ta cảm thấy khỏe quá." Quý 
vị biết cách ôm ấp và làm vơi nhẹ sự bực tức, giận dữ trong quý vị. 
Nhưng người kia có thể vẫn còn sống trong địa ngục. Người kia chưa 
biết cách thực tập chăm sóc cơn giận như quý vị. Khi khổ, họ luôn 
luôn trút nỗi khổ niềm đau của họ ra và những người chung quanh 
họ đều lãnh đủ. Nếu người thương của quý vị đang gặp khó khăn, 
đang đau khổ cùng cực, thì quý vị phải lập tức tìm cách giúp đỡ họ. 
Nếu quý vị không giúp họ, thì ai sẽ giúp? 


Bây giờ cơn giận của quý vị đã được chuyển hóa thành tình thương. 
Bằng phương pháp thở trong chánh niệm, đi trong chánh niệm và 
phương pháp ôm ấp những phiền não bằng năng lượng chánh niệm, 
quý vị đã chuyển rác thành hoa. Tu là quá trình của sự tập luyện. 
Trước hết, ta thực tập chung với những người đã có nhiều kinh 
nghiệm trong sự thực tập, sau đó ta có thể thực tập một mình. Ta làm 
gương cho mọi người trong gia đình. Ta gây cảm hứng cho những 
người thương của ta. Khi mọi người thấy cách ta đối trị với cơn giận 
như thế, họ sẽ rất kính phục và muốn học hỏi nơi ta để có thể thực tập 
mỗi khi họ bị cơn giận chi phối. 


150 | Chương 07: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mòng hai tháng Sáu, năm 1998. 


Chúng ta thực tập như thế nào để mỗi hơi thở có thể đem lại an lạc và 
hạnh phúc. Nếu trong đời sống hàng ngày quý vị cảm thấy bối rối, 
không biết phải làm gì thì nên trở về và an trú trong từng hơi thở vào, 
thở ra. Tôi nghĩ rằng quý vị đã nắm vững phương pháp thở trong bài 
thực tập thở: ˆ“Vào/ ra. Sâu/ chậm. Khỏe/ nhẹ. Lặng! cười. Hiện tại/ Tuyệt 
zời. ˆ Đây là bài kệ giúp chúng ta thực tập hơi thở chánh niệm rất hay, 
rất dễ chịu. Quý vị có thể tập thở chánh niệm trong khi lái xe, ngồi 
trên xe buýt hoặc xe lửa hoặc trong khi rửa chén. Trong khi rửa chén 
quý vị có thể thực tập mỉm cười. "Ihở vào, tôi biết tôi đang thở vào. 
Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra- Vào/ ra." Ta tận hưởng từng hơi thở 
vào và hơi thở ra. Nếu quý vị làm đúng theo sự hướng dẫn của bài 
thực tập này, thì đời sống của quý vị sẽ trở nên một phép lạ. Khi thở, 
quý vị thực tập trở thành một với hơi thở. Trong khi thở vào, thở ra, 
quý vị an trú trong từng hơi thở, có mặt đích thực ngay bây giờ và ở 
đây và ý thức rằng mình đang còn sống là một phép lạ. Quý vị có thể 
thực hiện phép lạ bất cứ lúc nào. Khi quý vị thở có chánh niệm và an 
trú trong định, thì sự sống có mặt cho quý vị. Nghĩa là trong khi thở 
quý vị chỉ có mặt trọn vẹn cho hơi thở thôi, không suy tư về chuyện 
này chuyện nọ, về quá khứ, tương lai và trở thành một với hơi thở. 
Sau vài phút của sự thực tập như thế, tôi cam đoan phẩm chất hơi thở 
của quý vị sẽ tiến bộ rất nhanh. 


Bây giờ chúng ta hãy thử thực tập câu thứ hai: Sâu/ chậm.” Nghĩa là, 
"Thỏ vào, tôi biết hơi thở vào đã sâu. Thở ra, tôi biết hơi thở ra đã 
chậm." Sau vài phút thực tập câu thứ nhất, hơi thở vào của ta tự nhiên 
trở nên sâu lắng hơn, chứ không phải do ta cố làm cho nó sâu. Hơi 
thở ra cũng vậy, nó tự nhiên trở nên chậm lại. Chánh niệm chạm tới 
đâu thì phẩm chất của sự sống nơi ấy được nâng cao. Chánh niệm 
làm cho hơi thở của ta hòa điệu và lắng địu trở lại và khi hơi thở được 
hòa điệu và lắng địu thì ta cảm thấy rất dễ chịu, khỏe khoắn. Sau đó 
ta đi sang câu thực tập thứ ba của bài kệ "Khỏe/ nhẹ: 


151 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


Thở 0ào, tôi làm cho toàn thân an tịnh. / Vào, an tịnh thân 

Thở ra, tôi làm cho toàn thân an tịnh. / Ra, an tịnh thân. 

Ý thức sự có mặt của cẩm thọ, tôi thở ào. 

Ý thức uề sự có mặt của cảm thọ, tôi thở ra. 

Thỏ 0ào, tôi làm cho những cảm thọ trong tôi an tịnh. í Vào, an tịnh 
cảm thọ 

Thở ra, tôi làm cho những cảm thọ trong tôi an tịnh. l Ra, an tịnh 
cảm thọ. 


Bài tập này rất hiệu nghiệm và dễ chịu. An tịnh nghĩa là: "Thở vào, tôi 
cảm thấy sự an tịnh trong thân và tâm." Ta thực nghiệm sự hoạt động 
của thân và của những cảm thọ. Hơi thở vào và thở ra trước hết là làm 
cho những hoạt động của thân an tịnh trở lại, sau đó làm cho những 
cảm thọ an tịnh. "Nhẹ" nghĩa là, "Thở ra, tôi cảm thấy thân tâm tôi 
nhẹ nhàng, không bị năng lượng bồn chồn, lo lắng, sợ hãi chỉ phối... 
tôi làm mọi cái trong sự thanh thản." Ta đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, 
làm việc v.v.. trong chánh niệm, trong sự thong thả, không vội vàng 
hấp tấp và cảm thấy hạnh phúc trong mỗi giây phút của đời sống 
hàng ngày. Thần tâm được nhẹ nhàng. Ta không còn là nạn nhân, là 
gánh nặng của sự âu lo và phiên muộn nữa; ta hoàn toàn tự do. Ta 
hoàn toàn có chủ quyền và không còn là nạn nhân của sự tiếc nuối về 
quá khứ, lo lắng, sợ hãi và mơ tưởng về tương lai. Ta là người có tự 
đo thật sự. 


Câu thứ ba của bài kệ là: “Mim cười/ buông bỏ” "“Thở vào, buông bỏ. 
Thở ra, mỉm cười." Ta buông bỏ những dự án, lo toan và nuối tiếc của 
ta. Bởi vì giây phút hiện tại thật tuyệt vời, thật mầu nhiệm và ta có 
khả năng tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống trong giây 
phút hiện tại, ta mim cười trong khi thở vào. Nụ cười làm thư giản sự 
căng thắng trên khuôn mặt và cơ thể ta. Nụ cười của ta là nụ cười của 
sự chiến thắng, của tình thương đối với thân và thọ của ta. Khi thở ra, 
ta buông bỏ hoàn toàn và trở thành người tự do. An lạc, vững chãi và 
thánh thơi là ba đặc tính quý giá nhất của người tu. Ta không thể 
đánh đổi chúng với bất cứ thứ gì trên đời này. Ba đặc tính ấy là 
những đặc tính của niết bàn. Buông bỏ nghĩa là ta làm chủ được ta; ta 
là con người hoàn toàn tự do. Ta có khả năng buông bỏ những sợi 


152 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


giây ràng buộc- những con bò làm ta bận rộn, lo sợ ngày đêm, nhất là 
những ý niệm của ta về hạnh phúc. Ta thường bị kẹt vào ý niệm về 
hạnh phúc. Ta nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có được khi ta thỏa 
mãn, thủ đắc được những cái này cái nọ. Ta không thấy rằng ý niệm 
về hạnh phúc có thể chính là chướng ngại lớn nhất cho sự thực tập 
đạt tới hạnh phúc chân thật. Nếu ta có khả năng buông bỏ được ý 
niệm về hạnh phúc của ta, thì hạnh phúc chân thật hiến lộ liền lập tức. 
Có nhiều người trẻ nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có được khi họ đạt 
được bằng cấp, có công ăn việc làm, hoặc cưới được người đó v.v.. Ta 
đặt ra những điều kiện, mơ ước cho hạnh phúc và bị rơi vào cạm bẫy 
của những mơ ước ấy. Theo giáo lý hiện pháp lạc trú, hạnh phúc chỉ có 
thể có mặt khi tâm ta hoàn toàn tự do, nghĩa là ta buông bỏ được 
những ý niệm của ta về hạnh phúc. Tại sao ta tự giam mình vào ý 
niệm của hạnh phúc? Nếu tiếp tục nghĩ rằng hạnh phúc là phải đạt 
cho được những cái này cái nọ, phải thỏa mãn được năm thứ dục lạc 
như tiền tài, danh vọng, quyền hành, sắc dục, thức ăn cao lương mỹ 
vị... tức là ta đang giới hạn khả năng sống hạnh phúc thật sự của ta. 
Chỉ cần buông bỏ ý niệm ấy đi là hạnh phúc chân thực hiến lộ cho ta 
liên lập tức. 


Toàn dân trong một quốc gia có thể đã nhiều năm sống trong ảo 
tưởng, trong ý niệm về hạnh phúc. Dân chúng của nước ấy có thể tin 
rằng nếu dự án tốt đẹp như thế của chính phủ không được tiến hành 
theo kế hoạch thì các công nhân sẽ không có tương lai. Theo lời Bụt 
dạy, nếu dân chúng của quốc gia ấy không thấy được rằng cái ý niệm 
mà họ đang đeo đuổi có thể chính là chướng ngại cho hạnh phúc, thì 
họ sẽ chuốc lấy bi kịch của khổ đau. Nếu họ có khả năng buông bỏ 
được những ý niệm sai lầm ấy thì họ sẽ đạt tới tự do, hạnh phúc. “hở 
vào, mỉm cười. Thở ra, buông bỏ." Chỉ cân ngồi cho thật yên, an trú 
vững chãi trong từng hơi thở vào và hơi thở ra là ta đã nếm được 
hạnh phúc rồi. Ta không cần phải làm gì thêm hoặc thành đạt gì thêm, 
kể cả ước muốn thành Phật, thành Tổ, chứng được niết bàn. Đó gọi là 
giáo lý vô tác, vô nguyện trong kinh Ba Cánh Cửa Giải Thoát- Tam 
Giải Thoát Môn- không, 0ô tướng, 0ô tác. Ta thưởng thức trọn vẹn 


những nhiệm mầu của sự sống, của sự có mặt chân thật và giản dị của 


153 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


ta trong giây phút hiện tại. “Tĩnh lặng- buông bỏ/ mỉm cười” là những 
chất liệu có công năng đem lại hạnh phúc chân thực. Hỷ và lạc là hai 
yếu tố có công năng nuôi dưỡng và trị liệu những vết thương của 


thân và tâm ta. 


Hiện Tại Tuyệt Vời 


Câu cuối của bài kệ là: "Hiện tại/ tuyệt vời." "Thở vào, tôi thiết lập 
thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi biết giây phút 
hiện tại là giây phút thật tuyệt vời." Nếu có người hỏi quý vị rằng: 
"Anh đã bắt gặp được giây phút tuyệt vời nhất của đời anh chưa?" 
Lúc ấy có thể quý vị sẽ cảm thấy lúng túng và trả lời rằng: "Giây phút 
tuyệt vời nhất của đời tôi hả! Hình như nó chưa đến bao giờ. Nhưng 
tôi tin chắc là thế nào nó cũng sẽ đến. Nếu không, thì đời tôi sẽ vô vị 
lắm." Quán chiếu thật sâu, ta sẽ thấy rằng nếu tiếp tục sống theo lề 
thói như ta đã từng sống cách đây hai mươi năm- tức là luôn sống 
trong sự quên lãng, lúc nào cũng muốn trốn chạy, lúc nào cũng sống 
trong sự tiếc nuối về quá khứ, mơ tưởng tới tương lai hoặc đắm chìm 
trong nếp sống hưởng thụ dục lạc, thì giây phút huy hoàng nhất của 
đời ta sẽ không bao giò đến như ta mong ước. Theo giáo lý hiện pháp 
lạc trú, chúng ta đã được học rằng giây phút hiện tại là giây phút 
đáng sống nhất, ta phải biến giây phút hiện tại trở thành giây phút 
đẹp nhất của đời ta, bởi vì chỉ có giây phút ấy có mặt đích thực đối 
với ta mà thôi. Nếu biết cách trở về với giây phút hiện tại, có mặt đích 
thực và tiếp xúc với những mâu nhiệm của sự sống trong giây phút 
ấy, thì giây phút ấy trở nên giây phút tuyệt vời nhất của đời ta. Ta có 
khả năng sống được hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Qua sự thực 
tập đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm, mỉm cười hoặc tiếp 
xúc với những nhiệm mầu của sự sống, ta có thể tạo dựng được cõi 
Tịnh Độ, Thiên Quốc ngay bây giờ và ở đây. Tôi thường chia sẻ với 
các thiền sinh gốc Ki Tô Giáo rằng họ không cần phải đợi đến khi chết 
mới có thể đi vào Thiên Quốc, mà họ có thể đi vào Thiên Quốc ngay 
bây giờ và ở đây trong khi họ đang còn sống, đang còn tỉnh táo. Thở 
vào và thở ra có ý thức, đưa thân tâm trở về một mối, có mặt đích 
thực trong giây phút hiện tại là những điều kiện thiết yếu để bước 


154 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


vào cõi Tịnh Độ hoặc Thiên Quốc. Chỉ cân một bước chân có chánh 
niệm, tỉnh thức thôi là ta đã có thể bước ngay được vào cõi Tịnh Độ 
hoặc Thiên Quốc rồi. "Mỗi bước chân đi vào Tịnh Độ. Mỗi cái nhìn 
thấy được pháp thân." Đó là hai câu trong bài tụng Sám Quy Nguyện. 
Điều này không có gì khó; người nào cũng có thể làm được. Nhưng 
trong ta luôn có nguồn năng lượng của tập khí ngăn cản ta tiếp xúc 
với niết bàn, với Tịnh Độ hay Thiên Quốc trong từng phút giây. Năng 
lượng tập khí trong ta luôn thúc đẩy ta đi về phía trước, nó chủ 
trương rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ở phía tương lai mà thôi. 
Ta tin theo chỉ thị đó và bị nó đẩy về phía tương lai. Ta rong ruổi suốt 
cả cuộc đời để tìm kiếm giây phút của chân hạnh phúc ở phía tương 
lai. Theo lời Bụt dạy: Muốn đạt được chân hạnh phúc, trước hết ta 
phải thực tập dừng lại- danh từ chuyên môn gọi là chỉ- shamatha. 
Thiền trước hết là phải nắm vững nghệ thuật dừng lại và đừng để cho 
con ngựa hoang của tập khí níu kéo ta về hướng quá khứ hoặc dẫn 
dắt ta phóng tới tương lai. Thiền tập được trình bày qua hai khía 
cạnh: khía cạnh thứ nhất là chỉ, tức là sự thực tập dừng lại và khía 
cạnh thứ hai là quán, tức là sự thực tập nhìn sâu. Trong khi thở vào, ta 
an trú trong giây phút hiện tại, thân tâm trở vê một mối và có mặt 
đích thực. Thở ra, ta ý thức rằng hiện tại là giây phút đẹp nhất, đáng 
sống nhất. Đó là ý nghĩa của câu cuối, "Hiện tại/ tuyệt vời." 


Khi đi từ phòng ngủ tới phòng ăn, ta thưởng thức từng bước chân 
trong chánh niệm theo bài kệ này. Ta không cân phải thực tập tất cả 
các câu kệ cùng một lúc. Chỉ cân thực tập một hoặc hai câu của bài kệ 
là đã có thể an trú được trong giây phút hiện tại. Ta kết hợp bước 
chân với hơi thở. Đi như thế nào để mỗi bước chân có thể bước được 
vào cõi tịnh, mỗi cái nhìn có thể thấy được pháp thân- tức là bản chất 
không sinh không diệt, không đến không đi của ta; đi như thế nào để 
mỗi bước chân phản chiếu được chất liệu an lạc, vững chãi và thảnh 
thơi. Mỗi bước chân có thể đưa ta về trong giây phút hiện tại- bây giờ 
và ở đây. Mỗi bước chân có thể làm cho sự sống mầu nhiệm hiển bày. 
Tâm thức ta có đầy đủ khả năng để sống được như vậy; hơn nữa, với 
sự yểm trợ của tăng thân thì sự thực tập của ta sẽ trở nên dễ dàng 
hơn. Chúng ta có thể biến cõi ô uế thành cõi tịnh hay Thiên Quốc. Tất 


155 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


cả đều tùy thuộc vào tâm của ta. Tịnh Độ hay Thiên Quốc đều là sản 
phẩm của tâm thức, là sự biểu hiện của tâm. Hễ tâm ta tịnh thì nơi ta 
ở trở nên tịnh. Đó gọi là Duy Tâm Tĩnh Độ. 


Nếu năng lượng tập khí của ta quá mạnh thì ta có thể thực tập như 
thế này: Ta ký hiệp ước với một đoạn đường nào đó hoặc với cái cầu 
thang trong nhà hoặc trong sở làm, trường học... và tự cam kết với 
chính mình là mỗi khi đi trên đoạn đường đó hoặc đi lên đi xuống cái 
cầu thang đó, ta sẽ thực tập đi trong chánh niệm, thở trong chánh 
niệm, từng bước khoan thai, không hấp tấp, vội vã. Nếu lỡ đánh mất 
bước chân và hơi thở có ý thức trong khi đi trên đoạn đường đó thì ta 
phải trở lui nơi điểm khởi hành và bắt đầu trở lại. Nếu thực tập như 
vậy độ vài tuần thì ta sẽ thấy có sự chuyển đổi lớn trong thân tâm. Tôi 
có ký một hiệp ước với cái cầu thang tại Sơn Cốc, căn nhà tôi đang ở. 
Trong suốt hai mươi năm qua, lúc nào tôi cũng thực tập đi lên đi 
xuống cầu thang trong chánh niệm, không để cho bước chân nào bị 
rơi vào thất niệm. Tôi tôn trọng hiệp ước mà mình đã ký với cái câu 
thang ấy. Nhờ vậy mà tôi có thể đi trong chánh niệm bất cứ nơi nào; 
trong khi leo lên câu thang máy bay tôi cũng đi từng bước thảnh thơi 
y như tôi đang leo núi Linh Thứu nơi đức Thế Tôn đã từng ngồi thiền, 
đi thiên và thuyết pháp. Bước chân nào của tôi cũng đem lại an lạc và 
thánh thơi. Nếu trong nhà của quý vị có cái cầu thang, quý vị nên ký 
hiệp ước sống chung an lạc với cái cầu thang ấy. Quý vị hãy cam kết 
với chính mình là mỗi khi đi lên đi xuống cầu thang ấy, quý vị sẽ đi 
trong chánh niệm, sẽ tập sống an lạc trong từng bước. Nếu quý vị đi 
làm hoặc đi học bằng phương tiện xe buýt thì nên ký hiệp ước sống 
chung an lạc với đoạn đường từ nhà ra trạm xe buýt và cam kết là 
quý vị sẽ đi từng bước trong chánh niệm trên đoạn đường từ nhà dẫn 
ra trạm chờ xe buýt. Đoạn đường đó không nhất thiết phải dài quá- 
khoảng bốn mươi hoặc năm mươi mét là đủ. Thiên đi là một pháp 
môn rất mâu nhiệm giúp ta sống đời sống hàng ngày của ta một cách 
sâu sắc trong từng phút giây. Tại Làng Mai, chúng tôi yểm trợ nhau 
trong sự thực tập, nhờ vậy mà sự chuyển hóa và trị liệu xảy ra rất dễ 
dàng và mau chóng. Nếu cả nhà cùng tham dự vào nếp sống chánh 
niệm thì rất lý tưởng. Điều quan trọng là đừng bị kẹt vào sự thực tập 


156 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


hình thức, phải khéo sử dụng ngôn từ hòa ái trong đời sống hàng 
ngày để khích lệ các thành phần trong gia đình tham gia vào sự thực 
tập. Nên thực tập như nào để chính bản thân tỏa ra được năng lượng 
tươi vui, thoải mái và trở thành tấm gương sáng cho người khác noi 
theo. Nếu nụ cười của quý vị tỏa chiếu được chất liệu từ bi và tươi 
mát, quý vị sẽ thuyết phục được gia đình của quý vị và khiến họ cảm 
thấy thích thú tham gia vào sự thực tập. 


Chuyển Hóa Tận Gốc 


Hôm nay chúng ta học tiếp phép thở thứ mười một và thứ mười hai 
của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Hơi thở thứ mười một: ““Ia đang thở 
0uào 0à thu nhiếp tâm 0 ta uào định. Ta đang thỏ ra 0à thụ nhiếp tâm ý ta 0ào 
định. ˆ Hơi thỏ thứ mười hai: ˆ “Ta ấane thở 0uào 0à cởi trở cho tâm ý ta 
được giải thoát tự do. Ta đang thở ra 0à cởi mở cho tâm Ú ta được giải thoát 
tự do. ˆ Tâm ý ở đây phải hiểu là những tâm hành được cất chứa trong 
tàng thức dưới hình thức của hạt giống. Nếu nó là tâm hành thiện, thì 
với năng lượng của định, ta có thể biến nó thành năng lượng của niêm 
vui và an lạc. Nếu là tâm hành bất thiện như giận hòn, sợ hãi và nghi 
ngờ, thì ta dùng ánh sáng chánh niệm và định để soi chiếu vào và ôm 
lấy nó thì nó sẽ được thu nhiếp, lắng dịu, và năng lượng định giúp ta 
nhìn sâu vào bản chất của nó để hiểu. Thực tập nhìn sâu đưa tới cái 
thấy về nguồn gốc của các tâm hành và cái thấy ấy giải phóng ta ra 
khỏi hố lây của khổ đau, hận thù và nghi ky. Chuyển y nghĩa là 
chuyển hóa tận gốc, tiếng Phạn là ashrz/aparaoriifi; tầm thức của ta 
được chuyển hóa tận nguồn gốc, chuyển hóa hoàn toàn chứ không 
phải đạt tới sự vơi nhẹ tạm thời. Nếu muốn chuyển hóa tận nguồn 
gốc của tâm thức, ta phải thực tập quán chiếu- nhìn sâu. Chỉ có sự 
thực tập quán chiếu sâu sắc vào bản chất của khổ đau ta mới khám 
phá ra những nguyên do đưa tới khổ đau và nhận diện được những 
nguồn thực phẩm (trong bốn loại thực phẩm) đã đưa tới khổ đau đó. 
Sau một thời gian thực tập, ta sẽ thấy sự chuyển hóa luôn luôn xảy ra 
ở tận chiêu sâu của tâm thức. Tàng thức của ta đóng vai trò của sự 
nâng đỡ, làm nên tảng, y cứ cho các thức khác; giống như các chân 
bàn là sự chống đỡ, là chỗ căn cứ cho cái bàn. Asharya nghĩa là nâng 


157 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


đỡ, chống đỡ hoặc nên tảng, y cứ, nơi căn cứ và paravritti nghĩa là 


chuyển - Asharyaparavritti nghĩa là chuyển y. 


Thực tập nhìn sâu, ta sẽ làm phát sinh cái thấy và cái thấy ấy sẽ giải 
phóng ta, chuyển hóa những phiền não khi chúng còn dưới hình thái 
của hạt giống. Tâm hành là những năng lượng biểu hiện lên trên vùng 
ý thức, trên sân khấu của cuộc sống, còn hạt giống thì luôn nằm dưới 
tàng thức. Nếu biết cách nhận diện sự có mặt của tâm hành, chăm sóc, 
ôm ấp, làm cho nó lắng dịu xuống và nhìn sâu vào bản chất của nó thì 
ta sẽ đạt tới được cái thấy rạch ròi về nó. Nếu hạt giống giận biểu hiện 
thì ta mời hạt giống chánh niệm đến để ôm ấp và chăm sóc năng 
lượng giận. Chánh niệm có khả năng nhận diện, ôm ấp, làm lắng địu 
tâm hành và nhìn sâu vào tâm hành để hiểu. Sự chuyển hóa, trị liệu 
và giải thoát chỉ có thể có được khi ta đạt tới tuệ giác. Tuệ giác phát 
sinh qua hai khía cạnh của sự thực tập, đó là dừng lại- chỉ và nhìn sâu- 
quán. Niệm đưa tới định và định làm phát sinh tuệ. Niệm, định và tuệ 
là bản chất, là cốt lõi của thiền tập. Bản chất của thiền là chỉ và quán. 
Chỉ- tức là sự dừng lại, chuyên chú, lắng đọng và hợp nhất. Nếu quý 
vị có dịp viếng thăm Trung Quốc, quý vị sẽ thấy cái bảng hiệu với 
chữ Chỉ viết bằng chữ Hán trên các ngã tư của đường phố. Chỉ nghĩa 
là dừng lại giống bảng hiệu 'Stop' ở các ngả tư đường tại nước 
phương Tây. Tôi đề nghị quý vị viết cái bảng hiệu 'Chỉ - Stop' này cho 
thật đẹp và treo một nơi nào đó trong nhà nơi phòng khách hoặc 
trong xe hơi... để nhắc nhở quý vị thực tập. Mỗi khi nhìn thấy cái 
bảng đó, quý vị có thể trở về với hơi thở chánh niệm, thở vào và thở 
ra vài phút để giúp quý vị thực tập dừng lại. Yếu tố thứ hai của thiên 
tập là quán, tiếng phạn là øipashana. Quán nghĩa là nhìn sâu, nhìn kỹ. 
Nhưng nếu quý vị chưa biết thực tập dừng lại, chưa có khả năng 
dừng lại, thì sự thực tập nhìn sâu sẽ rất khó. Nếu quý vị thực tập nhìn 
sâu thành công, điều đó có nghĩa là quý vị có khả năng dừng lại. Do 
đó, chỉ là nền tảng căn bản của quán. 

Đức Thế Tôn đã cống hiến cho chúng ta phương pháp thực tập đối trị 
với nguồn năng lượng của tập khí; năng lượng này luôn luôn thúc 
đẩy ta đi về phía trước, không cho phép ta dừng lại. Năng lượng tập 
khí trong ta được ví như một con ngựa hoang. Bụt dạy chúng ta dùng 


158 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


năng lượng chánh niệm để điều phục con ngựa tập khí của ta. Bất kể 
vào lúc nào, ở đâu, nếu cảm thấy bất an, ta nhớ lập tức trở về với hơi 
thở chánh niệm để nhận diện tập khí của ta. Mỗi khi con ngựa tập khí 
xuất hiện, ta nói: "Chào anh bạn tập khí, anh đến thăm tôi hả! Mời 
anh đi dạo với tôi". Rồi ta mỉm cười. Vzsana nghĩa là tập khí. Ta tiếp 
nhận năng lượng tập khí từ ông bà tổ tiên của ta; những khó khăn, 
khổ đau mà họ chưa chuyển hóa được đã trao truyền lại cho ta. Bây 
giờ ta may mắn học được phương pháp tu tập để đối trị với những 
tập khí, những khó khăn và khổ đau ấy. Nếu không tu tập để chuyển 
hóa chúng thì ta sẽ tiếp tục trao truyền chúng về cho thế hệ con cháu 
của ta. 


Tại Làng Mai, vào khóa tu mùa Hè, chúng tôi thường tổ chức ngày Lễ 
Giố Tổ theo truyền thống Làng Mai. Các nhóm thiền sinh đến tu tập 
từ nhiều quốc gia khác nhau, vào ngày lể này, họ tụ họp lại theo sắc 
tộc của họ để bàn bạc và cùng làm một món ăn đặc biệt của dân tộc họ 
để dâng cúng lên ông bà tổ tiên. Nếu thiền sinh đến từ hai mươi lăm 
nước khác nhau thì đại chúng ta có tới hai mươi lăm món ăn khác 
nhau. Họ bàn với nhau để đi tới quyết định là sẽ dâng cúng món gì. 
Sau đó họ cùng nhau nấu món đó trong chánh niệm và trong khi nấu, 
họ tiếp xúc với ông bà tổ tiên, văn hóa của đất nước họ qua các tài 


năng của từng người và món ăn dân tộc của họ. 


Nhận Diện Nẵng Lượng Tập Khí 


Một hôm, có anh thanh niên người Mỹ ra chợ Ste. Foy La Grand để 
mua thực phẩm. Trước đó, anh đã ở suốt ba tuần trong tu viện để tu 
tập. Trong suốt thời gian ấy anh cảm thấy rất an lạc, hạnh phúc. Anh 
được tăng thân bảo bọc và che chở. Mỗi ngày anh có cơ hội đi thiền, 
ngồi thiền, ăn cơm, làm việc trong chánh niệm với tăng thân. Hôm ấy 
ra chợ một mình, tự nhiên anh cảm thấy rất hấp tấp, vội vàng và bất 
an. Nhờ có thực tập thiền đi và thở trong chánh niệm suốt ba tuân 
qua nên anh có khả năng nhận diện được năng lượng bất an và vội 
vàng trong anh. Anh ý thực được điều đó và lập tức trở về với hơi thở 


chánh niệm. Anh thở vào, thở ra, mỉm cười và thầm nói: "Chào mẹ, 


159 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


con biết mẹ đang có mặt trong con." Anh đột nhiên nhận thấy năng 
lượng bất an, vội vàng và hấp tấp này chính là năng lượng bất an, vội 
vàng và hấp tấp của mẹ mình. Mẹ anh thường hay sống trong sự vội 
vàng, bất an và bà đã trao truyền năng lượng ấy lại cho anh. Trong 
thời gian ba tuần tu tập với tăng thân Xóm Thượng, anh được bảo bọc 
và che chở bởi năng lượng tu tập hùng hậu của tăng thân nên hạt 
giống bất an và vội vàng không có cơ hội để trồi lên. Nhưng khi anh 
ra chợ một mình thì hạt giống bất an và vội vàng trong anh bị môi 
trường chung quanh tưới tẩm và làm cho chúng biểu hiện. Sau khi 
thấy được như vậy, anh trở về với hơi thở chánh niệm, nhận diện 
được năng lượng tập khí và ngay trong giây phút ấy sự bất an và vội 
vàng trong anh tự nhiên tan biến và trở về với trạng thái của hạt 
giống trong chiều sâu tâm thức. Từ giây phút đó anh tiếp tục theo đõi 
hơi thở chánh niệm, duy trì niềm an lạc và hạnh phúc trong suốt thời 
gian còn lại của sự mua sắm. Anh không còn là nạn nhân của năng 


lượng tập khí nữa. 


Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt 


Chúng ta đã tiếp nhận tất cả những hạt giống thiện và bất thiện từ 
ông bà, cha mẹ và tổ tiên của ta. Có những người trong chúng ta đã bị 
cha lạm dụng tình dục từ khi còn nhỏ hoặc bị cha mẹ đối xử một cách 
khinh suất và bạo động, vì thế họ mang trong lòng khối nội kết, khổ 
đau ấy mãi cho đến lớn. Trong niềm bất hạnh đó, họ thành tâm tự 
hứa là khi lớn lên, lập gia đình, có con, họ sẽ không đối xử tồi tệ, thiếu 
đạo đức đối với con cái của mình như cha mẹ mình đã từng đối xử 
với mình. Thế nhưng nếu không biết cách chuyển hóa năng lượng 
tiêu cực ấy trong họ thì họ sẽ tiếp tục đối xử với con cái của họ y hệt 
như cha mẹ họ đã từng đối xử với họ. Tôi biết sự kiện này đã xảy ra 
rất nhiều đối với các bậc cha mẹ. Khi còn nhỏ, mình đau khổ vì cha 
mẹ mình đã đối xử tệ bạc với mình, bỏ rơi mình. Và đứa bé bị thương 
trong mình vẫn còn đó. Mình cảm thấy rất mong manh và lo sợ một 
ngày kia người bạn đời, và nhiều người bạn khác sẽ bỏ rơi mình, sẽ 
đối xử tệ bạc với mình. Mình đã nếm mùi khổ đau khi bị bỏ rơi là như 
thế nào rồi và mình không muốn người khác bị rơi vào tình trạng 


160 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


giống mình. Nhưng nếu không biết cách chuyển hóa và trị liệu những 
vết thương, những hạt giống tiêu cực trong lòng, quý vị sẽ tiếp tục 
làm cho con cái, người thương của quý vị đau khổ như quý vị đã từng 
khổ đau với cha mẹ của quý vị. Quý vị sẽ đổ lỗi cho những người mà 
quý vị nghĩ là nguyên nhân của khổ đau của quý vị. Quý vị biết rất rõ 
rằng lạm dụng người khác, làm cho họ tuyệt vọng, bỏ rơi họ, gây 
thương tích khi họ còn nhỏ là điều không tốt, thế mà quý vị vẫn làm. 
Nếu con cái của quý vị không có cơ hội gặp tăng thân, không có cơ 
hội sống gần gũi với các bậc thiện tri thức thì những hạt giống khổ 
đau trong chúng nó sẽ không được chuyển hóa và sau này chúng sẽ 
trao truyền những hạt giống tiêu cực ấy lại cho các thế hệ con cháu 
của chúng. Đây là cái vòng lẫn quẩn, gọi là luân hồi- szszra. Mục 
đích của sự tu tập là để đoạn trừ, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. Vì 
vậy ta phải nhận điện cho được những phiền não- những yếu tố tiêu 
cực đang có mặt trong chiều sâu tâm thức (tàng thức) của ta. Ta phải 
can thiệp vào và tu tập để đem lại sự chuyển hóa thật sự- chuyển hóa 
tận gốc, chứ không phải chỉ để tìm chút thuyên giảm tạm thời. Đó gọi 
là chuyển y. Quá trình chuyển y có thể được thực hiện bằng hai cách; 
cách thứ nhất là sự quán chiếu trực tiếp vào bản chất của hạt giống. 
Ta cho phép hạt giống của giận hờn, phiền não biếu hiện lên trên 
vùng ý thức và dùng năng lượng chánh niệm để ôm ấp, làm lắng dịu, 
rồi nhìn sâu để hiếu. Đây là cách trực tiếp làm phân tán hạt giống. Chỉ 
có ánh sáng của niệm, định và tuệ mới có thể phá tan được màng vô 
minh, chuyển hóa được những hạt giống phiên não. Cách thứ hai là 
sự quán chiếu gián tiếp vào tâm thức nhưng hiệu quả thì chậm hơn. 
Đó là sự thực tập gieo trông và tưới tẩm vào tâm thức ta những năng 
lượng tích cực mỗi ngày. Thay vì mời hạt giống phiền não lên để ôm 
ấp và quán chiếu, ta có thể để cho nó nằm yên đó và thực tập tưới tẩm 
những năng lượng tốt, lành mạnh để giúp chúng chuyển hóa. Điều 
này ta có thể thực tập như một cá nhân hoặc với một tập thể, cộng 
đồng, gọi là tăng thân. Tiếp xúc với những yếu tố lành mạnh, tươi 
mát và trị liệu trong đời sống hàng ngày là sự thực tập rất nuôi 
dưỡng, dễ chịu, có công năng dẫn đến sự trị liệu và chuyển hóa cho 


thân tâm. 


161 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


Tôi rời Việt Nam vào năm 1966, đi qua Mỹ và các nước như Châu Âu, 
Châu Á và Châu Úc để vận động cho hòa bình, kêu gọi chấm dứt 
chiến tranh Việt Nam, trả lại sự thanh bình cho quê hương đất nước. 
Kể từ năm ấy tới bây giờ tôi đã không được phép trở vê quê hương. 
Cả hai phe cộng sản và phe chống cộng đều thù ghét tôi chỉ vì tôi đã 
đám nói lên sự thật vê bản chất của chiến tranh. Hầu hết dân chúng 
Việt Nam đều không tán thành cuộc chiến và ai ai cũng muốn nó 
chấm dứt càng sớm càng tốt. Hàng triệu người dân đều là nạn nhân 
của chiến tranh. Nhưng tiếng nói của chúng tôi bị lấn át, bị chôn vùi 
trong tiếng bom đạn kinh hoàng, trong sự đấu tranh ý thức hệ. Có 
những người đã phải tự thiêu để mong cho tiếng nói hòa bình được 
vang tới các nước bên ngoài. Chúng tôi đã bị đàn áp, cảm thấy tuyệt 
vọng và muốn mọi người lắng nghe tiếng kêu thương của chúng tôi; 
lúc bấy giò chúng tôi không có phương tiện kỹ thuật tối tân để lên 
tiếng kêu gọi sự công bằng, bày tỏ nỗi khổ đau của dân chúng để 
được hiểu, để được nhân loại, thế giới nghe thấu. Vì vậy chúng tôi đã 
đem tấm thân của mình biến thành những ngọn đuốc của tình thương 
yêu đồng loại để báo động cho nhân loại biết rằng chúng tôi thật sự 
không muối chiến tranh, muốn chấm dứt sự giết chóc, chứ không 
muốn có sự chiến thắng cho bất cứ một đảng phái nào, một phe phái 
nào, một ý thức hệ nào. Tôi đã rời Việt Nam sang Mỹ để cất lên tiếng 
nói với chính phủ Mỹ, với quốc tế rằng chúng tôi không tán thành 
cuộc chiến; chúng tôi muốn cuộc chiến và sự tàn sát chấm dứt ngay 
lập tức. Chúng tôi muốn cả hai bên trả lại sự hòa bình cho đất nước 
Việt Nam. Vì lý do đó nên tôi đã bị lưu đày cho tới ngày hôm nay. 


Vào đầu tháng Sáu năm 1966, tôi bị cấm về nước. Lúc ấy tất cả các đệ 
tử, bạn đạo và sự nghiệp mà tôi đã dày công gây dựng như Trường 
Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, Tuần Báo Phật Giáo, Trường Cao Đẳng 
Phật Học Vạn Hạnh đều nằm ở Việt Nam. Khi biết được lệnh cấm về 
nước, tôi vô cùng buồn khổ, cảm thấy mình như một tế bào bị văng ra 
khỏi cơ thể. Có những lần tôi đã thức giấc vào giữa đêm khuya và 
không biết là mình đang ở đâu, bởi vì vào thời gian ấy, tôi đã du hành 
rất nhiều quốc gia để tham gia vào những cuộc hội thảo để vận động 
chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam. Tôi thường mơ thấy mình trở về 


162 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


chùa Tổ (Từ Hiếu) để được gặp lại Thầy tôi, các huynh đệ, các bằng 
hữu, các đệ tử và các tác viên thanh niên phụng sự xã hội của tôi. 
Trong nhiều giấc mơ tương tự, tôi thường thấy một cái đồi xanh mơn 
mỡn với những hàng cây thông thật đễ thương, tráng lệ. Trong giấc 
mơ, tôi luôn thấy mình leo lên tới nữa chừng đồi thông, và khi lên gân 
tới đỉnh đồi, đột nhiên tôi thức giấc và thấy mình đang bị lưu đày. 
Lần nào trong giấc mơ cũng đều xảy ra y hệt như vậy. Tôi rất buồn 
tủi. Giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại nhiều năm. Trong giấc mơ tôi thấy tôi 
không bao giờ vượt qua được cái đồi dương xuân ấy. 


Sống ở xứ lạ quê người, tôi đã bắt đầu học làm quen với đất nước, con 
người của bản xứ và tôi tập nhận nơi đây làm quê hương của mình. 
Lúc ấy cuộc chiến đang xảy ra khốc liệt trong nước giữa hai phe Cộng 
Hoà và Cộng Sản Việt Nam, vì vậy tôi không thể ở Mỹ được bởi vì tôi 
dám đứng lên kêu gọi chấm dứt cuộc chiến, kêu gọi chính phủ Mỹ 
phải rút khỏi Việt Nam. Ở Châu Âu, mọi vật đều xa lạ đối với tôi như 
cây cối, hoa trái, chim chóc, con người, thức ăn, văn hóa và tín 
ngưỡng... Tôi đã thực tập ởi thiền, thở trong chánh niệm và tiếp xúc 
với những mâu nhiệm của sự sống đang có mặt quanh tôi. Tôi sinh 
hoạt với các cháu thiếu nhi người Pháp và người Đức. Tôi làm quen 
VỚI Các giáo sĩ Công Giáo và các vị linh mục Tin Lành. Tôi đã học ăn 
các món ăn tây phương như bánh mì và phó mát thay cơm. Tôi nhận 
thấy rằng sông núi, con người và các cháu thiếu nhi ở Châu Âu thật 
dễ thương, mộc mạc và xinh đẹp. Tôi vượt qua được những khó khăn 
là nhờ sự thực tập như thế. Dần đần tôi biết tự tưới tẩm và nuôi 
dưỡng mình với những yếu tố của hạnh phúc trong tôi và quanh tôi. 
Một hôm tôi nhận thấy rằng giấc mơ "leo tới nửa chừng đồi" của tôi 
không còn trở lại nữa; tôi không còn có cảm giác cô độc, buồn tủi về 


sự kiện mình bị lưu đày nữa. 


Bây giờ tôi không còn nhớ tưởng về quê hương của tôi nữa, bởi vì tôi 
đã tiếp xúc được với quê hương và dân tộc của tôi trong tự thân. Tuy 
rằng tôi đang ở đây, nhưng tôi thấy mình đồng thời cũng đang có mặt 
tại Việt Nam trong nhiều hình thái biểu hiện khác. Các thiền sinh Việt 
Nam cũng như Tây Phương đã về Việt Nam thăm viếng và họ đã chia 
sẻ với tôi rằng họ thấy rất rõ rằng Thầy đang có mặt tại Việt Nam; 


163 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


băng giảng, thư tịch và sách báo của tôi đều đang được lưu hành rộng 
rãi tại Việt Nam cho du chưa được chính thức. Tôi không biết các 
sách, băng giảng ấy đã đi về Việt Nam bằng cách nào. Nhiều thế hệ 
tăng sinh trẻ được tiếp xúc với tôi qua các sách báo và băng pháp 
thoại. Cảm giác bị lưu vong trong tôi không còn nữa. Lẽ đi nhiên 
không phải chỉ do tôi thực tập mời gọi nỗi khổ đau bị lưu vong ấy lên 
và quán chiếu mà chuyển hóa hết được, mà một phần là do tôi đã biết 
cách thực tập nhận diện và tưới tẩm những hạt giống của niềm vui, 
hạnh phúc trong tôi và chung quanh tôi mỗi ngày. Tôi luôn luôn thực 
tập nhận diện những yếu tố lành mạnh, tươi mát và đẹp đẽ có tính 
cách nuôi dưỡng và trị liệu quanh tôi. Tôi nghĩ quý vị nên thực tập 
nhận diện những hạt giống tích cực, thánh thiện trong mình và chung 
quanh mình và làm cho chúng phát triển mỗi ngày, thì chúng sẽ giúp 
chuyển hóa những hạt giống tiêu cực khác trong tâm thức quý vị. 
Những hạt giống tốt, thánh thiện là những người bạn thân thiện đến 
để bảo hộ và làm cho những hạt giống tiêu cực được chuyển hóa. 
Những hạt giống tích cực làm công việc chăm sóc, bảo hộ và chuyển 
hóa những hạt giống tiêu cực. Bản chất của những hạt giống là vô 
thường, có tính cách hữu cơ, chúng thay đổi liên tục. Nếu biết cách 
gieo trông những hạt giống tốt, thánh thiện trong ta mỗi ngày thì ta có 
thể làm cho chúng phát triển và lớn lên rất mau chóng. Những năng 
lương tốt ấy có công năng giúp ta ôm ấp và chuyển hóa những hạt 
giống bất thiện, tiêu cực trong ta. Tôi đã thực tập như thế để chuyển 
hóa những niềm đau nỗi khổ, những hạt giống bất thiện, tiêu cực có 
mặt trong tâm thức tôi. 


Nhìn Kỹ Để Thương 


Chúng ta biết rằng sự chuyển hóa và trị liệu chỉ có thể có được khi ta 
đạt được cái thấy, tức là sự hiểu biết. Hiểu biết và thương yêu là hai 
chất liệu có công năng giải phóng ta ra khỏi ngục tù của nội kết, hận 
thù, khổ đau, tuyệt vọng và phiền não. Bụt nói rằng sở dĩ những 
phiền não như sợ hãi, lo lắng và sầu đau phát sinh là vì ta có tri giác 
sai lầm về thực tại. Vì vậy muốn đạt được hiểu biết lớn (đại trí) thì ta 
phải thực tập nhìn sâu. Theo lời Bụt dạy, giải thoát và tự do chỉ có thể 


164 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


thực hiện được khi ta có hiểu biết lớn- cái thấy sâu sắc về bản chất của 
thực tại. Đó gọi là kiến tánh. Nhìn sâu giúp ta hiểu được gốc rễ khổ 
đau của chính mình và của những người mà mình nghĩ là nguyên 
nhân gây ra khổ đau cho mình, những người đã làm mình và gia đình 
mình, dân tộc mình điêu đứng. Cách đây khoảng mười lăm năm, có 
một cậu con trai gốc Việt sinh ra và lớn lên tại nước Thụy 5ĩ đến Làng 
Mai tu tập vào những khóa tu mùa Hè. Mỗi năm cậu trai trẻ ấy tới 
Làng Mai tu tập cùng với em gái. Cậu ấy có nội kết với ba, không 
truyền thông được với ba. Cậu rất giận ba cậu vì ba cậu thường hay la 
rây và nói chuyện không ôn hòa với mọi người trong gia đình. Mỗi 
khi cậu làm điều gì sơ ý, thì thay vì ba cậu tới hỏi han giúp đỡ và nói 
vài lời an ủi võ về để biểu lộ tình thương và sự chăm sóc của người 
cha. Nhưng Ba cậu không làm thế. Ba cậu thường hay la rây cậu nặng 
lời. Ba cậu hay la cậu như thế này: "Đồ ngu! Tại sao mày chơi để rồi bị 
té như vậy?" Cậu ta không hiểu được tại sao ba mình đối xử như vậy 
đối với mình. Từ đó cậu trở nên hờn ghét ba cậu và tự hứa với chính 
mình là sau này lớn lên mình sẽ không hành xử như ba mình. Cậu 
nghĩ là sau này mình sẽ làm hay hơn ba mình; sau này nếu có con cái 
và nếu con mình có lỡ làm điều lầm lỗi, thiếu cẩn trọng như mình bây 
giò thì mình sẽ tới giúp đỡ và an ủi nó thay vì giáng cho nó một câu 
nặng nề như ba mình đã đối xử với mình. Một hôm tại chùa Cam Lộ, 
Xóm Hạ, trong lúc cậu đang ngồi trông em gái của mình chơi giỡn với 
một đứa bạn gái khác trên chiếc võng. Cả hai đứa đu đưa qua lại trên 
võng rất khoái chí. Bất chợt chiếc võng bị lật, hai đứa té nhào xuống 
đất. Em gái của cậu bị chầy trên trán, chảy máu một tí. Thấy vậy, cậu 
rất giận dữ, định đi tới la rây em mình một trận. Cậu định nói: "Đồ 
ngut Tại sao mày vô ý như vậy!" Nhưng nhờ đã biết phương pháp tu 
tập, cậu lập tức trở về với hơi thở và thực tập đi thiên để chăm sóc 
cảm thọ của mình thay vì tới la em mình. Cố nhiên lúc đó đã có người 
tới chăm sóc em gái của cậu rồi. Trong khi đi thiên, cậu khám phá ra 
một điều thật mầu nhiệm: Cậu thấy rằng mình rất giống ba. Trong 
cậu có nguồn năng lượng muốn rầy la, muốn trừng phạt giống hệt 
như ba thường hay la rây mình. Năng lượng đó cậu cho là sự ngu dại. 
Khi người thương của quý vị đang khổ, quý vị nên tới an ủi, vỗ về, 
bày tỏ sự yêu thương, ân cần và nâng đỡ của mình cho người đó bớt 


165 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


khổ thay vì đem tâm phiền giận để la rây, trách móc. Cậu trai trẻ kia 
nhận thấy trong mình có nguồn năng lượng muốn trừng phạt giống 
hệt như ba mình. Và cậu đã có khả năng dừng lại kịp thời. Đó là tuệ 
giác, là khả năng nhận diện được cái gì đang xảy ra trong mình và 
chung quanh mình. Cậu trai trẻ này mới mười bốn tuổi thôi, nhưng 
cậu đã có khả năng thực tập dừng lại và nhận diện được như vậy rôi. 
Cậu nhận thấy mình là sự tiếp nối của ba mình thật rõ ràng. Cậu đã 
tiếp nhận năng lượng tập khí muốn la rầy, trừng phạt ấy từ ba. Tiếp 
tục thực tập đi trong chánh niệm, cậu thấy rằng hạt giống giận trong 
cậu không thể nào chuyển hóa được nếu cậu không thực tập và nếu 
không thực tập bây giờ, thì sau này cậu sẽ trao truyền năng lượng tập 
khí ấy lại cho con cái cậu. Tôi nghĩ đối với một cậu bé mới mười bốn 
tuổi mà đã có thể thực tập thành công như vậy, thì đó là sự kiện thật 
phi thường, thật mầu nhiệm. Cậu bé đạt được hai cái thấy chỉ trong 
vòng mười lăm phút thực tập thiền đi. Cậu nghĩ khi trở về Thụy Sĩ, 
cậu sẽ chia sẻ cái thấy ấy với ba. Cậu sẽ khéo léo mời ba cùng thực tập 
thiền đi, thở trong chánh niệm... với cậu để cả hai cha con có thể 
chuyển hóa năng lượng tập khí tiêu cực ấy. Với cái thấy thứ ba, cậu 
đã làm tan biến cơn giận, nội kết đối với ba mình vì cậu đã hiểu được 
ba cậu cũng là nạn nhân của sự trao truyền. Có thể ba cậu đã tiếp 
nhận những hạt giống tiêu cực từ ông nội của cậu. Tôi rất ngạc nhiên 
khi thấy cậu ấy có khả năng đạt tới cái thấy thứ ba này, vì điều đó có 
nghĩa là cậu thiếu niên này đã thấy được ba mình đã từng là nạn nhân 


của sự trao truyền từ ông nội của cậu. 


Có nhiều người trong đại chúng đau khổ và hờn giận cha mẹ của họ. 
Như tôi đã nói trong các bài pháp thoại trước, có nhiều người trong 
chúng ta mang trong mình một đứa bé bị thương. Có những người, 
nhất là những người trẻ vì hận ba, hờn mẹ nên thường hay đại đột 
tuyên bố một cách trắng trợn rằng: "Tôi không muốn có liên quan gì 
với ba tôi, mẹ tôi hết." Đó là lời tuyên bố hết sức dại dột. Vì sao? Vì 
theo tuệ giác tương tức, vô ngã của đạo Bụt, mình là sự tiếp nối của 
cha mẹ mình; mình chính là cha mẹ mình. Mình không thể nào trốn 
thoát được sự thật ấy. Cách khôn ngoan nhất là nên trở về làm hòa 
với chính mình và với cha mẹ đang có mặt trong mình. Không có cách 


166 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


nào khác. Lời dạy của Bụt rất rõ ràng. Ta đã từng là nạn nhân của 
những tập khí xấu, những hạt giống tiêu cực, nhưng với sự thực tập 
nhìn sâu, ta sẽ hiểu được rằng người kia cũng đã từng là nạn nhân 
của sự trao truyền như ta. Người kia không được may mắn như ta, 
người kia không có cơ duyên gặp thầy hiền bạn tốt dẫn dắt, nên 
những hạt giống tiêu cực trong họ không có cơ duyên được chuyển 
hóa và vì vậy họ đã truyền lại cho ta. Khi thấy được cha mẹ mình là 
nạn nhân của sự trao truyền, thì sự hờn giận của mình đối với cha mẹ 
sẽ tan biến. Nhìn sâu để hiểu, để thương và để thoát ra khỏi hầm lửa 
của oán hận, trách móc, tuyệt vọng là phép thực tập rất quan trọng. 


Đó gọi là quán, tức là nhìn sâu. 


Có một lần tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng thuộc Tu Viện Làng Mai, 
mọi người đều được đề nghị làm bài tập là viết thơ cho cha mẹ của 
mình. Có một chàng thanh niên thiền sinh người Mỹ bảo rằng anh 
không thể nào làm được bài tập này, bởi vì mỗi khi nghĩ tới ba là anh 
nỗi giận đùng đùng và rất đau khổ. Mặc đầu ba của anh đã qua đời, 
thế nhưng giữa hai cha con vẫn không có sự hòa giải. Tôi đã đề nghị 
cho anh ta một vài phương pháp thực tập và những phương pháp 
thực tập ấy có thể thực hiện trong vòng một tuần. Và đây là bài thực 
tập mà tôi đã đề nghị cho anh ta: "Thở vào, tôi thấy tôi là em bé năm 
tuổi. Thở ra, tôi mỉm cười với em bé năm tuổi là tôi." Tôi hướng dẫn 
cho anh ta quán tưởng vào chính mình như là một đứa bé năm tuổi, 
rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Khi thấy được đứa bé năm tuổi 
trong anh đã từng bị thương tích, mong manh như thế nào rồi, thì anh 
ta sẽ có tình thương và sự cảm thông cho đứa bé mà anh ta đã đi qua. 
Thở ra, anh ta mỉm cười với đứa bé năm tuổi với nụ cười cảm thông, 
thương yêu. Khi còn là chú bé năm tuổi, anh đã va chạm rất nhiều 
vấn đề khó khăn và khổ đau với ba. Có thể anh đã cố gắng nói với ba 
điều gì đó, nhưng anh đã không tìm ra lời lẽ hay, khéo léo để trình 
bày. Và trong lúc đang tìm chữ, có lẻ ba của anh đang trong cơn bực 
bội đã lớn tiếng la rây và quát: "Im đi! Mày là đồ vô tích sự." Điều đó 
đã gây vết thương sâu đậm trong lòng thơ dại của đứa bé và từ đó 
đứa bé không bao giờ dám tới gần để tỏ lộ điều gì với ba nó nữa. Anh 
đã không có khả năng chia sẻ với ba mình về những khó khăn và khổ 


167 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


đau của mình vì anh không có can đảm để làm như vậy và cha của 
anh cũng không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Khi thở ra, anh sử 
dụng năng lượng thương yêu mà anh đã chế tác để ôm ấp đứa bé bị 
thương trong anh. "“Thở vào, tôi thấy tôi là một đứa bé năm tuổi rất 
mong manh, đễ bị thương tích. Thở ra, tôi mỉm cười với đứa bé năm 


tuổi là tôi." 


Một tuần sau đó tôi đã cống hiến cho anh ta thêm một câu thực tập 
khác: "Thở vào, tôi thấy cha tôi là một em bé năm tuổi. Thở ra, tôi 
mỉm cười với em bé năm tuổi là cha tôi." Có lẽ quý vị chưa bao giờ 
nghĩ về cha mình như một đứa bé năm tuổi, rất mong manh, dễ bị 
thương tích. Nếu thấy được cha mình như vậy, thì quý vị sẽ hiểu 
được cha, thông cảm cho cha. Cũng như bản thân quý vị vậy, có thể 
cha của quý vị đã từng là nạn nhân của sự giận hòn, la mắng, khổ 
đau... và đã mang trong mình một đứa bé bị thương như mình. Quý 
vị có thể xem tấm hình của ba mình chụp lúc ba còn là một đứa bé 
năm tuổi, nếu có. Anh thiền sinh trẻ kia đã xin được một tấm hình của 
ba anh lúc ba anh còn nhỏ và anh đặt tấm hình ấy lên bàn học của 
anh. Mỗi lần bước vào phòng hoặc rời khỏi phòng, anh thường đừng 
lại chốc lát để nhìn vào đôi mắt của ba anh trong tấm hình và thở vào, 
thở ra ba hơi thật chánh niệm. Trong khi thở và nhìn kỹ vào ba, anh ta 
quán tưởng ba mình như là một đứa bé năm tuổi. Và mầu nhiệm thay 
anh đã khám phá ra rằng ba anh cũng đã từng là một nạn nhân và đã 
không có cơ duyên gặp chánh pháp để tu tập và chuyển hóa. Khi anh 
nhận thấy được như vậy thì bao nhiêu oán hận, bực tức trong lòng 
anh bắt đầu tan biến. Một hôm anh ngồi xuống và viết một bấc thư 
tình cho ba. Anh viết: "Thưa ba, con biết ba đã đau khổ rất nhiều khi 
còn là một chú bé năm tuổi và vì ba đã không may mắn gặp được 
chánh pháp, chưa biết nghệ thuật tu tập chuyển hóa niềm đau nỗi khổ 
của mình nên ba đã truyền lại cho con. Con thật dại dột; con không 
hiểu được điều đó và con cứ hờn giận, trách móc ba. Nay con đã hiểu 
và rất cảm thông cho ba. Con hứa là con sẽ thực tập chuyển hóa 
những khó khăn, khổ đau giùm cho ba..." Sau khi viết xong bức thư 
cho ba, tự nhiên anh được chuyển hóa, lòng anh cảm thấy nhẹ nhỏm 
và anh biết rằng mình đã hòa giải được với ba mình. 


168 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


Khi tắm gội, ta có cơ hội để thực tập nhìn sâu vào cơ thể ta. Bụt mời 
chúng ta thực tập nhìn sâu vào bản chất của từng bộ phận của cơ thể 
và thấy cho được bản tính tương tức, trống rỗng (tánh không) của sự 
trao truyền. Sự trao truyền ấy gọi là Tam Luân Khône Tịch. Tam luân 
tức là ba yếu tố của sự trao truyền: đó là người trao truyền, vật được 
trao truyền và người tiếp nhận. Tuy ba nhưng chỉ là một, chúng 
tương quan tương duyên với nhau, ba yếu tố không thể có mặt như là 
một thực thể biệt lập. Bụt mời chúng ta nhìn sâu vào bản chất của mỗi 
yếu tố và thấy cho được bản tính trống rỗng (không), tương tức của 
sự trao truyền. Ta thử đặt câu hỏi như thế này: “Ba mình đã trao 
truyền cho mình những gì?” Và câu trả lời là: “Ba đã trao truyền 
chính toàn bộ con người của cha cho mình.” Đối tượng được trao 
truyền không gì khác hơn là chính toàn bộ con người của ba mình và 
mình đích thực là sự tiếp nối của ba mình. “Mình chính là ba mình. 
Đối tượng của sự trao truyền là một với người trao truyền. Thế thì ta 
có thể hỏi tiếp: “Vậy thì ai là người tiếp nhận sự trao truyền? Người 
đó là một thực thể biết lập chăng?“ Và câu trả lời là: Không phải một 
cũng không phải khác. Người tiếp nhận sự trao truyền mang trong tự 
thân cả hai yếu tố: đó là đối tượng của sự trao truyền và người trao 
truyền. Khi quý vị chạm tới được cái thực tại vô ngã, tương tức, 
không- trống rỗng của sự trao truyền, thì quý vị sẽ không còn tuyên 
bố những câu động trời như: "Tôi rất hận cha tôi; mẹ tôi. Tôi không 
muốn có liên quan gì tơi cha tôi hết; mẹ tôi hết." Thực ra theo tuệ giác 
vô ngã, mình chính là cha mình, là mẹ mình. Mình chính là sự tiếp nối 
của cha mình, của mẹ mình. Vì vậy tốt nhất là quý vị nên trở về làm 
hòa với cha mình, với mẹ mình. Nhưng đừng nghĩ rằng cha mẹ mình 
có mặt biệt lập ngoài mình, họ đang có mặt ngay trong tự thân của 
mình, trong từng tế bào của cơ thể mình. An lạc và hạnh phúc chân 
thật chỉ có thể có được khi nào ta đạt được cái thấy không phân biệt 
(vô phân biệt trí) và thực hiện được sự hòa giải giữa mình và cha mẹ 
mình. 


Nếu ta nhận diện được những hạt giống tích cực, tốt đẹp và lành 
mạnh trong ta thì nên tìm cách làm cho chúng biểu hiện và duy trì 


chúng càng lâu càng tốt. Còn nếu ta nhận diện được hạt giống tiêu 


169 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


cực, có tính cách tàn phá sức khỏe và hạnh phúc của ta thì nên thực 
tập ôm ấp và chuyển hóa chúng càng nhanh càng tốt. Khi ta được 
chuyển hóa, thì ông bà, cha mẹ, tổ tiên và các thế hệ tương lai của ta 
cũng được chuyển hóa. Khi tôi thực tập thở vào và làm cho thân tâm 
an tịnh; thở ra, tôi mỉm cười, thì tôi đồng thời cũng đang cởi trói cho 
cha mẹ, ông bà, tổ tiên và các đệ tử của tôi được giải thoát, tự do. Mỗi 
khi tôi bước được một bước có vững chãi, thảnh thơi và an lạc, thì 
đồng thời tôi cũng bước cho các thế hệ ông bà tổ tiên và con cháu của 
tôi. Phép thực tập này có công năng giúp ta chuyển hóa và trị liệu rất 
mầu nhiệm. Ta thực tập không phải cho riêng ta mà ta thực tập cho 
tất cả ông bà, tổ tiên, con cháu và các thế hệ tương lai của ta. Có như 
thế ta mới đem lại sự hòa giải thật sự. 


Nhưng sự hòa giải trước hết phải bắt đầu từ chính mình. Ta không 
cần phải đợi đến lúc ngôi lại với người kia mới làm công việc hòa giải. 
Có lần, có một người thiền sinh viết cho tôi như thế này: "Kính thưa 
Thầy, con biết trong quá khứ con đã gây ra nhiều lầm lỗi với đứa con 
gái của con. Con rất muốn được ngồi lại với con gái của con để thực 
tập làm mới, hòa giải và thiết lập lại sự truyền thông. Thế nhưng mỗi 
lần con viết thư muốn được ngồi lại với con gái của con để chia sẻ, 
làm mới, nhưng con của con đều từ chối. Thưa thầy, trong trường hợp 
như thế, con phải làm sao?” Có lẽ quý vị nghĩ rằng sự hòa giải chỉ có 
thể được thực hiện bằng cách phải gặp mặt và nói chuyện trực tiếp 
với người kia. Điều này chứng tỏ rằng quý vị chưa nắm vững phương 
pháp Làm Mới; muốn làm mới với người kia, trước hết quý vị phải 
thực tập làm mới với tự thân mình, gọi là siới siới đơn phương; nếu 
chưa hòa giải được những khó khăn, bế tắc, buồn giận... nơi chính 
mình, thì khó mà hòa giải được với người khác, quý vị sẽ không có 
khả năng thấy và hiểu được người kia. Hiểu mình chính là nên tảng 
căn bản để hiểu người. Sự hòa giải chân thật chỉ có thể được thực hiện 
bằng chất liệu hiểu biết và thương yêu. Khi mình có chất liệu hiểu biết 
và thương yêu trong lòng thì việc giúp đỡ người khác sẽ trở nên rất 
đễ dàng. Khi nội tâm mình được hóa giải, lưu thông, thì yếu tố an lạc 
và thương yêu sẽ có mặt. Nếu thân tâm mình tràn đầy năng lượng an 
lạc, hiểu và thương yêu thì mình có thể chuyển đổi hoàn cảnh một 


170 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


cách dễ dàng. Cho nên vấn đề không phải chỉ nằm ở ngoài, mà căn 
bản là chính nơi tự thân của mình. Khi tâm an thì thế giới an. Khi tâm 
bình thì thế giới bình. 


171 | Chương 08: Chuyển Hóa Tận Gốc 


Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mồng ba tháng Sáu, năm 1998. 
Chúng ta có một thời sinh hoạt câu hỏi và trả lời. Xn mời quý vị đặt 
câu hỏi. Những câu hỏi hay là những câu hỏi luôn luôn phát xuất từ 
trái tim, từ khổ đau, bế tắc của chính bản thân mình. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, con không biết thây nhận xét như thế nào về 
vấn đề trung thành trong mối liên hệ vợ chồng, trong đó có sự liên hệ 
đồng tính luyến ái. Làm sao chúng con áp dụng phép tu chánh niệm 
để đối trị với năng lượng tình dục? 


Thầy: Trước hết ta phải thấy rằng năng lượng tình dục chỉ là một loại 
năng lượng trong nhiều loại năng lượng. Nếu nhìn sâu vào bản chất 
của nó thì ta sẽ thấy răng không thể xác quyết nó chỉ đi về phía thỏa 
mãn tình dục. Vì là năng lượng, cho nên nó có thể chuyển sang hướng 
khác. Nếu quý vị rất hứng thú muốn làm điều gì đó, muốn thực hiện 
điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống thì quý vị sẽ đồn hết năng lực vào 
việc thực hiện ước muốn ấy và quý vị sẽ không có nhiều thì giờ để 
suy nghĩ về vấn đề thỏa mãn tình dục. Là người xuất gia, chúng tôi 
nhận thấy rằng trong chúng tôi cũng có năng lượng thèm khát về tình 
dục như mọi người khác, nhưng với năng lượng của bồ đề tâm hùng 
hậu, với sự nâng đỡ của tăng thân, chúng tôi có thể đầu tư hết năng 
lực của mình về các hướng khác như hướng muốn phụng sự chúng 
sinh, thực tập để đạt tới hiểu biết lớn và khả năng thương yêu sâu. 
Tăng thân cần thì giờ và năng lực của chúng tôi để đóng góp và xây 
dựng. Chúng tôi dành thì giò để học kinh điển, ngoại điển, pháp đàm 
và đem những gì mình đã học được áp dụng vào đời sống hàng ngày. 
Chúng tôi dành thì giờ để chăm sóc cho đệ nhị thân của mình, tức là 
thành phần khác của tăng thân mà mỗi người xuất gia đã được tăng 
thân bổ nhiệm để chăm sóc. Mỗi thầy hoặc mỗi sư chú đều chịu trách 
nhiệm cho hạnh phúc và sự tu tập của một thầy hoặc một sư chú 
khác. Các sư cô cũng thực tập như vậy với nhau. Chúng tôi cũng 
dành thì giờ để giúp các thiền sinh đến tu học với chúng tôi. Chúng 
tôi đồn hết năng lực vê những hướng như thế và cảm thấy rất hạnh 


172 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


phúc. Bằng kinh nghiệm của bản thân, của một cộng đồng, chúng tôi 
nghĩ rằng nếu quý vị tổ chức đời sống của quý vị một cách thông 
minh và khéo léo sử dụng năng lượng của mình đi về hướng thương 
yêu, lý tưởng phụng sự, giúp người khác bớt khổ, thì năng lượng tình 
dục sẽ không còn là vấn đề lớn trong đời sống hàng ngày của quý vị 
nữa. Vấn đề là khéo lái nguồn năng lượng tình dục đi về phía năng 
lượng của lý tưởng, thương yêu và hiểu biết. 


Hỏi: Câu hỏi này đã nêu ra từ gia đình pháp đàm Nón Nỉ Xanh 
(Bluebonnet). Kính thưa Thây, gia đình pháp đàm của chúng con rất 
hạnh phúc. Chúng con truyền thông rất tốt với nhau, trao đổi với 
nhau tuệ giác và kinh nghiệm thực tập và cống hiến cho nhau rất 
nhiều không gian. Tuy nhiên, chúng con cảm thấy chúng con cần học 
hỏi thêm về nghệ thuật tưới tấm hạt giống tốt. Chúng con cũng cân 
học hỏi thêm về phương pháp tháo gỡ những nội kết, mâu thuẫn và 
xung đột trong các mối liên hệ, nói cách khác là làm thế nào để thực 
tập pháp môn Làm Mới một cách sâu sắc. Thưa Thầy, chúng con phải 
thực tập như thế nào khi có một người nào đó cứ tiếp tục tưới tấm 
những hạt giống tiêu cực nơi mình? 


Thầy: Làm sao để thực tập khi người ta cứ tiếp tục tưới tẩm những 
hạt giống xấu nơi mình? Khi một người nào đó tưới tẩm hạt giống 
xấu nơi mình, đó là cơ hội cho mình thực tập. Có một số người trong 
chúng ta nghĩ rằng nếu mình lên núi cất cái am để tu một mình thì sự 
tu tập sẽ đễ dàng hơn nhiều, mình không phải đụng chạm với ai. 
Nhưng nếu làm như vậy, quý vị sẽ không có cơ hội để thách thức 
chính mình, để xác nghiệm lại nội lực tu tập của mình. Sống chung 
với người khác và phải va chạm với những khó khăn của họ là cơ hội 
rất tốt cho sự thực tập, là cơ hội để ta hiểu rõ tâm của ta nhiều hơn. 
Xin quý vị sử dụng thì giờ riêng của mình để tự thực tập đi thiền, 
ngồi thiền, thực tập và trang bị thân tâm cho vững chãi để khi có một 
người nào đó lỡ tưới tẩm hạt giống tiêu cực trong quý vị, quý vị sẽ có 
đủ khả năng để ứng xử với tình trạng một cách tích cực và tốt đẹp. 
Nếu quý vị không trang bị trước, thì khi hạt giống tiêu cực bị tưới 
tẩm, quý vị sẽ đau khổ và phản ứng lại một cách không dễ thương, 
thiếu hiểu biết và quý vị không chỉ gây khổ đau cho tự thân mà còn 


173 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


vung vãi khổ đau ấy lên người khác. Nếu có chánh niệm, biết theo dõi 
hơi thở trong khi làm việc, tức là ta đang thực tập và trang bị cho 
năng lượng chánh niệm, vững chãi và thánh thơi trong ta trở nên 
hùng hậu. Ta đang chuẩn bị một nội lực và chiến thuật để khi hạt 
giống tiêu cực bị tưới tẩm, ta sẽ có khả năng thở và mỉm cười, giữ 
được sự bình tĩnh và nhìn người kia với nụ cười chấp nhận, tha thứ 
và thương yêu. Nếu thành công được một lần, ta sẽ có niềm tin vững 
mạnh hơn đối với chánh Pháp và nơi sự thực tập. Tôi tin rằng lần sau 
mình sẽ làm hay hơn. Mình sẽ gây được ấn tượng tốt nơi người đã 
vụng về tưới tẩm hạt giống xấu nơi mình. Nếu thực tập giỏi, thì nội 
trong vòng một hoặc hai tháng, người kia sẽ tới hỏi ta với lòng khâm 
phục rằng: "Làm sao anh/chị thực tập hay như vậy? Vì mỗi lần em nói 
như vậy, làm như vậy, anh/chị thường sinh tâm bực bội, khó chịu, 
phản ứng. Sao bây giờ anh/chị không làm như vậy, ngược lại có thể 
mỉm cười tha thứ, bao dung! Làm sao anh/chị làm được như vậy? 
Anh/chị có thể chia sẻ cho em biết chút xíu kinh nghiệm được 
không?" Và lúc đó là lúc ta bắt đầu chia sẻ sự thực tập của ta cho 
người kia. 


Có một câu hỏi như thế này: Làm thế nào để duy trì sự thực tập khi 
vợ mình, chồng mình hoặc những thành phần trong gia đình của 
mình không hưởng ứng? Trong trường hợp này, tôi nghĩ quý vị nên 
thực tập một cách tự nhiên. Quan trọng là đừng bị rơi vào cái bẩy của 
sự thực tập hình thức. Đừng làm ra vẽ ta đây đang thực tập chánh 
niệm, thực tập thiền v.v.. Điều này ta có thể làm được. Ví dụ, khi thực 
tập thiền đi, quý vị hãy đi cho thật tự nhiên, đi như thế nào để người 
ta không thấy là mình đang thực tập thiền đi, nghĩa là đi trong nhịp 
điệu bình thường, nhưng trong nội dung quý vị vẫn chế tác năng 
lượng chánh niệm, an lạc và hạnh phúc. Cái đó gọi là f 0ô t t- trong 
kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nghĩa là tu mà không thấy mình tu, 
không cố gắng dụng công, nhìn bề ngoài giống như là không tu gì cả, 
nhưng trong nội dung thì ta thật sự đang tu tập rất vững chãi. Điều 
tối ky là đừng vội vàng muốn chia sẻ sự thực tập của mình hoặc áp 
đặt sự thực tập của mình lên người khác. Tốt nhất là đừng nói gì hết 
đầu đó là những kinh nghiệm tu học của ta; chỉ cần thực tập cho đàng 


174 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


hoàng và phát triển thêm khả năng lắng nghe, miệng luôn luôn mỉm 
cười và hành xử, phản ứng cho thật vưi tươi, hòa nhã. Nếu quý vị 
thành công một lần trong khi ứng xử hòa ái với những người đang 
tưới tấm hạt giống tiêu cực nơi mình mà không sinh tâm phiền giận, 
cau có.... thì sự thành công ấy sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, không 
những nuôi dưỡng chính bản thân mà còn có thể giúp cho người kia 
chuyển hóa. 


Hỏi: Kính thưa thầy, tổ tiên, ông bà và cậu của con đã bị giết tại trại 
cải tạo trong để nhị thứ chiến. Làm sao sự thực tập của con ngay 
trong giây phút này- với chất liệu an lạc, vững chãi và từ bi mà con đã 
gặt hái được- có thể giúp ông bà, tổ tiên và cậu của con bớt khổ được 
để cuộc đời của họ tốt đẹp và hạnh phúc hơn? Làm sao chúng ta áp 
dụng lời dạy của Bụt vào trong sự thực tập để có thể tha thứ được cho 
cái tội diệt chủng tây trời, kinh hãi kia của chủ nghĩa phát xít Đức. Xin 
thây soi sáng cho con. 


Thầy: Trong tâm thức ta đã có sẵn những hạt giống của khổ đau và 
phiền não. Khổ đau của ta được cấu tạo bởi chính cá nhân ta và bởi 
ông bà, cha mẹ và xã hội ta trao truyền lại. Mỗi khi thực tập thở trong 
chánh niệm và trở về chăm sóc thân thể và cảm thọ của ta, thì nỗi khổ 
trong ta được thuyên giảm phần nào. Khi ta gặt hái được sự chuyển 
hóa và trị liệu và tổ tiên, xã hội của ta cũng được chuyển hóa và trị 
liệu. Mỗi nụ cười an lạc mà ta chế tác ra sẽ tác động tới xã hội của ta. 
Ta có thể tiếp xúc với xã hội ngay trong tự thân của ta. Mỗi bước chân 
ta đi trong chánh niệm, đem lại chất liệu vững chãi, an vui và thảnh 
thơi đều có ảnh hưởng tốt tới xã hội và tổ tiên của ta. Không nên nghĩ 
rằng những gì ta làm được cho ta hôm nay không ảnh hưởng, không 
liên quan gì đến xã hội và thế giới quanh ta. Hòa bình và tự do luôn 
luôn bắt đầu với sự thực tập của chính mình. Chúng ta biết rằng cái 
một chứa đựng cái tất cả. Đó là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm. Sự giải 
thoát của cá nhân cũng là sự giải thoát của xã hội, của yếu tố chung 
trong ta. Sự thắng lợi của thái tử Tất Đạt Đa tại cội Bồ Đề không phải 
cho riêng cá nhân Ngài mà cho sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát của 
tất cả mọi loài chúng sanh. Nếu ta được chuyển hóa, an lạc và thảnh 
thơi, thì thế giới quanh ta cũng được chuyển hóa, an lạc và thảnh thơi. 


175 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


Nếu ta an vui, thì khắp chốn đều được an vui. Nếu trong ta có an lạc, 
thì thế giới mà ta tiếp xúc sẽ trở nên đẹp đẽ và mầu nhiệm. Tôi nghĩ 
nhiều người trong chúng ta đều đã có kinh nghiệm này. 


Hỏi: Thưa thây, có rất nhiều câu hỏi về vấn đề fhđ bò- những đối 
tượng của tham đắm và ràng buộc, những ý niệm về hạnh phúc mà 
mình đang theo đuổi. Có một câu hỏi như thế này: Có phải cái tâm kỳ 
thị, phân biệt và khuynh hướng muốn phán xét người khác là những 
con bò cân được buông bỏ không? 


Thầy: Khi tôi sử dụng danh từ "bò," cái nghĩa căn bản đầu tiên là 
những ý niệm ta cho là thiết thực cho hạnh phúc của ta. Nó là cái gì 
mà ta chưa bao giò đặt lại vấn đề như địa vị, sự giàu sang và quyền 
hành của ta trong xã hội, cơ sở kinh doanh, bằng cấp hay một ý thức 
hệ v.v.. Khi ta đã đạt được những thứ đó rôi, ta lại cảm thấy không 
thỏa mãn, không hạnh phúc với chúng và ta tiếp tục đau khổ. Đây là 
sự mời mọc chúng ta nhìn lại bản chất của những con bò của ta để 
xem chúng có thật sự cân thiết cho niềm an lạc và hạnh phúc của ta 
không. Nếu ta thấy chúng chỉ là những con bò tạo thêm nhiều sầu 
khổ, sợ hãi, bất an và ràng buộc, thì ta sẽ có khả năng buông bỏ chúng 
một cách đễ dàng. Vì vậy tôi xin mời quý vị thực tập nhìn sâu vào bản 
chất của những con bò- tức là đối tượng của hạnh phúc của mình và 


gọi đúng tên của nó. 


Hôm kia tôi có chia sẻ về một người bạn ở Đức về khả năng thả bò 
của ông ta. Trong số những con bò của ông, có những con bò có tính 
chất rất lý tưởng, phục vụ nếp sống tâm linh. Ông ta là chủ tịch của 
nhiều hội Phật Giáo ở Đức. Ông phải tham gia nhiều cuộc họp và làm 
rất nhiều việc. Việc Phật sự của ông chiếm rất nhiều thì giờ, năng lực 
và vì vậy nó đã tạo ra nhiều căng thẳng cho ông. Ông không có khả 
năng dừng lại để thưởng thức từng hơi thở vào, hơi thở ra, không có 
khả năng đi từng bước thảnh thơi hoặc ngồi yên như một người tự 
đo. Ông rất thành công về mọi mặt- việc đời cũng như việc đạo, thế 
mà ông không cảm thấy hạnh phúc với đời sống của ông. Vì vậy 
muốn được an lạc, hạnh phúc và tự đo, ông phải thực tập thả bò- tức 


là buông bỏ bớt một vài con bò của ông. Càng thả nhiều bò, ta càng có 


176 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


nhiều không gian để sống, để thảnh thơi và hạnh phúc. Đó là ý nghĩa 
của sự thực tập thả bò. Con bò lớn nhất cản trở hạnh phúc và tự do 
của ta là ý niệm của ta về hạnh phúc. 


Có lẽ quý vị đã có công ăn việc làm rồi, nhưng có thể quý vị vẫn nghĩ 
rằng như thế vẫn chưa đủ và muốn có thêm việc thứ hai để kiếm 
thêm lợi nhuận. Quý vị làm đầu tắt mặt tối, làm thêm giờ, nghĩ rằng 
mình cần tạo cơ hội để dành dụm thêm tiên hoặc muốn có thêm tiếng 
vang trong xã hội, cộng đồng. Tháng này sang năm nọ quý vị bị cuốn 
hút vào trong dòng suy tư như thế. Nhưng một hôm nào đó, quý vị 
chọt nhận thấy rằng mình chưa bao giờ có được một giây phút hạnh 
phúc, an lạc thật sự trong cuộc sống, mặc dầu mình đã đạt được địa vị 
cao trong xã hội, làm ra được nhiều tiền, được nhiều người quý 
trọng...; và quý vị muốn có hạnh phúc thật sự. Quý vị không muốn bỏ 
phí thì giờ và năng lực một cách vô ích của mình trong sự lo lắng, 
giận hờn, chạy theo bóng dáng của hạnh phúc theo hướng ngũ dục và 
do đó quý vị quyết tâm thả bò. Chúng ta nên thực tập nhìn sâu, nhìn 
lại và nhận diện cho được bản chất của những con bò để xem chúng 
có phải là nguồn hạnh phúc đích thực của mình hay không và khi 
thấy được bản chất của chúng rồi thì ta có thể buông bỏ bớt. Con bò 
nguy hiểm nhất của ta có thể là một ý thức hệ hoặc một ý niệm mà ta 
đã trả một cái giá rất đắt để thành đạt. Nghĩ rằng ta sẽ là một người 
đặc biệt, sẽ được nỗi tiếng, sẽ được mọi người kính nể nếu ta đeo đuổi 
và thực hiện được cái ý thức hệ hoặc ý niệm đó của ta. Nhưng nếu cái 
đó không thật sự đem lại chân hạnh phúc cho ta, nó làm cho ta ngày 
đêm ăn không ngon, ngủ không yên, thì nó chính là con bò ta cân 
phải buông bỏ. Ta có thể chết chỉ vì một ý niệm về hạnh phúc của ta. 


Kỳ trước tôi có kể câu chuyện về một ông thầy tu bận rộn trong việc 
xây chùa. Quý vị có thể nói: "Ihây tu xây chùa, đúc tượng là việc 
đáng làm. Đó là Phật sự. Đâu có gì sai trái?" Nhưng trong trường hợp 
của ông thầy này, thì trong quá trình xây chùa, thầy đã lo lắng quá 
nhiều đến nỗi thầy không có thì giờ để thở, để thực tập thiền đi, để 
uống một ly trà cho thoải mái hoặc để tiếp xúc với sự sống mâu 
nhiệm đang có mặt trong giây phút hiện tại. Thây bị cuốn hút trong 
việc xây chùa và cho đó là công việc quan trọng nhất. Thầy đã hy sinh 


177 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


hạnh phúc, tự do của thầy cho việc xây chùa và nghĩ rằng xây chùa 
xong rồi hãy thảnh thơi, rồi mới hạnh phúc. Thầy đã hy sinh việc 
quan trọng nhất của người tu và chú trọng vào những việc không 
phải là mục đích chính của người tu. Và như vậy thầy bận rộn suốt 
ngày đêm. Có lần những người cư sĩ thân hữu của thầy tới thăm, 
trong buổi uống trà, thây đã than thở với họ là thầy thấy mình bận 
rộn quá. Nghe thầy nói như thế, họ nói đùa với thầy: "Nếu thầy cảm 


Lễ Á 
Ị 


thấy bận rộn như vậy sao thầy không xuất gia lại; đi thầy!“ Người tu 
thiệt là người có tự do, là người không bị ràng buộc bởi những đam 
mê, danh lợi và vướng bận dù đó là việc xây chùa, đúc tượng. Vậy thì 
chùa chiềng có thể cũng là một con bò ràng buộc ta. Nói như thế 
không có nghĩa là thây ấy không được phép xây chùa, đúc tượng, 
nhưng có rất nhiều cách để xây chùa và đúc tượng mà không biến 
công việc xây chùa, đúc tượng thành sự rằng buộc- thành con bò và 
thầy có thể vẫn là một người tự do trong khi làm những công việc đó. 
Công việc có trở thành sự ràng buộc, trở thành con bò hay không, 
hoàn toàn tùy thuộc vào cách hành xử của ta. Thả bò không có nghĩa 
là buông bỏ trách nhiệm mà chính là buông bỏ những ý niệm, ý tưởng 


của ta. 


Hỏi: Kính thưa thầy, câu hỏi của con là làm sao để có thể được hoàn 
toàn tự do trong mỗi giây mỗi phút, không bị gián đoạn, ngay cả 
trường hợp mình nghĩ là mình đang nắm giữ những con bò của mình 
hoặc đang làm những điều mà mình thấy là không đúng? 


Thầy: Muốn được tự do hoàn toàn, chúng ta cần phải thực tập liên tục 
mỗi ngày. Tự đo là hoa trái quý giá nhất của người tu. Đa số chúng ta 
thiếu khả năng sống tự do. Chúng ta linh cảm rằng tự do luôn có đó, 
nhưng ta thường hành xử theo chiều hướng của nghiệp lực, tức là 
năng lượng tập khí, thói quen và bị khống chế, đồng hóa bởi tâm thức 
cộng đồng. Chúng ta ít khi sống được tự do. Khi lái xe đi đây đó, lau 
chùi phòng vệ sinh, rữa chén bát, có thể chúng ta cảm thấy rằng chính 
mình đã chọn làm những công việc này. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, quán 
chiếu sâu sắc, ta sẽ thấy sự thực là ta không được thảnh thơi (tự do) 
chi mấy trong khi làm những công việc này. Ngay cả trong khi đi, ta 
cũng không bước được những bước thánh thơi; hình như có loại ma 


178 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


lực nào đó luôn thúc đẩy ta đi về phía trước, tìm hạnh phúc ở phía 
tương lai. Đối với tôi, tự do tức là ý thức được những gì mình đang 
làm và những gì mình không nên làm trong giây phút hiện tại. Khi 
lau nhà, chùi cầu tiêu hoặc thở vào và thở ra, nếu ta ý thức rõ ràng ta 
đang làm những việc ấy, thân tâm an trú vững chãi trong từng cử chỉ 
của sự việc, thì ta bắt đầu có tự do, mặc đầu nó chưa được lớn lắm 
nhưng nó rất quan trọng. Muốn đạt được tự do lớn, trước hết ta phải 
bắt đầu bằng những tự do nhỏ. Nếu không thì ta chỉ sống trong sự 
quên lãng, ràng buộc và bận rộn. Chúng ta bị thống trị bởi những 
năng lực của tập khí. 


Thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày là để phục hồi lại sự 
tự do của mình, giúp ta sống như một con người tự do thật sự. Chánh 
niệm có công năng giúp ta nhận diện những phiền não và khổ đau 
trong ta, rồi tu tập nhìn sâu để chuyển hóa. Nếp sống chánh niệm là 
để giúp ta đạt tới tự do lớn; tự do này không phải là thứ tự do chính 
trị mà tự do từ những tâm thất niệm, từ những phiền não và vướng 
mắc. Trạng thái tự do đầu tiên mà ta đạt được là tự do từ sự thất 
niệm- thất niệm tức là không có chánh niệm, tức là tâm ý ta bị tán 
loạn, không ý thức rõ mình đang ở đâu, đang làm gì, không biết cái gì 
đang xảy ra trong ta và chung quanh ta trong giây phút hiện tại. Ta có 
đó nhưng ta không thật sự sống. Ta sống như một thây ma. Đó là cách 
điễn tả của nhà văn người Pháp tên là Albert Camus. Ta trông có vẽ 
như đang sống, đang ởi qua đi lại, làm việc như bao người khác, 
nhưng kỳ thực ta đang không thật sự sống, không có mặt cho sự sống. 
Ta đang mang một thây chết của chính ta trên hai vai. Nếu nhìn 
quanh, ta sẽ thấy nhiều người đều đang sống như vậy, họ không ý 
thức là họ đang sống. Chánh niệm là sự thực tập thiết lập lại tự do của 
nội tâm. Với thời gian thực tập, ta sẽ nhận thấy rằng ta đang bị khống 
chế bởi năng lượng của thất niệm, của tập khí. Ta nhận diện được 
những phiền não, nhìn sâu vào bản chất của phiền não rồi chuyển hóa 
và đần dần ta phục hồi lại được tự do của ta. Hạnh phúc lớn được 
phát sinh từ tự do chân thật. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, những bài thiền tập có hướng dẫn đã ảnh 
hưởng sâu sắc đến nhiều bạn tu. Một thành phần trong tăng thân chia 


179 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


sẻ kinh nghiệm như thế và người ấy nói: "Nhờ tham dự nhóm pháp 
đàm và thực tập, con đã liên lạc được với đứa bé bị thương của con. 
Nhưng bây giờ con cần sự giúp đỡ trong quá trình tìm lại đứa con đã 
mất của con. Bằng sự thực tập chánh niệm và nhìn sâu vào chính 
mình, làm sao con có thể tìm lại chính mình nếu cái ngã không thật sự 


có mặt?” 


Thầy: "Làm sao tìm lại được chính mình nếu mình- tức là cái ngã 
không thật sự có mặt?" Câu hỏi này có vẽ triết lý quá. Chúng ta sẽ 
quán sát bài tập hơi thở có ý thức về sự thực tập nhìn sâu vào bản 
chất của thực tại, tức là quán về vô thường, vô ngã và niết bàn. Chúng 
ta có rất nhiều tri giác sai lầm về ngã và về phi ngã. Chúng ta không 
nên bị kẹt vào ngôn từ và khái niệm. Thực tập nhìn sâu giúp ta thấy 
được bản chất đích thực của thực tại. Bản chất của thực tại có thể bị 
gán cho những nhãn hiệu như ngã và phi ngã, những danh từ và ý 
niệm. Nhưng nếu quý vị có khả năng thấy được cái bản chất của thực 
tại rồi thì sẽ không còn bị kẹt vào những danh từ, ý niệm về ngã và 
phi ngã nữa. Ngày hôm kia tôi có nói đến giáo lý của sự frao truyền uề 
tánh- Tam luân không tịch. Tôi có chia sẻ rằng mỗi khi đi tắm, ta nhìn 
vào cơ thể ta và thấy rằng cơ thể ta là đối tượng của sự trao truyền. Ta 
là người tiếp nhận sự trao truyền và cha mẹ ta đã trao truyền bản thân 
của họ cho ta. Tôi có mời quý vị nhìn sâu vào bản chất của sự trao 
truyền để thấy rằng người trao truyền, đối tượng của sự trao truyền- 
vật trao truyền và người tiếp nhận, cả ba yếu tố đều trống rỗng- 
không có tự tánh riêng biệt. Điều này không có nghĩa là chúng không 
có mặt, nhưng phải hiểu là chúng không có mặt như những thực thể 
riêng biệt. Quý vị không thể tách rời một cái ra khỏi hai cái kia. Đó gọi 
là giáo lý Tam Luân Không Tịch. Quý vị không thể tách rời người trao 
truyền, đối tượng của sự trao truyền và người tiếp nhận ra khỏi nhau, 
vì người trao truyền đã trao hết con người của họ cho quý vị. Bản 
thân quý vị là người tiếp nhận là một với đối tượng của sự trao truyền 
và vì thế, quý vị cũng là một với người trao truyền. Cả ba đều tương 
tức, đêu có mặt trong nhau, cùng nương nhau mà biểu hiện. 


Khi nhìn sâu vào bản chất chân thực của sự trao truyền, quý vị sẽ 


chạm tới được thực tại vô ngã của mọi sự mọi vật. Khi nhìn vào cái 


180 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


mà quý vị cho là "tôi, là tự ngã," quý vị sẽ thấy mình chính là sự tiếp 
nối của ông bà, tổ tiên và cha mẹ mình. Quý vị sẽ tiếp xúc được sự 
thật rằng tất cả thế hệ tổ tiên đều đang còn sống và đang có mặt trong 
mình. Mỗi khi ta nở được nụ cười, thì tất cả ông bà, tổ tiên, cha mẹ 
của ta đều cùng cười với ta. Đó đích thực là giáo lý vô ngã. Vô ngã 
không có nghĩa là không có mặt, là hư vô, là đoạn diệt. Cái mà ta cho 
là ngã chẳng qua chỉ là yếu tố được làm bằng những chất liệu không 
phải ngã, tức là vô ngã mà thôi; giống như một bông hoa, bông hoa là 
một hợp thể kết tụ từ nhiều điều kiện, yếu tố khác nhau; bông hoa 
không thể tự mình mà có được. Vì vậy quý vị không thể cho rằng 
bông hoa này không có mặt; sự thật là bông hoa đang có mặt, nhưng 
bông hoa có mặt trong thực tại tương tức, vô ngã của nó. Bông hoa 
được làm bằng những yếu tố không phải bông hoa như yếu tố mây, 
mưa, yếu tố ánh sáng mặt trời, yếu tố đất, yếu tố chất khoáng và phân 
xanh, yếu tố thời gian, không gian và tâm thức v.v.. Bông hoa là một 
sáng tạo phẩm của nhiều yếu tố, điều kiện nhân duyên, nhưng không 
có kẻ sáng tạo. Đứa bé bị thương tích trong ta cũng là một sáng tạo 
phẩm chung của tất cả các pháp. Nếu trong tuần qua ta thực tập 
chuyên chú, có chánh niệm và chánh định, thì ta đã có thể thấy được 
đứa bé bị thương trong ta cũng chính là đứa bé bị thương của cha ta 
hoặc là mẹ ta. Có lẽ có rất nhiều đứa bé bị thương trong đứa bé bị 
thương của ta. Nếu biết cách ôm ấp, chăm sóc và chữa trị đứa bé bị 
thương trong ta, thì ta sẽ chữa trị được nhiều đứa bé bị thương đã 
được trao truyền cho ta bởi các thế hệ tổ tiên. 


Vô ngã cũng có thể trở thành một ý niệm, vì vậy chúng ta không nên 
bị kẹt vào nó. Kẹt vào ý niệm ngã còn dễ tháo gỡ, chứ một khi đã bị 
kẹt vào ý niệm vô ngã thì khó gỡ vô cùng. Vô ngã không có nghĩa là 
không có, không có nghĩa là hư vô, là đoạn diệt. Võ ngã nghĩa là 
không có những thực thể biệt lập, không có tự tính. Khi tiếp xúc được 
với thực tại của chính mình, thì quý vị đồng thời cũng tiếp xúc được 
với cha mẹ, con cháu, tổ tiên, ánh nắng mặt trời, đám mây và đại địa 
v.v... bởi vì tất cả vạn vật của vũ trụ đều hội tụ đầy đủ để làm cho ta 
biểu hiện. Mình được làm bởi những yếu tố không phải mình, điều đó 
không có nghĩa là mình không có mặt. Mình có mặt rất đây đủ, chỉ 


181 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


thiếu một yếu tố thôi, đó là yếu tố ngã, là tự tính. Cái ngã mà ta cho là 
một thực thể biệt lập cũng chỉ là ý niệm, khái niệm và ta đang ôm chặt 
khái niệm, ý niệm đó như là một thực thể hiện hữu ngoài những điêu 
kiện khác. Với sự thực tập nhìn sâu, ta có thể làm cho ý niệm, khái 
niệm đó bốc hơi và đạt tới được tự do lớn. Tự do, giải thoát nghĩa là 
buông bỏ được, dập tắt được những khái niệm, ý niệm về thực tại. Đó 
là ý nghĩa của danh từ niết bàn. Niết bàn nghĩa là sự dập tắt và trước 
hết là sự dập tắt của tất cả các ý niệm, khái niệm về ngã. Nếu quý vị 
kẹt vào nhận thức cho rằng vô ngã là một ý niệm đối lập với ngã, thì 
niết bàn là sự dập tắt ý niệm về vô ngã. Thực chất của niết bàn vượt 


thoát cả hai ý niệm ngã và vô ngã hay phi ngã. 


Hỏi: Câu hỏi này của con có liên quan đến sự tưới tẩm những hạt 
giống xấu và về những con bò của sự ràng buộc. Cách đây không lâu 
những hạt giống tiêu cực trong con bị tưới tẩm. Câu hỏi đầu tiên của 
con có liên quan tới vấn đề đồng tính luyến ái và con chưa được nghe 
Thầy đề cập đến hoặc giải đáp về vấn đề này. Vì vậy con tự nói với 
chính mình rằng: “Những hạt giống đồng tính luyến ái trong mình bị 
tưới tấm trở lại. Mình phải làm gì với nó hay mình chỉ ngồi và thở với 
nó?” Con thấy rằng con đã sống như vậy trong suốt cuộc đời của con. 
Con cũng ý thức rằng những hạt giống trong những người đồng tính 
luyến ái đã bị tưới tẩm trong suốt cuộc đời của họ, bởi vì họ không 
được công nhận. Con theo đạo Xu-Fi (thuộc truyền thống đạo Hồi) đã 
nhiều năm và học với vị thầy rất được nhiều người kính trọng. Một 
trong những hạt giống mà con phải đối trị là trước đây con nghe vị 
thầy ấy nói rằng sự đồng tính luyến ái là điều ghê tởm. Hôm ấy con 
phải ngồi đó chịu khổ và tự hỏi rằng mình nên tiếp tục tu học với 
thây hay mình nên rời bỏ thầy. Đó là một khó khăn rất lớn đối với 
con. Con là người mới đối với cộng đồng này và với truyền thống tu 
tập này. Con đến đây để tìm sự khuây khỏa cho tâm hồn và học hỏi 
thêm từ tăng thân, nhưng những hạt giống khổ đau trong con bị tưới 
tấm như bất cứ nơi nào khác trong cuộc đời con vì con thấy trong 
buổi vấn đáp hôm nay con không thấy có người đồng tính luyến ái 
nào hỏi và chia sẻ về vấn đề này. Con rất ngạc nhiên. Con ở đây đã 
một tuần rưỡi của khóa tu, nhưng con chưa bao giờ nghe Thầy đề cập 


182 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


đến vấn đề đồng tính luyến ái và con cảm thấy rất khó chịu, con phải 


ôm nôi khổ đó một mình. 


Phần thứ hai của câu hỏi là về vấn đề thả bò. Con là một chuyên gia 
về y học lâm sàng và là nhà lãnh đạo về một tổ chức cho những cuộc 
hội thảo. Con đã đi nhiều nơi trên thế giới và thuyết giảng vê phương 
pháp trị liệu dưới lăng kính của y học. Năm nay, con có tham dự một 
cuộc hội thảo với các chuyên gia y học lâm sàng và khi con cảm nhận 
được có chứng bệnh sợ hãi về đồng tính luyến ái trong cộng đồng, 
con đã tự ý đứng dậy trước mặt mọi người và nói ra những gì mà con 
cảm nhận đối với cộng đồng kia. Vì vậy hôm nay con ngồi đây và tự 
hỏi: "Mình có nên làm lại như trước kia mình đã làm với cộng đồng 
kia hay không? Và đó có phải là con bò mà con cần buông bỏ hay 
không?” 


Ngày hôm nay chúng con có một buổi họp mặt trong giới thuộc 
những người đồng tính luyến ái và có rất ít người đến tham dự. Con 
tôn trọng những người đã không đến tham dự được vì họ đang trong 
giờ thực tập im lặng hùng tráng hoặc họ đang kẹt vào một chương 
trình sinh hoạt đặc biệt nào đó, nhưng con cũng nghe báo cáo rằng 
một số người không đến vì họ sợ bị lộ diện. Khi con thấy sự việc này 
không được đề cập đến trong các buổi pháp thoại hoặc trong các buổi 
câu hỏi và trả lời hoặc trong tăng thân, con nghĩ điều đó làm cho họ 
sợ, làm cho họ không có đủ can đảm để cho người ta biết mình là 
đồng tính luyến ái. Con rất quan tâm cho những người trẻ đang có 
mặt ở đây vì con sợ rằng con, là người lớn tuổi, xác nhận điều đó. Vậy 
thì đó có phải là bò của con không? Và nếu phải, thì con nên làm gì 
với nó? Con muốn nghe cái thấy của thầy về vấn đề đồng tính luyến 
ái, kể cả sự luyến ái trong liên hệ được coi là chính đáng. 


Thầy: Đám mây là đám mây. Nhìn sâu vào bản tính của đám mây, ta 
thấy được vũ trụ. Cũng như một đóa hoa, nếu nhìn sâu vào bản chất 
của đóa hoa, ta thấy được cả thiên hà đại địa. Mọi vật đều có vị trí của 
nó. Bản chất của mọi sự mọi vật là vô ngã, tương tức. Khi nhìn vào 
biển cả, quý vị thấy có nhiêu con sóng khác nhau- hình dáng và tâm 


cỡ của mỗi con sóng đêu khác, nhưng tính chất của các con sóng là 


183 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


nước. Nếu quý vị biểu hiện như là một người đồng tính luyến ái thì 
tuy sự biểu hiện của quý vị và tôi có khác, nhưng bản chất của chúng 
ta là một. Nhà thần học đạo Tin Lành tên là Paul Tillích có nói rằng 
Thượng Đế là nên tảng của hiện hữu. Quý vị phải là quý vị. Nếu 
Thượng Đế đã tạo tôi ra là hoa hồng, thì tôi phải chấp nhận tôi là hoa 
hồng và liên hệ của tôi với Thượng Đế sẽ là với Thượng Đế của hoa 
hồng. Nếu quý vị sinh ra là một người nữ đồng tính luyến ái, thì quý 
vị hãy chấp nhận mình là người nữ đồng tính luyến ái và sự liên hệ 
của quý vị với Thượng Đế sẽ là Thượng Đế của giới đồng tính luyễn 
ái. Qua quá trình thực tập nhìn sâu, quý vị thấy rằng một khi đã tiếp 
xúc được với bản tính chân thực của mình, thì bao nhiêu lo buồn, sợ 
hãi sẽ tan biến và quý vị sẽ chạm tới được trạng thái bình an và tự do 
thật sự. 


Nếu quý vị là nạn nhân của sự phân biệt, kỳ thị, thì con đường đi tới 
giải thoát không phải chỉ có than khóc về sự bất công và sự bất công 
ấy không thể được hồi phục bằng sự công nhận của mọi người, mà 
chính nhờ cái khả năng tiếp xúc được với bản chất đích thực của 
chính mình. Tôi có kinh nghiệm rất sâu sắc về điều này. Sự kỳ thị, sự 
thiếu bao dung, độ lượng và sự đàn áp là do tri giác sai lầm, thiếu 
hiểu biết, thiếu từ bi đưa tới. Nếu quý vị có khả năng tiếp xúc được 
với bản chất đích thực của mình, thì quý vị có thể tự giải phóng mình 
ra khỏi vũng lây của khổ đau, của sự phân biệt, kỳ thị và đàn áp. Có 
lẽ quý vị bị đàn áp, kỳ thị do sự khác biệt về màu da hoặc chủng tộc 
hoặc giới tính, và người ta kỳ thị, đàn áp quý vị là vì họ chưa hiểu 
được mình, chưa có cái thấy đúng như pháp, cái thấy sai lạc đó danh 
chuyên môn trong đạo Bụt gọi là vô minh- không có trí tuệ. Người đó 
không thấy được cái bản chất đích thực của người đó và không nhận 
ra được rằng tất cả chúng ta đều phát xuất từ một bản chất. Vì vậy 
cho nên người đó mới kỳ thị và đàn áp mình. Những người thiếu trí 
tuệ (vô minh) nên mới thường sinh tâm kỳ thị và họ làm cho người 
khác đau khổ; họ cũng là những người không có hạnh phúc trong 
lòng, cũng đang đau khổ cực kỳ. Tuy quý vị là nạn nhân của sự kỳ 
thị, của sự bất công, nhưng nếu quý vị có khả năng tiếp xúc được với 
bản chất chân thực của mình- bản chất của không sinh không diệt, 


184 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


không một không khác..., thì quý vị là người có trí tuệ, có từ bi và có 
thể nói với Thượng Đế rằng: "Thượng Đế ơi! Xin Ngài tha thứ cho họ 
vì họ không biết là họ đang làm gì. Vì vô minh nên họ đã sinh tâm kỳ 
thị và phạm nhiều lầm lỗi như thế. Xin Ngài thương xót họ, tha thứ 
cho họ." 


Mỗi khi đã chạm tới được bản tính không sinh không diệt, không một 
không khác, bản tính tương tức, vô ngã của chính mình thì quý vị sẽ 
được trang bị bằng chất liệu của hiểu biết; chất liệu của hiểu biết làm 
phát khởi chất liệu thương yêu và quý vị có thể tha thứ, bao dung 
được những người đang làm khổ quý vị, đàn áp và kỳ thị quý vị. Nếu 
quý vị bị kỳ thị, thì chớ ngây thơ nghĩ rằng xã hội sẽ làm sáng tỏ sự 
bất công cho mình và trả lại sự công bằng cho mình. Giải thoát chân 
thực tùy thuộc vào khả năng nhìn sâu của mình, chứ không phải tùy 
thuộc vào các điều kiện ở bên ngoài (ngoại cảnh). Một khi đã chạm tới 
được chiều sâu của bản chất không sinh không diệt, không một không 
khác của mình thì quý vị sẽ được tự do, giải thoát. Lúc ấy quý vị sẽ có 
khả năng ôm lẫy tất cả và giúp đỡ những người hoặc những nhóm 
người đã có cái nhìn sai lạc vê chính họ và về mình, kỳ thị mình mà 
không một lời oán trách, thù hận. Cố nhiên khi quý vị đau khổ vì cảm 
thấy mình là đối tượng của sự kỳ thị thì trong lòng luôn luôn có sự 
thôi thúc muốn nói ra sự bất công ấy. Nhưng dù có bỏ ra một ngàn 
năm để nói lên sự bất công, thì niềm đau nỗi khổ của quý vị vẫn chưa 
chắc được giải tỏa hoàn toàn. Chỉ có sự hiểu biết thâm sâu và tự do 
khỏi vòng vô minh thì nỗi khổ của quý vị mới có thể được chuyển hoá 
hoàn toàn và đạt tới giải thoát. Chúng tôi đã đau khổ rất nhiều trong 
cuộc chiến Việt Nam. Nếu nhìn kỹ lại về cái bản chất của chiến tranh, 
quý vị sẽ thấy rằng giá trị mạng sống của người dân Việt Nam không 
là gì so với mạng sống của một người lính Mỹ. Khi người phi công 
Mỹ nhận lệnh thả bom vào một vùng quan trọng nào đó mà họ cho là 
có kẻ địch, người phi công đó đã mường tượng được cái gì sẽ xảy ra 
sau khi anh ta thả bom. Tuy nhiên, anh ta không cần phải quan tâm 
đến điều đó vì nhiệm vụ của anh là thả bom, chỉ có thế. Anh phải 
phục tùng mệnh lệnh. Đối với những người ra lệnh thả bom, thì hàng 
ngàn, hàng triệu sinh mạng vô tội ở dưới những vùng ấy không có giá 


185 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


trị gì cả. Họ chỉ muốn đạt được mục tiêu. Đương đầu với nỗi khổ lớn 
lao như vậy thì tiếng nói nào có thể làm vơi được nỗi khổ của quý vị? 
Khi quý vị thấy được sự thật và chọc thủng được nó, thì tình thương 
sẽ tuôn chảy như dòng suối mát. Với tình thương ấy, quý vị có thể ôm 
lấy được những người đã làm khổ quý vị, đã kỳ thị, đàn áp và khủng 
bố quý vị. Khi trái tim của quý vị được thúc đẩy bởi ước muốn muốn 
giúp đỡ những người đã và đang là nạn nhân của sự vô minh, thì lúc 
ấy quý vị mới thật sự thoát ra khỏi nỗi khổ và cảm giác bị xúc phạm 
của quý vị. Đó là sự khuyên nhủ của tôi. Đừng trông đợi nơi sự thay 
đổi của hoàn cảnh bên ngoài. Đừng nghĩ rằng phải lên tiếng kêu gọi 
công bằng tháng này qua năm nọ thì niềm đau nỗi khổ của mình sẽ 
được thuyên giảm, giải bày và chuyển hóa. Không đâu! Quý vị phải 
thực tập nhìn sâu để tự cởi trói chính mình, hoàn cảnh thuận lợi bên 
ngoài chỉ là điều kiện phụ trợ. Thực tập nhìn sâu, quý vị sẽ chế tác và 
trang bị cho mình bằng chất liệu hiểu biết và thương yêu- loại năng 
lực có khả năng giúp chuyển hóa tình trạng của sự kỳ thị và bất công. 
Quý vị phải trở thành một con người có trí tuệ và từ bị, một đại 
trượng phu, một người có thể thể hiện được năng lượng của sự bao 
dung, hiểu biết và thương yêu. Quý vị chuyển hóa tự thân thành 
pháp khí để có khả năng chuyển đổi tình trạng xã hội và tâm thức 


cộng đồng của nhân loại. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, làm sao con có thể buông bỏ được tính đam mê 
muốn thành đạt của con. Con biết sự thành đạt chỉ là ảo giác, là sự tô 
điểm cho bản ngã. Con ý thức rất rõ bản chất của nó là vô thường. 
Nhưng mỗi khi con hoàn tất một dự án nào đó, thì tâm con liền nghĩ 
đến một dự án kế tiếp. Con biết trong con có chứa đựng những hạt 
giống của các thế hệ ông bà tổ tiên của con, những người đã từng tin 
rằng siêng năng làm việc, thành đạt công danh là hợp thời hợp đạo; 
họ cho rằng tính lười biếng, ăn không ngồi rồi là con quỷ của sân 
chơi. Vì vậy đối với con, buông bỏ tập khí đam mê thành đạt công 
danh này là một sự tranh đấu, thử thách hàng ngày của con. Thây có 
cách nào giúp con hiểu và giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng 
chăng? 


186 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


Thầy: Theo tôi thì anh không nên từ bỏ những công việc mà anh đang 
thích làm, nhưng hãy tập làm trong chánh niệm. Khi làm những công 
việc ấy có chánh niệm, anh sẽ từ từ khám phá ra những điều anh 
đang làm có thật sự là những công việc có ý nghĩa nhất mà anh có thể 
làm cho chính anh và cho thế giới hay không. Chánh niệm giúp anh 
nhận thức được cái bản chất và mục tiêu của công việc mình đang 
làm. Nếu công việc ấy chỉ để thỏa mãn sự thèm khát về dục lạc như 
danh, lợi, quyền hành, tính chất khoe khoang v.v.., thì anh biết rằng 
nó không xứng đáng để cho anh đeo đuổi. Nhưng nếu làm trong 
chánh niệm và anh nhận thấy công việc mình đang làm là sự biểu lộ 
của lòng từ bị, thì công việc ấy sẽ làm tăng trưởng thêm chất liệu 
thương yêu và niềm vưi trong anh và anh sẽ đem lại nụ cười, niềm 
vui và hạnh phúc cho nhiều người khác. Làm việc trong tinh thân ấy 


sẽ đem lại rất nhiều lợi lạc cho mọi người. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, trong các buổi pháp đàm, chúng con đàm luận 
rất nhiều về vấn đề làm thế nào để đi sâu vào sự thực tập. Có một 
người đặt câu hỏi như sau: Làm sao chúng ta có thể đi sâu vào sự 


thực tập và nuôi đưỡng tâm thương yêu mỗi ngày? 


Thầy: Theo tôi, đi sâu vào sự thực tập nghĩa là làm thế nào để sự thực 
tập phải có thực chất, mà không rơi vào cái bẫy của sự thực tập hình 
thức. Khi sự thực tập của quý vị có thực chất, thì nó sẽ đem lại cho 
quý vị và những người chung quanh niềm vui, an lạc và sự vững chãi 
thật sự. Tôi thích cách nói thực tập thiệt. Theo tôi, sự tu tập phải đem 
lại an lạc ngay trong giây phút mình thực tập. Sự thực tập chân thật 
có thể đem lại cho ta sự sống liền lập tức. Khi quý vị thực tập hơi thở 
có ý thức, quý vị trở nên tỉnh thức, sống động và có thực, chứ không 
phải sống như một bóng ma. Điều này không phải chỉ xảy ra trong 
khi thực tập ngồi thiên hay đi thiên, mà nó còn xảy ra ngay trong khi 
quý vị đang làm thức ăn sáng. Nếu quý vị biết cách thở vào, thở ra 
trong chánh niệm và mim cười trong khi làm thức ăn sáng, quý vị sẽ 
chế tác được chất liệu tự do, nghĩa là tâm quý vị không bị lôi kéo bởi 
những nuối tiếc về quá khứ hoặc lo lắng tới tương lai, hoàn toàn làm 
tự chủ. Làm được như thế, quý vị trở thành người có nhiều sức sống, 
niềm vui và tình thương trong lòng. Trong khi làm thức ăn sáng, quý 


187 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


vị có thể chế tác ra chất liệu an vui, tình thương và sự sống thật sự. Đó 
là sự thực tập chính thống, chân thật và quý vị nếm được hoa trái của 
sự thực tập ngay trong khi thực tập. 


Phần thứ hai của câu hỏi là làm sao để nuôi dưỡng tâm bồ đề- tức là 
tâm thương yêu rộng lớn. Nuôi dưỡng tâm thương yêu là loại thực 
phẩm thứ ba trong kinh Tứ Thực- tức là tư niệm thực- là ước muốn 
sâu sắc nhất của ta. Tất cả chúng ta đều được tồn tại bởi những yếu tố 
của dục- những ước muốn, là sức sống của ta. Có những loại ước 
muốn có thể đưa ta tới cảnh giới của khổ đau, tuyệt vọng, và có 
những loại ước muốn có thể đưa ta tới cảnh giới của an lạc, hạnh 
phúc và tự do. Cái ước muốn muốn được sống, muốn đem niêm vui 
tới cho người và giúp người bớt khổ là loại ước muốn chúng tôi gọi là 
bồ đề tâm- tâm thương yêu. Ước muốn đó là ngưồn năng lượng vô 
biên làm cho ta có thêm sức sống. Ước muốn sâu sắc, cao cả đó làm 
cho hai mắt ta sáng rực lên, làm cho bước chân ta trở nên vững chãi 
hơn. Khi học hỏi và thực tập sâu sắc theo tỉnh thần Năm Giới, ta nhận 
thấy rằng ta có rất nhiều năng lượng để sống, để thương. Nhìn sâu 
vào bản chất của Năm Giới, ta thấy Năm Giới là nên tảng của hạnh 
phúc, chúng có công năng bảo hộ ta, gia đình ta và xã hội ta, ngăn 
ngừa ta để ta không bị rơi vào hầm hố của khổ đau và tuyệt vọng. 
Năm Giới có công năng đem lại cho ta chất liệu bình an, niềm vui, 
tình thương và hạnh phúc. Cái thấy sâu sắc về bản chất của Năm Giới 
có thể đem lại cho ta tước muốn muốn sống theo tinh thân của chúng 


để biến ta thành một khí cụ của an lạc và thương yêu. 


Theo tôi, Năm Giới là chất liệu thương yêu của một vị bồ tát. Bồ Tát 
tức là người được thúc đẩy bởi ước muốn rất lớn muốn giúp mọi 
người tỉnh thức, muốn làm vơi bớt khổ đau của người và đem lại cho 
người thật nhiều an vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng nếu ta phát 
nguyện thọ trì Năm Giới và quyết tâm sống theo tỉnh thân Năm Giới, 
ta sẽ trở thành một vị bồ tát và ta sống an vui và hạnh phúc không 
phải chỉ cho riêng ta mà cho rất nhiều người trong xã hội; đời sống 
phụng sự của ta như một nguồn năng lượng của hạnh phúc cho nhân 
loại. Học hỏi và nhìn sâu vào bản chất của Năm Giới, ta sẽ gặt hái 
được nhiều cái thấy. Những cái thấy ấy sẽ làm phát sinh lòng từ bị 


188 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


trong ta và thúc đẩy ta phát nguyện thọ trì Năm Giới và biến chúng 
thành lẽ sống trong đời sống hàng ngày của ta. 


Khi quý vị học hỏi về Mười Bốn Giới Tiếp Hiện, quý vị cũng sẽ tiếp 
xúc được với nguồn sức mạnh của tình thương lớn như quý vị đã học 
hỏi và tiếp nhận Năm Giới. Đời sống tu tập hàng ngày của ta có thể 
được thúc đẩy bởi ước muốn độ đời, muốn tạo dựng hòa bình cho thế 
giới, cho nhân loại. Bụt đã được thúc đẩy bởi ước muốn như thế nên 
Ngài đã để rất nhiều thì giờ trong việc tu tập và tìm ra con đường giải 
thoát. Sau khi giác ngộ, Ngài đã hành đạo trong suốt bốn mươi chín 
năm, xả thân cứu độ mọi người, mọi loài không phân biệt một ai. Đời 
sống tu tập và sự thành đạt của Ngài đã xuất phát từ sức mạnh của bồ 
đề tâm- ước muốn thương yêu sâu của Ngài. Tôi tin chắc rằng nếu 
quý vị có ước muốn cao sâu ấy thì quý vị sẽ có rất nhiều năng lượng 
và nó sẽ thể hiện qua cách sống và cách nhìn của quý vị đối với cuộc 
đời; năng lượng thương yêu ấy sẽ thể hiện cụ thể qua nụ cười, cách đi, 
cách đứng, nói năng, hành xử và làm việc của quý vị. Quý vị sẽ không 
còn sợ hãi về những thử thách, chướng ngại và khổ đau của cuộc đời 
nữa. Với nguồn năng lượng thương yêu vô biên ấy, quý vị có thể vượt 
qua tất cả những khổ đau ách nạn, bởi vì trái tim của quý vị có không 
gian vô biên để ôm lẫy tất cả thế gian này. Quý vị sẽ không còn có 
khuynh hướng muốn loại trừ. Quý vị chỉ muốn ôm trọn thế gian này 
và không muốn loại trừ một ai, dù họ là kẻ thù của mình. Và trong 
đời sống tu tập hàng ngày, các hoạt động như đi, đứng, nằm, ngồi và 
thở đều thể hiện được chất liệu an lạc, thảnh thơi, hiểu biết, thương 


yêu và bao dung. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy thường dạy rằng quay về nương tựa tăng 
thân, tu tập với tăng thân là điều hết sức quan trọng và thiết yếu. Con 
công nhận điều đó đúng. Con đã được nuôi dưỡng rất nhiều bởi năng 
lượng tu tập của tăng thân. Hoàn cảnh của con bây giờ là con sẽ đi 
làm việc ở miền Tây nước Phi Châu trong thời gian khoảng một hoặc 
hai năm và là một đất nước có thể nói rất khó để con có thể tạo dựng 
một tăng thân. Xứ Phi Châu là xứ Công Giáo. Con thật sự không 
muốn sự thực tập của con sẽ bị mai một, vậy thì làm thế nào con có 
thể tổ chức sự thực tập để tiếp tục tự nuôi dưỡng mình? Con biết tu 


189 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


tập một mình rất khó. Xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để sự 
thực tập của con vẫn giữ được mức bền vững và sâu sắc khi mình 
thực tập một mình, không có thầy và tăng thân bên cạnh yếm trợ? 


Thầy: Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo dựng một tăng thân tu học bất cứ 
nơi nào ta đang sinh sống. Thế giới đang cần sự vững chãi, bình an và 
chánh niệm của ta. Cái khó có lẽ là vì ta chưa biết làm cách nào để 
chia sẻ sự tu tập chánh niệm của ta với môi trường và con người Ở 
bản xứ nơi mà ta sẽ cư trú, nhất là những vùng ấy chưa có khái niệm 
øì nhiều về truyền thống tu tập đạo Bụt. Theo tôi, quý vị nên tránh sử 
dụng những danh từ đạo Bụt thì sự áp dụng đạo Bụt ở các vùng ấy sẽ 
đễ dàng. Lúc khoảng bốn mươi tuổi, tôi đã viết được thành công cuốn 
sách về cách thực tập những lời dạy của Bụt mà không cần sử dụng 
đến một danh từ giáo lý đạo Bụt nào cả. Khi tổng thống Nam Phi 
Nelson Mandala viếng thăm nước Pháp, các phóng viên nhà báo đến 
tiếp kiến ông. Họ hỏi tổng thống một câu rằng, “Thưa tổng thống, 
tổng thống muốn làm gì nhất.” Tống thống trả lời: "Điều tôi mong 
muốn nhất là được ngôi yên mà không cần phải làm gì hết. Từ khi tôi 
được trả lại tự do sau nhiều năm tù, tôi nhận thấy mình vô cùng bận 
rộn. Tôi làm việc không hở tay. Được có cơ hội ngồi yên mà không 
cần phải làm gì hết, là điều tôi ao ước nhất." Thỉnh thoảng trong các 
buổi pháp thoại tôi đem câu chuyện này kể cho các thầy, sư chú và sư 
cô và các đệ tử cư sĩ nghe. Trong số các sư chú, có một sư chú trẻ 
pháp tự là Chân Pháp Châu người Nam Phi và tôi thường nói với sư 
chú rằng: "Sư chú hãy ngồi yên dùm cho tổng thống của sư chú đi." 
Không phải chỉ có tổng thống Nelson Madala mới có ước mong đó, 
mà có rất nhiều người trên thế giới đều có ước mong đó. Có rất nhiều 
người chỉ muốn được ngồi xuống thật yên mà không cần phải làm gì 
hết. Họ chỉ muốn được ngồi yên tĩnh và thảnh thơi trong từng giây 
từng phút của đời sống hàng ngày của họ. Lời khuyên của tôi là cô 
nên tránh sử dụng những danh từ có tính cách Phật giáo; chỉ thể hiện 
chánh pháp qua cách sống chánh niệm của mình, nghĩa là sống làm 
sao cho tươi mát, sâu sắc và ôn hòa trong cách tiếp xử, hành xử của 
mình với người bản xứ. Tập lắng nghe mọi người với tâm từ bi và sử 


dụng ngôn từ hòa ái. Như thế cô có thể làm bạn với họ một cách dễ 


190 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


dàng. Ngoài ra cây cỏ, sông hồ, khe suối, sỏi đá và chim chóc cũng là 
những thành phần thuộc tăng thân của cô. Không khí trong lành cô 
hít vào mỗi ngày cũng là một thành phần thuộc tăng thân. Con đường 
cô sử dụng để thực tập thiên đi cũng là một phân thuộc tăng thân. 
Những đứa bé mà cô trò chuyện với cũng là một thành phần thuộc 
tăng thân. Cả danh từ tăng thân- sangha cũng nên tránh sử dụng. Nếu 
cô mời những người bạn đã quen biết tới nhà chơi, uống trà, thì thay 
vì cô nói- “Mời quý bạn uống trà trong chánh niệm;” cô có thể nói- 
“Mời các bạn uống trà trong bình an và ý thức rằng chúng ta đang 
hạnh phúc được ngồi thưởng thức từng tách trà bên nhau trong giây 
phút này.” Tôi nghĩ nếu cô sử dụng loại ngôn ngữ bình thường như 
thế, cô sẽ dễ đàng và mau chóng tạo dựng được một tăng thân tại địa 
phương của cô. Nếu cô sử dụng ngôn ngữ của đạo Bụt ngay từ lúc 
đầu khi người ta chưa biết gì về đạo Bụt thì cô sẽ làm cho họ bị dội và 
việc dựng tăng sẽ không thành công. Có lẽ sau này khi họ đã nếm 
được mùi vị của an lạc và hạnh phúc trong sự thực tập rôi, thì cô có 
thể nhẹ nhàng và khéo léo sử dụng ngôn từ của đạo Bụt. Chúc cô 
thành công. Tôi biết cô có thể làm được. Tất cả chúng ta đều có thể tạo 
dựng được một tăng thân để tu tập ngay tại trú xứ của mình. 


Kính thưa đại chúng, thứ Bảy tới chúng ta sẽ có cơ hội viêng thăm 
Đạo Tràng Thanh Sơn, một Trung Tâm Tu Học thuộc Đạo Tràng Làng 
Mai mới được thành lập và chúng ta sẽ có một ngày tu chánh niệm ở 
đó. Chúng ta sẽ thực tập ngôi thiền trên xe buýt trên đoạn đường từ 
trường (địa điểm khóa tu) đến Đạo Tràng. Chúng ta sẽ ngồi trên xe 
buýt, tập thở và mỉm cười trong chánh niệm, thưởng thức phong cảnh 
núi rừng thiên nhiên xanh tươi, đẹp đẽ của tỉnh Vermont. Khi tới Đạo 
Tràng Thanh Sơn, chúng ta sẽ có cơ hội đi thiên chung. Phong cảnh 
của Đạo Tràng rất thanh bình, đẹp đẽ. Sau đó chúng ta sẽ quy tụ tại 
thiền đường Phật Mã để nghe một bài thuyết giảng ngắn và chúng tôi 
sẽ giới thiệu với quý vị vài nét về đạo tràng Thanh Sơn nơi các sư cô 
cư trú, tu viện Rừng Phong là nơi các thầy cư trú và Trung Tâm Tu 
Học Chánh Niệm- là một cánh cửa tu tập mới sáng tạo dành cho 
những người cư sĩ chưa quen với ngôn ngữ đạo Bụt hoặc chưa có một 
ý niệm gì về đạo Bụt. Nói cách khác là những người đã có gốc rễ tâm 


191 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


linh khác rồi, nhưng vẫn muốn tới để học hỏi từ đạo Bụt. Chúng tôi 
nhận thấy rằng chúng ta có thể sống nếp sống chánh niệm dù mình 
đã có gốc rễ sâu sa từ một tôn giáo nào đó; nếp sống chánh niệm, tỉnh 
thức có thể được tổ chức có tính cánh không mang màu sắc tôn giáo- 
phi tôn giáo. Tại trung tâm tu tập chánh niệm, chúng ta không cân 
phải có những hình thức lễ nghỉ hay lối tu tập có tính cách tôn giáo. 
Như vậy người ta sẽ không mang cái cảm giác tội lỗi khi đến tu tập 
nếp sống chánh niệm, họ sẽ không có cảm giác hy sinh, bỏ đạo gốc 
của mình để theo một đạo khác, một tôn giáo khác. Tôi không bao giờ 
khuyên người ta bỏ đạo gốc của họ để theo đạo của mình, ngược lại 
tôi luôn luôn khuyên họ rằng sau khi học những cái hay cái đẹp của 
đạo Bụt rồi, họ có thể trở về để giúp làm mới lại đạo gốc của mình để 
tinh thần giảng dạy và thực tập trở nên thực dụng hơn, đáp ứng được 
với nhu cầu của thời đại. Vì vậy, chúng tôi đã đi tới cái thấy là phải 
mở con đường phụng sự, độ đời trong thế kỷ 21 với những hệ thống 
tổ chức tu tập chánh niệm theo từng nhóm tăng thân trong những 
trung tâm tu tập chánh niệm có tính cách phi tôn giáo, nghĩ là không 
mang màu sắc lễ nghi, thờ phượng, cúng bái và không sử dụng ngôn 
từ đạo Bụt. Chúng ta phải tìm cách chế tác ra loại ngôn ngữ mới để 
chuyên chở được tinh ba của đạo Bụt mà không cần sử dụng cứng 
ngắc về ngôn từ đạo Bụt. Chúng tôi đã thử nghiệm và thấy có nhiều 
tiến bộ khả quan và có thể rất được hưởng ứng và thành công trong 
thời đại bây giờ. Những trung tâm tu tập chánh niệm như thế được 
các vị cư sĩ giáo thọ, các thành phân tiếp hiện và tăng thân của họ 
chăm lo. 


Tại Đạo Tràng Thanh Sơn có chương trình đào tạo cho sự thực tập 
chánh niệm. Chương trình đào tạo này có thể kéo đài hai tuần liên 
tiếp và chúng tôi sẽ kêu gọi quý vị đóng góp ý kiến để làm sao kiến 
thiết những ngày tu chánh niệm theo tinh thân ấy được phong phú và 
đem lại nhiều lợi lạc cho mọi người. Quý vị không cần phải trở thành 
một vị giáo thọ mới có thể thành lập một tăng thân tu tập chánh niệm. 
Như tôi đã có đề cập đến lần trước, chúng ta ước mong các học sinh 
trong trường và sinh viên đại học bắt đầu thành lập các nhóm tăng 
thân tu tập chánh niệm để nâng cao phẩm chất đời sống của họ. Các 


192 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


giáo viên có thể thành lập nhóm tu tập chánh niệm để nâng đỡ, yếm 
trợ nhau và để thưởng thức một đời sống ý vị, sâu sắc và thư thái 
hơn. Các vị tù nhân cũng có thể thành lập nhóm tu tập chánh niệm 
ngay ở trong trại tù để nâng đỡ nhau, như vậy họ sẽ bớt khổ hơn và 
sống an lạc và hòa bình ngay trong trại tù; có nhiều người tù đã thành 
lập tăng thân tu tập ngay trong trại tù và họ có báo cáo rằng pháp 
môn tu tập chánh niệm đã làm cho đời sống của họ thoải mái và an 
vui hơn rất nhiều. Tất cả chúng ta đều có thể dựng được một tăng 
thân tu học nhỏ ngay tại tư gia của mình. Quý vị không cần phải được 
đào luyện nhiều năm mới có thể làm được việc dựng tăng. Chỉ cần có 
tấm lòng, ước muốn tu tập và tâm thương yêu rộng lớn là quý vị có 
thể làm được. Nếu cần, chúng tôi sẽ cố gắng gởi người có nhiều kinh 
nghiệm tu tập, có khả năng dựng tăng để giúp quý vị công việc đào 
tạo và giúp đỡ tài chánh cho những người muốn đến để được đào tạo. 
Chúng tôi cần tuệ giác chung để thực hiện công trình kiến thiết những 
Trung Tâm Tu Tập Chánh Niệm như thế để làm phẩm vật cống hiến 
cho nhân loại trong thế kỷ 21 này. 


Trung Tâm Tu Tập Chánh Niệm theo tinh thần phi tôn giáo đầu tiên 
được thành lập và hoạt động tại thành phố Woodstock trong sáu 
tháng nay. Là một tăng thân, chúng ta có thể đóng góp tuệ giác của ta 
để làm cho sự tu tập và sinh hoạt càng ngày càng thêm phong phú và 
tốt đẹp. Sư cô Chân Đức- là người đã thuyết giảng sáng nay về cương 
yếu của kinh Quán Niệm Hơi Thở, cùng với một số các thầy lớn hiện 
thời là những vị đảm trách cho hai trung tâm tu học, đó là Đạo Tràng 
Thanh Sơn và Tu Viện Rừng Phong. Hai trung tâm tu học nây gồm có 
mười bốn vị tu sĩ đang thực tập rất miên mật trong đó có một số các 
vị cư sĩ đang cùng tu tập với các thầy, các sư cô và yếm trợ các thây, 
các sư cô xây dựng tu viện. Chúng tôi hy vọng các thầy và các sư cô 
gốc người Mỹ, như sư cô Hà Nghiêm sẽ sống, tu tập và được đào tạo 
tại đó và tại tu viện Làng Mai, để sau này họ có thể đảm trách sự 
nghiệp hoằng pháp tại vùng Bắc Mỹ. Tôi hy vọng trong tương lai mỗi 
thành phố sẽ có một Trung Tâm Tu Tập Chánh Niệm để mọi người 
tại địa phương đó có thể tới để tu học. Đó là mong ước sâu sắc của tôi. 


Chúng ta cần phải giúp đào tạo những người có lý tưởng, phát 


193 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


nguyện đi trên con đường phụng sự và hướng dẫn sự tu tập ở các 
trung tâm tu học ấy và chúng ta nên tổ chức một ban thiết kế để giúp 
tạo dựng những trung tâm ấy. Tăng Thân Tiếp Hiện sẽ là những tác 
viên, những pháp khí rất tốt để thực hiện tạo dựng những trung tâm 
tu tập theo tính cánh phi tôn giáo này. Xin quý vị yếm trợ chúng tôi 
để xây dựng những Trung Tâm Tu Tập Chánh Niệm như thế tại vùng 
Bắc Mỹ để cho nhiều người có nơi nương tựa. Chúng tôi tin là quý vị 
có thể giúp chúng tôi thực hiện được công trình lớn lao và đầy ý 
nghĩa này. 


194 | Chương 09: Câu Hỏi và Trả Lời 


Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


Nhìn và Nghe trong chánh niệm 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mồng bốn tháng Sáu, năm 
1998, chúng ta bước vào tuần thứ hai của khóa tu hai mươi mốt ngày. 


Hơi thở vào và hơi thở ra sẽ có chuyển đổi khi ta đem ý thức sáng tỏ 
vào trong khi thở. Trong khi thở, ta chế tác ra năng lượng chánh niệm 
và năng lượng ấy có công năng nhận diện hơi thở và làm cho hơi thở 
trở nên sâu lắng và êm dịu hơn. Giống như khi ánh sáng chiếu vào 
một đối tượng nào đó đầu đối tượng đó nhỏ như một chất điểm, thì 
sau khoảng một thời gian ngắn, đối tượng đó sẽ chuyển đổi. Giống 
như khi ánh sáng mặt trời chiếu liên tục vào cây cỏ, hoa lá thì những 
vật ấy tự nhiên biến chuyển. Khi đối tượng của sự quán niệm tiếp xúc 
với chủ thể của sự quán niệm, thì sẽ có sự chuyển hóa. Khi chú ý vào 
hơi thở thì ta hay có khuynh hướng can thiệp, uốn nắm, xét xử hay 
tranh đấu với hơi thở của ta thay vì để cho hơi thở vào và hơi thở ra 
đi theo nhịp điệu tự nhiên của nó. Ta không nên can thiệp hoặc uốn 
nắn hơi thở mà chỉ ý thức đơn thuần về quá trình vào/ ra của hơi thở 
thôi và để cho hơi thở hoạt động theo nhịp điệu tự nhiên của nó. Ta 
chỉ làm một việc, đó là thắp lên ánh sáng chánh niệm và ý thức rằng 
đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Nếu hơi thở của ta dễ chịu, thì 
biết rằng ta đang không vận dụng, thao tác cực nhọc với hơi thở. Còn 
nếu càng thở ta càng cảm thấy khó chịu, bế tắc, tức ngực, thì tức là ta 
đang vận dụng cực nhọc, ta đang uốn nắn hơi thở của ta. Xin quý VỊ 
chú ý tới kết quả của hơi thở vào và hơi thở ra lên cơ thể của mình. 
Nếu hơi thở của quý vị tiếp tục đem lại cảm giác thoải mái, đễ chịu, 
thì biết rằng mình đang thực tập đúng. Sau khi thực tập thở như thế 
được vài phút, hơi thở của quý vị tự nhiên sẽ trở nên sâu lắng và êm 
địu hơn. Trạng thái êm dịu và sâu lắng của hơi thở là trạng thái được 
xảy ra tự nhiên; ta không nên thúc bách và uốn nắn hơi thở trong khi 
thực tập. Quý vị không cần phải cố gắng cực nhọc để thở. Nếu cố làm 


cho hơi thở mau chóng trở nên dê chịu, sâu lăng, quý vị sẽ làm gián 


195 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


đoạn cảm giác hoan lạc của thân tâm. Hãy để cho hơi thở chánh niệm 
tự đem lại niềm hoan lạc và hạnh phúc cho thân tâm mình. 


Chúng ta không nhất thiết phải thực tập tất cả Mười Sáu Phép Quán 
Niệm Hơi Thở mà Bụt đã đưa ra cùng một lúc hoặc thực tập theo 
trình tự của từng bài tập. Nếu hiểu được sâu sắc bản chất của Mười 
Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở và nguyên do tại sao Bụt đã đưa ra để 
thực tập, ta sẽ biết những bài nào cần thực tập trước. Khi bắt đầu ngồi 
thiền, trước tiên ta thực tập bốn phép thở đầu để thiết lập sự vững 
chãi và chế tác niềm hỷ lạc cho thân tâm. Bốn phép thực tập này thuộc 
về lãnh vực điều thân. Sau đó ta chọn một phép thở trong mười phép 
thở còn lại khế hợp cho tình trạng tâm lý của ta để thực tập. Nếu ta 
muốn ởi sang một phép thở khác, ta có thể ngưng lại phép thở ta 
đang thực tập và bắt đầu chuyển sang bài tập khác. Ta phải khôn 
khéo và thông minh trong sự thực tập, biết bài tập nào có lợi cho tình 
trạng thân tâm của ta trong lúc đó. 


Ta biết cách chăm sóc và quan tâm đến nhu yếu cơ thể, cảm thọ, và 
các tâm hành của ta. Chữ øöiệm trong tiếng Hán Việt được chia ra làm 
hai phần; phần trên là chữ km, nghĩa là bây giò và ở đây, là hiện tại; 
phần dưới là chữ tâm, nghĩa là tâm ý. Nghĩa là ta đưa cái tâm ý của ta 
trở về an trú trong hiện tại- bây giò và ở đây. Hai chữ ấy được ghép 
lại với nhau thành chữ niệm, mà chữ niệm ở đây nên hiểu là chánh 
niệm. Tâm ý trở về với giây phút hiện tại để ý thức được những gì 
đang xảy ra trong giây phút ấy. Khi tâm ý của ta trở về với giây phút 
hiện tại, thì điều đó cũng có nghĩa là tâm trở về với thân, làm cho thân 
tâm hợp nhất. Chỉ cần thở vào và thở ra một hơi thôi là ta đã có thể 
làm cho thân và tâm trở thành một mối- thân tâm nhất như. Và ta bắt 
đầu thiết lập thân tâm vững chãi trong hiện tại. Lúc bấy giờ ta thật sự 
đang sống, đang có mặt đích thực. Chánh niệm trước hết là có mặt 
đích thực cả thân và tâm trong giây phút hiện tại. Vì thế cho nên hơi 
thở chánh niệm có công năng rất mầu nhiệm. Cố nhiên hơi thở chánh 
niệm không phải là phép thực tập duy nhất để làm cho thân và tâm 
trở nên hợp nhất, nhưng nó là một phép tu tập rất thiết thực, cụ thể 
và mầu nhiệm. Hơi thở là nhịp cầu nối liền thân và tâm. Chánh niệm 
có thể được chế tác bằng cách nghe, cách nhìn, cách đi và cách thở của 


196 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


ta và trong mọi hoạt động khác của thân. Khi thực tập thiền đi, ta thấy 
người bạn trước mặt ta đang đi rất đẹp, chánh niệm, thư thái thì ta 
được thừa hưởng sự vững chãi và an lạc của người đó. Nếu ta đi 
không có chánh niệm, đánh mất mình trong sự suy tư, lo lắng và sầu 
khổ về quá khứ hoặc mơ tưởng tới tương lai, thì hình ảnh của những 
người bạn tu đang đi thong thả, an lạc và hạnh phúc quanh ta sẽ giúp 
ta trở về và thiết lập trở lại năng lượng chánh niệm trong ta. Ta phải 
biết cách sử dụng đôi mắt của ta để vun trồng và nuôi dưỡng năng 
lượng chánh niệm. Khi viếng thăm một ngôi chùa hay một tự viện già 
lam, ta sẽ tiếp xúc và thấy rằng những nghệ thuật kiến trúc, những 
khu vườn trong chùa, trong tự viện đều được trình bày, sắp đặt với 
mục đích giúp ta trở về với chánh niệm. Những nhà điêu khắc, nghệ 
thuật giỏi là những người có khả năng tạo ra những pháp hiệu nhắc 
nhở mọi người biết trở vê với chính mình để vun trông năng lượng 
chánh niệm nơi tự thân. Đối với các loại âm thanh cũng vậy; ví dụ 
tiếng chuông, tiếng mõ hoặc tiếng tụng kinh đều là những pháp khí, 
pháp âm có công năng giúp ta phục hồi lại được năng lượng chánh 
niệm trong ta. Chúng ta cũng có thể cũng cố lại hai mắt của ta và sử 
dụng hai mắt để nhìn trong chánh niệm. Nhìn với con mắt chánh 
niệm, ta sẽ thấy được mọi vật sâu sắc hơn, đẹp đẽ hơn, từ bị hơn. Tôi 
có thể nhìn vào bàn tay của tôi với chánh niệm hoặc với thất niệm. 
Cách hay nhất là tập nhìn bằng con mắt chánh niệm; nhìn với con mắt 
chánh niệm thì chánh định sẽ phát sinh và khi năng lượng của niệm 
và định phát triển hùng hậu, thì ta sẽ chọc thủng được đối tượng của 
sự quán chiếu và thấy được chân tướng của nó một cách rõ ràng; cái 
thấy ấy gọi là tuệ giác. Những gì ta thấy, tiếp xúc có công năng làm 
tăng trưởng năng lượng chánh niệm và năng lượng ấy giúp ta thấy 
mọi sự mọi vật rõ ràng hơn. Nhãn căn và chánh niệm trợ giúp nhau 
để làm phát sinh nhãn thức thanh tịnh. Đối với âm thanh cũng vậy. 
Khi ta nghe những lời tụng kinh, thì âm thanh của sự tụng kinh giúp 
ta trở về với chính mình và vun xới năng lượng chánh niệm trong tự 
thân. Khi có chánh niệm, ta bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn và nhờ 
vậy hiểu được vấn đề một cách sâu sắc. Những người thực tập chánh 
niệm nên thường xuyên chế tác khả năng lắng nghe với tâm từ bi và 
quán chiếu thâm sâu của Bồ Tát Quán Tự Tại. Lắng nghe trong chánh 


197 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


niệm, lắng nghe với tâm từ bi là phép thực tập rất quan trọng trong 
đạo Bụt; là phép tu có công năng làm vơi bớt khổ đau cho người và 
Øiúp người vượt qua được những khổ đau ách nạn, phá tan được 
màng vô minh, vọng tưởng. Những nhà tâm lý trị liệu nên học nghệ 
thuật lắng nghe sâu, lắng nghe với tâm từ bi của đức Bồ Tát Quan Thế 
Âm. Nếu không biết lắng nghe sâu, không biết lắng nghe với tâm từ 
bị, thì nhà tâm lý trị liệu sẽ không thể trở thành một nhà tâm lý trị liệu 
giỏi được. Muốn thực tập lắng nghe sâu thành công, muốn giúp 
người khác bớt khổ, trước hết mình phải đưa tâm trở về với thân, làm 
cho thân và tâm trở thành một mối. Hơi thở chánh niệm là phương 
tiện giúp mình có mặt đích thực cho bịnh nhân của mình trong giây 


phút hiện tại, là chất keo làm cho thân và tâm trở thành một mỗi. 


Nếu mình an trú trong chánh niệm, có mặt đích thực trong giây phút 
hiện tại, thì phẩm chất lắng nghe của mình sẽ được nâng cao. Đây gọi 
là bi thính- lắng nghe với tâm từ bi. Mình sẵn lòng giúp đỡ người 
khác. Biết rằng người ấy đang đau khổ cùng cực và không có ai muốn 
lắng nghe người ấy nên mình phát đại bi tâm, muốn có mặt cho người 
ấy, lắng nghe người ấy để giúp người ấy bớt khổ. Có lẽ mình là người 
đầu tiên sẵn lòng lắng nghe người ấy. Nếu mình bị phân tán với 
những vấn đề riêng tư của mình, bị những tiếc nuối về quá khứ lôi 
kéo, bị những mơ tưởng về tương lai trấn ngự thì mình sẽ không có 
mặt đích thực cho người ấy, một người đang rất cần sự giúp đỡ của 
mình. Những nhà tâm lý trị liệu có thể mang trong họ rất nhiều khổ 
đau. Nếu nhà tâm lý trị liệu không biết cách vun xới tình thương, 
không biết cách chế tác năng lượng niệm và định trong tự thân mỗi 
ngày, thì những bịnh nhân của họ sẽ có thể chạm đến những hạt 
giống khổ đau trong họ và làm cho họ đau khổ. Như vậy phẩm chất 
của sự lắng nghe trong họ sẽ trở nên nghèo nàn. Nhà tâm lý trị liệu 
cần thực tập có mặt đích thực trong hiện tại và biết cách vun trồng 
năng lượng của sự tươi mát, từ bi để trở thành một nhà tâm lý trị liệu 
có ích lợi. Muốn thực tập lắng nghe sâu thành công, mình phải có 
năng lượng từ bi. 


Lắng nghe với tâm từ bi đã có thể làm vơi bót rất nhiều khổ đau của 
kẻ khác rồi. Hãy tưởng tượng có một người đàn bà đang đau khổ và 


198 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


trong gia đình không có ai có khả năng lắng nghe bà hết. Trong gia 
đình, người nào cũng bận rộn, bị khổ đau trấn ngự và không có ai có 
đủ kiên nhẫn, sự tươi mát và tình thương để lắng nghe bà. Có thể bà 
cũng không biết cách ăn nói dịu dàng, từ ái và mỗi khi nói đều xúc 
chạm đến những hạt giống khổ đau nơi những người khác trong gia 
đình. Vì vậy ai cũng muốn tránh né bà; có lẽ họ không có ý muốn 
trừng phạt hoặc tránh né bà, nhưng vì mỗi khi nghe bà nói hoặc thấy 
bà làm một hành động nào đó thì những hạt giống khổ đau trong họ 
bị tưới tẩm, nên họ không dám gần kề bà, lắng nghe bà. Có nhiều lần 
bà ta muốn nói chuyện tử tế với họ vì bà biết họ không muốn lắng 
nghe bà. Mặc dù bà có thiện chí muốn sửa đối, muốn làm hòa, nhưng 
bà không thể làm được vì niềm đau nỗi khổ trong bà quá lớn. Bà bắt 
đầu với vài lời lẽ dễ thương, nhưng một khi hạt giống khổ đau trong 
bà bị động đến, thì từ từ những lời bà thốt ra lại mang đầy tính chất 
cay đắng, bưồn đau và than trách. 


Nhiều người trong xã hội chúng ta đã đánh mất khả năng lắng nghe 
và sử dụng ngôn từ hòa ái, ngọt ngào, xây dựng. Nhiều gia đình mà 
trong đó không ai có khả năng lắng nghe ai được. Sự truyền thông 
càng ngày càng trở nên bế tắc. Truyền thông bị bế tắc là vấn đề lớn 
của thời đại. Chúng ta chế tạo ra những phương tiện kỹ thuật rất tối 
tân về lãnh vực truyền tin như đường giây thép, điện thoại, điện thư, 
mạng lưới v.v..; những phương tiện tối tân ấy có thể giúp ta nhắn tin 
hoặc nhận tin cực kỳ mau chóng dù khoảng cách rất xa- bên kia địa 
cầu... Thế nhưng sự truyền thông giữa các cặp cha con, giữa bạn bè, 
vợ chồng, thầy trò và giữa quốc gia với quốc gia đã trở nên vô cùng 
khó khăn và bế tắc. 


Nhìn vào một người đang mang rất nhiều khổ đau trong lòng và 
không có cơ hội để bày tỏ cùng ai, ta thấy người đó giống như một 
quả bom sẵn sàng bùng nỗ bất cứ lúc nào. Người đó có rất nhiều sự 
căng thắng và niềm đau, người đó có thể bùng nỗ nhiều lần trong 
ngày. Vì thế những người trong gia đình không dám đến gân người 
ấy. Họ tìm cách lánh xa người ấy và vì vậy người ấy cảm thấy bị cô 
lập. Chúng ta phải học nghệ thuật gỡ bom. Chúng ta phải khéo léo 


199 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


trong nghệ thuật lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ngôn từ thương 
yêu, hoà ái để tái lập lại truyền thông, giúp nhau gỡ rối tơ lòng. 


Lắng nghe với tâm từ bi là để giúp người kia bớt khổ. Trong quá trình 
lắng nghe, quý vị phải nuôi dưỡng ý thức rằng bất kể người kia đang 
nói những điều gì và những lời nói có thể chứa đựng nhiều chất liệu 
giận hờn, buộc tội và trách móc, mình cũng sẽ duy trì sự bình an và 
tiếp tục lắng nghe; lắng nghe mà không đem tâm phán xét, phản ứng. 
Quý vị thực tập duy trì năng lượng thương yêu trong suốt buổi lắng 
nghe. Những lời người kia nói có thể không đúng, không chính xác 
hoặc chứa đầy sự phàn nàn, trách móc, công kích, phán xét và tri giác 
sai lầm, nhưng quý vị cũng vẫn lắng nghe, vẫn duy trì năng lượng 
thương yêu và ôm ấp người đó để hạt giống khổ đau trong mình 
không bị chạm đến. Trong khi lắng nghe quý vị phải luôn luôn nắm 
lấy hơi thở chánh niệm để duy trì sự an bình và vững chãi. "Thở vào, 
tôi biết người ngồi trước mặt tôi đang đau khổ cực kỳ. Thở ra, tôi biết 
tôi đang thực tập lắng nghe để giúp người ấy bớt khổ." Ta phải tự 
luyện tập để có khả năng ngồi và lắng nghe khoảng bốn mươi lăm 
phút hoặc một tiếng mà không sinh tâm bực bội. Đức Bồ Tát Quán 
Thế Âm là người có khả năng lắng nghe sâu, lắng nghe với tâm từ bi. 
Vì vậy cho nên Ngài được tán dương với danh hiệu là Đại Từ Đại Bi 
Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. 


Tất cả chúng ta đều có những người thân đang gặp những khó khăn 
và khổ đau. Ta rất khao khát muốn giúp người thân của ta bớt khổ, 
nhưng ta không phải là những nhà tâm lý trị liệu. Ta có thể thực tập 
như một nhà tâm lý trị liệu, vấn đề là nên thực tập lắng nghe như thế 
nào để những hạt giống khổ đau trong ta không bị tưới tấm. Muốn 
lắng nghe một cách hiệu quả, trước hết ta phải biết thực tập đi thiền, 
ngồi thiền và thở có chánh niệm trong đời sống hàng ngày để chế tác 
ra năng lượng của niệm, định, của vững chãi và thảnh thơi. Điều này 
rất quan trọng. Ta phải tự giúp bản thân trước mới nghĩ tới chuyện 
giúp người. Đó là nguyên tắc của sự thực tập tự độ và độ tha. Nếu ta 
mới thực tập lắng nghe lần đầu, có thể ta sẽ thấy rằng khả năng lắng 
nghe của mình chỉ giới hạn trong vòng mười lăm phút. Sau mười lắm 


phút ta sẽ cảm thấy mệt, không thể nghe tiếp được nữa. Trong trường 


200 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


hợp này, ta nên nói với người kia rằng: "Thưa chị, em hơi mệt. Em xin 
được tiếp tục kỳ sau, được không? Bây giờ em muốn đi dạo một chút. 
Nếu chị muốn, mời chị đi cùng với em cho vui." Mình phải làm mới 
lại chính mình. Mình phải có cơ hội để tiêu hóa những gì mình đã đưa 
vào trước khi tiếp tục lắng nghe. Biết được mức giới hạn của mình là 
điều rất quan trọng. Nếu không, mình sẽ thất bại, sẽ bị đột quy. Yếu 
tô kiên nhẫn cũng rất quan trọng trong quá trình lắng nghe. Tôi có 
tham dự một buổi họp trong đó có một người đã không có ai lắng 
nghe và người đó cũng không có cơ hội bày tỏ nỗi khổ của mình. 
Chúng tôi đã ngồi và thở trong chánh niệm một lúc thật lâu. Chúng 
tôi đã ngồi có mặt cho ông ta, rất chăm chú và ông ta đã cố gắng thật 
lâu mới có thể nói ra được nỗi khổ của ông cho chúng tôi nghe. Kiên 
nhẫn là bản chất của tình thương chân thật. Nếu thật sự thương người 
nào, mình phải biết kiên nhãn với người đó. 


Nghệ Thuật Sử Dụng Ái Ngữ 


Khía cạnh khác của sự thực tập là học cách sử dụng ngôn từ hòa ái. 
Khi quý vị tham dự khóa tu hoặc đến tu học tại một tu viện nào đó, 
quý vị có cơ hội để vun xới khả năng lắng nghe với tâm từ bi và sử 
dụng ngôn từ hòa ái. Lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ngôn từ hòa 
ái là hai khía cạnh của sự thực tập rất thiết yếu để tái lập sự truyền 
thông, phục hồi niêm an lạc và hòa giải trong xã hội. Phải thực tập 
mới có thể khôi phục lại được sự vững chãi và thảnh thơi của mình. 
Quý vị cần nói cho người kia biết nỗi khổ và niềm đau của mình, đặc 
biệt nếu người đó là người mà quý vị thương và tin cậy nhất. Tuy 
nhiên phải học nói như thế nào để người kia có thể tiếp nhận được, 
nghĩa là phải học cách nói bằng ngôn ngữ ngọt ngào, hòa ái, không có 
tính cách buộc tội, trách móc và trừng phạt thì mới thành công. Ngôn 
từ hòa ái sẽ giúp người kia lắng nghe và tiếp nhận dễ dàng hơn. 


Chánh niệm là nên tảng của tất cả các khía cạnh của sự tu tập. Chánh 
ngữ có công năng nuôi dưỡng chánh niệm trong mình và nơi người 
kia. Trong truyền thống đạo Bụt, có một vị bồ tát hiệu là Quán Thế 
Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có khả năng lắng nghe sâu, lắng nghe với 


201 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


tâm từ bi, lắng nghe với tâm không thành kiến, không phán xét, 
không phản ứng. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (Manjushri) là Người 
có khả năng nhìn sâu để hiểu. Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Quán Thế 
Âm đều có mặt trong ta. Khi ta thực tập nhìn sâu để hiểu những khổ 
đau của người, thì biết rằng đức Bồ Tát Văn Thù đang có mặt. Ta vun 
xới khả năng ấy bằng sự thực tập. Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt trong 
ta khi ta biết lắng nghe với tâm từ bi để có thể hiểu được những nỗi 
khổ niềm đau của người khác. Đây không phải là vấn đề tín ngưỡng, 
sùng tín đối với một vị thần linh ngoài ta như một thực thể biệt lập. 
Đây là khả năng tiếp xúc được với năng lượng tình thương trong ta 
và năng lượng ấy được biểu lộ qua cách nhìn và cách nghe của ta. 
Hình ảnh bên ngoài chỉ là phương tiện giúp ta trở về và tiếp xúc với 
khả năng hiểu và thương trong ta. 


Hạnh Nguyện Lớn 


Đức Bồ Tát Phổ Hiền (Samantabhadra) là vị bồ tát có hạnh nguyện 
lớn, nên chúng tôi xưng tán Ngài là vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. 
Đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng có mặt trong ta. Biểu tượng của Bồ Tát Phổ 
Hiền là cánh tay từ bị, là cánh tay hành động. Khi ta được thúc đẩy 
bởi tình thương và muốn làm điều gì đó để độ đời giúp người thoát 
khỏi khổ đau, ta có thể sử dụng đôi mắt của ta để nhìn sâu như đức 
Bồ Tát Văn Thù, đôi tai của ta để nghe với tâm từ bi như đức Bồ Tát 
Quán Thế Âm và đôi tay của ta để hành động như đức Bồ Tát Phổ 
Hiền. Tình thương chân thực luôn luôn được biểu lộ qua cách nhìn, 
cách nghe và cách hành động. Và cái nhìn, cái nghe và cách hành xử 
của ta nếu được trang điểm bằng chất liệu thương yêu của các vị Bồ 
Tát, thì nó sẽ đem lại sự an ổn, hòa bình, trị liệu và chuyển hóa lớn 
cho nhân loại. Trong các chùa chiền Phật Giáo, quý vị thường thấy có 
thờ tượng của một vị Bồ Tát Nghìn Mắt Nghìn Tay. Vị bồ tát này hiệu 
là Bồ Tát Chuẩn Đề. Ta có thể thắc mắc tại sao vị Bồ Tát này có nhiều 
tay nhiều mắt quá vậy? Điều này rất dễ hiểu. Bởi vì năng lượng 
thương yêu trong Bồ Tát quá lớn, hai cánh tay không đủ để Ngài làm 
công việc độ đời, nên Ngài muốn có nhiều cánh tay để giúp được 
nhiều người cùng một lúc. Nhiều người trong chúng ta thật sự có 


202 Ì Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


nhiều hơn là hai cánh tay. Có rất nhiều điều mình muốn thực hiện; ví 
dụ như muốn chăm sóc và bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, 
muốn giúp những người không cửa không nhà, những người nghèo 
đói, trẻ em mồ côi, trẻ em suy dinh dưỡng, các nạn nhân của chiến 
tranh, của thiên tai, những cô hồn ma trơi v.v... muốn làm công việc 
từ thiện, xã hội ở các nước nghèo, chậm tiến. Nếu nhìn cho thật kỹ, ta 
sẽ thấy có rất nhiều các vị Bồ Tát như thế đang có mặt quanh ta và 
đang hoạt động khắp nơi trên thế giới. Đời sống của họ rất giản dị, tri 
túc, thế nhưng sự có mặt của họ thì cùng khắp, tình thương yêu của 
họ không có giới hạn. Họ làm việc không biết mệt mỏi. Họ yếm trợ 
các chương trình từ thiện và hành động nhiều cách để làm vơi bớt khổ 
đau cho kẻ khác. Bồ Tát Nghìn Tay Nghìn Mắt không phải chỉ là 
những hình tượng bằng đất, bằng gỗ, bằng thạch cao được tôn thờ 
trong các chùa chiên, tự viện mà họ đích thực đang có mặt bằng 


xương bằng thịt ở khắp mọi nơi để làm công việc cứu độ. 


Tôi có quen biết một người phụ nữ người Hà Lan. Trong Thế Chiến 
Thứ Hai, bà đã cứu được mười ngàn người dân Do Thái thoát khỏi sự 
tàn sát khủng khiếp của chủ nghĩa Đế Quốc Xã (the Holocaust). Nếu 
gặp bà trên đường phố, có lẽ chúng ta sẽ không nhận ra được bà 
chính là một vị bồ tát, bởi vì bà ăn bận rất giản dị. Mình chỉ có thể 
nhận ra được bà là một vị bồ tát nẽu mình biết được hành động cao cả 
ấy của bà mà thôi. Tuy rằng những vị bồ tát như thế chỉ có hai mắt, 
hai tay như bao người khác, nhưng nếu nhìn kỹ họ cũng có những 
con mắt ở phía sau lưng của họ, họ cũng có những cánh tay thật dài 
có khả năng duỗi ra thật xa. Họ thấy được nhiều điều và thấy rất xa. 
Thực ra đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm có hơn ngàn cánh tay và 
trong mỗi bàn tay có một con mắt. Khi ta muốn làm một điều gì mà 
điều đó được thúc đẩy bằng tình thương thì trước hết ta cần phải thực 
tập nhìn sâu. Nhìn sâu mới hiểu được thực trạng, mà hiểu thì mới 
thương, mới giúp được. Nêu không hiểu thì những hành động 
thương yêu của ta sẽ không được xác thực, sẽ không đem lại kết quả 
tốt đẹp. Ngược lại ta sẽ làm cho người ta thương khổ thêm. Đôi khi ta 
được thúc đẩy bởi ước nguyện muốn giúp đời, nhưng vì không hiểu 
bản chất của tình trạng, nên thay vì thương ta tạo thêm nhiều điều 


203 Ì Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


phiền toái, đỗ vỡ. Ta muốn giúp người kia hạnh phúc, nhưng vì 
không hiểu nên càng giúp ta càng làm cho người kia khổ. Có thể quý 
vị quan tâm cho hạnh phúc của con trai hoặc con gái mình. Có thể 
quý vị nghĩ rằng những cái mình làm sẽ đem lại hạnh phúc cho con 
mình. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, có thể quý vị sẽ thấy rằng mình đang 
gây khổ đau cho con mình vì mình thương mà không hiểu. Quý vị 
phải xét lại bản chất thương yêu của mình. Theo lời Bụt dạy, tình 
thương chân thật phải được phát sinh từ sự hiểu biết. Cái then chốt là 
phải đặt con mắt vào lòng bàn tay. Trước khi hành động. Ta phải nhìn 
vào lòng bàn tay xem thử bàn tay của ta đã có con mắt hiểu chưa. Nếu 
trong lòng bàn tay của ta đã có con mắt hiểu thì những gì ta làm cũng 
sẽ đem lại hạnh phúc cho người. Nếu trong lòng bàn tay của ta chưa 
có con mắt hiểu thì chớ vội hành động, bởi vì hành động trên căn bản 
đó sẽ gây thương tích và khổ đau thêm cho người kia. 


Ở Việt Nam có một loại trái cây mà nhiều người miền nam rất ưa 
thích, đó là trái sâu riêng. Tôi có nội kết êm ái với loại trái cây này. Tôi 
không chịu nỗi cái mùi của nó nói chỉ tới chuyện ăn. Hôm nọ trong 
chùa của tôi, trên bàn thờ Bụt người ta dâng cúng một trái sâu riêng 
rất lớn. Sáng hôm đó tôi lên chánh điện để đi công phu khuya- trì 
tụng kính Pháp Hoa và trong khi tụng kinh, tôi không tài nào chú tâm 
được vào việc tụng kinh vì mùi sầu riêng nó lẫn át cả chánh điện. 
Tụng tới nữa thời kinh, tôi chịu không nỗi nữa, ngưng tụng, tôi đứng 
dậy lấy quả chuông úp trái sầu riêng lại, rôi trở lại tiếp tục tụng cho 
hết thời kinh và tôi chỉ sử dụng mỗi tiếng mỏ. Sau khi tụng xong thời 
kinh, tôi giải phóng trái sầu riêng. Quý vị có thể nghĩ rằng: "Trời ơi! 
tội nghiệp thầy Nhất Hạnh quá, thầy tu tập và làm công việc Phật sự 
rất cực nhọc. Mình nên cúng dường thầy một trái sâu riêng để thầy 
bồi dưỡng." Nghĩ như thế, rồi đem sâu riêng tới mời tôi ăn. Tôi từ 
chối nhưng quý vị cứ ép tôi ăn... Nếu quý vị làm như thế thì tôi sẽ rất 
đau khổ. Nếu quý vị không hiểu được nhu cầu của người thương của 
mình, không biết cái người thương mình cần và không cần, thì không 
thể thương được. Nếu quý vị không hiểu những khó khăn, thao thức 
và ước nguyện của người mình thương thì không thể thương họ 
được; bởi vì tình thương (từ bi) của quý vị không phải được làm bằng 


204 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


chất liệu của hiểu (trí tuệ). Muốn hiểu, quý vị phải biết sử dụng con 
mắt của đức Bồ Tát Văn Thù để nhìn sâu (quán chiếu). Quý vị có thể 
hỏi người thương của mình như thế này, "Em ạ, em nghĩ là anh có 
hiểu em không? Nếu không hoặc hiểu chưa sâu, thì xin em giúp anh 
hiểu em sâu hơn để anh có thể thương em đúng mức. Nếu em không 
giúp anh, thì anh sẽ tiếp tục nói hoặc làm những điều làm em khổ. 
Anh thật sự rất muốn hiểu những nỗi khổ niềm đau của em. Anh 
muốn biết những nguyện vọng sâu kín của em, bởi vì anh muốn 
thương làm sao cho đúng để tình thương ấy không trở thành chất liệu 
khổ đau cho em. Anh chỉ muốn làm cho em hạnh phúc mà thôi." Quý 
vị có bao giờ hỏi câu hỏi như thế đối với người thương của mình 
chưa? Đó là ngôn ngữ của những người muốn thương yêu và chăm 
sóc thật sự, muốn xây dựng hạnh phúc với người thương của mình. 


Nếu cả hai người biết sử dụng con mắt, lỗ tai và ngôn ngữ từ ái của 
đức Bồ Tát Văn Thù và đức Bồ Tát Quán Thế Âm để cư xử, giúp đỡ 
và hiểu nhau, thì sự truyền thông có thể được phục hồi rất mau chóng 
và hạnh phúc chắc chắn sẽ có mặt. Ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền và 
Quán Thế Âm mà chúng ta niệm mỗi buổi sáng trong giờ công phu 
không phải là những vị thần linh, những thực thể đang trú ẩn biệt lập 
ở đầu đó trong không gian, các Ngài thật sự đang có mặt ngay trong 
tâm ta như những hạt giống, những nguồn năng lượng. Ta có thể làm 
cho năng lượng của các Ngài có mặt để ta có khả năng nhìn sâu để 
hiểu, lắng nghe để thương và nói lời từ ái để thiết lập truyền thông, 
xây dựng hạnh phúc. Tình thương chân thật được làm bằng chất liệu 
hiểu biết. Cái hiểu không thể có được nếu ta không thực tập nhìn sâu 
và lắng nghe với tâm thương yêu (từ bi). Sau đó ta có thể sử dụng bàn 
tay hành động của đức Bồ Tát Phổ Hiền. Có hai chất liệu hiểu và 
thương rồi thì hành động của ta sẽ đem lại hạnh phúc cho người và 
làm vơi bớt khổ đau của người; trước hết là những người thân cận của 
ta, sau đó ta đưa các vị bồ tát trong tự thân đi vào đời để phụng sự. 
Khi trong ta có sự có mặt của bồ tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, bồ tát Đại 
Bi Quán Thế Âm và bồ tát Đại Hạnh Phổ Hiền, ta có thể có mặt đích 
thực cho người thương của ta và có mặt bất cứ nơi nào cần đến tình 


thương. 


205 Ì Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


Bốn Tâm Vô Lượng - Brahmaviharas 


Lời dạy của Bụt về thương yêu có thể tìm thấy trong bốn yếu tố 
(phạm trù) của tình thương chân thật. Chúng ta có thể dùng bốn yếu 
tố này để nâng cao phẩm chất thương yêu của ta. Ta hãy nhìn vào bản 
chất thương yêu của ta để xét nghiệm lại xem có sự có mặt của bốn 
yếu tố này hay không. Yếu tố thứ nhất là fờ, tiếng Phạn là mzir¡. Như 
chúng đã đề cập kỳ trước, ⁄ir¡ có thể được dịch là "f- lòng thương." 
Chữ "maitri" có gốc từ chữ ra- nghĩa là bạn. Đối tượng tình thương 
của mình là một người bạn. Khi đối tượng thương yêu là chính mình, 
thì mình là người bạn của chính mình. Bạn thì luôn luôn thừa hưởng 
sự có mặt của nhau. Từ là khả năng hiến tặng, ban phát niềm vui và 
hạnh phúc. Từ là sự thực tập, chứ không phải là sự cảm nhận. Khi 
quý vị biết thở vào và làm cho toàn thân an tịnh, tức là quý vị đem lại 
sự an lạc, vững chãi và thảnh thơi cho thân thể của chính mình. Đó là 
sự bày tỏ lòng từ đối với chính thân thể mình. Khi quý vị nỡ được nụ 
cười dễ thương, tươi mát, thì đó là quý vị đang thực tập từ. Cái thiện 
chí muốn thương chưa đủ. Dù có đầy thiện chí muốn thương, muốn 
giúp, nhưng nếu không có sự hiểu biết, không khéo léo thì quý vị có 
thể gây tốn thương và khổ đau cho người mình thương. Thương mà 
không hiểu tức là trong lòng bàn tay của mình chưa có con mắt của 
Bồ Tát Văn Thù. Vì thế cho nên từ là khả năng đem lại niềm an vui và 
hạnh phúc cho người mình thương. Quý vị chỉ có thể làm được điều 
này khi có chất liệu của hiểu. Nhìn vào bản chất tình thương của 
mình xem thử mình có khả năng hiểu người thương của mình chưa; 
tình thương ấy có đang đem lại niềm an vui cho người thương mỗi 
ngày hay không! Đặt lại vấn đề như thế rất hay. Quý vị có thể hỏi: 
"Em ạ! Em nghĩ là anh hiểu em không? Nếu chưa, xin em giúp anh để 
anh có thể hiểu em sâu sắc hơn. Em hãy nói cho anh biết về nỗi khổ 
niềm đau của em đi. Anh rất muốn được nghe." Lời thỉnh câu như thế 
phải được thực hiện thường xuyên và với lòng chân thành. Làm như 
vậy là quý vị đang sử dụng ngôn ngữ của hiểu biết và thương yêu. 


Yếu tố thứ hai của tình thương chân thật là /- karuna. Bi là khả năng 
lấy đi khổ đau, làm vơi bớt khổ đau, đem lại an vui và hạnh phúc. Bi 
tiếng Anh là compassion, nghĩa là khả năng chia sẻ, gánh bớt nỗi khổ 


206 Ì Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


niềm đau của người khác. Chữ com- tiếng Anh nghĩa là tới với, là chia 
sẽ cùng với và chữ passion nghĩa là gánh chịu bớt những nỗi thống 
khổ. Chữ compassion trong tiếng Anh chưa dịch được chính xác cái 
nghĩa của chữ karuna. Bi là khả năng lấy đi niềm đau nỗi khổ của 
người thương và giúp người thương chuyển hóa, chứ không phải chỉ 
đến để gánh bớt nỗi khổ của người. Giống như một nhà y sĩ; muốn 
chữa trị cho bệnh nhân, vị y sĩ phải thực tập nhìn kỹ và lắng nghe sâu 
để tìm hiểu xem bịnh nhân của mình đang bị vấn đề gì. Vị y sĩ phải có 
mặt đích thực mới có thể hiểu được tình trạng của bịnh nhân mình. 
Các cặp vợ chồng, hôn phối cũng phải thực tập như thế. Quý vị phải 
có mặt đích thực cho người thương của mình, tập nhìn kỹ và lắng 
nghe sâu để nhận diện cho được những niềm đau nỗi khổ và ước 
vọng của người thương mình. Khi quý vị hiểu được bản chất của nỗi 
khổ niềm đau của người thương mình rồi, tự nhiên quý vị biết mình 
phải làm gì và không nên làm gì để giúp người thương của mình vơi 
bớt khổ đau trong đời sống hàng ngày. Đó là sự thực tập thương yêu 
đích thực. Nhìn sâu vào bản chất của tình thương để xem thử trong 
tình thương ấy có yếu tố của bi hay không. Thực ra trong tâm thức 
của ta đã sẵn có yếu tố bi, nhưng vì ta chưa biết vun trồng nên nó còn 
rất bé. Chúng ta phải học thương. Học thương nghĩa là làm thế nào để 


tăng trưởng chất liệu từ và bi trong ta mỗi ngày. 


Yếu tố thứ ba của tình thương chân thật là hỷ- mudita. Nếu mỗi ngày 
hai người cứ tạo khổ đau cho nhau, thì đó không phải là tình thương 
chân thật. Chúng ta phải chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ấy đi. Nhìn 
vào bản chất tình thương của ta để xem có chất liệu của hỷ, tức là 
niềm vui không điều kiện hay không. Nếu trong tình thương của ta 
không có yếu tố hỷ, thì đó chưa phải là tình thương chân thật. Niềm 
vui do hỷ đưa tới là thứ niềm vui không điều kiện, là niềm vui của sự 


tùy hỷ, tức là vui cái vui của người, không ghen tỊ, so đo, tính toán... 


Yếu tố thứ tư của tình thương chân thật là xđ- peksha. Xả nghĩa là 
không kỳ thị, không phân biệt, là khả năng bao dung, là tự do lớn. 
Khi thương một người, quý vị không nên áp đảo những quan điểm 
của mình lên người đó và tước đoạt tự do của họ. Quý vị hiến tặng 
cho người đó không gian, bên trong cũng như bên ngoài. Trên danh 


207 Ì| Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


nghĩa của tình thương, ta thường giam hãm người thương của ta vào 
ngục tù của uy quyền, của sự áp đảo, của sự vướng mắc và của sự độc 
tài chiếm hữu. Ta nhốt người thương của ta lại không cho người đó 
vùng vẫy và người đó mất hết tự do. Đây là thứ tình thương của sự 
độc tài, chiếm hữu; thứ tình thương không có sự có mặt của xả- 
upeksha. Ta phải tới với người thương của ta và nói: "Em ạ, trong tình 
thương của anh dành cho em, em thấy có yếu tố độc tài không? Có 
yếu tố chiếm hữu không? Anh có tước đoạt đi tự do của em không? 
Em có cảm thấy em còn vẫn là em không? Em có đủ không gian trong 
em và chung quanh em không? Có phải anh đã tước đoạt không gian 
của em rồi không? Nếu quý vị hỏi một cách thành thật như thế thì 
người thương của quý vị sẽ nói ra cho quý vị nghe. Nếu người 
thương của quý vị vẫn còn cảm thấy có tự đo, tràn đầy không gian, 
thì có nghĩa là trong tình thương của quý vị có yếu tố của xả. 


Lpeksha cũng có nghĩa là buông xả, là tình thương không điều kiện. 
Quý vị thương một người bằng tình thương không điều kiện là bởi vì 
họ cần tình thương. Nếu quý vị đòi điều kiện, thì tình thương đó 
không còn là tình thương chân thật nữa. Cha mẹ thương con thường 
thường không bao giờ đặt điều kiện. Các bậc cha mẹ không thể bảo 
chúng phải làm cái này làm cái nọ mới xứng đáng là con của nhà này. 
Tình thương chân thật nghĩa là nhìn sâu vào người ấy để thấy cho 
được nỗi khó khăn, khổ đau, ước vọng, nhu yếu và sở thích của người 
ấy, rồi sau đó hành động theo cái thấy ấy. Ta hành động như thế nào 
đó để cho người thương của ta được bớt khổ, trở nên một người thoải 
mái và tươi vui. Khi cắm hoa, ta nên cắm hoa như thế nào để cho mỗi 
bông hoa có không gian chung quanh để cho cái đẹp của nó có thể tỏa 
chiếu. Mỗi cá nhân chúng ta cũng là một bông hoa. Ta cần không gian 
bên trong lẫn bên ngoài để có thể tỏa chiếu cái đẹp của ta. Xả nghĩa là 
hiến tặng không gian. Nếu mỗi ngày ta vun xới bốn yếu tố của tình 
thương chân thật này thì khổ đau trong ta sẽ suy giảm rất nhiều và 
niềm vưi, hạnh phúc được tăng tiến. 


208 Ì Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


Quán Pháp Trong Pháp 


Bây giờ đây tôi xin mời quý vị thực tập bốn phép thở có liên quan đến 
tri giác, tức là tưởng. Bài tập thứ mười ba trong mười sáu phép Quán 
Niệm Hơi Thở là: ““Thở 0ào, tôi quán chiếu uề tính uô thường của 0uạn 
pháp. Thở ra, tôi quán chiếu 0ề tính uô thường của uạn pháp. ˆ Võ thường 
là chìa khóa để mở cửa thực tại. Vô thường là một trong ba Pháp Ấn 
trong kinh Tam Pháp Ấn- 0ô thường, 0ô ngã và miết bàn. Sò đĩ khổ đau 
có mặt là do tri giác sai lâm- vọng tưởng của ta. Nếu không hiểu bốn 
phép thở cuối này một cách sâu sắc thì ta không thể hiểu được những 
bài thực tập khác trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Vì thế cho nên bốn 
bài thực tập này rất quan trọng. Tự do, giải thoát không thể có được 
nếu ta không có khả năng thay đổi những nhận thức sai lầm của ta. Ta 
bắt đầu với cái thấy về vô thường. Trên bình diện lý trí, ta biết các 
pháp đều vô thường- chư hạnh vô thường- nhưng trên thực tế thì ta 
vẫn hành xử như thể mọi pháp là thường còn, bất biến. Ta than khóc, 
sâu khổ mỗi khi có người thương của ta qua đời. Ta nuối tiếc là đã 
không dành nhiều thì giờ để có mặt cho cha ta khi cha còn sống. Tuệ 
giác vô thường giúp ta thoát ra khỏi sự hệ lụy, ngăn ngừa không để ta 
rơi vào hố lây của sâu đau. Tuệ giác vô thường có thể đem lại cho ta 


hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại- bây giờ và ở đây. 


Đây là bài tập có thể được sử dụng mỗi khi quý vị giận người thương 
của mình. Khi giận, quý vị có thể nói hoặc làm những điều rất thô bạo 
để trừng phạt nhau. Khi giận, quý vị chỉ muốn nói hoặc làm điều gì 
đó đối với mà mình nghĩ đã làm cho mình giận để cho hả giận. Quý vị 
nghĩ rằng nếu mình làm cho người kia khổ thì mình sẽ cảm thấy thỏa 
mãn, dễ chịu hơn. Quý vị hành xử như một đứa trẻ thơ. Quý vị biết 
rất rõ là nếu người kia khổ thì mình cũng khổ. Chúng ta phải thấy 
rằng hạnh phúc không phải là uấn đề cá nhân. Nhưng khuynh hướng của 
chúng ta là cùng leo thang của sự hờn giận và âm thâm trừng phạt 
nhau để cả hai cùng khổ. Chúng ta hành xử với nhau như thế giữa cá 
nhân với cá nhân, giữa một chủng tộc với một chủng tộc hoặc giữa 
một cộng đồng với một cộng đồng. Và đây là bài thực tập giúp ta 
chuyển hoá cơn giận: Khi giận người nào, quý vị hãy nhắm mắt lại, 


thở vào và thở ra thật sâu, quán tưởng mình và người mình đang giận 


209 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


trong ba trăm năm sau sẽ như thế nào. Khi đạt được vài cái thấy rôi, 
hãy mở mắt ra và quý vị sẽ khám phá ra rằng cơn giận và sự si mê (vô 
minh) trong mình đã tan biến. Lúc bấy giờ quý vị biết chỉ có một điêu 
ý nghĩa nhất mình có thể làm là mở rộng hai cánh tay để ôm lẫy 
người kia vào lòng và trân quý sự kiện là cả hai đều đang còn sống 
trong giây phút này. Đây là tuệ giác vê vô thường. Thông thường 
chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng mình và người thương của 
mình sẽ sống hoài sống mãi bên nhau. Nhưng thực tại thì không như 
vậy; tất cả các pháp đều vô thường- biến chuyển không ngừng. 
Không có cái ý có thể duy tí giống nhau hoài hoài, dù chỉ trong một 
sát na. Năm ngày sau mọi chuyện giữa ta và người kia sẽ hoàn toàn 
đổi khác. Đừng nói chỉ tới năm năm sau, một vài phút sau tâm sinh lý 
của ta và người kia cũng đã thay đối. 


Có bài kệ có thể giúp ta thực tập để chuyển hóa cơn giận như sau: 


Giận nhau trơng tích tôn 
Nhắm mắt nhìn mãi sau 
Trong ba trăm năm rfa 
Em đâu 0à tôi đâu? 


Mỗi khi tiếp xúc được với tính vô thường của các pháp, thì chúng ta 
sẽ giác ngộ rằng giận nhau, trừng phạt nhau là điều khờ đại và ta sẽ 
phát nguyện làm bất cứ điều gì có thể để làm cho người thương của 
mình hạnh phúc. Ta sẵn sàng buông bỏ sự hiềm hận của mình đối với 
người kia. Nếu sống được như thế thì khi có điều gì bất trắc, người đó 
ra đi, ta sẽ không nuối tiếc. Muốn sau này không nuối tiếc, hối hận, 
thì ta phải biết chăm sóc, trân quý những gì ta đang có trong giây 
phút hiện tại. Nếu làm được điều gì có thể để đem lại hạnh phúc và 
niềm vui cho người thương thì phải làm liền, đợi tới ngày mai e sẽ 
không kịp. Nếu nói được những lời thương yêu, dịu ngọt, những lời 
có tính cách xây dựng, hòa giải, nối lại tình thâm, thì phải nói liền, 
không nên chần chờ. Nếu bây giò quý vị có thể mỉm được nụ cười 
tươi mát, dễ thương thì hãy cười liền đi, đừng chần chừ. Chờ tới ngày 
mai có thể sẽ quá trễ. Nếu sống được với tuệ giác vô thường, ta sẽ biết 


210 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


trân quý, tận hưởng những gì mình đang có trong tâm tay và làm cho 
mối liên hệ tình thâm với nhau trở nên tốt đẹp hơn. 


Có một ông thiền sinh người Anh, ông ta chia sẻ cái nhìn rất bi quan 
với con gái của ông về tính chất vô thường của sự sống. Ông ta đã 
dùng toàn những ý niệm, khái niệm về vô thường. Nghe bố mình 
than thở về vô thường, người con gái đáp lại như thế này: "Thưa BốI 
Tại sao bố lại than trách về vô thường như thế? Nếu sự sống không vô 
thường thì làm sao con gái của bố lớn lên như ngày hôm nay được?” 
Đây là câu chất vấn rất thông minh. Nhờ vô thường mà chúng ta thay 
đối và lớn lên. Nhờ vô thường mà có sự sống. Khi gieo hạt giống 
xuống đất, quý vị hy vọng mọi vật đều phải thay đổi (vô thường) để 
cho những hạt giống có thể nẩy mầm, phải vậy không? Với trí tuệ, ta 
nhận thấy rằng vô thường là bản chất thiết yếu cho sự sống. Vô 
thường cho phép ta chuyển hóa và đi về hướng tốt đẹp. Nếu sự sống 
không vô thường thì chế độ độc tài hoặc những nỗi khổ đau sẽ mãi 
mãi trường tôn. Vô thường không phải là thực tại của một nốt nhạc biï 
quan, yếm thế, vô thường là bản chất sinh tôn của sự sống. Vậy thì 
thay vì than trách về vô thường, ta nên vui mừng mới đúng và ta hãy 


nói, "Hoan nghĩnh vô thường. Vô thường vạn tuế." 


Điều cần nhớ ở đây rằng vô thường không phải là một khái niệm để 
ta thao dọt bằng trí năng. Sự thực tập của ta là để nuôi dưỡng tuệ giác 
về vô thường trong mỗi giây mỗi phút của cuộc sống hàng ngày. Ta 
phải sống với thực tại vô thường. Vô thường là điểm khởi đầu, là 
cánh cửa giải thoát thứ nhất trong Ba Cánh Cửa Giải Thoát (Tam Giải 
Thoát Môn): vô thường, vô ngã và niết bàn để bước vào thực tại mâu 
nhiệm. Vô thường là chìa khoá giúp hành giả mở cửa thực tại. Nếu 
biết cách tiếp xúc với tính vô thường, ta sẽ đạt tới rất nhiều cái thấy: 
như cái thấy về tương tức, vô ngã và niết bàn, những cái thấy ấy giúp 
ta chạm tới được vào lòng của thực tại. Bụt dạy kinh Tam Pháp Ấn, 
đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Nếu những lời dạy (giáo lý) nào 
không phản chiếu được ba dấu ấn- 0ô thường, 0ô nsã 0à niết ban, thì đó 
chưa đích thực là giáo lý chính thống của Bụt. Ba cái thấy (tuệ giác) 
này là những chìa khóa mâu nhiệm giúp ta mở được cánh cửa của 
thực tại. Khi ta đã có khả năng tiếp xúc được với thực tại, thì tất cả 


211 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


những vọng tưởng điên đảo, những tri giác sai lầm của ta về sự sống, 
về thế giới tan biến hết. Khi những tri giác kia được chuyển thành cái 
thấy chân chính (chánh kiến), thì nỗi khổ niềm đau của ta được tháo 
gỡ và ta đạt tới tự do lớn. 


212 | Chương 10: Tình Thương Chân Thật 


Chương 11: Tam Pháp Ấn 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 05 tháng Sáu, năm 1998. 
Chúng ta đang ở trong tuần thứ hai của khóa tu hai mươi mốt ngày. 


Phương Pháp Thanh Lọc Cơ Thể 


Có rất nhiều người trong đại chúng hỏi về phương pháp thanh lọc cơ 
thể và nghệ thuật nghỉ ngơi. Thanh lọc cơ thể là cơ hội để cho cơ thể 
ta được nghỉ ngơi và trị liệu. Thanh lọc cơ thể là một phần của sự thực 
tập trong tất cả các truyền thống tâm linh. Phương pháp này đem lại 
rất nhiều lợi ích vì nó cho phép thân thể ta có cơ hội làm mới trở lại, 
được thanh lọc và trị liệu. Chúng ta cần phải học hỏi về nghệ thuật 
thanh lọc cơ thể từ các bạn đã có kinh nghiệm thực tập nhiều năm. Tại 
Đức quốc, có những dưỡng đường nơi người ta có thể tới để thực tập 
thanh lọc cơ thể đưới sự hướng dẫn và chăm sóc của các bác sĩ, y tá. 
Nếu quý vị khỏe mạnh, quý vị có thể thực tập thanh lọc cơ thể từ 
mười tới mười bốn ngày, chỉ uống nước lọc thôi, thì không thành vấn 
đề. Nhưng nếu cơ thể quý vị yếu, khả năng bài trừ những độc tố cũng 
yếu, quý vị nên tham khảo với bác sĩ trước và phải có sự hướng dẫn 
và chăm sóc của bác sĩ, y tá trong suốt thơi gian thanh lọc cơ thể, bởi 
vì nhiều độc tố sẽ được bài tiết và có thể làm cho quý vị mệt, xỉu hoặc 
biến chứng. Thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy mệt mỏi, kiệt sức vì những 
độc tố đang được bài tiết trong cơ thể. Nếu quý vị cảm thấy mệt, nhất 
là tới ngày thứ ba hoặc thứ năm của quá trình thanh lọc, thì đó không 
phải là vì thiếu thức ăn (quý vị đã dự trữ trong cơ thể từ hai đến ba 
tuần trước), mà là do những độc tố đi vào trong máu của cơ thể quý 


VỊ. 


Trong thời gian thanh lọc ruột, quý vị phải uống ít nhất là ba lít nước 
(lọc) ấm mỗi ngày cho cơ thể có đủ nước để thanh lọc. Quý vị có thể 
uống trà thảo mọc, nên thay đối các loại trà. Trong thời gian thanh lọc, 
quý vị nên thực tập buông thư, tập thể dục, yoga và nhờ người thân 
xoa bóp để cho những độc tố trong các cơ bắp được tống vào máu và 


đi ra ngoài qua đường tiểu tiện, tuyến mồ hôi. Chỉ uống nước trong 


213 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


thời gian thanh lọc ruột, ta giúp cho những mảng độc tố trong các bộ 
phận khác của hệ thống tiêu hóa được phân tán ra. Một số các độc tố 
sẽ được bài tiết ra, nhưng phần nhiều số lượng độc tố sẽ đi vào máu, 
vì vậy quý vị phải giúp cho những độc tố này bài tiết ra khỏi cơ thể. 
Quý vị cũng có thể pha nước với một ít chanh, cam, muối và mật ong 
để không bị kiệt sức. Tuy nhiên nên tham khảo thêm nhiều phương 
cách thanh lọc cơ thể khác nhau để xem phương pháp nào thích hợp 
cho cơ thể và tình trạng sức khỏe của mình. 


Trong thời gian thanh lọc cơ thể, những bộ phận của cơ thể ta làm 
việc cực nhọc hơn bình thường để bài tiết độc tố. Có những loại thuốc 
bổ và thuốc trợ tim, trợ thận giúp cho các bộ phận trong cơ thể giữ 
được sức trong thời gian của sự bài tiết. Nếu thận của quý vị yếu và 
gặp khó khăn trong khi thanh lọc, thì an toàn nhất là nên đi khám 
thận trước khi thanh lọc để xem thử thận của mình có hoạt động bình 
thường hay không và có thể bài tiết độc tố hữu hiệu hay không. Chất 
độc tố cũng được bài tiết qua đường phối, vì vậy hơi thở sâu, dài rất 
quan trọng. Độc tố cũng được bài tiết qua đường hô hấp, tống hơi và 
qua đường lỗ chân lông. Vì vậy trong thời gian thanh lọc cơ thể, quý 
nên uống nước và tắm gội mỗi ngày. Sau hai hoặc ba tuần, quý vị sẽ 
cảm thấy cơ thể mình trở nên mới mẻ, nhẹ nhàng hơn, bởi vì quý vi 
đã bài tiết nhiều độc tố trong hệ thống tiêu hóa và nhiêu cơ quan khác 
của cơ thể. Các tế bào đã được làm mới trở lại, máu huyết cũng được 
làm mới trở lại... Tôi thực tập thanh lọc cơ thể vài lần trong một năm 
và mỗi lần tôi thanh lọc từ hai tới ba tuần. Trong thời gian thanh lọc, 
tôi vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. 


Vị Thầy của Chính Mình 


Hôm qua tôi có nói về khả năng hiểu người thương của ta. Tôi có đê 
nghị quý vị thực tập một câu như thế này: "Em ạ! Em nghĩ là anh hiểu 
em không? Nếu không, xin em giúp anh để anh có thể hiểu em sâu 
hơn bởi vì anh rất thương em và muốn em hạnh phúc. Anh không 
muốn làm em khổ. Nếu anh lỡ làm em khổ, thì đó không phải do sự 
cố ý mà do sự thiếu hiểu biết, thiếu khéo léo của anh." Nếu thật sự 


214 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


thương nhau, ta có thể nói chuyện với nhau bằng loại ngôn ngữ chân 
thật như thế và ta nói với tất cả trái tim và niêm tin cậy của ta. Nếu 
người thương của quý vị không có mặt trong khóa tu, quý vị có thể 
viết thư hoặc gọi điện thoại. Nếu người thương đang có mặt đây, quý 
vị có thể hỏi trực tiếp hoặc có thể nói chuyện với người thương đang 
có mặt trong tự thân. Nói chuyện với người thương của mình và đặt 
câu hỏi như thế sẽ làm cho quý vị cảm thấy rất dễ chịu. 


Tôi rất thương kính và biết ơn các đệ tử của tôi. Tôi biết ơn họ vì họ 
đã lắng nghe, tiếp nhận và hiểu được những lời dạy của tôi một cách 
đễ dàng và đem áp dụng vào trong đời sống tu tập hàng ngày của họ. 
Liên hệ giữa thầy trò tốt đẹp là ở điểm này. Mối quan hệ và tình 
thương sâu giữa thầy trò chúng tôi có được là nhờ tôi đã trao truyền 
hết lòng và các đệ tử của tôi đã tiếp nhận và thực tập hết lòng. Nhớ lại 
có một lần tôi sắp làm lễ cưới cho một cặp hôn phối tại Làng Mai và 
họ đã hỏi tôi như thế này: "Thưa Thầy, chúng con có khoảng hai mươi 
bốn giờ trước giờ lễ thành hôn; chúng con nên làm gì để chuẩn bị cho 
buổi lễ? Tôi đã chia sẻ với họ rằng nếu bây giờ cả hai người còn giận 
ai, còn những điều gì chưa thông thì nên thực tập đến với người nhau 
bằng nhiều phương tiện để hòa giải, để Làm Mới. 


Thấy họ cố gắng hết khả năng của mình để thực tập theo lời hướng 
dẫn, tôi rất cảm động; tình thương và niềm tin cậy trong tôi đối với họ 
rất lớn. Đối với tôi, một vị thây giỏi là người có khả năng giúp các đệ 
tử của mình khám phá ra được người thây trong chính tự thân của 
mình. Sự liên hệ giữa mình và thầy mình sẽ tiếp tục tiến triển tốt đẹp 
khi cả hai người có tự do, cả hai người kính trọng nhau, không vướng 
mắc và hệ lụy với nhau. Mối liên hệ như thế rất sâu sắc, chân thật, tốt 
đẹp và làm chỗ nương tựa cho rất nhiều người. Không nên lúc nào 
cũng bám lấy vị thây bên ngoài của mình. Quý vị cũng có một vị thây 
tài ba bên trong, vị thầy ấy sẽ phát triển và lớn lên; quý vị nên trở về 
nương tựa nơi vị thây của chính mình. Trong khóa tu này, tôi sẽ 
không trao cho quý vị những mớ lý thuyết hoặc khái niệm mà chỉ trao 
cho quý vị những phương pháp tu tập thực tế mà thôi. Tôi hy vọng 
quý vị có thể tiếp nhận, hiểu và đem áp dụng vào đời sống hàng ngày 


215 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


để chuyển hóa khổ đau, đem lại an lạc, vững chãi và hạnh phúc cho 
tự thân và cho những người chung quanh. 


Vô Thường Quán 


Trong khóa tu này có rất nhiều bậc thiện tri thức và các nhà tâm lý trị 
liệu với trái tim đầy ắp tình thương, họ đang giúp đỡ cho rất nhiều 
người. Phẩm chất của công việc và hành động cứu độ của ta tùy thuộc 
vào khả năng trị liệu và chuyển hóa của bản thân ta. Vì thế ta cần phải 
áp dụng những lời dạy mà ta đã tiếp nhận được vào trong đời sống 
hàng ngày. Với năng lượng chánh niệm, ta có thể nhận diện và ôm ấp 
những khổ đau, phiền não của ta và chuyển hóa chúng. Ta có thể làm 
công việc này bằng phương pháp thực tập thiền đi, thiền thở, nghệ 


thuật lắng nghe sâu và sử dụng ngôn từ hoà ái. 


Tôi thường nói với các thây, các sư cô giáo thọ và các vị giáo thọ cư sĩ 
rằng họ phải tu tập như thế nào để có hạnh phúc và phải biết cách 
chuyển hóa khổ đau của chính mình thì mới có thể giúp đỡ người 
khác được. Đây là nguyên tắc tự độ và đô tha. Nếu họ không hạnh 
phúc trong đời sống tu tập, không có khả năng sống hài hòa với tăng 
thân hoặc gia đình mình thì không nên đi hướng dẫn khóa tu, thuyết 
pháp, bởi vì như thế họ sẽ không có gì để cống hiến cả. Trong trường 
hợp đó, họ nên ở nhà, ở lại tu viện để tu luyện thêm. Trước hết, quý vị 
phải áp dụng lời dạy vào đời sống hàng ngày của mình. Phải học cách 
ôm ấp niềm đau nỗi khổ của mình và chuyển hóa mình trước cho tới 
khi nào mình có đủ sự vững chãi, thảnh thơi và hạnh phúc rôi mới đi 
ra ngoài để độ đời, hướng dẫn các khóa tu, thuyết pháp. Tôi đề nghị 
các giáo viên và các nhà tâm lý trị liệu cũng nên thực tập như thế và 
chính tôi cũng đã và đang thực tập theo nguyên tắc đó. Tất cả những 
øì tôi chia sẻ cho quý vị đều phát xuất từ kinh nghiệm tu tập của tôi. 
Khóa tu này là môi trường tốt cho chúng ta làm công việc đó. Trong 
số chúng ta, có rất nhiều vị đang có rất nhiều khổ đau. Quý vị không 
cần phải đi vào các nhà thương, các trại tù để tìm họ; họ đang có mặt 
ngay ở đây. Chúng ta phải làm hết khả năng của mình để giúp những 
người bạn đồng tu chuyển hóa để họ bớt khổ. Một bước chân đi trong 


216 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


chánh niệm của ta đã có thể đóng góp rất nhiều cho sự làm vơi nỗi 
khổ nơi người khác. Một nụ cười tươi mát, hiểu biết và thương yêu 
của ta đã có thể đem lại sự trị liệu lớn cho người khác. Ta phải chăm 
sóc bản thân cho thật đàng hoàng. Tả phải để hết tâm lực và thì giờ 
vào sự thực tập. Cùng nhau, chúng ta sẽ chế tác năng lượng chánh 
niệm, khả năng ôm ấp và trị liệu để có thể nuôi dưỡng nhau. Vào 
ngày đầu của khóa tu, tôi đã hứa với quý vị rằng tôi sẽ làm hết khả 
năng của mình để đi, đứng, nói cười và thở cho thật chánh niệm để 
đóng góp cho phẩm chất của sự tu tập được nâng cao. Chúng ta hãy 
thực tập như một tăng thân. Sự hành đạo của ta có thể được thực hiện 
ngay tại đây trong khóa tu này. Khi chuyển hóa được tự thân, thì ta sẽ 
chuyển hóa được những người khác. 


Ngày hôm qua tôi có nói về tuệ giác vô thường. Nhiều bậc đạo sư 
trong đó có những bậc cổ nhân hiền đức, như ngài Heraclitus người 
Hy Lạp và ngài Khổng Tử người Trung Hoa v.v.. đã nói về lý vô 
thường. Trong truyền thống đạo Bụt, vô thường không phải chỉ là 
giáo lý miêu tả về thực tại mà vô thường là một khí cụ giúp ta đạt tới 
cái thấy xác thực về thực tại. Quý vị không thể hiểu được lý vô 
thường nếu không có cái hiểu rạch ròi về giáo lý tương tức và vô ngã. 
Ngày hôm qua tôi có nói đến vô thường như là chìa khóa thứ nhất để 
mở cửa thực tại. Tôi đã nói về vô thường như là một loại định- 
samnadhi, một hình thái của sự chuyên chú về tính vô thường, gọi là öô 
thường tam muội. Trên bình diện lý trí, quý vị có thể đồng ý rằng các 
pháp đều vô thường, nhưng khi va chạm với thực tế thì quý vị vẫn 
hành xử như thể thực tại là thường. Chúng ta phải tập luyện để duy 
trì cái thấy về vô thường, để thực chứng về vô thường trong từng giây 
phút của đời sống hàng ngày và đừng để bị gián đoạn. Có như vậy ta 
mới mong đạt tới trí tuệ và hạnh phúc. 


Nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy bất an. Chúng ta không 
biết tương lai mình sẽ ra sao. Ta biết tai nạn có thể xảy ra cho ta và 
cho người thân của ta bất cứ lúc nào. Người thân của ta có thể đột 
nhiên bị lâm bệnh nan y, rồi chết. Không ai có thể đảm bảo là mình sẽ 
sống được tới ngày mai hay không. Đây là bản chất của vô thường. 
Cái cảm giác bất an ấy làm ta sợ hãi, đau khổ. Vậy thì làm thế nào để 


217 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


đối trị với tâm hành sợ hãi, bất an đó? Khi nhà thi hào người Pháp- 
Victor Hugo mất đứa con gái cưng của ông tên là Léopoldine, ông ta 
đau khổ vô cùng. Ông ta than với Thượng Đế rằng: "Tại sao? Tại sao 
Ngài đã nhẫn tâm làm vỡ trái tìm của con? Tạo sao Ngài lại nhẫn tâm 
làm con đau khổ như thế này?" Ông ta đã bị chìm đắm trong biển khổ 
trầm luân. Ông đã sống với tâm trạng đau khổ như thế trong nhiều 
tuần lễ. Sau đó ông viết một bài thơ với tựa đề "A Villequiers." Trong 
bài thơ ấy, ông nói: "Hỡi Thượng Đế, con đang dâng lên Ngài những 
mảnh vụn của trái tim con. Ngài đã làm vỡ trái tim của con. Ngài đã 
làm con đau xót vô hạn. Ngài đã cướp mất đứa con gái thân yêu của 
con. Con người mong manh giống như một cành lau rung động mỗi 
khi có luông gió thổi qua. Mọi vật quá vô thường. Chúng con mong 
manh quá. Chúng con không thật sự thấy bản chất của thực tại. 
Chúng con chỉ thấy một mặt của thực tại mà thôi. Mặt kia của thực tại 
bị vùi sâu trong đêm tối của huyền bí kinh hãi. Thượng Đế ơi, Ngài là 
người duy nhất biết được sự thật. Chúng con là những con người còn 
quá u mê. Khi khổ, chúng con không biết tại sao mình khổ. Điều duy 
nhất mà chúng con có thể làm được là đầu hàng, là giao phó thân 
mạng cho Ngài, bởi vì Ngài là người duy nhất biết được mà thôi." 


Làm thế nào để đối diện với cảm thọ đau buồn và tuyệt vọng như 
thế? Có con đường thực tập nào giúp ta thoát khỏi nỗi sợ hãi không? 
Bởi vì sự sống vô thường, vô thường quá làm cho ta cảm thấy sợ hãi, 
bất an và hụt hẩng. Giáo pháp hiện pháp lạc trú, tức là sống sâu sắc, an 
lạc và hạnh phúc trong giây phút hiện tại là con đường thoát, là giáo 
pháp ta có thể học hỏi và thực tập để đối diện với cái cảm thọ sợ hãi 
và bất an này. Chúng ta phải học xử lý giây phút hiện tại cho thật 
đàng hoàng, cẩn trọng. Ta phải sống cho thật sâu sắc trong giây phút 
hiện tại để sau này không nuối tiếc. Ta ý thức rằng ta và người 
thương của ta đều đang sống bên nhau trong giây phút này. Ta trân 
quý giây phút của sự có mặt bên nhau và cố gắng làm bất cứ điều gì 
có thể để đem lại an vui, hạnh phúc cho người kia và làm cho sự sống 
càng thêm có ý nghĩa. 


Ngày hôm qua tôi có chia sẻ về phép thực tập thiền ôm mỗi khi giận 


nhau. Ta nhắm mắt lại, thở vào thở ra ba hơi cho thật sâu và quán 


218 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


tưởng ta và người thương của ta trong bà trăm năm nữa. Sau vài chục 
giây quán tưởng như thế, ta sẽ thấy rằng điều duy nhất và có ý nghĩa 
nhất mà ta có thể làm ngay bây giờ là giang hai cánh tay ra để ôm lấy 
người thương của ta vào lòng. Khi quý vị thiền ôm với người nào, 
trước hết, quý vị thực tập thở vào và thở ra để chế tác tuệ giác về vô 
thường của sự sống. "Thở vào, tôi ý thức rằng sự sống rất quý giá 
trong giây phút này. Thở ra, tôi trân quý sự sống." Quý vị tới trước 
người kia, chắp tây búp sen, thở vào và thở ra thật chánh niệm, thân 
tâm hợp nhất, mỉm cười với người kia và tỏ lộ cái ước muốn muốn 
được ôm người kia vào lòng. Khi người kia chấp thuận rồi, thì ta xá 
người kia và ôm người kia vào lòng. Trong khi ôm, ta tiếp tục duy trì 
hơi thở vào, hơi thở ra trong chánh niệm và ý thức rằng bản chất của 
mình và người kia là vô thường, và ta trân quý sự có mặt quý giá của 
người kia trong suốt thời gian thiền ôm. Đây đích thực là sự thực tập, 
đích thực là một nghi lễ. Khi quý vi đưa thân và tâm trở về một mối, 
có mặt đích thực trong giây phút hiện tại, có chánh niệm, thì đó là 
một nghi lễ. Khi uống một ly nước hay một tách trà, tôi đầu tư trọn 
vẹn thân và tâm vào hành động uống nước hay uống trà. Quý vị nên 
tự tập luyện để sống cho sâu sắc trong từng giây phút của đời sống 
mình. Thiền ôm là phép thực tập rất sâu sắc, nó có công năng đem lại 
sự hòa giải và phục hồi lại tình yêu thương cho nhau. Khi thực chứng 
được tính chất vô thường của thực tại rồi, ta sẽ buông bỏ được nỗi 
hiềm hận nơi nhau mà không cần điều kiện nào hết. Và muốn thực 
tập đúng và thành công, quý vị phải chế tác chánh niệm, có mặt đích 
thực trong giây phút hiện tại. Khi quý vị giang hai tay ra để ôm người 
kia vào lòng, quý vị thở vào và thở ra ba hơi thật chánh niệm. “Thở 
vào, ý thức rằng người thương của tôi đang còn sống trong vòng tay 
của tôi. Thở ra, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Trong giây phút 
thiền ôm, sự sống trở nên rất thật, sống động và ý nghĩa. Theo tôi, các 
nhà kiến trúc sư nên thiết kế các phi trường và nhà ga xe lửa như thế 
nào để có đủ không gian để người ta có thể thực tập thiên ôm. Quý vị 
cũng có thể thực tập theo cách như sau: trong suốt hơi thở vào và hơi 
thở ra đầu, quý vị ý thức rằng mình và người thương của mình đều 
đang còn sống; hơi thở vào và hơi thở ra thứ hai, quý vị quán tưởng 
trong ba trăm năm nữa mình sẽ ở đâu và người thương của mình sẽ ở 


219 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


đâu; và trong hơi thở vào và hơi thở ra thứ ba, quý vị trở về với tuệ 
giác vô thường để ý thức rằng hai người thực sự đang còn sống trong 
giây phút hiện tại. Cái thấy ấy sẽ làm cho sự thực tập thiên ôm trở nên 
sâu sắc hơn và hạnh phúc sẽ lớn hơn rất nhiều. 


Hạnh Phúc và Khổ Đau Tương Tức 


Hạnh phúc không thể tách rời khỏi khổ đau. Hạnh phúc lớn chỉ có thể 
tìm thấy từ chất liệu của khổ đau. Nếu ta chưa biết đói khát là gì, thì 
ta không thể ý thức được có thức ăn để ăn là một hạnh phúc lớn. 
Chúng tôi, là những người đến từ quốc gia có nhiều chiến tranh và đã 
chịu rất nhiều cảnh tang thương, nghèo khổ, nên chúng tôi biết thế 
nào là đói khát. Khi giờ ăn bị trễ khoảng nữa tiếng, một tiếng hoặc hai 
tiếng, ta cảm thấy bị đói bụng, khó chịu khổ sở; nhưng cái đói đó chỉ 
mới là cơn đói sơ sơ chứ chưa phải gọi là đói thật sự. Vì sao? Vì tuy 
đói như thế, nhưng quý vị biết chắc rằng trong chóc lát quý vị sẽ có 
cơm để ăn. Nhờ khổ một chút mà quý vị biết trân quý những điều 
kiện của hạnh phúc. Nêu không biết gì về khổ, thì quý vị sẽ không 
biết thế nào là hạnh phúc. Giáo lý vô thường phải được thực tập trong 
tinh thần này. Khi ta biết thực tập an trú trong hiện tại, biết rằng mọi 
vật đều vô thường thì hạnh phúc sẽ được phát sinh. Hạnh phúc đó là 
do khổ đưa tới. Tại Làng Mai, có một sư cô trẻ, sau một năm đầu của 
sự tu tập, đã chia sẻ với tôi rằng sư cô thấy hạnh phúc và khổ đau đều 
nằm trong nhau, chúng làm ra nhau. Sư cô không phải chỉ lặp lại 
những điều tôi đã nói trong Pháp thoại; mà đó là tuệ giác đích thực 
của sư cô. Khi còn trẻ, sư cô từng đau khổ rất nhiều và chỉ mới đây 
thôi sư cô đã tìm lại được niềm hạnh phúc thực sự nhờ thực tập chánh 
niệm. Sư cô biết nếu sư cô không đi qua những khổ đau trong đời thì 
sư cô không thể hạnh phúc như bây giờ được. Đôi khi ta có đủ các 
điều kiện để hạnh phúc, nhưng ta vẫn không hạnh phúc. Đây là 
trường hợp của rất nhiều người trong chúng ta. Những người khác có 
thể muốn được như ta, còn ta thì có đủ điều kiện để hạnh phúc, 
nhưng ta vẫn không hạnh phúc, đó là do ta không có khả năng thấy 
được sự tương phản giữa hạnh phúc và khổ đau. 


220 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


Hạnh phúc và khổ đau tương tức, cả hai nương nhau mà biểu hiện. 
Hạnh phúc có thể có mặt chỉ khi nào khổ đau có mặt và ngược lại. 
Giống như hoa và rác. Nếu không có rác thì sẽ không có hoa. Nếu 
không có hoa thì sẽ không có rác. Ta phải thực tập để thấy tính tương 
tức của rác và hoa. Nếu biết cách chăm sóc, ta có thể chuyển rác thành 
hoa. Nếu không biết cách, thì hoa sẽ chóng úa tàn, biến thành rác và 
ta sẽ sinh tâm buồn phiền, tiếc nuối. Chăm sóc rác và hoa là một nghệ 
thuật, cân sự khéo léo của ta. Sự khéo léo luôn đi đôi với chánh niệm. 
Nếu sống có chánh niệm thì quý vị sẽ rất khéo léo trong sự nói năng, 
lắng nghe, truyền thông, quán sát và hành xử. 


Đôi khi vì thiếu chánh niệm, thiếu sự khéo léo mà ta tạo ra rất nhiều 
khổ đau. Ta phải học cách nhìn để thấy sự vật với con mắt khách 
quan, bất nhị mà không bị kẹt vào vấn đề đúng - sai, tốt - xấu, thiện - 
ác; nhìn để thấy rằng vấn đề là có khéo léo và khéo léo nhiều hay ít 
mà thôi. Tại Làng Mai, chúng tôi gọi tâm hành sân hận và thèm khát 
là khả năng thiếu khéo léo của tâm thức. Ta có thể nói: “Trong thời 
gian qua, nếu tôi có lỡ làm cho anh khổ, thì đó không phải là vì tôi có 
ác ý, mà đó là vì tôi không khéo. Xin anh thứ lỗi cho tôi. Xin anh soi 
sáng cho tôi để lần sau tôi có thể hành xử khéo hơn.“ Nếu tập nhìn sự 
việc theo cách này, ta sẽ không khởi tâm phán xét, trách móc và trừng 
phạt. Sự thật là không ai muốn làm cho ai buồn khổ cả. Chúng ta có 
thể nói như thế này: "Em thương kính, nếu em thật sự thương anh, thì 
xin em giúp anh hành xử khéo léo hơn để anh tránh làm những lỗi 
lầm và gây thêm nhiều khổ đau cho em. Anh biết nếu anh làm cho em 
khổ thì anh cũng khổ. Em hãy giúp anh đi." 


Tuệ Giác Tương Tức 


Ngày hôm qua chúng ta có nói đến giáo lý Tam Pháp Ấn: vô thường, 
vô ngã và niết bàn. Niết bàn là đối tượng quán chiếu trong hơi thở 
thứ mười lăm của kinh Quán Niệm Hơi Thở, ˆ “Ta đang thở uào 0à quán 
chiếu 0ề bản chất không sinh không diệt của 0uạn pháp. Ta đang thổ ra uà 
quán chiếu 0uề bản chất không sinh không diệt của uạn pháp. ˆ Nhiều người 
trong chúng ta không biết thế nào gọi là quán chiếu về bản chất 


221 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


không sinh không diệt của vạn pháp, tức là quán chiếu về niết bàn. 
Quán chiếu về bản chất của niết bàn cũng đễ giống như quán chiếu về 
bản chất của vô thường và vô ngã. Nếu tiếp xúc được sâu sắc với bản 
chất của vô thường, thì quý vị cũng tiếp xúc được với bản chất niết 
bàn của vạn pháp. Vô thường là bản chất của thực tại đứng về 
phương diện thời gian mà nói. Chư hạnh vô thường, tức là các pháp 
đều vô thường; từ sắc đến thọ, tưởng, hành và thức đều vô thường. 
Tiếp xúc với vô thường trong khi thở vào, ta sẽ tiếp xúc được với bản 
chất vô thường của vũ trụ. Tiếp xúc được với một pháp, ta đồng thời 
tiếp xúc với tất cả các pháp. Đó là giáo lý cái một chứa đựng cái thất cả 
của kinh Hoa Nghiêm. 


"Thở vào, tôi ý thức về thân thể tôi." Thân thể ta cũng vô thường, sinh 
và diệt xảy ra từng giây từng phút. Không có một tế bào nào có thể 
tồn tại hoài hoài, thường hằng và bất biến dù chỉ trong một sát na; 
chúng đều đi qua quá trình sinh diệt biến đổi không ngừng. Khi quán 
chiếu vào các bộ phận của cơ thể và tâm hành của mình, ta sẽ thấy 
rằng tất cả đều vô thường- thay đổi không ngừng, nhất là cái mình 
cho là "ngã." Trên lý trí ta biết như vậy, nhưng trong đời sống hàng 
ngày ta vẫn sợ rằng mình sẽ trở thành hư vô nếu không có cái tôi 
(ngã) thường hằng, bất biến. Vì vậy ta vẫn tin rằng ta có một cái ngã, 
một cái linh hồn bất biến, vĩnh hằng. Ta không yêu thích cái hợp thể 
ngũ uẩn hiện tại của ta: tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ta muốn 
chối từ cái hợp thể ngũ uẩn của ta để đi tìm cái linh hồn bất biến, vĩnh 


hẳng mà ta tin là năm ngoài ngũ uẩn này. 


Theo cái nhìn khoa học, ta không thể tìm thấy được một hiện tượng 
nào gọi là thường hằng, bất biến cả. Các pháp đều vô thường, sinh 
diệt biến chuyển không ngừng trong từng sát na. Chư hạnh uô thường. 
Không có pháp nào gọi là thường hằng, bất biến. Cơ thể của tôi trong 
giây phút này không giống như cơ thể của tôi trong giây phút trước 
nhưng cũng không khác. Ta phải đối diện và chấp nhận sự thật là tất 
cả các pháp đều vô thường. Ngay cả những khối sâu khổ, giận hờn và 
tuyệt vọng ẩn náu trong chiêu sâu tâm thức ta cũng vô thường. Nếu 
biết cách tu tập, ta có thể chuyển hóa chúng ngay ở tận gốc, gọi là 
chuyển căn. Có hai cách thực tập để chuyển hóa khổ đau. Cách thứ 


222 Chương 11: Tam Pháp Ấn 


nhất là mời khổ đau của ta lên trên bề mặt của ý thức, với năng lượng 
chánh niệm ta có thể nhìn sâu vào bản chất đích thực của nó để hiểu 
và để chuyển hóa. Cách thứ hai là bằng cách thực tập tưới tẩm những 
hạt giống tốt, những yếu tố lành mạnh, tích cực trong đời sống hàng 
ngày; biết rằng cách này tuy chậm hơn, nhưng nó sẽ đem lại sự 


chuyển hóa ở tận chiều sâu tâm thức ta. 


Trong văn học giáo lý đạo Bụt, đơn vị thời gian ngắn nhất gọi là 
ksana- tiếng việt là sát na. Nếu quý vị chia một giây đồng hồ ra thành 
một ngàn lần, rồi tiếp tục chia một ngàn lần ấy ra thành một ngàn lần 
nữa cho đến khi nào quý vị không thể chia thêm được nữa, thì cái đơn 
vị nhỏ nhất đó gọi là sát na. Vô thường là sự biểu hiện của thực tại 
đứng về phương diện thời gian. Thời gian không phải là một thực thể 
biệt lập. Nó tương tức với những điều kiện khác để thành lập như: 
không gian, tâm thức và nhiều điều kiện khác. Nhà khoa học vật lý 
Einstein đã chứng minh rằng thời gian không thể thành lập được nếu 
không có yếu tố không gian. Vì vậy, thời gian tức là không gian, 
không gian tức là thời gian. Giống như sóng và hạt trong lãnh vực vật 
lý học. Thỉnh thoảng thực tại biểu hiện như là sóng và thỉnh thoảng 
nó biểu hiện như là hạt- chất điểm. Các nhà vật lý đã nghiên cứu và 
thấy rằng có khi thực tại biếu hiện như là thời gian và có khi thực tại 
biểu hiện như là không gian. Đứng về phương diện hiện tượng, ta 
thấy chúng như là hai yếu tố khác nhau, nhưng đứng về phương diện 
bản chất thì kỳ thực hai yếu tố chỉ là một, hai yếu tố mang cùng một 
thực tại. Vậy thì chúng là một hay là khác? Thực ra chúng không phải 
một cũng không phải khác. Đó là tuệ giác phi nhất phi dị. Hai yếu tố 
nương nhau mà thành lập. Đó gọi là tuệ giác tương tức, vô ngã. Ý 
niệm về một và khác không thể áp dụng được đối với thực tại. Thực 
tại vượt thoát những cặp ý niệm như một khác, có không, tới đi, còn 
mất v.v.. Đó gọi là niết bàn. Niết bàn nghĩa là sự tắt ngấm của tất cả 
các khái niệm, ý niệm. 

Chúng ta hãy quán tưởng về khía cạnh của thực tại gọi là không gian. 
Vô thường cũng chính là vô ngã đứng về phương diện không gian mà 
nói. Vô ngã tức là vô thường. Không có cái gì có thể giống nhau trong 
hai giây liên tiếp. Không có cái gì có một thực thể độc lập, thường 


223 Chương 11: Tam Pháp Ấn 


hằng, bất biến, nghĩa là không có ngã. Ngã được định nghĩa như là 
một thực thể thường hằng, bất biến, là linh hồn vĩnh cữu, sống hoài 
sống mãi không thay đổi. Nếu nhận thấy rằng các pháp đều vô 
thường thì quý vị cũng sẽ thấy rằng các pháp vốn không có một cái 
thực thể riêng biệt, thường hằng, bất biến. Vô ngã không có nghĩa là 
không có gì hết (hư vô). Trong Tâm Kinh Bát Nhã, đức Bồ Tát Quán 
Tự Tại ( Quán Thế Âm) nói rằng bản chất của tất cả các pháp đều 
không- trống rỗng. “Bồ Tát Quán Tự Tại, khi quán chiếu thâm sâu, Bát 
Nhã Ba La Mật, Tức Diệu Pháp Trí Độ, Bỗng sơi thấu năm uẩn đều không 
có tự tánh, thực chứng điều ấU xong, Nsài 0ượt thoát tất cả mọi khổ đau ách 
nạn... Chữ không hay không có tự tánh có nghĩa là gì? Không ở đây 
nghĩa là không có một thực thể biệt lập, không có tự tánh. Thí dụ như 
một bông hoa, nhìn vào ta thấy rằng bông hoa là sự biểu hiện của 
thực tại. Nếu nhìn kỹ và tiếp xúc sâu sắc vào bông hoa, ta sẽ tiếp xúc 
được với cả vũ trụ trong bông hoa ấy như đám mây, ánh nắng mặt 
trời, đất, mưa, nước, thời gian, không gian, tâm thức v.v.. Ta có thể 
nói rằng bông hoa chứa đựng tất cả mọi cái, chứa đựng cả sơn hà đại 
địa. Nhưng tại sao ta gọi nó là không- trống rỗng? Bởi vì cái bông hoa 
tràn đầy tất cả mọi cái trừ một cái nó không chứa đựng mà thôi, đó là 
một thực thể riêng biệt, gọi là cái tự ngã, tự tánh. Điều này có nghĩa là 
bông hoa không thể tự nó mà biểu hiện được. Bông hoa phải nương 
vào các yếu tố không phải hoa mới biểu hiện được. Vì vậy bông hoa 
tương tức tương nhập với đám mây, mặt trời và đất v.v.. Nếu quý vị 
lấy yếu tố đất, yếu tố đám mây và yếu tố mặt trời, yếu tố nước v.v.. ra 
khỏi bông hoa thì bông hoa sẽ không còn là bông hoa nữa, bông hoa 
ấn nấp dưới hình dạng khác. Ta cũng vậy, bản tính chân thực của ta là 
trống rỗng, tương tức và vô ngã. Tương tức là một danh từ rất hay, rất 
quan trọng. Chúng ta hy vọng danh từ này sớm được xuất hiện trong 
tự điển. 


Bản tính tương tức được áp dụng đối với tất cả các pháp. Nhìn vào 
thân thể mình, ta thấy rằng thân thể mình không thể tự nó mà có 
được. Thân thể mình phải nương vào (tương quan tương duyên) các 
yếu tố khác như cây cỏ, câm thú, đất đá, cha mẹ và các thế hệ ông bà 


tổ tiên, văn hóa v.v.. của ta để tôn tại. Nói một cách khác là cơ thể ta 


224 l Chương 11: Tam Pháp Ấn 


chứa đựng tất cả vũ trụ. Khi tiếp xúc sâu sắc với cơ thể, ta tiếp xúc 
được với cả vũ trụ càn khôn. Không những ta chỉ tiếp xúc được với 
ông bà tổ tiên ta, mà ta còn tiếp xúc được luôn với các thế hệ tương lai 
của ta và các nên văn minh, văn hóa, tập quán nơi ông bà tổ tiên ta và 
ta lớn lên. Cơ thể của ta giống như một bông hoa. Trong cơ thể tôi có 
yếu tố mây. Nếu anh lấy đi yếu tố mây trong tôi thì tôi sẽ ẩn tàng. Tôi 
và mây tương tức. Tôi không phải chỉ là đám mây trong kiếp trước, 
tôi vẫn tiếp tục là đám mây trong giây phút này. Anh không thể lấy 
đám mây ra khỏi cơ thể tôi được. Tôi tương tức với đám mây, với 


mưa, với mặt trời và rừng cây v.v.. 


Trong khi thở vào và thở ra, tôi cảm thấy rất thích thú, hạnh phúc. 
Tiếp xúc sâu sắc với hơi thở vào và hơi thở ra, tôi biết rằng hơi thở 
vào của tôi không thể có được nếu không có sự có mặt của tất cả các 
yếu tố cây cỏ trong thiên nhiên. Như trước kia tôi có nói rằng sông 
núi, cây cỏ và mặt trời v.v.. là những lá phối bên ngoài của cơ thể tôi. 
Tôi có hai lá phối bên trong, nhưng tôi cũng có nhiều lá phổi bên 
ngoài. Nếu quý vị ở thành phố Nữu Ước, quý vị biết rằng khu Công 
Viên Trung Tâm (Central Park) là hai lá phổi của quý vị. Quý vị phải 
chăm sóc lá phổi bên ngoài quý vị cho lành mạnh. Không có những lá 
phối bên ngoài, quý vị không thể sống được vì sẽ không có dưỡng khí 
để thở. Trong cơ thể tôi có một trái tim và nếu trái tim ấy ngưng hoạt 
động thì tôi sẽ chết liền lập tức. Nhìn sâu vào mặt trời, tôi thấy mặt 
trời là trái tim thứ hai của tôi. Nếu mặt trời ngưng hoạt động, tan 
biến, tôi sẽ chết ngay. Chúng ta có nhiều hơn là một trái tim. Cái thấy 
này đã tạo cảm hứng cho tôi viết cuốn sách Trái Tim Mặt Trời (The 
Sun My Heart). Đây là hoa trái của quá trình thực tập nhìn sâu. Khi 
nhìn vào cây cỏ và thực tập thở vào, thở ra trong chánh niệm, quý vị 
sẽ thấy rằng mình tương tức với cây cỏ. Trong kinh, Bụt nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần rằng: “Cái màu có 0ì cái kia có - thử hữu tức bỉ hữu.” Điều 
này rất đơn giản, không có gì khó hiểu. Nếu có ai hỏi quý vị cái nhìn 
của đạo Bụt về Đấng Sáng Tạo (Genesis- kinh Cựu Ước) như thế nào? 
Thế giới này hình thành như thế nào?, thì quý vị chỉ cân lặp lại câu 
nói rất đơn giản ấy của Bụt rằng, “Cái này có ơì cái kia có.“ Câu nói ấy 


nghe thật đơn giản, nhưng vô cùng thâm sâu. Đó là giáo lý tương tức- 


225 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


mọi vật nương vào nhau mà biểu hiện, mọi vật nằm trong nhau, gọi là 
tương nhập. Tôi muốn thêm vào một câu khác, ˆˆVì cái này như thế nàu 
nên cái kia nhự thế kia. Nếu người thương của mình đau khổ, có lẽ 
một phần vì mình đã hành xử như thế nào đó. Mình phải chịu trách 
nhiệm một phần vê hạnh phúc hay khổ đau của người thương của 
mình. ˆ Cái này có 0ì cái kia có. Cái nàu không 0ì cái kia không. Cúi nàu sinh 
0ì cúi kia sinh. Cái nàu diệt 0ì cái kia diệt. Cát nàu như thế nàu 0ì cái kia nhự 
thế Kia. ˆ Đó là giáo lý tương tức tương nhập của đạo Bụt. 


Ta tương quan tương duyên với tất cả mọi sự mọi vật. Ta không thể 
biến một vật từ có trở thành không. Nếu ta có khả năng biến một hạt 
bụi thành không (hư vô), thì ta cũng có thể biến cả vũ trụ thành 
không (hư vô). Có những người nghĩ rằng họ có thể biến mọi vật từ 
có trở thành không, tức là họ có thể loại trừ hoặc thủ tiêu những đối 
tượng mà họ không ưa thích; họ giết người, thủ tiêu phe đối lập, 
muốn biến một người, một đảng phái đối lập từ có trở thành không. 
Ví dụ như tổng thống John F. Kennedy, Ông Mục Sư Martin Luther 
King ]Jr. hoặc Thánh Mahatma Gandhi và vô số các vị khác đã bị 
người ta thủ tiêu, và họ nghĩ rằng những nhân vật này sẽ vĩnh viễn 
không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng sự thật là khi người ta thủ tiêu 
một nhân vật nào đó, thì nhân vật đó càng trở nên hùng mạnh hơn 
trước. Nhìn sâu vào lòng thực tại, ta khám phá ra bản chất không sinh 
không diệt của các pháp. Trước hết ta tiếp xúc được với bản chất của 
vô thường. Nếu tiếp tục nhìn sâu, ta sẽ tiếp xúc được với tính tương 
tức của các pháp. Tương tức là tên gọi khác của vô ngã. Vô ngã nghĩa 
là sự trống rỗng, là không có một thực thể biệt lập. 


Hãy quán chiếu vào thân thể ta để thấy rằng thân thể ta đã được trao 
truyền lại từ tổ tiên, ông bà và cha mẹ của ta. Đây là sự trao truyền về 
tánh không. Cái khône ở đây không phải là cái không đối với cái có, 
mà không nghĩa là không có tự tánh, không có thực thể riêng biệt. Nếu 
nhìn cho thật sâu, chúng ta có thể thấy rằng khi tổ tiên của ta trao 
truyền cái thân này cho ta, họ đã trao truyền cả con người, nội dung 
của họ. Giữa người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp nhận sự 
trao truyền không có một môi giới phân chia nào cả. Mỗi tế bào của cơ 
thể ta chứa đựng tất cả các dữ kiện di thể (genetic code) ta cân biết về 


226 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


các thế hệ ông bà, tổ tiên, xã hội, văn hóa và nền tảng đạo đức của ta. 
Do đó ta thấy rằng không có một cái ngã biệt lập giữa người trao 
truyền, vật trao truyền và người tiếp nhận. Cái thực tại mầu nhiệm đó 
gọi là không, là trống rỗng. Ta là người tiếp nhận sự trao truyền chứ 
không phải là một thực thể biệt lập. Ta vừa là người tiếp nhận sự trao 
truyền, vừa là đối tượng của sự trao truyền và vừa là người trao 


truyền cùng một lúc. Đó là giáo lý tam luân không tịch. 


Khi ta tiếp xúc với thân và tâm của ta, ta đồng thời tiếp xúc được với 
thân và tâm của các thế hệ tổ tiên ta. Với cái thấy này, ta tiếp xúc được 
với thực tại vô ngã, tương tức của sự sống. Thực tại này vượt thoát 
ngôn từ và khái niệm. Nếu sống được liên tục với tuệ giác này, ta sẽ 
không gây khổ đau cho ta và cho những người quanh ta. Ta thương 
yêu hết tất cả, ôm lấy hết tất cả, dù người đó là kẻ thù của ta. Vì vậy 
tuệ giác về tương tức và về vô thường phải được thực chứng và trở 
thành tuệ giác sống trong ta trong từng giây từng phút, mà không 
phải là một hệ thống tư tưởng có tính cách triết lý, một chủ thuyết hay 
một ý thức hệ để tranh luận và tự hào, tôn thờ hay sống chết với nó. 


Nếu ta tập nhìn thật sâu vào lòng thực tại, ta sẽ hiểu được nghĩa lý 
của tánh không, của tuệ giác vô ngã. Những ngôn từ này không còn 
làm cho ta sợ hãi nữa. Ta ha bỏ được cái ảo tưởng rằng ta là một thực 
thể biệt lập, là một thực tại thường hằng, không biến đổi mà ta đã 
mang trong lòng từ bao nhiêu kiếp nay. Cũng vì cái thấy sai lâm đó 
(vọng tưởng) mà ta đã trôi lăn trong biến sinh tử không biết bao nhiêu 
lần. Nếu cái thấy này luôn có mặt trong ta thì ta biết tuệ giác của Bụt 
đang có mặt. Nếu ta nói năng, suy tư, lắng nghe và hành xử căn cứ 
trên tuệ giác vô thường, vô ngã và tương tức thì chắc chăn ta sẽ tái lập 
lại được sự truyền thông, đem lại an vưi, hòa bình và hạnh phúc cho 
ta, cho những người quanh ta, cho xã hội và thế giới; ta chấm dứt 
được sự tạo tác thêm khổ đau và hiểu lầm (vọng tưởng) giữa ta và 


người. 


Tuệ giác này có thể được chế tác trong từng bước chân có chánh niệm, 
từng hơi thở có ý thức. Ta phải sống đời sống của ta cho thật sâu sắc, 
điềm tĩnh để cho tuệ giác ấy trở thành chân thực và sống động trong 


227 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


từng giây từng phút, chứ không ôm lấy nó như một mớ khái niệm, 
một mớ lý thuyết trừu tượng. Trong khi nói pháp, tôi thường nhìn 
vào các đệ tử của tôi và thấy rằng họ cũng là tôi, họ là sự tiếp nối của 
tôi. Tôi cố gắng trao truyền cho họ những chất liệu nuôi dưỡng, có lợi 
ích cho sự thực tập như tôi đã cống hiến cho chính mình. Với cái nhìn 
ấy, sự phân biệt giữa thây và trò tự nhiên tan biến. Ta hãy sống đời 
sống hàng ngày của ta như thế nào để có thể tiếp xúc được với tuệ 
giác tương tức, vô thường và vô ngã trong mỗi giây mỗi phút của đời 
sống hàng ngày. Sống được như thế, ta sẽ tránh gây ra lỗi lầm và khổ 
đau cho nhau. Đó là nội dung của bài tập thở có ý thức thứ mười ba: 
““Thở ào, tôi quán chiếu uề tính uô thường của 0uạn pháp. Thỏ ra, tôi quán 
chiếu 0ề tính tương tức của 0uạn pháp. ˆ Đây là phép thực tập rất thâm 
sâu, là tĩnh hoa của giáo lý đạo Bụt. 


Tiếp Xúc Với Niết Bàn 

Hôm qua tôi có nói rằng vô thường, vô ngã và niết bàn là ba chiếc 
chìa khóa giúp ta mở cửa thực tại, gọi là Tam Pháp Ấn. Tại sao gọi là 
Pháp Ấn? Bởi vì những pháp ấn ấy xác nhận được những lời dạy là 
giáo lý chính thống của Bụt. Những giáo lý nào không phản chiếu 
được các dấu ấn vô thường, vô ngã và niết bàn, thì đó chưa phải là 
giáo lý chính thống của Bụt. Ví dụ miếng đồng tiền này tượng trưng 
cho Ba Pháp Ấn. Mặt phải và mặt trái tượng trưng cho vô thường và 
vô ngã, còn chất kim loại tượng trưng cho niết bàn. Ta không thể tách 
rời niết bàn ra khỏi vô thường và vô ngã. Vô thường tự nó là vô ngã; 
chúng tuy hai nhưng lại mang cùng một bản chất. Nếu tiếp xúc với vô 
thường một cách sâu sắc, ta đồng thời tiếp xúc được với tính không, 
với vô ngã và tương tức. Những danh từ này đều mang cùng một 
nghĩa. Không nghĩa là không có thực thể biệt lập, là trống rỗng. Tương 
tức nghĩa là một pháp không thể tự nó biểu hiện mà phải nương vào 
những điều kiện khác để biểu hiện, cho nên bản chất của nó là vô ngã. 
Tiếp xúc một mặt của thực tại sâu sắc, ta đồng thời tiếp xúc được với 
mặt kia. Ta chỉ có thể hiểu được nghĩa lý của vô thường khi nào ta 
hiểu được nghĩa lý của vô ngã và tương tức. 


228 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


Ta có thể thắc mắc: Niết bàn nghĩa là gì? Khi ta tiếp xúc được với thực 
tại của vô thường và vô ngã, ta đồng thời cũng đang tiếp xúc với niết 
bàn. Tạo sao? Cũng như sóng và nước. Sóng thì có cao có thấp, có lớn 
có bé, có lên có xuống, có tới có đi, có đẹp có xấu v.v.. không có con 
sóng nào giống con sóng nào và ta có thể điễn tả sóng theo nhiều hình 
tướng khác nhau tùy theo nhận thức của ta. Mỗi con sóng có điểm bắt 
đầu và điểm chấm dứt. Nhưng khi tiếp xúc được với sóng sâu sắc thì 
ta đồng thời tiếp xúc được với nước. Con sóng có thể chưa ý thức 
được rằng mình chính là nước. Và đó là tri giác sai lầm (vọng tưởng, 
vô minh- cội nguồn của tất cả khổ đau) của sóng. Giống như con sóng 
kia, ta không biết bản chất đích thực của ta là gì. Ta không biết rằng 
Tịnh Độ hay Nước Chúa đều đang có mặt trong ta và quanh ta ngay 
bây giờ và ở đây. Ta đánh mất khả năng tiếp xúc với niết bàn ngay 
trong chính tự thân của ta, chính vì vậy mà ta khổ đau triền miên, trôi 
lăn trong biển sinh tử không biết bao nhiều lần cũng vì cái tri giác sai 
lầm (vọng tưởng) đó của ta về thực tại. Chỉ khi nào tiếp xúc được với 
niết bàn thì ta mới hoàn toàn tự đo, giải thoát. Niết bàn không phải là 
vấn đề lý thuyết, khái niệm; niết bàn là vấn đề thực chứng. Theo lời 
Bụt dạy, ta có thể tiếp xúc được với niết bàn ngay trong giây phút 
hiện tại. Đó gọi là Hiện Pháp Niết Bàn. Khi tiếp xúc sâu sắc với sóng, ta 
đồng thời tiếp xúc được với nước. Đã nhiều lần ta tiếp xúc với đám 
mây, với bông hoa hoặc với thân thể của ta, nhưng có lẽ ta chưa tiếp 
xúc với chúng đủ sâu để chạm tới được bản tính chân thật của chúng. 
Với năng lượng của niệm, định và tuệ, ta có thể chọc thủng được 
màng vô minh và chạm tới được bản tánh chân thực của ta vốn không 
sinh không diệt, không tới không đi, không một không khác v.v... 


Bây giò tôi sẽ giải thích câu cuối của bài kệ "đã về/ đã tới" mà tôi đã 
hướng dẫn vào ngày đầu của khóa tu. “Đã ơề/ đã tới. Bâu giờ! ở đâu. 
Vữns chấu' thành thơi. Quay uề! nương tựa. Naụ tôi đã 0ồ/ naụ tôi đã tới. 
An trú bâu siò! an trú ở đâu. Vững chãi nhự túi xanh/ thánh thơi dường 
mâu trắng. Cửa 0ô sinh mở rồi! trạm nhiên 0à bất động.” Bây giò tôi xin 
nói về câu cuối này của bài kệ. Ta không thể hiểu được câu cuối của 
bài kệ nếu không tiếp xúc được với bản tính chân thực của ta. Ta có 
thể hiểu thực tại trên hai bình diện: bình diện tích môn và bình điện 


229 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


bản môn. Ta sống trong bình diện tích môn. Trong bình diện tích 
môn, ta thấy có sinh có diệt, có sự bắt đầu và có sự chấm dứt, có có có 
không, có cao có thấp, có thành có hoại. Ta đã quen sống trong thế 
giới của tích môn như thế. Tuy nhiên ta chưa có cơ hội tiếp xúc sâu 
sắc với thế giới tích môn để có thể chạm tới thế giới bản môn. Mặc 
đầu hai thế giới này có cùng một bản chất, chúng nương vào nhau mà 
biểu hiện. Cái này nằm trong cái kia. Cái đó gọi là lý tương tức tương 
nhập. Ta không thể tách rời thế giới tích môn ra khỏi thế giới bản môn 
hoặc ngược lại. Cũng như sóng và nước. Ta không thể lấy sóng ra 
khỏi nước, mà cũng không thể lấy nước ra khỏi sóng. Sóng và nước 
tương tức tương nhập. Ta không nên vứt bỏ vô thường và vô ngã để 
tiếp xúc với niết bàn. Nếu vứt bỏ vô thường và vô ngã thì niết bàn 
cũng không còn. Cũng như nếu ta vứt bỏ nước thì ta sẽ không có sóng 
và ngược lại. Vì vậy, khi tiếp xúc sâu sắc với thế giới tích môn, ta 
đồng thời tiếp xúc được với thế giới bản môn. Đó gọi là tùng tướng 
nhập tánh. Đây là giáo lý rất thầm sâu của đạo Bụt. Trong đời sống tu 
tập hàng ngày, ta có thể làm vơi nhẹ một ít khổ đau của ta bằng 
phương pháp nhận diện, tiếp xúc với những gì lành mạnh, tươi mát, 
ôm ấp, làm lắng dịu, nhưng đó chưa phải là đỉnh cao của sự chứng 
ngộ, mà đỉnh cao của sự chứng ngộ là phải chạm tới cho được niết 
bàn. Phải dứt hết mọi khái niệm, ý niệm như ý niệm một và khác, ta 
và người, có và không, đến và đi, chúng sinh và thọ giả v.v.. 


Bản Chất của Sóng và Nước 


Ta hãy quán tưởng chính mình như một đọt sóng trên đại dương. Là 
đợt sóng, ta bị khống chế bởi những tâm hành sợ hãi, ghen ty, tuyệt 
vọng và giận hờn vì ta chưa có khả năng tiếp xúc được với bản chất 
chân thực của ta, đó là nước. Ta bị kẹt vào những khái niệm về 
thường và đoạn, có và không, đến và đi, đẹp và xấu, cao và thấp, hơn 
và thua v.v.. và ta sinh tâm kỳ thị, ghen ty với những đọt sóng khác, 
ta muốn loại trừ những đọt sống khác. Đợt sóng cho rằng Thượng Đế 
đã nhào nắn, đã tạo ra nó; nó thấy nó có sự bắt đầu, dâng lên vài 
phút, kéo dài một lúc, rồi chìm xuống. Nó biết rằng nó sẽ chấm dứt 
vào một điểm nào đó. Nó không thấy rằng nó tương tức với những 


230 l Chương 11: Tam Pháp Ấn 


con sóng khác, nó chia sẻ cùng một nền tảng của thực tại, đó là nước. 
Nó bị giam hảm trong ý niệm rằng nó là một thực thể biệt lập có 
ngoài các con sóng khác, là tự ngã, trong khi đó, sự thực, nó có mặt là 
nhờ những đọt sóng kia có mặt và hình giáng của nó được tạo ra bởi 
những con sóng khác. Nếu nó buông bỏ được ý niệm nó là một thực 
thể biệt lập- có ngoài những con sóng khác và cúi xuống để tiếp xúc 
với bản chất đích thực của mình- là nước, thì tất cả những tâm hành 
như sợ hãi, kỳ thị, ghen ty, khổ đau đột nhiên tan biết, và thể nhập, 
chứng nhập được với niết bàn, với thực tại nhiệm mầu của sự sống, 
thực tại của tương tức tương nhập của nó với những con sóng khác. 


Sự Sống là quá trình của sự Tiếp Nối 


Chúng ta không cần phải từ bỏ thế giới tích môn mới có thể đi vào thế 
giới của bản môn. Thực ra ta phải tiếp xúc với thế giới tích môn, tức là 
thế giới của hiện tượng cho thật sâu sắc thì ta đồng thời tiếp xúc được 
với thế giới của bản môn, tức là thế giới của không sinh không diệt, 
không tới không đi, không một không khác. Đó gọi là tùng tướng 
nhập tánh. Bản chất của sóng tức là nước. Nếu bỏ sóng để đi tìm nước 
thì sẽ không bao giờ gặp được nước. Tiếp xúc sâu sắc với sóng thì tự 
dưng ta tiếp xúc được với nước. Bởi vì bản chất của sóng chính là 
nước. Tờ giấy này là một hành, một hiện tượng thuộc thế giới tích 
môn. Ta tin rằng tờ giấy này được sinh ra từ thời điểm đó và nó sẽ bị 
hủy diệt vào một thời điểm đó. Nó bị điều kiện hóa, bị nhận thức bởi 
ý niệm có và không. Chúng ta hãy thực tập nhìn sâu vào tờ giấy này 
để có thể tiếp xúc được với thế giới bản môn- cái thực tại không sinh 
không diệt, không đến không đi của tò giấy. Nếu tiếp xúc được với 
thực tại không sinh không diệt, không đến không đi của tờ giấy này 
thì ta tiếp xúc được với thực tại của chính mình, bởi vì tờ giấy cũng 
chính là một phần của thực tại mình. Nhìn sâu vào tời giấy, ta thấy 
được đám mây đang bay lơ lững thật đẹp. Ta không cần phải là một 
thi sĩ mới có thể thấy được đám mây trong tờ giấy. Nếu ta lấy đám 
mây ra khỏi tờ giấy, thì tờ giấy sẽ bị tan rã liên lập tức. Bởi vì không 
có mây thì sẽ không có mưa, không có mưa vốn là một trong những 
điều kiện thiết yếu để nuôi cây thì cây sẽ không mọc lên được và như 


231 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


vậy ta sẽ không có gỗ để làm giấy. Bản chất của tờ giấy là tương tức, 
là vô ngã, là trống rỗng (không - sunyafa). Tò giấy cũng tương quan 
tương duyên với ánh sáng mặt trời, với các chất khoáng, với đại địa, 
với hãng làm giấy, với những người công nhân trong hãng giấy và 
với thức ăn mà những người công nhân tiêu thụ hàng ngày trong sở 
làm v.v... Nếu tiếp xúc sâu sắc với tờ giấy, ta sẽ tiếp xúc được với tất 


cả vạn pháp trong vũ trụ. 


Ban đầu quý vị có thể nghĩ rằng trước khi tờ giấy này được phát sinh 
thì nó chưa có. Quý vị có thể cho rằng sinh nghĩa là từ không mà trở 
thành có và cho rằng ngày tháng được ghi lại trên tờ giấy khai sinh là 
ngày mình bắt đầu sinh ra, bắt đầu có. Trước khi tờ giấy này sinh ra, 
nó đã có chưa hay nó từ không mà tự nhiên trở thành có? Câu trả lời 
là không. Không có cái gì từ không mà trở thành có; không có người 
nào từ không mà tự nhiên trở thành có. Quý vị có phải từ hư không 
mà đến chăng? Câu trả lời là không! Không bao giò! Giây phút mà ta 
được sinh ra thực ra chỉ là giây phút của sự tiếp nối mà thôi, bởi vì ta 
đã có mặt trong bào thai của mẹ ít nhất là chín tháng mười ngày. 
Ngày sinh được ghi lại trên tờ giấy khai sinh của ta thật ra không 
đúng, phải tính thêm chín tháng và mười ngày trước đó nữa kể từ 
giây phút ta bắt đầu tượng hình trong bào thai của mẹ thì mới tạm gọi 
là đúng. Nhưng đó cũng chỉ là ngày tháng ước lệ. Ta tiếp tục đặt câu 
hỏi: "Vậy thì trước giây phút tượng hình, ta đã ở đâu? Ta có mặt 
chưa? Hay ta hoàn toàn không có, là hư vô? Có Phải ta là hư vô 
chăng? Ta không là ai cả chăng? Nếu quán chiếu sâu sắc, ta sẽ thấy 
rằng trước giây phút tượng hình, ta đã có mặt rồi dưới hình tướng 
của cha ta, mẹ ta, cây cỏ và đất đá, văn hóa, lịch sử v.v... Ngay cả giây 
phút của sự tượng hình cũng là giây phút của sự tiếp nối. Cũng giống 
như tờ giấy này, nó đã có mặt từ lâu lắm rồi dưới nhiều hình dạng 
của sự sống. Trước khi tờ giấy này biểu hiện trong xưởng giấy, nó đã 
là năng, là mưa, là cây rừng, là núi sông, là người chăm sóc rừng v.v.. 
Quán chiếu thâm sâu hơn nữa ta sẽ thấy ta chưa bao giời từng sinh 
mà cũng không bao giờ diệt. Giây phút nào cũng là giây phút của sự 
tiếp nối, giây phút nào cũng là giây phút của sự biểu hiện. Chúng ta 
chỉ tiếp tục biểu hiện trong hình thái mới của sự sống mà thôi. Bây giờ 


232 | Chương 11: Tam Pháp Ấn 


hãy thử xem chúng ta có thể biến tờ giấy này từ có mà trở thành 
không được không? Khi đám mây sắp sửa biến thành mưa, đám mây 
không có chút sợ hãi nào cả, bởi vì nó biết rằng tuy nó rất thích được 
làm mây bay thong dong giữa trời, nhưng khi phải đổi thân làm mưa, 
thì mây vẫn sung sướng, hạnh phúc được làm mưa rơi xuống giữa 
những cách đồng lúa xanh tươi, giữa những đại dương mênh mông 
và giữa những núi rừng trùng điệp. Làm mây cũng hạnh phúc, mà là 
mưa cũng hạnh phúc không kém. Khi mây biến thành mưa, thì đó 
không phải là giây phút của sự kết thúc- tử, mà đó là giây phút của sự 
tiếp nối. Mây không bị kẹt vào cái tướng của chính mình, không 
vướng mắc hay bám víu vào cái tướng của mình. Mây hoàn toàn tự 
do vì mây thấy mình đang được tiếp nối dưới hình tướng của mưa. Vì 
vậy, thay vì hát “Mừng ngày sinh nhật của em;“ tôi xin đề nghị các 
bạn nên hát "Mừng ngày tiếp nối của em;"” thì phù hợp với thực tại 
hơn. Ngày mất (tử) cũng đồng thời là ngày của sự tiếp nối. Ngày nào 
cũng là ngày của sự tiếp nối. Chúng ta nên ăn mừng sự tiếp nối của ta 
mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút. 


233 l Chương 11: Tam Pháp Ấn 


Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Hôm nay là ngày 07 tháng Sáu, năm 1998, chúng ta bắt đầu đi vào 
tuần thứ ba của khóa tu hai mươi mốt ngày. Chúng ta đã được học 
những bài thi kệ như: "Vào/ ra, sâu/ chậm" và "Đã về/ đã tới." Bây giờ 
chúng ta sẽ học thêm một bài kệ thực tập khác rất mâu nhiệm, đó là 
bài "Nương Tựa Nơi Hải Đảo Tự Thân." 


Quay 0ề nương tựa 
Hải đảo tự thân 
Chánh tiệm là Bụt 
Soi sáng xa gần 

Hơi thở là Pháp 

Bảo Hộ thân tâm 
Năm LiIấn là Tăng 
Phối hợp tĩnh cầm. 
Thỏ 0ào, thở ra 

Là hoa tươi mát 

Là HIÚ1 UWg 0uùng 
Nước tĩnh lặng chiếu 
Không gimm thênh thang. 


Bài kệ này có công năng đưa ta về với quê hương đích thực của ta. 
Đức Thế Tôn có dạy rằng chúng ta ai cũng có một hải đảo của tự thân 
và khi trở về nương tựa nơi hải đảo ấy thì ta sẽ được yên ổn, được bảo 
hộ. Nơi hải đảo tự thân, ta tiếp xúc được với năng lượng của Bụt, tức 
là ánh sáng của niệm, định, tuệ và tình thương; những nguồn năng 
lượng này chiếu soi vào mọi hoàn cảnh, ngõ ngách và giúp ta thấy 
được sâu sắc gốc rễ của mọi sự mọi vật, giúp ta ý thức được điều gì 
nên làm và điều gì không nên làm để xây dựng hạnh phúc, đem lại 
tình thương yêu cho nhau. Thực tập thở trong chánh niệm, ta có thể 
tiếp xúc được với chất liệu pháp sống ngay nơi hải đảo tự thân. Nếp 
sống chánh niệm cụ thể được thể hiện qua hơi thở, bước chân, ăn 
cơm, mỉm cười, ngồi v.v.. là những pháp sống đích thực. Chánh niệm 
là nguồn năng lượng có công năng bảo hộ thân tâm. Chánh niệm là 


234 l Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Bụt có khả năng soi sáng xa gần, giúp ta ý thức được cái gì đang xảy 


ra trong ta và chung quanh ta. 


Ta có thể tiếp xúc được năng lực của Tăng ngay trong năm uẩấn của ta, 
tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm uẩn thường xung khắc với 
nhau, nhưng với hơi thở chánh niệm, ta có thể làm cho năm yếu tố 
này phối hợp một cách nhịp nhàng, chuyển hóa những nỗi khổ niềm 
đau, sợ hãi và xung đột, đem lại an bình cho thân tâm. Khi ta đã tiếp 
xúc được với năng lượng của Bụt, Pháp và Tăng, thì tự nhiên ta được 
yên ổn, được bảo hộ, ta không còn bị trấn ngự bởi năng lượng tiêu 
cực của sự bất an, bối rối, tuyệt vọng và sâu khổ nữa. Hơi thở chánh 
niệm có công năng rất mầu nhiệm, nó có thể đưa ta trở về nương tựa 
nơi hại đảo tự thân. Mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc, tôi thực tập theo bài 
kệ này và tôi luôn luôn thấy rất hữu hiệu. Ngồi trên phi cơ, tôi thực 
tập thở vào và thở ra theo bài kệ nầy vì nghĩ rằng chiếc máy bay này 
có thể bị trục trặc bất cứ lúc nào. Tôi thấy đó là điêu quan trọng nhất 
tôi cần phải làm. Phép thực tập này rất thực tiễn và mầu nhiệm. Nó 
đã cứu được rất nhiều người. Nó là pháp bảo. Quý vị có thể học thuộc 
lòng bài kệ này để thực tập trong khi lái xe, nấu ăn, ăn cơm hoặc rữa 
đọn v.v.. Trong khi nhai thức ăn, quý vị cũng có thể nhai theo bài kệ 
nầy và an trú nơi hải đảo tự thân của chính mình. Thân, tâm và thức 
ăn trở thành một mối. Quý vị có thể thực tập đã về đã tới trong từng 
giây phút của suốt bữa ăn, về với quê hương đích thực, về với Tịnh 
Độ hiện tiền. Nơi đây, quý vị sẽ cảm thấy mình đang được bảo bộc 
bởi tăng thân và đang được thấm nhuân bởi năng lượng chánh niệm 
của tăng thân. Đồng thời quý vị cũng đang chế tác ra năng lượng 
chánh niệm hùng hậu và cống hiến cho tăng thân làm cho phẩm chất 
tu tập của tăng thần được nâng cao. 


Bài kệ nầy đã được phổ nhạc bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp 
và nhiều thứ tiếng khác. Trong chuyến đi Trung Quốc năm 1995, 
chúng tôi đã dịch bài kệ nầy ra chữ Hán. Ở Đài Loan, chúng tôi đã 
dạy cho các em thiếu nhi hát. Tôi cũng dạy những câu thần chú 
(mantras) thực tập chánh niệm cho các cháu thiếu nhi ở Nhật Bản. Các 
cháu thiếu nhi Trung Hoa đã viết những câu thần chú bằng tiếng 


235 l Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Trung Hoa và treo lên tường để thực tập. Đây là những câu thần chú 
mà tôi đã dạy cho các cháu: 


, 


1. ˆ Mẹ ơi, cơn ấans có mặt đâu cho mẹ nè. 


2. ˆ Mẹ ơi, con biết mẹ đang có mặt đó uới cơn 0à con rất sung sướng, 


"r⁄ 


hạnh phúc. 


3.“ Mẹ ơi, cơn biết mẹ đang khổ. Con có mặt cho mẹ đâu. ˆ 
4. “Mẹ ơi, con đang khổ. Xin mẹ giúp con. 
Quý vị có thể viết bốn câu thân chú này vào một mảnh giấy theo lối 
viết thư pháp với những nét chữ thật đẹp rồi treo lên trên tường tại 
phòng khách để nhớ mà thực tập mỗi ngày. 


Chúng ta đã được học về giáo lý vô thường, vô ngã, tương tức và niết 
bàn. Tiếp xúc với niết bàn không phải là một ý niệm mơ hồ, trừu 
tượng. Theo giáo lý này thì ta có thể tiếp xúc được với niết bàn ngay 
trong đời sống hàng ngày của ta. Đức Thế Tôn có nói rằng chúng ta có 
thể tiếp xúc được với niết bàn ngay nơi tự thân của ta. Chúng ta có thể 
chứng nghiệm bản chất vô thường ngay trong khi ta thở vào và thở 
ra. Chúng ta cũng có thể tiếp xúc được với thực tại của niết bàn ngay 
trong hơi thở vào và hơi thở ra; điều này cũng dễ như khi ta chứng 
nghiệm bản chất vô thường với hơi thở vào và hơi thở ra của ta. Cũng 
giống như khi tiếp xúc với sóng và nước. Khi tôi mời quý vị thở vào 
và tiếp xúc với đợt sóng, thì quý vị tự tin rằng mình có thể làm được. 
Nhưng khi tôi mời quý vị thở vào và tiếp xúc với nước trong đợt 
sóng, thì có thể quý vị sẽ cảm thấy hơi khó. Sự thực là sóng và nước là 
một; sóng chính là nước và nước chính là sóng. Sóng và nước tương 
tức. Vô thường và niết bàn là một. Bản chất của các pháp là vô 
thường, vô ngã và tương tức. Nếu quý vị tiếp xúc sâu sắc với thế giới 
tích môn- thế giới hiện tượng, thì đồng thời quý vị sẽ tiếp xúc được 
với thế giới bản môn- nên tảng của tất mọi sự biểu hiện. 

Trong các kinh đại thừa, đặc biệt trong kinh Đại Bát Niết Bàn hoặc 
trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thường tìm thấy những lời dạy rất 
thâm sâu như câu: Tất cả các pháp thường an trú trong bản tính niết bàn 
của nó, bản tính không sinh không diệt của nó- Chư pháp tùng bản lai, 


236 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


thường tự tịch diệt tướng. Ta đang an trú trong bản tính niết bàn. Bản 
tính niết bàn là bản tính không sinh không diệt, không có không 
không, không đến không đi, không một không khác, bởi vì niết bàn 
nghĩa là sự tắt ngấm, là sự vắng lặng của tất cả các ý niệm, khái niệm. 
Tất cả các pháp đêu mang cùng một bản chất của không sinh không 
diệt. Sinh và diệt chỉ là những tri giác, những ý niệm chứ không phải 
là thực tại. Chúng ta biết rằng không có cái gì từ không mà trở thành 
có, không có người nào tự mình mà có được. Và không có cái gì tự nó 
biến thành không, thành hư vô; cái có không thể trở thành cái không. 
Như tôi đã nói lần trước, "Có (hữu) hay không (vô)" không phải là 
vấn đề; vấn đề là ta phải có khả năng tiếp xúc cho được với bản chất 
tương tức, vô ngã, không sinh không diệt của các pháp, như vậy ta 
mới vượt thoát được ý niệm về sinh diệt, có không, còn mất v.v... 


Chúng ta có ý niệm về đến và đi. Ta thường tự hỏi: Ta từ đâu đến? Ta 
có mặt ở đây để làm gì? Ta sẽ đi vê đâu? Đây là những câu hỏi khó. 
Theo giáo lý nói về niết bàn thì ta không từ đâu tới cả và ta sẽ không 
đi về đâu cả. Khi nhân duyên hội tụ đầy đủ thì ta biểu hiện; khi nhân 
duyên thiếu vắng thì ẩn tàng. Ta không còn có khái niệm, nhận thức 
về có hay không nữa. Có thể ta cho rằng ta thật sự không còn nữa, ta 
đoạn diệt. Trong nhiều kinh, Bụt có nói rằng khi nhân duyên hội tụ 
đầu đủ thì các pháp biểu hiện. Ta nghĩ rằng khi một pháp sinh khởi 
thì ta cho là có. Và khi có một điều kiện thiếu vắng, pháp ấy ẩn tàng, 
thì ta cho là không, là hư vô, đoạn diệt. Ví dụ trong không gian của 
thiền đường này hiện có rất nhiều tín hiệu (sóng), có rất nhiều làn 
sóng như chương trình vô tuyến truyền hình, màu sắc, hình ảnh và 
âm thanh v.v.. Bởi vì ta không có các loại khí cụ máy móc để bắt 
những làn sóng, những tín hiệu này và ta cho rằng trong thiền đường 
này không có gì hết. Nếu có cái máy vô tuyến truyền hình ở đây, ta 
mở lên thì sẽ thấy chương trình truyền hình, phim ảnh, màu sắc và 
âm thanh vang đội khắp thiền đường. Ta không thể nói rằng những 
tín hiệu không có chỉ vì ta không thấy chúng biểu hiện. Nhận thức 
của ta luôn luôn là như vậy, rất giới hạn. Đó là nhận thức sai lầm cân 
phải lấy đi. Những danh từ như có/ không, sinh/ diệt, đến/ đi chỉ là 


237 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


những ý niệm. Chúng không phù hợi với thực tại. Thực tại vượt thoát 
những ý niệm ấy. 


Cặp ý niệm đối đãi khác là một/ khác- nhất/ dị. Ta cho rằng thực tại 
được làm bằng hai chất liệu một và khác, nhưng theo tuệ giác tương 
tức và vô ngã, thì thực tại vượt thoát ý niệm ấy. Tâm thức ta được làm 
bằng hai đặc tính: đó là tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Có 
thể ta nghĩ rằng tâm thức cộng đồng hoàn toàn đứng biệt lập với tâm 
thức cá nhân, nhưng sự thật là hai cái đều tương quan tương duyên 
với nhau. Có thể ta phân vân rằng không biết sự chuyển hóa tận gốc 
(chuyển căn) là chuyển tâm thức cá nhân hay chuyển tâm thức cộng 
đồng, trong khi sự thực là hai cái tương tức với nhau, chúng không 
thể tách rời nhau. Vì vậy khi tâm thức cá nhân được chuyển hóa thì 
tâm thức cộng đồng cũng được chuyển hóa và ngược lại. Cái này 
chuyển thì cái kia chuyển. Cái kia chuyển thì cái này chuyển. Do đó ta 
đi tới cái tuệ giác là không phải một cũng không phải khác- phi nhất 
phi dị. 


Cái Nhìn Bất Nhị 


Chúng ta hãy nhìn lại ý niệm trái và phải của ta. Ta không thể cho 
rằng phải không phải là trái. Phải phải là phía đối lập của trái. Thậm 
chí chúng ta còn dùng những từ ngữ như "cực phải" và “cực trái." 
Những nhà chính trị thuộc phái tả thường muốn phái hữu bị tiêu diệt. 
Nhưng nếu bên phải bị tiêu diệt, thì bên trái cũng không thể tồn tại. 
Khi chúng ta cắt cái bánh ra làm hai phần, thì hai đầu ở điểm cắt tự 
khắc trở thành bên trái và bên phải. Vậy thì đâu thật sự là phải và đâu 
thật sự là trái? Chúng ta nghĩ rằng trái và phải bị tách rời nhau bởi 
một đường cắt. Nhưng trên thực tế thì trái và phải lúc nào cũng có 
mặt bên nhau. Nếu nhìn cho kỹ, ta thấy rằng không có con đường cắt 
nào cả, bởi vì nếu nó tiếp tục di chuyển qua bên trái hoặc qua bên 
phải, thì hai bên sẽ gặp nhau ở một điểm trong không gian. Để cho cái 
thấy của ta gần đúng với sự thật hơn, ta nên nhìn để thấy cho được 
rằng điểm nào trên đường cắt cũng chứa đựng trái và phải. Nhưng 
nếu quán chiếu sâu hơn nữa, ta sẽ khám phá ra rằng thực ra không có 


238 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


trái cũng không có phải. Trái và phải chỉ sinh khởi do nhận thức sai 
lầm của ta mà thôi. Bởi vì nhìn sâu vào phải ta thấy trái, vì trái được 
làm bằng yếu tố của phải và ngược lại. Đó gọi là cái nhìn tương tức, 
cái nhìn bất nhị. ˆ Cái này có 0ì cái kia có. Cái nàu không 0ì cái kia không. 
Cái nàu sinh 0ì cái kia sinh. Cúi này diệt ởì cái kia diệt. Thực tại vượt 
thoát ý niệm trái và phải, có và không, sinh và diệt. Mỗi điểm trên con 
đường từ thành phố Boston đến thành phố New York đều chứa đựng 
cả hai thành phố Boston và New York. Nếu chúng ta nhìn về hướng 
thành phố Boston, thì nơi mình đang đứng đã chứa đựng thành phố 
Boston. Và nếu mình quay về phía thành phố New York, thì thành 
phố New York đã có mặt ngay nơi chỗ mình đang đứng rồi. Cũng 
như sinh và diệt; nếu nhìn sâu vào bản chất của diệt, ta thấy được 
sinh. Sinh và diệt làm ra nhau. Nhưng trong đời sống hàng ngày ta có 
khuynh hướng chia chẻ thực tại ra làm nhiều mảnh dẫn đến những 
cái thấy sai lạc (điên đảo, vọng tưởng); vì có cái thấy sai lạc nên ta đi 
tới những hành động sai lạc và gây ra rất nhiều khổ đau cho ta và cho 
mọi người, mọi loài quanh ta. Chúng ta phải thay đối cách nhìn của ta 
về thực tại; tập nhìn với con mắt bất nhị, tương tức, vô ngã để vượt 
thoát những cặp đối đãi, những ý niệm không phù hợp với thực tại. 
Cái thấy như thế gọi là cái thấy chân chính (chánh kiến), cái thấy vô 
phân biệt; cái thấy này có công năng giúp ta tiếp xúc được với thực tại 
như chính nó, tức là chân như của ta. 


Mắt Tăng 


Thưa quý vị, đây là những câu hỏi rất hay, thực tế mà tôi đã nhận 
được từ các vị thiền sinh có mặt trong khóa tu này có thể dùng để nói 
lên vai trò và tâm quan trọng của Tăng. 


Câu hỏi: "Có một công nhân trong công ty nhỏ trở nên hoàn toàn vô 
dụng. Sự vô dụng của ông sẽ ảnh hưởng tới sự tụt lùi trong quá trình 
phát triển của công ty và có thể dẫn tới thất bại. Chúng tôi đã tìm đủ 
mọi cách để giúp ông ấy làm việc hiệu quả hơn, nhưng không thành 
công. Chúng tôi có nên đuổi việc ông ấy hay không? 


239 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Trả lời: Các câu trả lời cho những vấn đề này được xuất phát từ kinh 
nghiệm tu tập của tôi trong đời sống Tăng Thân. Tôi thường dạy các 
đệ tử của tôi tập làm quyết định các sự việc (tăng sự) như một Tăng 
Thân. Trong truyền thống đạo Bụt, tất cả mọi sự việc đều phải được 
giải quyết bởi hội đồng tỳ kheo- những người đã thọ giới lớn. Đại 
chúng của những người đã thọ giới lớn làm quyết định tối hậu tất cả 
mọi sự việc theo thể thức yết ma. Tăng thân là một đại gia đình trong 
đó gồm có bốn chúng: chúng xuất gia nam, chúng xuất gia nữ, chúng 
cư sĩ nam và chúng cư sĩ nữ. Theo sự khám pháp của khoa học cận 
đại, các nhà khoa học đã thấy rằng nguyên tử là một nhóm gia đình 
nhỏ và ta có thể tách các vật chất ra thành từng phần riêng lẽ. Ta tự 
giải quyết những vấn đề mà không cần sự giúp đỡ, can thiệp của các 
thành phần khác trong gia đình. Ta xem những ý kiến, tuệ giác và sự 
yếm trợ của các thành phần khác trong gia đình, cộng đồng, tăng thân 
không có liên quan øì tới ta cả. Thời xưa, khi người con trai và người 
con gái cưới nhau, lễ cưới thường được các bậc cha mẹ của hai bên 
sắp đặt chứ không phải chỉ hoàn toàn sắp đặt bởi hai người trẻ. Và 
hôn lễ của hai người trẻ được gia đình, họ hàng thân quyến của hai 
bên tham gia, yếm trợ. Chúng ta cân sự nâng đỡ như thế, chúng ta 
cần sự nâng đỡ của tăng thân, của cộng đồng, của gia đình. Chúng ta 
không nên hành động, quyết định theo tỉnh thần cá nhân, bởi vì con 
mắt- tức là cái thấy của nhiều người, ý kiến của nhiều người lúc nào 


cũng sáng hơn và vững vàng hơn cái thấy, ý kiến của một người. 


Thời Bụt còn tại thế, một hôm có người huấn luyện ngựa (điều mã sư) 
tới nghe Bụt thuyết pháp. Bụt gặp gỡ và trò chuyện với ông ta và 
Người hỏi về phương cách điều phục ngựa của ông. Ông ta giải thích 
với Bụt rằng có những con ngựa thích ứng với những biện pháp nhẹ, 
ngọt ngào, thì con sử dụng phương pháp nhẹ nhàng, ngọt ngào; có 
những con ngựa thích ứng với những biện pháp mạnh- ví dụ như 
phải dùng đến roi vọt mới thuần thục, thì con sử dụng những biện 
pháp mạnh; nhưng cũng có những con ngựa khi thì cần phải sử dụng 
biện pháp nhẹ, lúc thì cần phải sử dụng biện pháp mạnh nó mới 


thuần. 


240 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Rồi Bụt hỏi tiếp: "Thưa ông, nhưng nếu cả ba biện pháp nói trên đêu 


không có hiệu quả, thì ông làm sao?” 


Người huấn luyện ngựa trả lời một cách rất mạnh bạo: "Trong trường 
hợp đó, thưa đức Thế Tôn, con đành phải giết con ngựa chướng ấy. Vì 
nếu để nó sống chung với những con ngựa khác, thì những con khác 
sẽ bị ảnh hướng và chúng sẽ trở nên khó điều phục." 


Sau khi chia sẻ xong phương pháp huấn luyện ngựa, ông ta hỏi đức 
Thế Tôn: "Thưa đức Thế Tôn, con cũng muốn biết Ngài thường ứng 
xử và dạy dỗ các đệ tử của Ngài như thế nào? Ngài thường sử dụng 
những phương pháp nào để huấn luyện họ? 


Đức Thế Tôn nhìn ông ta mỉm cười và nói: "Thì tôi cũng huấn luyện 
các đệ tử của tôi giống như những phương pháp điều phục ngựa của 
ông mà thôi." Bụt nói với ông ta rằng có những người đệ tử cần 
phương pháp ngọt ngào, nhẹ nhàng, thì tôi sử dụng phương pháp 
nhẹ nhàng, ngọt ngào; có những người đệ tử khác cân phương pháp 
mạnh, thì tôi sử dụng những phương pháp mạnh; và có những người 
đệ tử cần phải sử dụng cả hai phương pháp vừa nhẹ vừa mạnh, thì tôi 


sử dụng cả hai.” 


Sau đó người huấn luyện ngựa lại hỏi: "Nhưng nếu cả ba phương 
pháp ấy không hiệu nghiệm thì sao? Ngài sẽ hành xử như thế nào với 
những người đệ tử ương ngạnh, khó dạy bảo?” 


Bụt trả lời: "Trong trường hợp đó, tôi cũng sẽ sử dụng cái biện pháp 
giống như ông sử dụng đối với những con ngựa chướng của ông." 
Người huấn luyện ngựa nói: "Ý Ngài nói là Ngài sẽ giết đệ tử của 
Ngài?" 

Bụt trả lời: "Đúng vậy. 

Người huấn luyện ngựa: "Nhưng thưa đức Thế Tôn, Ngài là bậc Đạo 
Sư hướng dẫn nhân loại sống theo tinh thần từ bi bác ái, bất bạo động, 
không sát hại sinh mạng, làm sao Ngài có thể giết đệ tử của Ngài 
được? 


241 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Đức Thế Tôn trả lời: “Khi có một người đệ tử sống không hòa hợp với 
tăng thân, gây nhiều khó khăn và sự rối loạn, bất hòa trong đời sống 
tu tập của tăng thân, tăng thân đã bao phen tìm cách khéo léo đây 
tình thương để dạy đỗ, khuyên bảo và soi sáng cho vị ấy mà không có 
hiệu quả, vị ấy không chịu nghe lời khuyên bảo, dạy dỗ, soi sáng, 
không chịu cố găng tu tập để sửa đổi thì Tăng thân sẽ quyết định sự 
đi hay ở của vị ấy theo tinh thân yết ma. Nếu Tăng thân quyết định 
mời người đó rời khỏi tăng thân, thì điều đó, đối với một vị đệ tử xuất 
gia, là hình thức của sự bị giết. Nghĩa là nếu vị đệ tử ấy không còn có 
cơ hội để được sống trong tăng thân, không được cơ hội nghe pháp, 
tiếp nhận sự nâng đỡ và dìu dắt của tăng thân, không có cơ hội để 
thực hiện sự nghiệp độ đời của Bụt thì vị ấy tự hủy hoại đời sống tâm 
linh, tự hủy hoại bồ đề tâm của mình. Pháp thân và tuệ mạng của vị 
đó sẽ từ từ khô héo, chết mòn. Và đó là sự mất mát lớn nhất của một 
người tu. Sự mất mát của thể xác còn có thể chịu đựng được, chứ cái 
bồ tâm, lý tưởng, niềm tin của mình một khi đã bị hủy hoại thì không 
còn gì nữa cả và là người đau khổ, bơ vơ, lạc lỏng nhất trên đời. Đó là 


ý của tôi muốn nói về câu nói giết đệ tử.“” 


Sở đĩ Tăng thân làm như thế là để bảo hộ sự thực tập và sự hòa hợp 
của Tăng. Thời Bụt còn tại thế, có một thầy đã không được phép tiếp 
tục tu tập và tham dự vào các sinh hoạt của Tăng đoàn nữa vì vị ấy 
phá hòa hợp Tăng, làm gương xấu cho các thầy, các sư chú trẻ. Không 
cho vị ấy ở lại để tiếp tục sự tu tập không có nghĩa là vị ấy hoàn toàn 
bị ly khai và bị đối xử không có từ bị, độ lượng. Tăng thân giải thích 
cho vị ấy rằng: "Xin lỗi thầy/ sư chú, không phải là tăng thân không 
muốn thây/ sư chú ở lại để tiếp tục tu tập, nhưng vì tăng thân thấy 
thây/ sư chú không tha thiết gì trong sự tu tập, đánh mất lòng biết ơn 
và sự trân quý của mình, không chịu thực tập giới luật và uy nghi mà 
toàn chúng đang thực tập, lại thường tạo ra sự bất hoà trong chúng 
cho nên thầy/ sư chú không thể tiếp tục ở chung với tăng thân được. 
Chúng ta đã phát nguyện đến đây là vì chúng ta muốn thực tập giới 
luật và uy nghĩ, thực tập theo lời dạy của Bụt để chuyển hóa khổ đau, 
đạt tới an lạc, giải thoát và cùng nhau xây dựng hạnh phúc chung. 
Nhưng vì thâầy/ sư chú không chịu sống theo tinh thần và lời dạy ấy 


242 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


của Bụt, lại không chịu vâng lời thực tập theo những lời soi sáng của 
tăng thân thì thây/ sư chú tự ly khai mình ra khỏi tăng thân. Tuy 
nhiên tăng thân lúc nào cũng mở rộng hai cánh tay để đón nhận thây/ 
sư chú trở lại khi nào thầy/ sư chú thấy rằng mình sẵn sàng chấp nhận 
tiếp nhận và thực tập theo giới luật và uy nghi đã được truyền trao. 
Cánh tay của tăng thân luôn rộng mở, khi nào thầy/ sư chú thấy sẵn 
sàng thì mời thầy/sư chú trở lại. 


Có một kinh ghi lại rằng có một thầy xin bỏ tu để về sống lại đời sống 
của một người cư sĩ tại gia và lời thỉnh câu của thây ấy được chấp 
thuận. Sáu tháng sau vị ấy trở lại tu viện thỉnh cầu đức Thế Tôn và 
Tăng đoàn để được xuất gia trở lại; Ngài và Tăng đoàn đã chấp thuận. 
Ấy vậy mà thầy ấy đã cứ xuất gia rồi hoàn tục như vậy tới bảy lần. Và 
mỗi lần vị ấy thỉnh cầu để được xuất gia trở lại thì đều được đón 
nhận. Điều này cho chúng ta thấy rằng lòng từ bi của Bụt và Tăng 
đoàn thật lớn rộng. Nếu quý vị có ý chí dũng mãnh, có tâm bồ đề kiên 
cố thì quý vị chắc chắn sẽ được thâu nhận trở lại một cách dễ dàng. 
Tất cả đều tùy thuộc nơi mình. 


Tăng nhãn- tức là con mắt của Tăng; con mắt của Tăng luôn luôn sáng 
hơn con mắt của một cá nhân. Theo truyền thống Làng Mai, nếu quý 
vị muốn ở dài hạn để nương vào chúng tu tập hoặc muốn được xuất 
gia, thọ nhận mười giới sa-di hay sa-di-ni, thì Tăng thân sẽ làm quyết 
định được hay chưa được chứ không phải chỉ do Thầy quyết định. 
Thây cũng nương tựa và tin tưởng vào cái thấy của Tăng thân. Nếu 
quý vị có một Tăng thân trong đó quý vị tin cậy vào những tuệ giác 
chung (collective insight) của các thành phân trong Tăng thân ấy, thì 
quý vị có thể đi đến những quyết định căn cứ trên tình thương, lòng 
từ bi, chứ không phải từ sự giận hờn hoặc loại trừ. 


Câu hỏi: "Kính bạch Thây, đây là câu hỏi về vai trò của người tu tại 
gia trong đời sống hàng ngày. Theo lời dạy của Bụt, chúng ta phải tập 
thương trong tinh thần không điều kiện, nhưng nếu mối liên hệ giữa 
mình và người mình thương bị bế tắc, khó khăn, và đang bị đe dọa, 
thì mình có thể chấm dứt mối liên hệ được không? Làm như thế có 


phải là đi ngược với sự thực tập chánh nghiệp trong đạo Bụt không? 


243 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Giáo pháp của đức Thế Tôn có thể cống hiến những lối thoát cho tình 
trạng bế tắc ấy như thế nào? Khi mối liên hệ đang lâm vào tình trạng 
nguy hại, bị đe dọa, thì chúng ta có thể ly dị được không? Làm như 


vậy có trái với lời dạy của đạo Bụt không? 


Trả Lời: Tại Tu Viện Làng Mai, vào những khóa tu mùa Hè, thỉnh 
thoảng chúng tôi có làm lễ cưới cho các vị thiền sinh đưới sự hướng 
dẫn và chứng minh của bốn chúng (tứ chúng) trong đó gồm có chúng 
xuất gia nam, chúng xuất gia nữ, chúng cư sĩ nam và chúng cư sĩ nữ. 
Lễ thành hôn được tổ chức rất đơn giản, nhưng thật sâu sắc và trang 
nghiêm. Đôi tân hôn được yểm trợ bởi năng lượng hùng hậu của tăng 
thân. 


Muốn được tổ chức lễ cưới tại Làng Mai hoặc các đạo tràng khác 
thuộc truyền thống tu tập Làng Mai, cặp hôn nhân trẻ được đề nghị là 
phải về tu viện trước ngày lễ thành hôn ít nhất là một tưần để tu tập, 
học phương pháp truyền thông, Làm Mới thân tâm, học phương pháp 
sống chung an lạc và Làm Mới với nhau trước khi đám cưới. Sau đó 
hai người viết những bấc thư cam kết sống chung hòa hợp, an lạc, 
nguyện chấp nhận và yếm trợ nhau về tất cả mọi mặt để đọc lên trước 
sự hiện điện của bốn chúng trong buổi lễ thành hôn. Trong buổi lễ, 
hai người quỳ trước bàn thờ tổ tiên tâm lĩnh và tổ tiên huyết thống để 
phát nguyện thực tập Năm Lời Phát Nguyện và mỗi tháng ôn tụng 
một lần vào đêm trăng tròn để nhớ rằng đời sống và sự thực tập của 
mình là xây dựng hạnh phúc không phải cho riêng cá nhân mình, mà 
cho cả đại gia đình, xã hội, tổ tiên và những thế hệ tương lai. Nếu họ 
gặp khó khăn trong quá trình sống chung với nhau, thì họ sẽ nhớ về 
tăng thân và biết rằng tăng thân đang yểm trợ, nâng đỡ họ và tự dưng 
họ biết mình nên làm gì và không nên làm gì để hàn gắn lại những đỗ 
vỡ, khó khăn. Họ đã cam kết làm những quyết định không phải chỉ 
cho riêng họ. Cho nên vấn đề không phải là nên l¡ đị hay không nên 
ly dị, mà vấn đề là cùng ngồi lại để lắng nghe nhau, hiểu nhau và làm 
mới lại tình thâm. Còn nếu chưa thực tập những phương pháp được 
chỉ dẫn, đặc biệt là phương pháp lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng 
ngôn từ hòa ái mà đã muốn quyết định ly dị, như vậy quý vị sẽ không 
giải quyết tận gốc của vấn đề. Vì sau này quý vị lập gia đình lại với 


244 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


người khác và khi gặp vấn đề thì quý vị cũng muốn ly đị nữa và như 
vậy đời sống của quý vị chăng khác gì một bi kịch và con cái quý vị sẽ 
lãnh đủ, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ bị thương tích và chúng sẽ 
đóng góp vào vấn đề làm băng hoại nên đạo đức của nhân loại. Nếu 
cần phải đi tới sự ly đị, thì vấn đề phải được đem ra bàn luận và cùng 
đi tới quyết định chung của cả hai gia đình nội ngoại và con cái của 


họ. Như vậy quý vị mới cảm thấy được nâng đỡ, yếm trợ. 


Câu hỏi: "Có một người con trai lớn trong một gia đình nọ không chịu 
làm việc, chỉ biết ăn chơi. Cậu ta xử dụng xì ke ma túy và không chịu 
nghe lời gia đình để từ bỏ thói hư tật xấu ấy đi; cậu ấy cũng không 
màng cầu sự giúp đỡ. Trong khi đó trong nhà thì có nhiều em nhỏ, 
cha mẹ của cậu sợ chúng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì trong trường hợp 
này, cha mẹ của cậu có nên đuổi cậu ta ra khỏi gia đình hay không? 
Đó có phải là điều tốt hay không? 


Câu hỏi: "Một người vợ thường bị chồng của mình đánh đập, lạm 
dụng. Cô ấy càng ngày càng trở nên rất khiếp sợ ông ta và luôn luôn 
sống trong sự sợ hãi. Ông chồng tìm đủ cách khéo léo để che dấu vấn 
đề. Vậy thì người bị lạm dụng kia có nên từ bỏ ông ta hay không? 


Trả lời: Là một tăng thân, chúng ta hãy cùng nhìn vào (quán chiếu) 
câu hỏi về anh chàng thanh niên kia không ưa đi làm, đang bị vướng 
vào vòng ma tuý và đang là gương xấu cho các em của mình. Nếu 
quý vị có một gia đình lớn trong đó có sự có mặt của các chú, các cô 
và ông bà nội, bà ngoại, thì sự tình sẽ đễ giải quyết hơn. Tình thương 
đích thực cần có yếu tố của sự kiên nhẫn và hiểu biết. Chúng ta phải 
giúp người thanh niên ấy bằng nhiều phương cách khéo léo, chứ 
không nên sử dụng những điều kiện, luật lệ và nguyên tắc. Chúng ta 
phải sử dụng tình thương, niềm ưu ái và ngôn ngữ nhẹ nhàng để 
khuyến khích cậu ta xa lìa tình trạng nghiện ngập ma tuý, giúp người 
ấy tìm việc làm và trở thành tấm gương tốt cho các anh em trẻ trong 
họ hàng noi theo. Chúng ta phải tìm đủ mọi cách có thể để giúp cho 
cậu ấy. Nếu cân phải làm quyết định như thế nào đó và là một quyết 
định tối hậu, thì quyết định ấy phải được dựa trên nên tảng của 


những cố găng mà gia đình đã làm và với tuệ giác chung của cả gia 


245 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


đình hoặc của Tăng thân. Nếu cậu thanh niên kia không được phép ở 
trong nhà nữa, thì chúng ta nên nói cho cậu ấy biết rằng cậu luôn luôn 
được đón nhận trở về lại gia đình nếu cậu hứa sẽ làm mới trở lại và 
sống một nếp sống lành mạnh, tích cực như những thành phần khác 
trong gia đình. Chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này với sự 
hiểu biết, có phương pháp, tình thương và lòng bao dung, chứ không 
giải quyết vấn đề vì tâm niệm giận hờn, trừng phạt hay ghét bỏ. Loại 
trừ không phải là giải pháp. Nhiều người nghĩ rằng mình có thể loại 
trừ người khác bằng cách tiêu diệt họ, những vị như Thánh Gandhi 
hay Mục Sư Dr. Martin Luther King, Jr., nhưng khi thủ tiêu họ rồi, thì 
họ càng trở nên hùng mạnh hơn. Ý niệm loại trừ không có giá trị. 
Nhưng còn ông Hlitler thì sao? Chúng ta đã thật sự tiêu diệt ông 
chăng? Tôi nghĩ nó cũng chỉ là một nguyên tắc như nhau. Nếu quý vị 
tiêu diệt Hitler và những người giống như ông ta, thì họ sẽ biểu hiện 
trong những hình thái khác. Ở nước Đức, có rất nhiều người trẻ đang 
theo tân chủ nghĩa Đức Quốc xã- chủ nghĩa phát xít. Vì thế sự thực 
tập bao dung và tình thương rất quan trọng. Chúng ta phải làm hết 
khả năng của mình để giúp những người đang bị vô minh che lấp, 
những người không có đủ hiểu biết và thương yêu, họ đang tạo ra 
tình trạng chia rẽ và hiểm nguy cho nhân loại. Nếu cần thì chúng ta có 
thể giam họ lại, nhưng không phải đối xử với họ bằng phương pháp 
trừng phạt hoặc loại trừ, cả hai phương pháp đều không phải là giải 
pháp. 


Có hai yếu tố làm cho người ta bắt giam một người nào đó mà họ cho 
là kẻ thù, là kẻ gây rối: yếu tố thứ nhất là sợ hãi, hận thù và ước muốn 
trừng phạt; yếu tố thứ hai là vì lòng từ bi mà làm. Trừng phạt sẽ 
không bao giờ giúp người kia sửa đổi và trở thành người tốt. Chúng 
ta phải đối xử với họ bằng tình thương. Những người còn bị kẹt trong 
tình huống khó khăn, nghèo khổ phải được chăm sóc và thương yêu 
nhiều hơn là những người đã có được đời sống tốt đẹp, không bị kẹt 
vào tình huống khó khăn, bế tắc và tuyệt vọng. Chúng tôi cố gắng liên 
lạc với những người trong các trại tù và tìm cách giúp họ biết cách 
thực tập tiếp xúc với niềm vui và chỉ cho họ những phương pháp tu 
tập chuyển hóa khổ đau. Chúng tôi đã gởi rất nhiều sách nói về phép 


246 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


thực tập chánh niệm vào cho các tù nhân. Nhiều tù nhân đã thực tập 
và thấy răng họ có thể sống an lạc và thảnh thơi ngay trong trại tù. Có 
những tù nhân đã viết sách kể về kinh nghiệm tu tập của mình. Chỉ có 
tình thường mới xóa bỏ được hận thù, bạo động và khổ đau nơi con 
người. Những người cai tù thấy rõ rằng trừng phạt không phải là giải 
pháp. Càng trừng phạt thì con số tù nhân trong nhà tù càng tăng 
nhanh hơn. Chính sách trừng phạt chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ cần 
thêm nhiều nhà tù bây giờ và trong tương lai. Chúng ta hãy đem lòng 
thương và sự bao dung để giúp đỡ các tù nhân, chứ không phải bằng 
sự trừng phạt. Chúng ta cũng phải tha thứ cho ông Hitler nữa, thì đó 
mới gọi là tình thương đích thực theo tỉnh thân zx¿ của giáo lý Tứ Vô 
Lượng Tâm. Nếu cần bắt giam ông ta, thì hãy hành động với tâm từ bi 
và với ước muốn muốn giúp đỡ ông ta, muốn chuyển hóa Ông ta 
thành một người hiền thiện trở lại. Nếu hành động của ta bị thúc đẩy 
bởi ước muốn muốn tiêu diệt, thì ông ta sẽ tiếp tục sinh ra trở lại 
trong nhiều hình thái khác. 


Tha Thứ - Bao Dung 


Tha thứ và bao dung là sự thực tập rất thâm sâu của giáo lý tứ vô 
lượng tâm, tức là bốn tâm không biên giới: từ, bi, hỷ, xả. Tâm xả là 
tâm có khả năng tha thứ, bao dung, là tâm không kỳ thị, không phân 
biệt. Khi có khó khăn, khổ đau với người thương của ta, ta có khuynh 
hướng nghĩ rằng nếu không có người kia thì đời sống của ta sẽ thoải 
mái, đễ thở hơn và ta tính đến giải pháp loại trừ, ly dị người kia ra 
khỏi trái tim của ta. Nhưng vấn đề không phải là ly đị hay không ly 
đị; vấn đề là chuyển hóa. Nhiều cặp vợ chồng sau khi đã ly đị với 
nhau, họ vẫn tiếp tục đau khổ vì họ không biết chăm sóc và chuyển 
hóa khổ đau ở trong tự thân của họ. Vì thế họ tiếp tục vung vãi năng 
lượng khổ đau, tập khí ấy lên người bạn mới của mình và gây đau 
khổ cho người ấy. Thực ra người bạn mới mà mình tìm tới cũng có 
tâm trạng đau khổ như mình, vì vậy hai tâm trạng khổ đau gặp nhau 
thì nỗi khổ càng trở nên trầm trọng hơn. Đó là thực trạng bi thương 
của xã hội. Theo cái thấy của tôi, thì quý vị có thể tạm xa nhau một 
thời gian để cả hai bên có cơ hội thực tập nhìn lại chính mình để hiểu 


247 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


rõ vấn đề, để thương, thông cảm, tha thứ và bao dung cho nhau. 
Trong tình thương chân thật, ta không loại bỏ bất cứ một yếu tố khó 
khăn nào, một người nào, dù người đó rất khó thương, khó chấp 
nhận; vì chỉ có thái độ và sự thực tập thương yêu không điều kiện 
như thế ta mới chuyển đổi được tình trạng của ta. Nhưng tốt nhất là 
nên tham khảo ý kiến của tăng thân và nếu cân ta cũng có thể làm 
quyết định như một tăng thân. Sự thực tập và cái nhìn của ta còn rất 
yếu, rất hạn hẹp, vì vậy ta cân sự nâng đỡ của tăng thân. “Con về 
nương tựa Tăng“ là sự thực tập của tất cả chúng ta. Dù ta là Phật tử 
hay không phải là Phật tử, chúng ta luôn luôn cân tăng thân, cân 
nương tựa vào tăng thân. Vì vậy cho nên dựng Tăng là sự nghiệp rất 
quan trọng. Quý vị phải biết nương tựa vào tăng thân của mình và sử 
dụng con mắt của Tăng để giải quyết mọi vấn đề. Mắt Tăng bao giờ 
cũng sáng, độ lượng hơn con mắt của một cá nhân. Nhờ cái nhìn sâu 
sắc và sáng của Tăng Thân mà ta thực tập mở lòng để tha thứ và bao 
dung người khác một cách đễ dàng. 


Một hôm đức Thế Tôn dạy sư chú Rahula (một sư chú trẻ nhất trong 
giáo đoàn) về tính mầu nhiệm của Đất. Bụt nói cho Rahula về khả 
năng tiếp nhận, chứa đựng, ôm ấp và chuyển hóa phi thường của Đất. 
Người nói Đất có khả năng ôm ấp và chuyển hóa tất cả các chất nhơ 
bẩn, độc hại, ô uế, hôi hám mà con người đổ xuống. Có tất cả bốn yếu 
tố lớn (tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong- mahabhuta): đất, nước, lửa và 
không khí. Bốn yếu tố này có khả năng tiếp nhận, ôm ấp và chuyển 
hóa rất lớn và kỳ diệu. Bụt dạy: "Này La Hầu La, con hãy học làm 
hạnh của đất. Dù con người có đổ xuống đất nào là sửa, nào là đầu 
thơm, hoa lá hay châu báu hoặc người ta có đổ xuống đất nước tiểu, 
phân đãi và nhiều chất nhơ bẩn khác, đất đều tiếp nhận tất cả mà 
không một chút chê bai, kỳ thị và oán thù." Tại sao? Tại vì đất có khả 
năng tiếp nhận, ôm ấp và chuyển hóa tất cả. Đất có khả năng tiếp 
nhận phân dãi, nước tiểu vì tính chất của đất rất sâu và dày. Đất có 
thể chuyển hóa tất cả những thứ ấy thành hoa thơm, cỏ lạ và cây 
xanh. Nếu con khéo thực tập vun bón và tưới tẩm cho lòng mình mở 
rộng, thì tâm của con sẽ trở nên sâu và dày như đất và con có thể ôm 


trọn tất cả mọi người và mọi loài mà không đau khổ, không loại bỏ 


248 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


một ai. Nếu người ta bỏ một nắm muối vào tô nước và đánh tan ra thì 
tô nước sẽ rất mặn và không thể uống được. Nhưng nếu người ta ném 
nằm muối ấy vào dòng sông, thì nước sông sẽ không bị ảnh hưởng vì 
lòng sông rất sâu và rộng. Nếu tâm mình sâu và rộng như sông, như 
biển thì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống không thể động được 
tới mình, không thể làm cho mình điêu đứng, khổ đau và tuyệt vọng. 
Sở đĩ người ta đau khổ là vì trái tim của họ còn quá chật hẹp và không 
có khả năng tha thứ, bao dung, cái dung lượng của họ còn quá nhỏ 
bé. Trái tim của họ luôn có khuynh hướng muốn loại trừ và tiêu diệt. 
Bốn tâm vô lượng tức là từ, bi, hỷ và xả là những yếu tố của tình 
thương chân thật. Chúng ta có khả năng tiếp nhận, ôm ấp và chuyển 
hóa mọi vấn đề.” Tôi không biết sư chú La Hầu La có thấm nhuần 
được lời dạy của Bụt nhiều hay không; nhưng Ngài Xá Lợi Phất- thầy 
y chỉ của sư chú- đứng phía sau sư chú đã sung sướng tiếp nhận lời 
dạy thâm sâu ấy và đem áp dụng ngay vào đời sống tu tập hàng ngày 
của Ngài. Thầy Xá Lợi Phất rất giỏi, là vị đệ tử thông tuệ bậc nhất 
trong hàng đệ tử của Bụt; Thây là một vị trưởng lão trong giáo đoàn 
và đã giúp cho rất nhiều thầy và sư chú trẻ trong tăng đoàn hiểu rõ 
thêm những lời dạy của Bụt và đem áp dụng vào đời sống hàng ngày. 
Thầy có nói rất nhiều bài pháp hay và đã được ghi chép lại thành kinh 
trong tạng kinh nguyên thủy, chẳng hạn như kinh Năm Phương Pháp 
Diệt Trừ Phiền Giận v.v.. Thầy Xá Lợi Phất và Thây Mục Kiên Liên là 
hai thầy lớn trong giáo đoàn, là cánh tay phải và tay trái của đức Thế 


Tôn trong việc xây dựng và giáo huấn tăng chúng. 


Tiếp Xúc với Nguồn Cội - Thực Tập Ba Cái Lạy 


Đạo Tràng Mai Thôn đã chế tác ra ba cái lạy để giúp chúng ta thực tập 
tiếp xúc với thực tại vô ngã, tương tức của các pháp. Ba cái lạy này có 
công năng giúp ta mở lòng để ôm ấp, tha thứ, bao dung chính mình, 
những người thương của mình và những người mình cho là đã làm 
mình khổ đau, điêu đứng. Nếu thực tập ba cái lạy này cho sâu sắc thì 
những niềm đau nỗi khổ trong ta sẽ được chữa trị và chuyển hóa rất 
mau chóng, trái tim của ta sẽ bao la, sâu dày như đất, ta có thể ôm lấy, 
chấp nhận và chuyển hóa tất cả mọi khó khăn, khổ đau và bất công 


249 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


trong cuộc sống. Ba cái lạy này giúp ta hiểu sâu sắc về giáo lý Tam 
Pháp Ấn- vô thường, vô ngã và niết bàn. Có lẽ quý vị còn nhớ hình 
ảnh của một đồng tiền. Mặt đồng tiền có hình cái đầu tượng trưng 
cho vô thường, mặt kia có hình cái đuôi tượng trưng cho vô ngã 
(tương tức) và chất kim loại tượng trưng cho niết bàn. Ba cái lạy 
tượng trưng cho Tam Pháp Ấn mầu nhiệm, gọi là vô thường, vô ngã 
(tương tức) và niết bàn. Thực tập thành công ba cái lạy này, ta sẽ 
chạm tới được bản tính không sinh không diệt, không một không 
khác, không đến không đi của ta. 


Cái Lạy Thứ Nhất 


Cái lạy thứ nhất là nói về bản chất vô thường của các pháp, tượng 
trưng cho bình diện thời gian. Ta đứng nghiêm trang trước bàn thờ, 
theo đõi hơi thở chánh niệm và thiết lập thân tâm vững chãi trong 
giây phút hiện tại. Khi thân tâm đã trở thành một mối, ta quán tưởng 
về ông bà, tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh của ta. Ý thức rằng 
các thế hệ tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh của ta đều đang có 
mặt trong ta, vì vậy ta thực tập không loại bỏ bất cứ một ai dù người 
đó còn có nhiêu yếu kém, dù người đó làm cho ta tuyệt vọng, khổ 
đau. Và nhìn sâu hơn nữa thì sẽ thấy rằng tuy con cháu của ta (thế hệ 
tương lai) chưa biểu hiện, nhưng họ cũng đang có mặt trong ta. Nếu 
ta vì giận ba, hận mẹ và tuyên bố những câu động trời như, 'Tôi 
không muốn có dính líu gì với cha tôi hoặc với mẹ tôi hết.” Nói như 
vậy tức là không có trí tuệ; vì dù muốn hay không muốn thì cha mình 
hoặc mẹ mình vẫn có mặt trong mình. Đây là một sự thật rất khoa 
học. Mình là sự tiếp nối của cha mình; mình chính là cha mình. Khi 
nào ta thấy và chấp nhận được sự thật ấy, thì tất cả những buồn khổ, 
giận hờn và trách móc trong ta tự khắc tan biến. Nguyên nhân của 
khổ đau là vô minh và vô minh dẫn tới hành động phóng thể" tức là 
tình trạng bị bứng gốc ra khỏi cái dòng sinh mệnh biểu hiện của ta. 
Nếu ta trở thành những con ma đói, sống đơn độc, vất vưởng, không 
nơi nương tựa, không biết đâu là quê hương đích thực của mình, đó 
là vì ta đã bị bứng ra khỏi cái dòng sinh mệnh biểu hiện của ta. Cái 
Lạy Thứ Nhất có thể được diễn tả theo cái trục đọc. Trong nội dung 


250 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


của cái Lạy Thứ Nhất, ta thể nhập vào dòng sinh mệnh của ông bà tổ 
tiên ta. Sau khi chạm tới được nguồn tuệ giác vô ngã (tương tức) rôi, 
ta lạy xuống, năm vóc sát đất, hai bàn chân duỗi ra trong tư thế phủ 
phục, buông thư, hai cánh tay đưa song song ra quá đầu một chút và 
hai lòng bàn tay lật ngữa ra. Lạy xuống với tất cả lòng thành kính và 
quán tưởng đến hai dòng sinh mệnh thuộc về tổ tiên huyết thống và 


tổ tiên tâm linh của ta và thấy cho được sự có mặt của họ trong ta. 


Trước hết ta quán tưởng về tổ tiên tâm linh của ta trong đó có Bụt, có 
Tổ, có các vị Thánh Tăng, có Thầy bổn sư của ta, các sư anh, sư chị, sư 
em của ta... Có thể ta có hờn giận, trách móc một số thành phần nào 
đó trong gia đình tâm linh của ta và ta đang trốn chạy họ, không 
muốn chấp nhận họ hoặc muốn loại trừ họ. Nhưng dù muốn hay 
không muốn thì họ vẫn luôn luôn là tổ tiên tâm linh của ta. Biết rằng 
trong gia đình tâm linh của ta, có những vị mà giới hạnh, trí tuệ, đức 
độ và từ bi gân như toàn hảo- họ có nhiều chất liệu hiểu biết và 
thương yêu, họ có khả chấp nhận, tha thứ và bao dung rất lớn; nhưng 
cũng có những vị mà giới hạnh, đức độ, trí tuệ và từ bi còn khiếm 
khuyết, họ còn có nhiêu vụng về nên họ đã làm cho bản thân họ và 
người thương của họ khổ; nhưng dù họ như thế nào đi nữa, thì họ 
vẫn là tổ tiên của ta. Ta phải thực tập mở lòng để ôm lấy, chấp nhận 


tất cả. 


Kế đến ta quán tưởng về gia đình huyết thống của ta trong đó có cha 
ta, mẹ ta, anh, chị, em và họ hàng thân quyến của ta. Có những người 
trong gia đình huyết thống của ta mà giới hạnh, đức hạnh, trí tuệ và 
từ bi gần như toàn hảo, nhưng cũng có những người còn có nhiều 
khiếm khuyết, nhưng họ đều là tổ tiên của ta. Nhìn lại ta thấy rằng 
trong ta cũng có những yếu tố tích cực như trí tuệ, lòng thương, giới 
hạnh... gần như toàn hảo, nhưng trong ta cũng còn có nhiều yếu kém, 
vụng đại. Vậy thì, ta là ai mà không thể ôm lấy, chấp nhận và thông 
cảm cho tổ tiên của ta? Ta phải thực tập nhìn sâu để thấy, để hiểu, vì 
khi hiểu được bản chất đích thực của ta rồi, thì ta sẽ ôm lẫy, chấp 
nhận tất cả các thành phần của tô tiên ta mà không có một niềm oán 
hận, trách móc và căm thù nào. Có thể ta muốn loại trừ một người 
nào đó trong gia đình (huyết thống hoặc tâm linh) của ta vì người đó 


251 l| Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


đã làm ta khổ, điêu đứng. Người đó không có tình thương, không có 
sự bao dung- không toàn hảo. Khi ta không chấp nhận, thông cảm và 
thương yêu người đó, thì ta cảm thấy bị bứng gốc ra khỏi nền tảng 
biểu hiện của ta. Ta bị loại trừ ra khỏi dòng sinh mệnh của tổ tiên 
huyết thống của ta và trở thành ma đói, lang thang, cô độc, đói khát 
tình thương, đói khát sự hiểu biết và đang đi tìm cái gì đó để bám víu, 
tin tưởng và nương tựa. Vì vậy cái Lạy Thứ Nhất này là để giúp ta 
thắp lên ánh sáng chánh niệm để thấy rằng tất cả những thành phần 
của tổ tiên ta dù họ có toàn hảo hay không toàn hảo, họ đều là tổ tiên 
của ta, họ đang có mặt trong ta. 


Giai đoạn thứ ba là ta quán tưởng đến con cháu của ta hoặc trong 
trường hợp của tôi, thì tôi quán tưởng về các đệ tử của tôi. Trong gia 
đình của ta, có những đứa con rất dễ thương dễ mến, rất ngoan, hiền 
hậu, có trách nhiệm; những đứa con ấy gân như toàn hảo về mọi 
phương diện, nhưng cũng có những đứa khác còn nhiều yếu kém, 
gây nhiều khó khăn, khổ đau và phiên muộn cho ta. Nhưng dù chúng 
có như thế nào đi nữa, chúng đều là con cái của ta. Vậy thì ta là ai mà 
không chấp nhận con ta với tất cả những cái hay và cái khiếm khuyết 
của nó; ta là ai mà tuyên bố những câu thiếu trí tuệ rằng: "Mày không 
phải là con tao. Mày muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt. Đồ bất hiếu." 
Nếu ta tập nhìn với con mắt thương yêu, với tuệ giác vô ngã (tương 
tức), thì ta sẽ thấy rằng mình chính là con mình; con mình là sự tiếp 
nối của mình; và mình sẽ có khả năng mở rộng trái tim để ôm lấy con 
mình vào lòng. Chấp nhận tất cả tổ tiên và con cháu của ta mà không 
kỳ thị, loại trừ bất cứ một ai là ta đạt tới được tuệ giác tương tức và vô 
ngã; tuệ giác này có công năng giải phóng ta, đem lại cho ta rất nhiêu 
an vui và hạnh phúc. 


Khi lạy xuống trước bàn thờ tổ tiên, ta đem hết sự thông minh, trí tuệ 
và trái tim của ta để lễ lạy, để tiếp xúc với Đất. Ta thực tập nương tựa 
vào tính sâu dày và kiên trì của đất và trút hết những niềm đau nỗi 
khổ, tuyệt vọng của ta vào lòng đất. Đất có khả năng tiếp nhận tất cả 
và chuyển hóa thành hoa thơm cỏ lạ. Khi lạy xuống trong tư thế phủ 
phục, năm vóc sát đất, ta tiếp xúc sâu sắc với Đất, trở thành một với 


Đất và tự nhiên trái tim của ta được mở ra, vì lúc ấy trái tim của ta và 


252 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


lòng đất bao la, sâu đầy là một. Ta tiếp nhận, ôm ấp tất cả mọi thứ để 
chuyển hóa. Trong tư thế phủ phục như thế, có thể ta sẽ rơi lệ vì thấy 
rằng lâu nay mình quá khờ đại, vì thiếu hiểu biết, thiếu thương yêu 
nên mình đã tự làm khổ chính mình và làm khổ những người mình 
thương. Có lẽ ta đã khóc nhiều lần rồi, nhưng những dòng nước mắt 
ấy, ta đã kín đáo dấu lại vào tim như những dòng lệ đá. Từ trước tới 
giờ ta không có khả năng khóc thành tiếng. Ta đã từng sống trong cô 
đơn, không có khả năng tiếp xúc và ôm lấy tổ tiên và con cháu của ta. 
Ta luôn tìm cách trốn chạy họ. Bây giờ là lúc cân phải trở về để nhận 
điện và chấp nhận họ vào lòng với tuệ giác và tình thương yêu mà ta 
đã được khai mở qua sự thực tập. Khi lạy xuống, ta thực tập buông bỏ 
những hiềm hận, giao phó và phơi bày hết thân tâm của ta cho ông bà 
tổ tiên. Ta không che dấu bất cứ điều gì. Trong lúc ấy, tâm ta không 
còn một chút mảy may chóng đối, phản kháng hoặc che dấu; ta trở 
thành một với dòng sinh mệnh tâm linh và huyết thống của ta. Làm 
được như thế thì những vết thương, những niềm đau nỗi khổ trong ta 
mới được chữa trị. Có những thiền sinh đã chia sẻ với tôi rằng sau 
một giờ thực tập thiền lạy như thế, họ đã chuyển hóa và bớt khổ rất 
nhiều. Họ đã trút được nhiều gánh nặng của khổ đau, cô đơn, tuyệt 
vọng và cay đăng vào lòng đất và đem lại sự chuyển hóa và trị liệu rất 


mau chóng. 


Quý vị thực tập lạy xuống trong tư thế phủ phục cho đến khi nào quý 
vị trút hết được những niềm đau nỗi khổ và tuyệt vọng vào lòng đất 
mới đứng dậy. Làm được như thế thì ông bà, tổ tiên và con cháu 
trong quý vị sẽ mỉm cười, vì quý vị có khả nối lại được sự cảm thông, 
có khả tha thứ, hiểu biết và thương yêu. Biết rằng chúng ta vẫn còn là 
con người phàm phu. Chúng ta còn vụng dại nên đã gây nhiều lâm 
lỗi và tạo ra nhiều khổ đau cho nhau. Khi chúng ta biết thở trong 
chánh niệm, an trú trong hiện tại, trong từng hơi thở, từng bước chân 
và tiếp xúc được với thực tại sâu sắc, thì trí tuệ phát sinh. Trí tuệ ấy có 
công năng giải phóng ta ra khỏi ngục tù của khổ đau, tuyệt vọng. Lúc 
ấy những dòng nước mắt của hạnh phúc và của niềm tha thứ trong ta 
tuôn trào. Cơ thể của ta cũng được nhẹ nhàng, đễ chịu ra. Khổ đau 
của ta đã gây ra những căn bệnh trong thân thể mà ta nghĩ là không 


253 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


thể chữa trị được. Nhưng nếu ta thực tập Thiên Lạy, cho phép thân 
thể ta tiếp xúc và nối lại nhịp cầu cảm thông với ông bà, tổ tiên và trải 
hết lòng ra, phơi bày hết những nỗi khổ niềm đau của ta lên tổ tiên và 


cầu sự nâng đỡ, thì niềm đau của ta sẽ được chuyển hóa và trị liệu. 


Cái Lạy Thứ Hai 


Cái Lạy Thứ Hai được diễn tả theo cái trục chiều ngang- bây giờ và ở 
đây, biểu trưng cho bình diện không gian. Ta đứng nghiêm trang 
trước bàn thờ, chắp tay búp sen, thở vào, thở ra thật chánh niệm và 
quán tưởng vào chính mình. Với sự thực tập nhìn sâu, ta thấy được 
bản tính tương quan tương duyên (vô ngã) của các pháp. Ta trở thành 
một với các vị Bồ Tát Sống đang có mặt chung quanh ta. Sự có mặt 
của họ đã làm cho mọi vật trên thế gian này trở nên mát mẽ, dễ chịu, 
tràn đầy tình thương và niêm khích lệ. Nhìn cách họ đi, đứng, nằm, 
ngồi, phụng sự, mỉm cười, ta tiếp xúc và thừa hưởng được sự vững 
chãi, thảnh thơi, tình thương và hiểu biết nơi họ. Chúng ta không cân 
phải sinh về cõi Tịnh Độ mới có thể gặp được các vị Bồ Tát như thế; 
hiện tại họ đang có mặt chung quanh ta và khắp nơi trên hành tình 
này. Có thể các vị Bồ Tát đang biểu hiện dưới hình thức của những vị 
bác sĩ, y tá, tác viên xã hội đang hành động tích cực cho hòa bình, cho 
nhân quyền như Mẹ Teresa đang làm việc cứu đời ở các nước nghèo 
khổ. Họ không phải là những ý niệm, hình ảnh trừu tượng. Chúng ta 
rất sung sướng và hạnh phúc khi biết rằng họ đang có mặt đó quanh 
ta. Thở vào và thở ra cho sâu sắc, chánh niệm và ý thức rằng họ luôn 
có mặt đó cho ta và ta có thể tiếp nhận được năng lượng thương yêu, 
hiểu biết của họ bất cứ lúc nào. Nếu khi nào cảm thấy không có năng 
lượng, nản chí, ta có thể thực tập trở về với hơi thở chánh niệm và 
tiếp xúc với sự có mặt của các vị Bồ Tát như thế, thì ta được khôi phục 
ngay. Họ là những người đang làm đẹp, đang trang nghiêm cõi nước 
của ta bằng năng lượng chánh niệm, vững chãi, niễm vui và tình 
thương của họ. Chúng ta nguyện thực tập để trở thành một với họ. 
Nếu ta không tiếp xúc được với họ, không mở lòng ra để cho năng 
lượng thương yêu trong ta được khơi dậy, thì đó là sự mất mát rất 


lớn. Nếu cứ để cho ta bị chôn vùi trong niềm đau nôi khổ, trong sự 


254 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


chán chường, tuyệt vọng, sợ hãi hoặc chìm đắm trong nếp sống tiện 
nghị, hưởng thụ thì ta sẽ không có cơ hội tiếp nhận năng lượng của 
họ. Vì thế cho nên cái Lạy Thứ Hai này được chế tác ra để giúp ta 
thực tập nối lại sự cảm thông của ta với các vị Bồ Tát. Khi ta lạy xuống 
và tiếp xúc với mặt đất trong tư thế phủ phục, ta tiếp xúc được với tất 


cả mọi loài chúng sinh đang có mặt với ta trong giây phút này. 


Trong khi thực tập cái Lạy Thứ Hai, ta thở vào và thở ra trong chánh 
niệm, cảm nhận sự có mặt của chư vị Bồ Tát và trở thành một với các 
vị. Quán chiếu để thấy rằng ta và chư vị không phải là hai thực thể 
riêng biệt; để thấy rằng bản tính của ta và của chư vị thường rỗng 
lặng, tương tức. Cây cổ thụ đứng sừng sững ở sau vườn kia cũng là 
một vị bồ tát. Cây cổ thụ ấy đã đứng vững, can trường suốt cả một 
mùa Đông băng giá. Khả năng chịu đựng của nó trải qua bao mùa 
băng giá, nóng bức và khắc nghiệt của thời tiết rất vĩ đại. Mỗi khi mùa 
Đông sắp đến, nó phải trút bỏ hết lá xuống để có đủ sức mạnh mà 
sống sót qua mùa giá lạnh. Khi mùa Xuân về, nó cho ra những tàu lá 
xanh mơn mỡn, cống hiến cái đẹp nhất của nó cho sự sống. Nhìn vào 
thân cây, ta thấy cây đích thực là một vị bồ tát. Sự có mặt xanh tươi, 
mát mẽ của cây nâng đỡ, che chở và đem lại sự tươi mát cho ta, cho ta 
dưỡng khí để thở. Ta có thể nhận diện ra được rất nhiều vị bồ tát như 
thế quanh ta- trong đó bao gôm cả các loài thực vật, khoáng vật và 
động vật. Nếu mở lòng ra để cho những vị bồ tát như thế đi vào và 
trở thành một với ta, thì ta sẽ có rất nhiều năng lượng, nhiều sức sống. 
Với nguồn năng lực vô biên ấy, ta có thể tiếp xúc và nâng đỡ những ai 
đang bị đàn áp, bế tắc, đói khổ và bệnh tật, những ai đang bị giam 
hãm trong địa ngục không có cơ hội cất tiếng kêu gọi công bình. Thế 
giới con người, cầm thú và thiên nhiên- thực vật và khoáng vật đang 
bị tàn phá trâm trọng. Vậy thì ai đang khổ? Con người đang khổ, 
mạng sống của con người đang ở trong tình trạng hiểm nguy, báo 
động và đe dọa vì con người tương quan tương duyên với mọi loài 
khác. Con người được làm bằng những yếu tố không phải người. Đó 
là giáo lý của kinh Kim Cương-là giáo lý vô ngã, tương tức, duyên 
khởi. Nếu con người tiêu diệt các loài khác trong đó có các loài câm 


thú, cỏ cây và đất đá tức là con người đang tự huỷ diệt chính mình. 


255 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Chúng ta là những quốc gia hùng mạnh đã và đang chế tạo vũ khí 
bom đạn tối tân và luôn luôn sản xuất kịp thời để bán cho các nước 
chậm tiến. Và để những vũ khí ấy được tiêu thụ, chúng ta phải tạo ra 
những gây cấn, mâu thuẫn... giữa các nước lân cận để có lý đo đi tới 
chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Chúng ta là những em bé nghèo 
Dwanda chỉ còn da bọc xương. Chúng ta là những em gái chưa tới 
tuổi thành niên đã bị hải tặc hãm hiếp rồi quăng xuống biển sâu. Nếu 
không tiếp nhận được năng lực vô biên của các vị bồ tát thì làm sao ta 
có thể ôm lấy được nỗi khổ lớn lao ấy? Làm sao ta có thể cứu độ được 
những nạn nhân này, những người đang khổ đau cực kỳ như thế 
ngay trong giây phút này? Ta thấy mình là những bậc đại nhân, là 
những vị bồ tát xuất hiện trên thế gian và thấy mình cũng là những 
nạn nhân kia đang đau khổ cực kỳ và cũng là kẻ gây ra khổ đau. Ta 
lạy xuống, năm vóc sát đất, tiếp xúc với Đất và duy trì tư thế ấy cho 
đến khi nào ta trở thành một với Đất. Chỉ khi nào ta trở thành một với 
Đất, thể nhập được với khả năng tiếp nhận, ôm ấp và trị liệu vô biên 
của Đất, ta mới chuyển hóa được khối khổ đau cực kỳ ấy mà thôi; ta 
mới có khả năng ôm lấy tất cả vào vòng tay thương yêu không kỳ thị 
của ta. Ngày mai chúng ta sẽ học về cái Lạy Thứ Ba. Cái Lạy Thứ Ba 
có công năng giúp ta vượt thoát sinh tử, buông bỏ ý niệm về hình hài 
và thọ mạng, chứng nhập niết bàn. 


256 | Chương 12: Chuyển Hóa Khổ Đau 


Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng 
Tưởng) 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 09 tháng 06, năm 1998. Chúng 
ta đi vào tuần thứ ba của khóa tu hai mươi mốt ngày. Chúng ta đã học 
về phép quán niệm hơi thở thứ mười ba tức là quán chiếu về tính vô 
thường của vạn pháp và phép quán niệm hơi thở thứ mười lăm tức là 
quán chiếu về tính không sinh diệt của vạn pháp. Hôm nay chúng ta 
học về phép quán niệm hơi thở thứ mười sáu về sự thực tập buông 
bỏ. ˆ“Ta ấane thở uào 0à quán chiếu 0ề sự buông bỏ. Ta đang thở ra uà quán 
chiếu 0ề sự buông bỏ.ˆˆ Ngày mai chúng ta sẽ học phép quán niệm thứ 


mười bốn về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. 


Tiếp Xúc Với Tổ Tiên 

Buông bỏ nhận thức của mình, nhất là nhận thức sai lầm là sự thực 
tập rất quan trọng trong truyền thống đạo Bụt. Kinh Tam Pháp Ấn và 
sự thực tập Ba Cái Lạy là những phương pháp tu tập rất cụ thể của 
các phép quán niệm hơi thở thứ mười ba, thứ mười lăm và thứ mười 
sáu mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Trong cái Lạy Thứ Nhất, chúng ta 
thực tập buông bỏ hết tất cả những gì ta nghĩ là ta (ngã), là của ta (ngã 
sở) để có thể hòa nhập vào dòng sinh mệnh của tổ tiên trong đó có ta. 
Ta tiếp xúc với các thế hệ tổ tiên, con cháu và cả những thế hệ tương 
lai ngay trong giây phút hiện tại và trở thành một với họ. Cái Lạy Thứ 
Hai giúp ta thiết lập mối liên hệ giữa ta với mọi người và mọi loài 
trong đó bao gôm các loài cỏ cây, câm thú và đất đá có mặt cùng thời 
với ta ngay trong giờ phút hiện tại. Trước hết, ta tiếp xúc với các bậc 
đại nhân, các vị Bồ Tát đang có mặt khắp nơi trên thế giới, đang có 
mặt quanh ta trong giây phút hiện tại để tiếp nhận năng lượng vững 
chãi, thảnh thơi, an lạc và tình thương để có đủ sức mạnh mà ôm lấy 
và chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ trong ta, trong gia đình ta, xã 
hội và thế giới. 


257 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


Cái Lạy Thứ Nhất giúp ta nhớ lại phép trao truyền về fính khônse của 
thân thể. Quán sát sâu sắc vào thân thể, ta tiếp xúc được với các thế hệ 
tổ tiên của ta. Họ đã trao truyền hết cả con người của họ cho ta. Ta là 
sự tiếp nối của tổ tiên, ông bà, cha mẹ; ta với tổ tiên của ta tương tức. 
Như chúng ta đã được học kỳ trước, người tiếp nhận sự trao truyền, 
vật được trao truyền và người trao truyền là một, tương tức. Tính 
khôns của sự trao truyền tức là ba yếu tố của sự trao truyền- người 
trao truyền, vật được trao truyền và người tiếp nhận sự trao truyền là 
một, tương tức, trống rỗng- không có một thực thể riêng biệt. Khi các 
thây, các sư cô đi khất thực, các thầy và các sư cô thực tập tuệ giác về 
tính không trong phép khất thực. Người cúng dường, vật được cúng 
dường và người tiếp nhận sự cúng dường là một, tương tức. Đây là 
phép thực tập hành xả- một trong bốn tâm vô lượng, nghĩa là không 
kỳ thị, không phân biệt, là khả năng ôm lấy hết tất cả, không loại trừ 
một ai. Đó là phép cúng dường và tiếp nhận rất cao thâm của đạo Bụt. 
Ta phải tập thương theo tỉnh thần ấy, nghĩa là thương như thế nào để 
người thương và người được thương trở thành một. 


Khi người cha thương người con trai hoặc người con gái, người cha 
không kể lễ rằng: "Tao đã cho mày tất cả mọi thứ, đã vất vả nuôi mày 
ăn học thành tài. Thế mà mày không đáp lại tình thương ấy, ngược lại 
mày đối xử tệ với tao, không biết vâng lời... Mày là đứa con bất hiếu." 
Đó không phải là tình thương theo tỉnh thần x¿ của Bụt. Tình thương 
ấy còn mang tính chất có điều kiện. Khi ta hiến tặng theo tỉnh thần xả- 
tức là lòng ta bao dung, độ lượng, không tính toán, so đo, đòi hỏi... 
tức là ta đang hiến tặng một món quà quí giá nhất. Khi thương theo 
tinh thần xả (upeksha), thì thân tâm ta cảm thấy nhẹ nhàng, tự do mà 
người thương của ta cũng được nhẹ nhàng, tự do, có nhiều không 
gian. Đó là tình thương cao đẹp và chân thật nhất. Thương là thương 
thôi, không câu mong sự đền đáp, trả ơn. Nếu có sự mong cầu đền 
đáp thì đó không phải là tình thương đích thực, không phải tình 
thương theo tinh thần xả. Tình thương như thế còn bị kẹt vào ý niệm 
ta và người, một và khác, ý niệm về ngã và phi ngã. Ta cân phải học 
hỏi thêm nghệ thuật thương yêu theo tinh thần từ, bi, hỷ và xả, vì nếu 
không biết thương yêu theo tỉnh thần của bốn tâm không biên giới 


258 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


(Tứ Võ Lượng Tâm), thì tình thương của ta sẽ trở thành ngục tù cho 
người khác, sẽ trở thành thù hận. 


Khi thực tập ba cái Lạy, xin quý vị nhớ quán tưởng trong mình có một 
đứa bé năm tuổi rất mong manh, đã bị thương tích. Đứa bé ấy cũng 
có thể là cha mình hoặc mẹ mình đã bị thương tích lúc còn nhỏ; 
những vết thương ấy chưa được chữa trị và họ đã truyền lại cho ta. 
Bây giờ ta được may mắn gặp chánh pháp, gặp Thầy hay, bạn hiền 
hướng dẫn, ta biết cách chăm sóc đứa bé bị thương ấy trong ta. Trong 
trường hợp này, không những ta chữa trị được vết thương cho ta, mà 
ta chữa trị luôn cho tất cả các thế hệ ông bà, tổ tiên của ta. Các thế hệ 
tổ tiên của ta vì không may mắn gặp được chánh pháp, gặp được 
Thây hay, bạn tốt, nên đã không biết cách chăm sóc, chuyển hóa và 
chữa trị những niềm đau nỗi khổ của họ và vì vậy họ đã trao truyền 
lại cho ta. Bây giò ta có thể nói chuyện với đứa bé bị thương ấy, mỉm 
cười, ôm Ấp và chăm sóc nó mỗi ngày. 


Nếu thấy mình có những tâm hành phán xét chính mình và những 
người khác thì nên thực tập nhìn sâu và tiếp xúc với tổ tiên của mình 
để thấy rằng hạt giống này không phải của riêng mình. Hạt giống này 
đã được trao truyền lại cho mình qua nhiều thế hệ. Nếu vì thiếu khéo 
léo mà mình đã gây ra khổ đau thì phải thấy rằng mình không nên 
gánh chịu trách nhiệm một mình. Tổ tiên của mình cũng chịu trách 
nhiệm về nỗi khổ niềm đau ấy. Tâm hành tiêu cực là đối tượng của sự 
trao truyền. Khi ta có khả năng thấy được những hành động không 
khéo léo ấy là trách nhiệm chung của cả dòng họ tổ tiên, gia đình, xã 
hội v.v.., thì ta sẽ không tự đày đọa tấm thân của ta như thế. Ta có thể 
nói: " Mình biết mình đã gây ra lầm lỗi này cùng với tổ tiên của mình. 
Bây giò mình đã được tiếp xúc với giáo pháp của Bụt nên biết cách 
chăm sóc, ôm ấp và trị liệu. Mình sẽ thực tập hết khả năng của mình 
để chuyển hóa những năng lượng tập khí này và giải phóng cho mình 
và cho tất cả các thế hệ tổ tiên của mình." Ta nguyện sẽ làm hay hơn 
tổ tiên của ta. Bằng sự thực tập hơi thở, bước chân và nụ cười chánh 
niệm, bằng phương pháp nhận diện, chăm sóc và ôm ấp, ta có thể 


chuyển hóa năng lượng tập khí của ta và của ông bà, tổ tiên ta. 


259 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


Ta chuyển hóa những vụng về, lầm lỗi trong tâm thức ta. Biết rằng tất 
cả những lầm lỗi, khổ đau đều do tâm tạo- “Bao nhiêu lầm lỗi cũng do 
tâm, đó là câu kệ trong bài kệ Sám Hối. Tâm là một họa sĩ có thể vẽ 
vời ra tất cả mọi chuyện trên đời. Đây là lời đức Thế Tôn đã dạy trong 
kinh Hoa Nghiêm. Trong khi thực tập cái Lạy Thứ Nhất, chúng ta vận 
dụng tuệ giác về phép trao truyền của tính không để chọc thủng 
màng vô minh. Nếu ta có một chứng bịnh nào đó, ta có thể thực tập 
trở về tiếp xúc với tổ tiên của ta, bởi vì có thể trong dòng họ tổ tiên 
của ta có những người rất khỏe mạnh, không bị ốm đau, tuổi thọ rất 
cao, ta có thể cầu cứu họ, xin họ yếm trợ cho ta. Quý vị có thể nói: "Bà 
nội ơi, xin bà giúp cháu. Cháu biết bà rất khỏe mạnh." Thở vào, thở ra 
cho thoải mái, có chánh niệm và mời gọi những tế bào mạnh khỏe 
trong cơ thể mình hoạt động mạnh mẻ trở lại để chúng có thể đi tới 
ôm lấy và chăm sóc những tế bào ốm yếu trong cơ thể. Trong tư thế 
nằm, ta trở về với hơi thở và cho phép các bắp thịt của cơ thể ta buông 
thư hoàn toàn để nó có cơ hội nghỉ ngơi, tự chữa trị, để cho các tế bào 
khỏe mạnh chăm sóc và chữa trị các tế bào đang ốm đau. 


Nếu trong khi thực tập mà cảm thấy mình đã trở thành một, đã hòa 
nhập vào được dòng sinh mạng của tổ tiên và các thế hệ tương lai, thì 
sự thực tập của ta đã thành công. Cảm giác cô đơn, cảm giác bị loại 
trừ trong ta sẽ được tan biến. Đất sẽ ôm lẫy tất cả vì ta đã trở thành 
một với đất. Tất cả chúng ta đều là con trai, con gái của Đất. Ta với 
Đất là một và ta thừa hưởng được sức mạnh vô biên của Đất. Đất là tổ 
tiên của ta. Khi thực tập cái Lạy Thứ Hai, ta nhìn sâu (quán chiếu) vào 
bản tính tương tức của các pháp để thấy rằng ta là một, tương tức với 
cây cỏ quanh ta, ta là một với đám mây đang bay lơ lững trên trời, ta 
là một với ánh sáng mặt trời đang thể nhập vào cây cỏ, ta là một với 
tổ tiên ta và với các vị bồ tát, đại nhân, các bậc thiện trí thức đang có 
mặt khắp nơi trong giây phút hiện tại. Chúng ta cần thực tập tiếp xúc 
với những yếu tố lành mạnh, vững chãi trong ta và quanh ta. Có rất 
nhiều người đã để cho tâm mình bị xâm chiếm, trấn ngự bởi những 
tâm hành lo buồn, sợ hãi và tuyệt vọng. Niềm tuyệt vọng trong ta có 
thể dẫn ta tìm tới cái chết- tự tử. Ta phải thực tập tiếp xúc với những 
hạt giống lành mạnh trong tâm thức ta và quanh ta như hạt giống của 


260 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


niềm tin, hy vọng, vững chãi và tình thương. Không nên tìm tới cái 
chết chỉ vì một tâm hành, một cảm thọ, một cảm xúc không dễ chịu. 
Làm được như thế, ta sẽ trở nên vững chãi và mạnh mẽ hơn. Ta hãy 
thực tập tiếp xúc với chư vị bồ tát đang có mặt quanh ta và đừng để 
cho những yếu tố tiêu cực xâm chiếm, trấn ngự. Như lần trước tôi có 
chia sẻ rằng trong khu vườn của ta có thể có vài cây bị khô héo, đang 
chết, nhưng điều đó không có nghĩa là cả khu vườn đều bị như vậy. 
Trong vườn còn có nhiều cây khỏe mạnh, xanh tươi, đẹp đế, hùng 
tráng và đầy sức sống. Ta phải thường xuyên nhận diện và tiếp xúc 
với chúng để được nuôi dưỡng và trị liệu. Nhiều người trong thời đại 
chúng ta, nhất là những người trẻ thường bị lâm vào nạn xì ke ma 
túy, á phiện, dâm dục, ăn chơi trác tán, chán ghét cuộc đời và trở nên 
rất bạo động. Họ đang bị chìm đắm trong biển khổ. Nhưng cũng có 
nhiều người vẫn còn rất khỏe mạnh, vững chãi và tràn đây năng 
lượng thương yêu, lý tưởng, họ sẵn sàng có mặt để giúp đỡ bất cứ nơi 
nào cần cứu giúp. Mỗi khi bước được một bước chân có an lạc, vững 
chãi và thánh thơi hoặc thở được một hơi thở có chánh niệm thì ta đã 
có khả năng chuyển đối được tình trạng. 


Sống Tỉnh Thức 


Ba mươi năm về trước, Hiệp Hội Hòa Giải tổ chức cuộc họp mặt của 
một nhóm nhỏ các nhà khoa học trên núi thuộc miên nam nước Pháp. 
Sư Cô Chân Không, nhà nghiên cứu sinh học đã có mặt trong cuộc 
họp ấy. Họ đã thực tập ngồi thiền, đi thiên và đàm luận với nhau về 
đề tài môi trường sinh thái. Thời bấy giờ ít có những tổ chức đề cập 
đến vấn đề môi trường sinh thái. Họ cố gắng gây ý thức về tình trạng 
nguy hại của môi trường và gởi bản báo cáo tới cho hàng ngàn các 
nhà khoa học khắp nơi trên thế giới. Vài tháng sau, họ nhận được trên 
bốn ngàn chữ ký của các nhà khoa học và đệ trình lên Tổng Thư Ký 
của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiếp Quốc và Hiệp Hội Hòa Giải đã lập ra 
một tổ chức lấy tên là Đại Đồng và bắt đầu cùng nhau làm việc để gây 
ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường. Hai năm sau, Liên Hiệp Quốc đã 
tổ chức cuộc hội thảo thế giới về vấn đề môi trường tại thành phố 
Stockholm. Thời gian đó chúng tôi không thể mường tượng được một 


261 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


ngày nào đó sẽ có những hãng máy bay cấm hành khách hút thuốc 
trên máy bay. Mỗi khi đi máy bay hoặc đi xe lửa, tôi cảm thấy rất khó 
chịu khi bị ngôi trong toa xe có những người hút thuốc. Bây giờ ước 
mơ đó đã được thực hiện, người ta đã giác ngộ. Đã có quá nhiều phi 
hành khách yêu câu các hãng máy bay nên cấm hút thuốc và sự yêu 
cầu đã được thực hiện. Tỉnh thức là điều có thể thực hiện được nếu 
chúng ta quyết tâm thực tập. Chúng ta thực tập tự giác và giác tha, 
nghĩa là tự thức tỉnh mình trước, sau đó giúp người khác thức tỉnh. 
Đây là con đường duy nhất để trả lời, giải quyết cho tình trạng khó 
khăn, bế tắc. Bây giờ con người đầu tư quá nhiều thì giờ vào vấn đề 
sản xuất những sản phẩm tiêu thụ. Hiện nay trên các bao thuốc lá 
người ta đã phi những câu cảnh báo cho những người hút thuốc ý 
thức để tự bảo vệ sức khỏe. Đây là hoa trái của sự giác ngộ. Chúng ta 
phải tỉnh thức như một cá nhân và như một cộng đồng, một dân tộc. 
Chúng ta có thể tiến hành việc thành lập những đạo luật mới để ngăn 
cấm sản xuất những sản phẩm có tính chất độc hại như vũ khí, súng 
đạn, phim ảnh và sách báo có chứa đựng đầy dẫy chất liệu thèm khát, 
tình dục, bạo động và hận thù để bảo vệ cho ta và cho con em của ta, 
để xây dựng một môi trường sống có hòa bình và an ninh cho bản 
thân, gia đình, dân tộc và nhân loại. 


Tỉnh thức tiếng Phạn là bodhi hay budhi. Bụt là Người Tỉnh Thức- 
Buddha. Trong ta người nào cũng có hạt giống tỉnh thức, người nào 
cũng có khả năng hiểu và thương. Cái Lạy Thứ Hai giúp ta tiếp xúc 
với những yếu tố tích cực, lành mạnh và thánh thiện này. Khi tiếp xúc 
được với những hạt giống tốt thì ta gây niềm tin cho rất nhiều người 
quanh ta. Chúng ta phải nâng đỡ nhau, phải thực tập như một tăng 
thân. Nhìn thấy một tăng thân, một cộng đồng cùng sống chung hòa 
hợp, tu tập chánh niệm tinh chuyên, ta có niềm tin, niềm hy vọng cho 
tương lai. Chúng ta không thể để cho các thế hệ tương lai mất đi niêm 
tin, niềm hy vọng. Họ là sự tiếp nối của chúng ta. Nếu họ mất niềm 
tin, nềm hy vọng thì chúng ta sẽ mất hết gia tài tâm linh cao quý mà 
Bụt, Tổ đã gầy dựng qua mấy ngàn năm. Chúng ta phải sống đời sống 
hàng ngày của ta như thế nào để cho con cháu của chúng ta có một 
tương lai tươi sáng, đẹp đế và an bình. 


262 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


Chúng ta biết con em của chúng ta đa số xem truyền hình hàng giờ 
mỗi ngày và tiếp xúc rất nhiều chất liệu bạo động, sợ hãi, thèm khát, 
hận thù và tuyệt vọng. Công việc của các nhà giáo dục là tạo ra một 
hoàn cảnh, một môi trường sống nơi mà các em có cơ hội được tiếp 
xúc với những yếu tố lành mạnh, tươi mát và trị liệu trong tự thân 
của các em và chung quanh các em. Trong đại chúng đây có rất nhiều 
các vị giáo chức. Chúng ta nên đến với nhau, pháp đàm, dùng sự 
thông minh, khôn khéo và khả năng sáng tạo của mình để thực hiện 
công trình, đồ án để tạo dựng một môi trường học đường có an ninh, 
hoa bình, nơi các em biết sống an lạc, hạnh phúc, thương yêu và nâng 
đỡ nhau như anh chị em một nhà. Đây cũng là khía cạnh thực tập về 
cái Lạy Thứ Hai. Chúng ta phải đề nghị các vị đại diện trong quốc hội 
của ta thực tập chung với chúng ta và đưa ra những đạo luật để bảo 
vệ an ninh, hòa bình cho ta và cho con em của chúng ta. Bây giờ là lúc 
chúng ta cần tới với nhau và tu tập như một nhóm nhỏ, một cộng 
đồng, một tăng thân, một thành phố và một dân tộc. Chúng ta không 
chỉ thực tập riêng rẽ như một cá nhân. Tuệ giác chung (tuệ giác cộng 
đồng) được làm bằng tuệ giác của từng cá nhân và ngược lại. Cả hai 
đều phải nương vào nhau thì mới có đủ sức mạnh, hiểu biết để thấy 
cho rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm trên bình diện cá 
nhân, gia đình, quốc gia và quốc tế. Chúng ta cần sự thức tỉnh của cả 
cộng đồng, dân tộc... Chánh niệm là khí giới của ta. Nếu không có ánh 
sáng chánh niệm thì những năng lượng tiêu cực như chiến tranh, giết 
hại, trộm cắp, tà dâm, bạo động và kỳ thị v.v.. sẽ tiếp tục xảy ra triên 
miên khắp mọi nơi. Chánh niệm có công năng giúp ta ý thức được 
hành động nào cần phải dừng lại và hành động nào cân được tiếp tục 
và phát triển để đem lại an ninh, an lạc và hòa bình cho nhân loại. Hai 
cái Lạy đầu giúp ta thấy được rằng ta và xã hội ta không còn là hai 
thực thể riêng biệt. Nếu thực tập thành công được hai cái lạy đầu, thì 
cái Lạy Thứ Ba sẽ trở nên rất dễ dàng. Bây giò chúng ta đi sang cái 
Lạy Thứ Ba. 


263 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


Cái Lạy Thứ Ba 
(Buông Bỏ Hình Hài uà Thọ Mạng) 


Cái Lạy Thứ Ba giúp ta tiếp xúc với niết bàn- thế giới của không sinh 
không diệt, không đến không ởi, không một không khác... Nếu thực 
tập thành công hai cái lạy đầu, thì ta đã chạm được thế giới niết bàn 
rồi. Nếu thực tập không thành công trong hai cái Lạy đầu thì khó mà 
thành công được trong sự thực tập cái Lạy Thứ Ba. Khi buông bỏ 
được cái bản ngã- cái ta và cái của ta- ngã sở và hòa nhập vào được 
dòng sinh mạng của tổ tiên, thì ta đã chạm tới được niết bàn. Đây là 
phép quán niệm hơi thở thứ mười sáu của kinh Quán Niệm Hơi Thỏ- 
“Ta đang thở 0uào uà quán chiếu 0ề sự buông bỏ. Ta đang thổ ra 0à quán 
chiếu 0ề sự buông bỏ.” Buông bỏ nghĩa là không vướng mắc, bám víu 
vào bất cứ một đối tượng, một ý niệm nào, nhất là tri giác sai lầm 
(vọng tưởng) của ta về thực tại. Ta phải buông bỏ tri giác sai lâm của 
ta đi thì lúc đó mới có cơ hội thấy được sự thật về thực tại. Có một vị 
Thiền Sư Việt Nam vào thế kỷ thứ ba, tên là Tăng Hội- Sơ Tổ Thiền 
Tông Việt Nam đã dạy rằng ta phải thực tập buông bỏ tri giác sai lầm 
cho rằng hình hài này là tôi, là của tôi; tôi là hình hài này; ngoài hình 
hài này tôi không có gì hết, tôi là không, là hư vô. Đó là sự thực tập 
buông bỏ mà Ngài đã nói bằng ngôn ngữ Hán Việt, gọi là phóng khí xu 
mạng. Chúng ta đã có cơ hội nhìn sâu và thấy rằng bản chất của ta 
mênh mong, rộng lớn hơn cái hình hài bé nhỏ này. Những hiện tượng 
mà ta đang tiếp xúc đều là những biểu hiện của pháp thân ta. Ta là 
hình hài này, nhưng ta cũng là mây đang bay giữa trời, là con chim 
non đang hót lãnh lót trên cành cây, là muôn vàn tỉnh tú xa tít trên 
trời v.v... Ta là cả vũ trụ bao la. Thấy được như vậy thì tử sinh chỉ là 
cửa ngõ ra vào, tử sinh chỉ là trò chơi đi trốn đi tìm, không thể động 
được tới ta. 


Có lẽ chúng ta còn nhớ kinh Độ Người Hấp Hối- một bản kinh được 
phi chép lại những lời hướng dẫn của Ngài Xá Lợi Phất cho cư sĩ Cấp 
Cô Độc thực tập trong khi Ông lâm bịnh nặng. Trong kinh, Thầy Xá 
Lợi Phất mời ông cư sĩ Cấp Cô Độc thực tập thiên quán cùng với thây, 
"Này cư sĩ Cấp Cô Độc, chúng ta hãy cùng thực tập chung. Thở vào, 


264 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


tôi ý thức rằng thân này không phải là tôi, là của tôi. Thở ra, tôi không 
bị kẹt vào thây này. Tôi là sự sống thênh thang. Tôi chưa bao giò từng 
sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt." Khi thực tập theo lời hướng 
dẫn như thế, ta tiếp xúc được với niết bàn, với thế giới không sinh 
không diệt của ta. Ta thấy bản chất của ta là không sinh không diệt. 
Hình hài của ta cũng giống như các pháp (đối tượng của nhận thức) 
khác. Khi các điều kiện ( nhân duyên) hội tụ đây đủ và sự vật biểu 
hiện như một đối tượng của nhận thức thì ta cho là có. Và khi có một 
điều kiện thiếu vắng và sự vật ấy ngưng biểu hiện, ta cho là không. 
Thực tại vượt thoát cả hai ý niệm: có và không, sinh và diệt. Khi quán 
chiếu thâm sâu vào lòng thực tại và tiếp xúc được với bản chất vô 
thường, vô ngã và tương tức của các pháp thì ta được giải thoát, tự 
do. Khi nhìn vào đám mây và cây cỏ, ta phải nhìn để thấy cho được ta 
và các pháp ấy không phải là hai thực thể tách rời nhau. Phải thấy 
rằng ta là một, tương tức với tất cả các pháp. Đó là ý nghĩa của giáo lý 
mà đức Thế Tôn đã dạy: “Thứ hữu tức bỉ hữu- cái nàu có 0ì cái Kia có. 
Phải tập nhìn mọi sự vật với con mắt vô thường, vô ngã, tương tức, 
vô tướng mới chạm tới được bản chất chân thực của thực tại. Tôi đang 
đứng trên vùng đất của tiểu bang Vermont, miền Đông nước Mỹ, 
nhưng tôi thấy rằng mình cũng đang đứng trên toàn cõi nước Mỹ mà 
không cần phải di chuyển đi đâu hết, bởi vì Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam 
Mỹ, Tây Mỹ và Đông Mỹ... tuy tên gọi có khác nhưng tất cả đều dính 
liền một khối. Từ điểm tôi đang đứng, tôi nhận thấy tôi cũng đang 
đứng trên khắp hành tinh. Cái nhận thức của tôi đã thay đổi. Nếu quý 
vị vướng vào khái niệm về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa sô- vanh, 
niềm tin cho rằng đất nước mình là cao hơn các nước khác, giá trị, văn 
minh hơn các nước khác, thì quý vị chỉ tiếp xúc được với một phân 
nhỏ của thực tại thôi. Nếu người Do Thái và người Pa-le-xtin thấy 
rằng vùng đất nơi họ đang sinh sống là của chung, nó thuộc về tất cả 
mọi người, thì với tuệ giác đó, họ sẽ đem lại hòa bình, hòa giải, hiểu 
biết và thương yêu cho nhau. Ta không thể tiếp xúc được với niết bàn 
nếu ta hành xử theo thái độ độc quyền, loại trừ, theo cái nhìn nhị 
nguyên. Chỉ có hành xử với tấm lòng bao dung, thương yêu, ôm lấy 
tất cả mọi người, ta mới tiếp xúc được với niết bàn, với hạnh phúc 
chân thật và đem lại hòa bình cho nhau. Nhìn sâu vào lòng sự vật, ta 


265 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


thấy sự tương quan tương duyên (tương tức) của chúng. Quý vị 
không thể loại trừ người Pa-le-xtin ra khỏi người Do Thái và ngược 
lại. Hạnh phúc và hòa bình chỉ có thể có được khi ta đạt tới tuệ giác 
tương tức. Hòa bình chân thực không thể thực hiện được nếu không 
đạt tới tuệ giác này. 


Niết bàn là nên tảng biểu hiện của ta. Giống như nước là nền tảng của 
sóng. Trong truyền thống giáo lý Cơ Đốc, có giáo lý Ba Ngôi: Chúa 
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bản chất của Ba Ngôi thực ra 
chỉ là một. Đó là giáo lý không (sunyata)- sự trống rỗng của Ba Ngôi. 
Ngôi này không thể có được nếu không có hai Ngôi kia. Vì thế, đức 
Ki-Tô vừa là con của Thượng Đế, nhưng cũng vừa là con của con 
người. Tất cả các pháp đều an trú trong tự tính niết bàn của nó, tức là 
trống rỗng, không có thực thể biệt lập. Đó là sự thật của thực tại. Hòa 
bình, hạnh phúc, hiểu biết và thương yên chân thực không thể có 
được nếu chúng ta không có khả năng tiếp xúc được với bản chất vô 
thường, vô ngã (tương tức) và niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là sự 
tắt ngấm tất cả các ý niệm trong đó có các ý niệm về ngã và phi ngã, 
về ta và về của ta. Khi ta sử dụng danh từ "ngã", ta ý thức rằng cái 
ngã ấy chỉ được làm bằng những yếu tố không phải ngã- tức là phi 
ngã, thế giới phát triển được làm bằng thế giới chậm tiến. Các pháp 
tương tức. Tuy ta sử dụng những chữ “tôi, anh...“, nhưng ta không bị 
kẹt vào những từ ngữ và khái niệm ấy; nó chỉ là những giả danh. 
Không có cái gì tự nó mà thành lập được. Bước đầu của sự thực tập là 


buông bỏ ý niệm cho răng thân này là tôi, là của tôi. 


Thế Giới (Lokadhatu) và Pháp Giới (Dharmadhatu) 


Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Nếu người thương của ta 
không có hạnh phúc thì ta không thể hạnh phúc được. Hạnh phúc 
hay khổ đau đều được tạo ra bởi tâm thức cá nhân và tâm thức cộng 
đồng. Danh từ thế giới (lokadhatu) và pháp giới (dharmadhatu) diễn 
tả được thực tại. Lokadhat¿ diễn tả thế giới của sự tương đối, phân 
chia, hạn hẹp và sự khác biệt; nó thuộc về thế giới tích môn; trong khi 
đó, dharmadhaiu là thế giới bản môn, thế giới của chân như, bản thể, 


266 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


tương tức, vô thường và vô ngã. Nếu ta bị kẹt vào sự phân biệt, thì 
thế giới tích môn sẽ có mặt liên lập tức. Trong thế giới tích môn, các 
pháp trông như có mặt ngoài nhau, riêng lẽ và đơn điệu; ví dụ như 
mây có mặt ngoài bông hoa, anh có mặt ngoài tôi v.v.. Đây là thế giới 
mà chúng ta đang sống, nếu không khéo nhìn, không có tuệ giác, bị 
vô minh che lấp, thì ta bị đánh lừa bởi thế giới của tướng trạng- thế 
giới tích môn. Chúng ta chia chẻ thực tại ra thành nhiều mảnh nhỏ và 
cho rằng mình chỉ là một mảnh nhỏ đứng riêng lẽ, đơn điệu, không 
dính dáng gì đến mọi vật chung quanh. Sở dĩ ta đau khổ vì ta phân 
biệt, kỳ thị nhau, vì ta bị kẹt vào nhận thức sai lầm mang tính cách đối 
đãi như: có và không, sinh và diệt, ngã và phi ngã, da trắng và đa đen, 
người theo đạo Hồi và người theo đạo Ấn Độ v.v.. Nhà vật lý nguyên 
tử David Bohm đã sử dụng hai danh từ để diễn tả về sự tương quan 
tương duyên của điện tử rất giống với hai danh từ thế giới và pháp 
giới. Ông ta nói rằng điện tử biểu hiện trên hai bình diện: tích môn 
(explicate order), tức là bình diện trong đó mỗi hạt điện tử trông 
giống như có mặt ngoài những hạt điện tử khác và bình diện bản môn 
(mplicate order) tức là bình diện trong đó mỗi hạt điện tử đều chứa 
đựng tất cả các hạt điện tử khác. Cách đây không lâu, một nhóm các 
nhà khoa học đã khám phá ra rằng hạt nguyên tử (sub-atomic 
particle), notrinô có khối lượng. Từ xưa tới nay chúng ta nghĩ rằng 
notrinô (neutrino) không có khối lượng. Nhưng với sự thử nghiệm, 
các nhà khoa học thời bây giờ đã cho thấy rằng notrinô có thể thay đổi 
và phát ra năng lượng, vì thế nó có khối lượng. Các nhà khoa học rất 
phấn khởi về sự khám phá này. Tôi nghĩ rằng tuệ giác này đáng lý có 
thể được khám phá sớm hơn. Nếu quý vị có học giáo lý cái một chứa 
đựng cái tất cả, thì tại sao notrinô (neutrino) không thể chứa đựng 
khối lượng và các yếu tố khác được? Theo khái niệm của đạo Bụt về 
mahabhuta-bốn đại, thì mỗi yếu tố như đất, nước, không khí, lửa, 
không gian và thức đều chứa đựng tất cả các yếu tố khác trong nó. 
Khi đạt được cái thấy tương tức, vô ngã, về cái một chứa đựng cái tất 
cả, thì ta tiếp xúc được với pháp giới mầu nhiệm tràn đầy ánh sáng, 
tình thương và hiểu biết trong ta và chung quanh ta. Pháp giới mầu 
nhiệm ấy cũng chính là cõi Tịnh Độ hay Nước Chúa. Pháp giới là thực 
tại trong đó các pháp có mặt trong nhau. Bông hoa được cất chứa 


267 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


trong ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trời được cất chứa trong 
bông hoa; cha có mặt trong con và con có mặt trong cha. Cho nên thế 
giới của pháp giới có rất nhiều ánh sáng. Khi ta bước được từng bước 
trong pháp giới, thì mỗi bước chân của ta đem lại rất nhiều an lạc và 
hạnh phúc. Ta phải buông bỏ ý niệm cho rằng thân này là tôi, là của 
tôi, còn những thân khác không phải là tôi, họ là kẻ thù của tôi. Ta có 
thể bước vào pháp giới ngay bây giờ và ở đây nếu ta chạm tới được 
tuệ giác tương tức và vô ngã. Khi ta tiếp xúc được với bản chất của 
tương tức nơi mỗi người, ta sẽ chuyển hóa được khổ đau và chấm dứt 
được cái cảm giác cô đơn, trống vắng. Chỉ cần quán chiếu cho sâu sắc 
là ta thấy được ngay. Nếu ta cứ giam mình trong thế giới của tích 
môn, tướng trạng (lokadhatu), cái thế giới mà trong đó các pháp có 
mặt ngoài nhau, thì đó là điêu hết sức đáng tiếc; ta sẽ không bao giờ 
chạm tới được thế giới của bản môn- tức là pháp giới (dharmadhatu). 


Tâm Hành Xả (Upeksha)} 


Xả là yếu tố thứ tư của bốn tâm thương yêu rộng lớn, là tình thương 
không điều kiện, không phân biệt, là khả năng ôm lấy tất cả mà 
không có ý muốn loại trừ. Nhìn vào hai bàn tay này ta thấy hình như 
bàn tay phải làm hết mọi việc; bàn tay phải đã viết hàng trăm bài thơ, 
thư pháp, và thỉnh chuông v.v.., nhưng nó không bao giờ tự hào. Nó 
không bao giờ nói với bàn tay trái rằng: "Mày là đồ vô tích sự. Mày 
không biết làm thơ, viết thư pháp như tao." Bàn tay phải có trí tuệ vô 
phân biệt, tức là trí tuệ của xả- upeksha. Nó biết rằng nếu không có 
bàn tay trái thì nó cũng không làm được gì. Những gì nó thực hiện 
được cũng nhờ có sự đóng góp, giúp đỡ của bàn tay trái và nó luôn 
luôn hành xử theo cái thấy ấy. Có một lần tôi muốn treo khung hình 
lên tường; tay trái của tôi câm đỉnh, tay phải cầm búa, nhưng thay vì 
đóng vào đinh, tôi đã đóng nhầm vào bàn tay trái, đau điểng. Lúc đó 
tay phải lập tức buông búa xuống và ôm lấy bàn tay trái để chăm sóc. 
Bàn tay phải không cần phải nói một câu xin lỗi nào cả. Đó là cách 
hành xử rất đẹp. Bàn tay phải thấy mình là một với bàn tay trái và 
chăm sóc bàn tay trái là phản ứng tự nhiên. Trong khi chăm sóc, bàn 
tay phải không có một mảy may phân biệt và nghĩ rằng: "Tao là bàn 


268 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


tay phải. Tao đang chăm sóc, giúp đỡ mày đấy. Mày phải nhớ để sau 
này trả ơn cho tao." Bàn tay phải đã thực tập tình thương không điều 
kiện, không phân biệt, tình thương theo tuệ giác vô ngã, tương tức. 
Rất là mầu nhiệm. Cơ thể của ta vốn có sẵn trí tuệ vô phân biệt- 
miroikalpa†nana. Chúng ta có thể phát triển trí tuệ vô ngã, tương tức, vô 
phân biệt để làm hướng đạo cho ta trong đời sống hàng ngày. Chúng 
ta phải tập nhìn bằng con mắt thương yêu, bằng con mắt không phân 
biệt, không kỳ thị như cách hành xử của bàn tay phải đối với bàn tay 
trái. Chúng ta hãy hành xử theo tỉnh thần vô phân biệt đối với anh chị 
em, đối với cha mẹ, con cái và bè bạn của ta. Người Ấn Độ Giáo và 
người Hồi Giáo, người da trắng và người da đen, người Do Thái và 
người Pa-Lê-Txin phải đối xử với nhau theo tỉnh thân của trí vô phân 
biệt. Chỉ có trí tuệ vô phân biệt mới có khả năng lấy đi nỗi sợ hãi, nghi 
ky và đem lại hòa bình, tình thương chân thật cho cả hai nước và cho 
nhân loại. Bàn tay phải và bàn tay trái không hê chống đối, sợ hãi hay 
hận thù nhau. Với trí tuệ vô phân biệt, bàn tay phải và bàn tay trái 
biết là chúng tương quan tương duyên với nhau, có mặt trong nhau. 
Những gì xảy ra cho bàn tay phải cũng đồng thời xảy ra cho bàn tay 
trái. Phép thực tập chánh niệm- dừng lại và nhìn sâu là con đường 
duy nhất để giúp ta tiếp xúc với bản chất tương tức tương nhập của 
các pháp, cái thấy này làm phát khởi trí tuệ vô phân biệt trong ta. Nếu 
hành xử theo tinh thần vô phân biệt trí, ta sẽ tạo dựng được an lạc và 
hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta, cho xã hội và thế giới. 


Mười lăm năm trước tại Trung Tâm Thiên Tassajara, lần đầu tiên tôi 
được nếm cái bánh qui làm bằng bơ đậu phụng. Tôi rất thích. Vì thích 
quá nên tôi đã học cách làm bánh qui đậu phụng. Tôi tưởng tượng khi 
những chiếc bánh qui đang được nướng trong lò, chúng có thể so đo, 
kỳ thị nhau và xô đẩy nhau như muốn nói với nhau rằng: "Tránh ra 
để tao đi vào giữa. Mày không xứng đáng được đứng ở vị trí đó." 
Chúng không biết rằng chúng vốn có cùng một bản chất, chúng có 
mặt trong nhau. Không phải chỉ có những chiếc bánh qui hành xử với 
nhau như vậy, mà có thể chúng ta cũng hành xử với nhau không khác 
gì những chiếc bánh qui kia. Đó là vì chúng ta không tiếp xúc được 
với bản chất đích thực của mình. Bản chất đích thực của chúng ta là 


269 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


tương tức, vô ngã. Nhưng chúng ta đã không biết sử dụng trí tuệ vô 
phân biệt trong ta để nhìn mọi sự mọi vật đúng như thật. 


Có bốn yếu tố của tình thương chân thật, gọi là tứ vô lượng tâm. Yếu 
tố thứ nhất là fừ-maitri, khả năng hiến tặng niềm vui và hạnh phúc. 
Yếu tố thứ hai là D7-karuna, khả năng làm vơi nhẹ, chuyển hóa khổ đau 
và u sầu. Yếu tố thức ba là rj-mudita, khả năng sống an vui, tươi mát 
và giúp người khác sống tươi vui, nhẹ nhàng, lấy cái vui của người 
làm cái vui của mình. Tình thương chân thật phải có khả năng đem lại 
niềm vui cho chính mình. Nếu khóc lóc, than trách suốt ngày suốt 
đêm thì ta biết rằng đó không phải là tình thương đích thực. Yếu tố 
thứ tư là xả-upeksha, khả năng thương yêu đồng đều, không phân biệt, 
không loại bỏ một ai. Khi ta thật sự thương người nào, thì trong tâm 
ta không có chất liệu phân biệt, kỳ thị giữa ta và người ta thương; ta 
trở thành một với người đó. Chỉ có trí tuệ vô phân biệt, trí tuệ bình 
đẳng ta mới thương được một cách toàn hảo, chân thật và tẩy sạch 
được những cấu uế của khổ đau, tri giác sai lầm và sự kỳ thị, phân 
biệt trong ta. Càng thương ta càng có nhiêu không gian và người 
thương của cũng có nhiều không gian. Nếu trong bản chất thương 
yêu của ta không có chất liệu xả thì đó chưa phải là tình thương đích 
thực, ta cân phải nhìn lại và thực tập thêm. Tình thương được căn cứ 
trên những ý niệm về ngã, nhân, chúng sanh, về trong và ngoài, một 
và khác v.v.., thì tình thương ấy chưa phải là tình thương đích thực, 
chưa phải là tình thương sâu sắc và độ lượng theo tinh thần của tứ vô 


lượng tâm. 


Buông Bỏ Ý Niệm Ngã 

Các nhà tâm lý trị liệu có thể học được rất nhiều về giáo lý này. Mục 
tiêu của ngành tâm lý trị liệu là khôi phục lại một con người cường 
tráng, khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần. Mặc dầu quý vị có một 
thể chất và tinh thần khỏe mạnh, cường tráng, quý vị cũng sẽ khổ nếu 
bị kẹt vào ý niệm về ngã. Hạnh phúc chân thật chỉ có thể có mặt khi 
quý vị buông bỏ được ý niệm về ngã. Nếu ý niệm về ngã của quý vị 


còn mạnh và quý vị đang thương yêu và sống chung với người nào 


270 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


thì càng thương, quý vị sẽ tạo ra nhiều mâu thuẫn, xung đột giữa ngã 
và ngã- ta và người. Khi buông bỏ được cái bản ngã và trở thành một 
VỚI người ta thương, tức là ta đang thực tập vô ngã. Thực chứng được 
vô ngã thì hạnh phúc, hiểu biết và thương yêu trong ta sẽ tăng tiến 
không thể lường được. Ta phải thực tập nhìn sâu để thấy cho được 
bản chất tương tức, vô ngã của các pháp và để thấy rằng ngã chỉ được 
làm bằng những yếu tố không phải ngã- tức là vô ngã. Tuệ giác vô 
ngã sẽ nâng cao phẩm chất của sự trị liệu và chuyển hóa rất lớn cho 
đời sống, giúp ta vượt thoát sinh tử và đạt tới tự do lớn. Thiền sư 
Tăng Hội có dạy rằng ta phải thực tập buông bỏ ý niệm về thọ mạng 
(phóng khí xu mạng). Ta tin rằng mình bắt đầu sinh vào giờ đó, ngày 
đó, năm đó, rồi người ta cấp cho tờ giấy khai sinh và sau này khi ra đi 
(chết), người ta cấp cho tờ giấy khai tử. Ta phải buông bỏ khái niệm 
cho rằng mạng sống của ta chỉ kéo dài khoảng bảy mươi, tám mươi 
hoặc chín mươi năm, hoặc vì ta mắc bịnh nan y và bác sĩ cho biết rằng 
ta chỉ có thể sống thêm hai năm nữa, sau đó ta sẽ không còn, sẽ trở 
thành hư vô, đoạn diệt. Chúng ta phải buông bỏ ý niệm rằng ta từ 
không mà trở thành có và tới một điểm nào đó ta sẽ từ có mà trở 
thành không, thành hư vô, đoạn diệt. Những ý niệm này không thể 
áp dụng được vào thực tại. Thực tại vượt thoát ý niệm có- không, còn- 
mất, đến- đi, sinh và diệt. 


Chúng ta đã thực tập quán chiếu vào bản chất của một tờ giấy và thấy 
rằng tờ giấy không phải từ không mà trở thành có, nói cách khác là tờ 
giấy không thể tự nó mà có mặt. Trước khi trở thành tờ giấy, nó đã 
biểu hiện dưới nhiều hình thái khác của sự sống rồi như cây rừng, 
ánh nắng mặt trời, đám mây, đất, nước, mưa, thời gian, không gian, 
tâm thức v.v.. Nếu ta lấy một trong những yếu tố ấy ra khỏi tờ giấy, 
thì tờ giấy không biểu hiện được. Tờ giấy có tràn đầy tất cả mọi yếu 
tố, trừ một yếu tố mà thôi, đó là thực thể riêng biệt, là tự ngã. Ta đã 
đốt tờ giấy với hy vọng là có thể biến tờ giấy thành không, thành hư 
vô, nhưng không thể làm được. Tờ giây đã chuyển thành những hình 
thái khác của sự sống như khói, hơi ấm hòa nhập vào vũ trụ và tro 
giấy sẽ được ủ thành phân xanh, rồi một ngày kia sẽ biến thành đóa 
hoa nở tươi trước sân nhà... Những ý niệm của ta về có và không, sinh 


271 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


và diệt đều chỉ là những ý niệm và ta phải thực tập buông bỏ. Chúng 
không thể áp dụng được vào thực tại. Thiên Sư Tăng Hội đã nói rằng 
bản chất của ta chưa bao giờ từng sinh và cũng sẽ không bao giờ diệt. 


Sự sống chỉ là sự biểu hiện và tiếp nối. 


Ta biết rằng sức nóng làm cho nước bóc hơi tạo thành mây; vì vậy 
mây không phải từ không mà trở thành có, không thể tự nó mà có 
được. Nhìn kỹ vào đám mây đang bay lơ lững giữa trời, ta có thể thấy 
được kiếp sống trước (tiên kiếp) của mây. Khi gặp khí lạnh, mây 
chuyển sang đời sống mới, đó là mưa. Mây không thật sự chết, mây 
chỉ chuyển thành mưa và tiếp tục đời sống mưa. Làm mây đã đẹp, mà 
làm mưa cũng đẹp, mầu nhiệm không kém. Mây không kinh sợ, 
hoảng hốt tí nào khi chuyển thành mưa, ngược lại mây tấu lên khúc 
nhạc trầm hùng hoặc nhẹ nhàng, thanh thoát trong khi thấy mình 
đang chuyển thành mưa. Làm mây bay thảnh thơi trên không gian 
cũng mâu nhiệm, hạnh phúc, nhưng làm mưa rơi xuống đất và hòa 
nhập vào thành một phần của những dòng sông, ruộng đồng, cây cỏ 
cũng mầu nhiệm, đẹp đẽ và hạnh phúc không kém. Không có gì sinh, 
không có gì diệt. “Xá Lợi Tử nghe đâu, Thể mọi pháp đêu không, Không 
sinh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không 
bớt... Đó là những câu kinh trong Tâm Kinh Bát Nhã mà chúng ta 
tụng đọc mỗi ngày. Những khái niệm về tạo sinh và đoạn điệt đều bị 
bóc cháy. Không phải chỉ có đức Bồ Tát Quán Tự Tại mới thốt lên 
những lời như thế, mà các nhà khoa học qua sự khám phá cũng đã nói 
lên tuệ giác ấy bằng một loại ngôn ngữ tương tự. Nhà khoa học người 
Pháp tên Lavoisier đã nói như thế về bản chất của vật thể và năng 
lượng. Ông ta nói rằng: "Không có gì sinh, không có gì diệt." Tuy ông 
ta có thể chưa bao giờ học Phật, nhưng ông ta đã nói lên những khám 
phá của mình không khác gì những lời trong Tâm Kinh Bát Nhã. Các 
pháp vốn không sinh, không diệt, chỉ có sự biểu hiện. Đôi khi ta gọi là 
tái sinh hoặc sinh ra trở lại, nhưng danh từ biểu hiện là chính xác 
nhất. 


Thấy được như vậy thì sinh và diệt không động được tới ta, ta hoàn 
toàn tự do. Bản chất của ta là không sinh, không diệt. Ta thực chứng 
được bản chất chân thực của ta bằng sự thực tập quán chiếu và tiếp 


272 Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


xúc sâu sắc với thực tại. Đây là con đường thực tập duy nhất để 
chuyển hóa những tâm hành sợ hãi của ta. Nếu có cái thấy chân chính 
và xác thực như thế về thực tại, ta sẽ được giải phóng từ những buồn 
khổ, sợ hãi về có và không, sinh và diệt, đến và đi, còn và mất, thành 
và hoại. Đức Thế Tôn đã nói tất cả các tâm hành sợ hãi và thèm khát 
đều phát sinh từ vô minh- tức là không có sự sáng suốt- tuệ giác. Nhờ 
có sự sáng suốt mà ta đạt được giải thoát, tự do. Nhưng sự sáng suốt 
không thể có được nếu ta không thực tập nhìn sâu (quán chiếu). Nhìn 
sâu là khía cạnh thứ hai của thiền tập, gọi là thiền quán. Xin nhắc lại, 
thiền được làm bằng hai yếu tố: chỉ và quán. Trước hết ta thực tập 
dừng lại- chỉ; ta làm cho những hoạt động của thân và tâm ta lắng yên 
trở lại, thiết lập chánh niệm và chánh định vững vàng và sau đó thực 
tập nhìn sâu- quán chiếu để thấy được bản chất đích thực của thực tại. 
Nếu quá bận rộn trong đời sống hàng ngày, không có thì giờ, cơ hội 
để thực tập chánh niệm, vun trồng định lực để có khả năng tiếp xúc 
sâu sắc với thực tại mầu nhiệm- thực tại của không sinh không diệt, 
không có không không, không tới không đi... vốn là những lời dạy 
cao thâm của truyền thống đạo Bụt, thì thật là thiệt cho ta. 


Buông Bỏ Hình Hài và Thọ Mạng (Phóng Khí Xu Mạng) 


Thiền Sư Tăng Hội có dạy chúng ta về sự thực tập buông bỏ- phóng 
khí xu mạng, buông bỏ ý niệm rằng mình chỉ là hình hài này. Buông 
bỏ ý niệm cho rằng thọ mạng của mình chỉ kéo dài khoảng năm mươi 
năm. Phải thực tập nhìn sâu để thấy rằng mình không chỉ giới hạn 
trong cái hình hài một thước mấy này, mấy chục kí lô này, mà mình 
cũng là đám mây đang bay thong dong giữa trời, là mưa, là ánh nắng 
mặt trời, là bông hoa, rừng cây, là thời gian, không gian vô tận, là tâm 
thức v.v.. và tiếp xúc với thực tại không sinh không diệt của mình. 
Phải khéo sử dụng trí thông minh, đời sống hàng ngày, tăng thân và 
sự thực tập nhìn sâu của mình để tiếp xúc cho được cái thực tại nhiệm 
mầu ấy của chính mình. Tôi biết có những người đã thực tập quán 
chiếu, tiếp xúc với giây phút lâm chung (hấp hối) của họ với tâm niệm 


hoan hỷ, hiểu biết và an vui. 


273 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


Khi còn là một sư chú sa di trẻ, trong khi thiền quán về cây chuối tôi 
khám phá ra một điều rất lý thú. Nếu muốn, quý vị có thể quán tưởng 
về một cây chuối non có ba tàu lá. Tôi nhìn sâu vào tàu lá thứ nhất và 
thấy nó bung ra toàn vẹn; tàu lá thứ hai vẫn còn cuộn tròn; tàu lá thứ 
ba còn nhỏ xíu nằm trong lòng hai tàu lá kia, tôi gọi là tàu lá chuối út. 
Tàu lá lớn nhất là tàu lá chị đã phơi bày toàn thân lá của mình giữa 
nắng, mưa và vui sống, tận hưởng trọn vẹn đời sống của mình như 
một chiếc lá. Trong khi phơi bày toàn diện thân lá của mình như thế 
thì lá chị cũng đang làm một điều rất có ý nghĩa, đó là tiếp nhận ánh 
sáng mặt trời (quang tử), nước mưa, nhựa sống, chất khoáng để nuôi 
lớn các lá em và thân cây chuối. Lá chị thấy rằng mình và các lá em 
của mình là một. Tuy ba lá biểu hiện lớn bé khác nhau, nhưng tất cả 
đều sinh ra từ một thân cây chuối. Chiếc lá thứ nhì cũng làm như thế 
đối với lá em út của mình. Nó cố gắng phơi bày toàn diện thân lá của 
nó để tiếp nhận ánh sáng mặt trời, nước mưa và tận hưởng sự sống 
như lá chị của mình. Nó ca hát, múa reo mỗi khi có gió lay động. Nó 
cũng giúp cho lá em út phát triển và lớn lên. Với trí tuệ vô phân biệt, 
chiếc lá đầu và chiếc lá thứ nhì đều thấy mình có mặt trong chiếc lá 
út, mình và lá út là một, tương tức. Tới khi chiếc lá đầu sắp bị tàn úa, 
khô héo, nó không than khóc, ưu sầu, khổ não bởi vì nó thấy rằng bây 
giờ nó đang sống trong hai chiếc lá em. Lá em đang tiếp nối sự sống 
của mình. Phần khô héo của thân lá của nó trở về lại với đất, làm mầu 
mở cho đất và biến thành phân xanh- chất dinh dưỡng để nuôi thân 
cây chuối và nuôi các lá chuối non khác trong đó có hai lá chuối em. 
Lá chuối chị hoàn toàn tự do. 


Cũng như chiếc lá chuối chị, đời sống của ta cũng có một ý nghĩa nào 
đó. Chúng ta có mặt trên cõi đời này để thực hiện một điều gì đó rất 
sâu xa. Trong khi tận hưởng đời sống của mình như một chiếc lá, 
mình đồng thời nuôi dưỡng các em của mình và trao truyền tất cả 
niềm vui, niềm hy vọng, hạnh phúc, những yếu tố tốt đẹp nhất hay 
nói cách khác, toàn thể bản chất, tỉnh anh của mình cho các em. Rồi 
các em tiếp tục công việc của mình, giúp mình chăm sóc, nuôi dưỡng 
các em trong thế hệ kế tiếp. Nhờ trí tuệ vô phân biệt mà chúng ta biết 
thương yêu, chăm sóc nhau, không ghen ty, đấu tranh, hận thù và loại 


274 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


trừ lẫn nhau. Chúng ta không bị kẹt vào ý niệm ngã; nhờ vậy mà có 
thể sống hòa điệu với nhau như anh chị em một nhà. Khi tôi hướng 
dẫn cho em gái của tôi tu tập, tôi không tự đặt mình vào cương vị của 
một vị thầy và xem em gái tôi là học trò. Tôi có thể trao truyền những 
cái đẹp nhất của đời mình cho em gái tôi bởi vì tôi thực tập giáo lý 
buông xả, bao dung, không phân biệt, giáo lý về không (trống rỗng), 
vô ngã, tương tức trong sự trao truyền. Theo giáo lý này, ta thấy 
không có người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp nhận. Sự 
trao truyền xảy ra một cách tự nhiên, âm thầm bởi nó được thực hiện 
trong tinh thân xả- tức là không phân biệt giữa chủ thể và đối tượng. 
Cái đó gọi là vô phân biệt trí hay bình đẳng tánh trí. Như kỳ trước 
chúng ta đã được học rằng mỗi tế bào của cơ thể ta chứa đựng tất cả 
các thông tin mà ta cần biết về vũ trụ. Mỗi tế bào chứa đựng tất cả các 
thông tin, dữ kiện về gốc gác của dòng họ tổ tiên ta trong đó gồm có 
con người và những yếu tố không phải con người như cỏ cây, câm 
thú, đất đá, xã hội, văn hóa, văn minh. Đó là giáo lý cái một chứa đựng 
cái tất cá. Chúng ta phải buông bỏ đi ý niệm về một và khác. Đây là 
bài tập của phép quán niệm hơi thở thứ mười sáu của kinh Quán 
Niệm Hơi Thở mà Bụt đã chỉ dạy. Chúng ta phải thực tập buông bỏ 
những khái niệm, ý niệm và những tri giác sai lâm của ta để chạm tới 
cho được cái thực tại của chính nó. Niết bàn là sự tắt ngấm của tất cả 
các ý niệm, khái niệm. Tất cả mọi khổ đau đều phát sinh từ những tri 
giác sai lầm (vọng tưởng) của ta. Chúng ta tuyệt vọng, thù hận nhau 
là do vô minh. Ta không hiểu bản chất của ta và người là vô ngã, 
tương tức, do đó cứ sống trong sự hẹp hòi, kỳ thị và phân biệt. Thiên 
tập trước hết là ngồi cho thật yên, chánh niệm tỉnh giác bên bờ sông 
của tri giác và quán sát những dòng chảy của tri giác. Nếu hiểu được 
bản chất của những tri giác thì sẽ được giải thoát, tự do. Nếu ta có khả 
năng buông bỏ những tri giác sai lầm của ta, thì thực tại sẽ hiển lộ 
một cách tròn đây và mầu nhiệm. Ta sẽ thấy rằng mình thuộc về thực 
tại mầu nhiệm, thuộc về thế giới không sinh không diệt. Chúng ta sẽ 
tiếp tục học về phép quán niệm hơi thở thứ mười bốn của kinh Quán 
Niệm Hơi Thở- quán chiếu về sự không đáng tham cầu và vướng mắc 
của vạn pháp. Đây là phép thực tập rất quan trọng. Khi biết được bản 
chất đích thực của đối tượng tham cầu, thèm khát của ta thì ta sẽ 


275 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


ngưng được mọi sự tham cầu và vướng mắc; ta hoàn toàn tự do và 
đạt tới hạnh phúc lớn. 


276 | Chương 13: Buông Bỏ Tri Giác Sai Lầm (Vọng Tưởng) 


Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng Sáu, năm 1998. Hôm 
nay là buổi vấn đáp cuối của khóa tu, xin mời quý vị đặt những câu 
hỏi liên quan đến vấn đề tu tập, liên quan đến những vấn đề khó 
khăn, khổ đau mà quý vị đang đương đầu với trong đời sống hàng 
ngày. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, có một người bị lâm bệnh ung thư đã nhiều 
năm, người ấy rất đau đớn khổ sở. Nếu sau khi người ấy đã bàn thảo 
với gia đình và tăng thân của người ấy và được họ chấp thuận, thì 
người ấy có thể kết liễu cuộc đời của mình được không? Hành động 
ấy sẽ đưa tới những kết quả nào và có đi ngược với tinh thân Năm 
Giới- không sát hại, bảo vệ sự sống của giáo lý đạo Bụt không? 


Thầy: Đây là một câu hỏi khó. Trong thời Bụt còn tại thế, có những 
thầy bị bệnh, họ rất đau đón, khổ sở. Bụt đã hướng dẫn nhiều phương 
pháp tu tập cho các thầy ấy thực tập trong những ngày còn lại của đời 
mình. Những lời dạy ấy đã được ghi chép lại trong tạng kinh. Chúng 
ta có thể học hỏi các kinh ấy để giúp cho những người khổ đau, đang 
vướng vào những chứng bệnh nan y và đang hấp hối. Chúng ta cũng 
có thể học cách áp dụng những lời dạy ấy vào trong đời sống hàng 
ngày của mình nếu mình đang có những nỗi lo sợ, ám ảnh về cái chết 
của bệnh tật. Đức Thế Tôn đã hướng dẫn chúng ta chững phương 
pháp thực tập cụ thể để làm thuyên giảm niềm đau trong thân và tâm 
của ta. Có những phương cách làm thuyên giảm những niềm đau về 
thân. Chúng ta nhận diện sự có mặt của niềm đau nhức về thể xác và 
ôm ấp, làm êm dịu niềm đau của ta mà không nên phóng đại nó vì 
nỗi lo sợ và tuyệt vọng. Đức Thế Tôn có dạy khi một người bị trúng 
tên, người ấy đau đớn vô cùng. Nhưng nếu có mũi tên thứ hai cũng 
lao trúng vào vết thương của mũi tên thứ nhất, thì cơn đau không 
phải chỉ tăng gấp đôi mà nó tăng lên gấp mười lần, hai mươi lần hoặc 
ba mươi lần hoặc nhiều hơn. Cũng thế, khi một người phóng đại niềm 
đau nhức về thể xác của mình bằng niềm lo sợ, giận hờn và tưởng 
tượng của mình, thì niềm đau ấy sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Vì 


277 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


vậy chúng ta cần phải trở về với hơi thở chánh niệm, thở vào và thở 
ra thật sâu sắc và nhận diện niềm đau của thể xác như nó đang là, mà 
không nên thổi phòng, phóng đại nó vì nỗi lo sợ, giận hờn và tưởng 
tượng của mình. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần, không sinh tâm 
lo sợ, chán nản và tuyệt vọng, không suy tưởng về nó. 


Nếu có một bác sĩ hoặc một người bạn biết vê bệnh tình của quý vị, 
quý vị có thể nhờ người ấy nói cho mình biết rằng đây chỉ là niềm đau 
thuộc về thể xác. Bác sĩ chẩn đoán một cách chính xác về bệnh tình 
của mình và cho mình biết để mình yên tâm mà không vì quá lo sợ, 
tuyệt vọng mà phóng đại, mà suy tưởng nó ra. Có những phương 
cách thực tập khác để đối trị với niềm đau, nỗi khổ của thân và tâm. 
Quý vị có thể phục hồi trở lại sự thăng bằng của nội tâm để có khả 
năng chấp nhận và ôm lấy niêm đau của mình. Khi biết thực tập tiếp 
xúc và tự tưới tẩm những niềm vui, những yếu tố tích cực, những hạt 
giống tốt thì quý vị sẽ bớt khổ rất nhiều và quý vị cảm thấy rằng mình 
có thể sống hòa bình và an vui với niềm đau ấy. Khi quá khổ, quá 
tuyệt vọng, mình có cảm tưởng rằng mình không có đủ năng lực để 
tự chăm lo cho chính mình. Nhưng khi có một người bạn đạo đến 
cầm tay mình, chuyên cho mình năng lượng thương yêu, chăm sóc và 
khích lệ, thì mình cảm thấy dễ chịu và có đủ khả năng để chấp nhận, 
ốm ấp niềm đau nỗi khổ của mình và vượt thắng được. Sự thật là 
trong tự thân của ta luôn có sẵn tiềm năng tự chữa trị rất lớn. Nếu ta 
trở về với tự thân để tiếp xúc với những yếu tố lành mạnh, hiểu biết, 
thương yêu và trị liệu, thì những năng lượng tốt đẹp trong ta sẽ có cơ 
hội biểu hiện và giúp ta phục hồi lại sự thăng bằng trong cuộc sống. 
Ta sẽ có khả năng chấp nhận và ôm ấp niềm đau nỗi khổ của ta một 
cách đễ dàng mà không cần phải trốn chạy, loại trừ hay tuyệt vọng về 
chúng. 


Tôi nhớ vào năm nọ khi chị của sư cô Chân Không đang bị hấp hối 
trên dường bệnh tại bệnh viện ở Mỹ. Cái lá gan nhân tạo của chị của 
sư cô đã bắt đầu bị hư sau hơn ba năm hoạt động. Trong giờ phút lâm 
chung, bà đau đớn khôn xiết. Cuối cùng bà rơi vào cơn hôn mê; chồng 
bà, con cái của bà và các bác sĩ, y tá đã cố găng làm đủ cách để làm 


thuyên giảm niềm đau nhức trong bà nhưng đều bó tay. Trong cơn 


278 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


đau quẳn quoại, bà vặn vẹo, rên rĩ và khóc than không ngừng. Sau đó 
sư cô Chân Không tới, sư cô biết mình không thể nói chuyện được với 
chị của mình vì chị đang ở trong cơn hôn mê trầm trọng. Tuy thế, sư 
cô vẫn biết cách giúp chị của mình. Sư cô biết chị của mình từ nhỏ 
thường ưa tới chùa nghe các thây, các sư cô tụng kinh, niệm Phật và 
những hạt giống ấy đã được gieo trông trong tâm thức của chị từ nhỏ. 
Sư cô đã mang theo mình cái băng cassette niệm danh hiệu của đức 
Bồ Tát Quán Thế Âm do các thầy, các sư cô Làng Mai niệm và mở lên 
cho chị nghe. Sư cô đặt ống nghe vào tai của chị mình rồi tăng âm 
thanh lên thật lớn. Mầu nhiệm thay, sau đó khoảng ba mươi giây, 
phép lạ đã xảy ra, chị của sư cô trở nên yên bình trở lại và từ lúc đó 
cho đến giây phút lâm chung, bà không còn khóc rên hoặc vặn vẹo 
nữa. 


Tâm thức của chị sư cô đã được gieo trông những hạt giống tốt, hạt 
giống tu tập, chánh pháp từ nhỏ đến lớn. Bà đã từng được nghe tiếng 
tụng kinh cho nên tâm thức của bà đã nhận ra được những lời tụng 
quen thuộc mà mình đã từng được nghe trong truyền thống tâm linh 
của mình. Những lời kinh tụng ấy đã trở thành nguồn suối an lạc, 
hạnh phúc và trị liệu cho đời sống của bà trong những năm tháng 
qua, trong khi đó những người thân chung quanh, trong đó có cả bác 
sĩ, y tá đã không biết làm thế nào để giúp bà tiếp xúc với những hạt 
giống tốt như thế trong tâm thức của bà. Những hạt giống này đã từ 
lâu không được chạm đến, không được tưới tẩm mỗi ngày nên chúng 
đã bị hao mòn và ngủ yên trong chiều sâu tâm thức, không có cơ hội 
phát triển và cũng không có ai có khả năng đánh thức chúng dậy. Và 
trong cơn đau nhức, sợ hãi, bà đã bị trấn ngự bởi những năng lượng 
của sâu khổ và tuyệt vọng. Những lời tụng kinh, niệm Bụt và Bồ Tát 
đã thâm nhập vào tâm thức bà và đã chạm tới được nguồn năng 
lượng tâm linh trong bà. Khi nghe được những lời tụng niệm ấy, tự 
nhiên bà tiếp xúc được với nguồn năng lượng lành mạnh, mầu nhiệm 
của Bồ Tát Quán Thế Âm- năng lượng của tình thương, an bình trong 
bà. Nguồn năng lượng ấy đã cho bà đủ sức mạnh để thiết lập lại sự an 
bình. Nhờ vậy mà bà đã có khả năng nằm yên cho tới lúc ra đi. 


279 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


Trong khi thân thể có những niềm đau nhức, chúng ta phải nhớ thực 
tập tiếp xúc với những yếu tố lành mạnh có khả năng nuôi dưỡng và 
trị liệu như năng lượng của sự vững chãi, hạnh phúc và niềm tin; 
những hạt giống này luôn có sẵn trong mình và chung quanh mình. 
Ta cần phải tiếp xúc với những hạt giống ấy để có thể thiết lập sự 
thăng bằng, vững chãi và thánh thơi trong ta. Nếu thực tập những lời 
dạy của đức Thế Tôn thành công, ta sẽ biết làm gì trong giây phút đó 
để giúp những người đang hấp hối hoặc đang khổ đau để họ có thể 
phục hồi lại sự bình an trong họ hoặc giúp họ ra đi một cách nhẹ 
nhàng. Chúng ta đã được nghe, được đọc kinh Độ Người Hấp Hối 
trong cuốn Kinh Nhật Tụng Năm 2000 hoặc Kinh Nhật Tụng Thiên 
Môn 2000 của Làng Mai. Kinh Độ Người Hấp Hối cống hiến cho 
chúng ta rất nhiều phương pháp thực tập cụ thể để ta thực tập và 
hướng dẫn những người đang hấp hối vượt qua giây phút khó khăn 
của cơn bệnh và trong giờ phút lâm chung. 


Mỗi khi đức Thế Tôn hoặc các đệ tử lớn của Ngài viếng thăm những 
người đang hấp hối, các Ngài luôn luôn biết mình phải làm gì để giúp 
những người đang hấp hối phục hồi lại sự thăng bằng, vững chãi để 
họ vượt được cơn đau nhức của thể xác và thoát được nỗi sợ hãi về tử 
sinh. Phép thực tập là tưới tẩm những hạt giống lành mạnh, thương 
yêu và hạnh phúc trong người kia. Phép thực tập này luôn luôn đem 
lại hiệu quả tốt. Chính tôi cũng thực tập phương pháp này mỗi ngày 
và nó luôn luôn có hiệu quả và đem lại rất nhiều lợi lạc. Khi hỏi rằng 
nếu đời sống của mình có quá nhiều khổ đau, bế tắc, không thể chịu 
đựng được nữa, nhất là khi thân mình phải mang những chứng bệnh 
nan y, đau đớn vô cùng thì mình nên chọn cái chết hay không nếu có 
sự chấp thuận của những người thân trong gia đình và tăng thân? 
Hành động ấy sẽ đem lại những kết quả nào? Theo tôi, chúng ta nên 
cố gắng hết lòng tìm cách chữa trị trước. Chúng ta phải tin vào khả 
năng tự chữa trị của bản thân ta. 

Có một hôm, sau khi giúp đỡ cho người cư sĩ đang hấp hối, đức Thế 
Tôn trở lại Núi Thứu để hướng dẫn, dạy đỗ cho các thầy. Ngay ngày 
hôm sau Ngài hay tin người cư sĩ mà Ngài cố gắng cứu giúp đã dùng 


con dao để tự sát. Cố nhiên ông ấy đã được bớt khổ, bớt đau nhức rất 


280 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


nhiều sau khi được gặp Bụt. Ông đã thực tập hết lòng theo những lời 
chỉ dẫn của Ngài. Trong khi ở bên cạnh đức Thế Tôn, ông ta cảm nhận 
được năng lượng từ bi và nâng đỡ rất lớn của Bụt và năng lượng ấy 
đã giúp ông ta thiết lập được sự vững chãi và đức vô úy trong tâm, 
mặc dầu thân thể đang rất đau nhức. Sau khi đức Thế Tôn rời khỏi 
nơi ông ta cư ngụ, ông ta không thể một mình duy trì được niềm an 
lạc ấy, vì thế ông đã tự sát. Khi đức Thế Tôn hay được tin ấy, Ngài rất 
lấy làm thương tâm và Ngài đã gởi một số các thầy đến nơi ông ấy ở 
để chăm lo việc mai táng cho ông. Đó là tất cả những gì tôi có thể chia 
sẻ với quý vị trong lúc này: Hành động của Bụt chứa đầy lòng thương 


yêu ngay trong khi ông ấy đang còn sống và sau khi ông ra đi. 


Hỏi: Kính bạch Thầy, trong khóa tu này Thây có dạy về giáo lý tha 
thứ, bao dung thật thâm sâu. Những lời dạy ấy đã giúp ích cho con 
rất nhiều. Con vô cùng biết ơn Thây. Kính thưa Thầy, nhiều lần con 
nhận thấy người mà con khó tha thứ nhất lại là chính mình. Xin Thầy 
ban cho con những phương pháp thực tập để con có thể thực tập tha 
thứ chính mình một cách hữu hiệu? 


Thầy: Trong đời sống, có nhiều lúc vì thiếu chánh niệm, thiếu sự khéo 
léo, ta đã làm những điều gây khổ đau, đổ vỡ cho những người ta 
thương và nhiều người khác. Ta hối hận, cảm thấy tội lỗi và trở nên 
chán ghét chính ta, không có khả năng tha thứ cho chính mình. 
Nhưng ta không biết rằng chính mình cũng đã gây khổ đau, tàn hoại 
cho thân tâm mình rất nhiều. Sự thực là tất cả những khổ đau, hư 
hoại ta đang gánh chịu đều do chính mình tạo ra. Xin quý vị quán 
chiếu về điều này. Nếu nhìn kỹ lại, quý vị sẽ thấy rằng người làm 
mình khổ nhiều nhất lại chính là mình chứ không phải ai khác. Đây là 
sự thực hiển nhiên mà ta không hề hay biết một cách rõ ràng. Vì vô 
minh, giận hòn, thù hận, kỳ thị và thiếu sự khéo léo, ta đã gây khổ 
đau, đỗ vỡ cho chính ta và cho những người ta thương. Ta biết rằng 
năng lượng của tập khí chịu trách nhiệm về tình trạng khổ đau của ta. 
Đôi khi ta có đủ thông minh để biết rằng những lời nói hoặc hành 
động của ta sẽ gây khổ đau, nhưng năng lượng tập khí trong ta quá 
mạnh; nó sai khiến, thúc đẩy ta nói hoặc làm những điều mà ngay sau 


đó ta cảm thấy hối tiếc. Ta nguyện là lần sau ta sẽ không nói hoặc làm 


281 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


những điều như thế nữa, nhưng khi đụng chuyện, ta lại lặp lại giống 
hệt như lần trước. Con ma tập khí luôn mạnh hơn ta. Ta không có chủ 
quyền để làm chủ lấy năng lượng tập khí của ta. Đức Thế Tôn đã dạy 
chúng ta phương pháp thực tập nhận diện sự có mặt của năng lượng 
tập khí mỗi khi nó biểu hiện và làm chủ lấy nó, không để cho nó tác 
yêu tác quái ta, chỉ nhận diện đơn thuần và mỉm cười với nó, gọi 
đúng tên của nó, thì từ từ sức mạnh của nó sẽ bị yếu đi. Như chúng ta 
đã được học trong những lần trước, nếu ta biết cách chế tác và vun 
trồng năng lượng chánh niệm mỗi ngày, thì ta sẽ có khả năng nhận 
diện được năng lượng tập khí của ta một cách dễ đàng và nhanh 
chóng. Khi đã nhận điện được nó, ta có thể thâm nói: "AI! chào anh 
bạn tập khí. Tôi biết anh có mặt đó. Lần này anh không thể tác yêu tác 
quái được tôi đâu." Đó là chánh niệm, là Bụt, là năng lượng thánh. 
Khi năng lượng chánh niệm có mặt, tức là Bụt có mặt và ta được bảo 
hộ, che chở. Mỗi khi ta nhận diện được sự có mặt của năng lượng tập 
khí, thì nó sẽ yếu đần yếu dần đi. Nếu ta tiếp tục thực tập nhận điện 
đơn thuần như thế nhiều lần, thì một ngày nào đó nó sẽ không đủ sức 
để khống chế, sai sử ta, thúc đẩy ta nói hoặc làm những điều gây khổ 
đau, đổ vỡ nữa. Có thể năng lượng tập khí ấy đã được trao truyền cho 
ta qua nhiều thế hệ của tổ tiên. Vì vậy ta không nên tự trách mình, 
cảm thấy tội lỗi với chính mình; mà phải thấy rằng mình chỉ là nạn 
nhân của sự trao truyền. Nếu không học cách nhận diện và chuyển 
hóa năng lượng tập khí ấy thì ta sẽ tiếp tục là nạn nhân của nó và ta sẽ 
trao truyền nó lại cho con cháu của ta và các con em của họ trong 
nhiều thế hệ tương lai. Ta không phải là người duy nhất gánh chịu 
trách nhiệm về những năng lượng của tập khí ấy; ta phải thấy rằng nó 
là sản phẩm chung của rất nhiều thế hệ tổ tiên và xã hội của ta. Nếu 
thấy được năng lượng tập khí của ta đã được trao truyền từ ông bà, 
cha mẹ và tổ tiên thì ta sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, ta không tự 
hành hạ, trách phạt mình nữa. Khi quý vị có cơ duyên gặp được 
chánh pháp và học được những phương pháp thực tập chánh niệm 
thì nên biết rằng quý vị đã được trao truyền những khí cụ có khả 
năng giúp quý vị chuyển hóa năng lượng tập khí ấy. Khi quý vị 
chuyển hóa được chính mình thì tất cả các thế hệ tổ tiên cũng đều 
được chuyển hóa, bởi vì quý vị là sự tiếp nối của ông bà tổ tiên. Làm 


282 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


được như thế thì quý vị có thể lấy đi được cái mặc cảm tội lỗi và oán 
hận chính mình. Quý vị chạm tới được bản chất đích thực của mình- 
bản chất tương tức tương nhập, bản chất của an lạc, hạnh phúc thật 
sự. Khi có năng lượng của niềm vui và hạnh phúc trong lòng, quý vị 
tự khắc có đủ sức mạnh để tiếp tục làm công việc chuyển hóa và trị 
liệu. Quý vị biết rằng năng lượng tự trách phạt, hối hận và chán ghét 
chính mình đã được trao truyền lại từ ông bà, cha mẹ và tổ tiên. Khi 
thấy năng lượng tập khí này cũng thuộc về họ thì quý vị có thể nói: 
"Chào bà nội! Cháu biết bà đang có mặt đó.", ngay lúc đó mình và bà 
nội đêu được cứu thoát. Quý vị đang làm công việc chuyển hóa 
không phải cho bản thân mà cho tất cả dòng họ tổ tiên và các thế hệ 


tương lai của quý vị nữa. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, khi lạy xuống, con có thể tiếp xúc được với tất 
cả các thế hệ tổ tiên của con và hòa nhập vào dòng sinh mạng của tổ 
tiên con. Nhưng khi thực tập như vậy đối với mẹ chông của con, thì 
con cảm thấy không thành công lắm. Xin Thầy giúp con? 


Thầy: Tôi nghĩ cái cảm nhận ấy xuất phát từ sự thật là quý vị vẫn xem 
mẹ chồng của mình không phải là một người trong gia đình. Nếu quý 
vị không thay đổi cái nhìn ấy thì khó có thể chấp nhận, ôm ấp mẹ 
chồng của mình như đã làm đối với những người thân trong gia đình, 
dòng họ của mình. Phải thấy rằng dù muốn hay không muốn, người 
ấy vẫn là mẹ chồng của mình, đó là một sự thật. Chồng của mình là 
một phần của bà và của dòng họ bà. Khi lập gia đình, quý vị đã cam 
kết là sẵn sàng chia sẻ tất cả những hạnh phúc và khổ đau của chồng 
hay vợ của mình và mẹ chồng hay mẹ vợ của mình là một phần của 
hạnh phúc và khổ đau ấy. Vì vậy, là vợ chồng, quý vị phải có khả 
năng chấp nhận, ôm lấy tất cả những hạnh phúc và khổ đau của mẹ 
vợ hay mẹ chồng của mình với tâm không phân biệt. Đó là sự thực 
tập tình thương theo tỉnh thân xả, tức là tình thương độ lượng, bao 
dung và vô phân biệt. Hạnh phúc của chồng mình hay vợ mình tùy 
thuộc rất nhiều nơi hạnh phúc của mẹ chồng hay mẹ vợ của mình. 
Nếu chồng hay vợ của quý vị không hạnh phúc, thì quý vị không thể 
hạnh phúc được. Vì vậy chăm sóc, thương yêu mẹ chồng hay mẹ vợ 
của mình tức là chăm sóc cho hạnh phúc của chính mình và của 


283 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


chồng mình hay vợ mình. Khi người Phật tử có một người yêu khác 
tôn giáo, ví dụ như người Ki Tô Giáo, thì anh ta hoặc chị ta cần phải 
tìm hiểu, học hỏi về truyền thống của Ki Tô Giáo và phải tôn kính đức 
Ki Tô và vị Cha đạo của người ấy như mình tôn kính Bụt và thây Bốn 
Sư tâm linh của mình. Bởi vì tình bạn rất quý giá và cần thiết cho 
hạnh phúc của ta và ta muốn trân quý, gìn giữ nó. Những gì thuộc về 
bạn mình cũng là thuộc về mình. Đó là điều tất nhiên. Những gì bạn 
mình yêu thích thì mình cũng yêu thích. Tình thương và sự cam kết 
lâu dài rất quan trọng trong liên hệ vợ chồng, bè bạn hay thầy trò v.v.. 
Quý vị phải thực tập chăm lo tất cả những gì thuộc về người bạn hôn 
phối của mình đứng về mọi phương diện, bởi vì quý vị quan tâm đến 
niềm vui và hạnh phúc của người ấy. Phải nhìn cho thật sâu và thấy 
cho được rằng tất cả mọi người, mọi sinh hoạt đều có liên hệ mật thiết 
tới mẹ chồng hay mẹ vợ của mình để quý vị có thể thật sự sống an lạc, 
hòa bình và hạnh phúc với bà; hạnh phúc của quý vị tùy thuộc vào 
hạnh phúc của mẹ chồng hay mẹ vợ của quý vị. Trước hết ta phải đối 
xử tử tế với bà. Mỗi khi quý vị tới nhà mẹ chồng, quý vị phải tử tế 
chào hỏi mẹ chống và tất cả mọi người trong gia đình, bởi vì họ là 
những người thân của chồng mình. Dù bà có đối xử hơi lạnh lùng 
hoặc đễ thương hay không đễ thương, điều đó không quan trọng; 
quan trọng là mình vẫn giữ thái độ niềm nở, tôn kính, ôm ấp, chấp 
nhận và giúp đỡ mẹ chồng của mình với tâm độ lượng, bao dung, bởi 
vì điều ấy có liên quan đến hạnh phúc của mình và chồng. Càng nhìn 
sâu, càng hiểu và càng bao dung, độ lượng bao nhiêu thì cái bức 
tường ngăn cách giữa quý vị và mẹ chồng của quý vị sẽ được xóa đi 
và quý vị sẽ có khả năng chấp nhận bà như một thành phần quan 


trọng trong dòng họ tổ tiên của chồng quý vị. 


Hỏi: Kính thưa Thây, câu hỏi của con có liên quan đến Giới Thứ Nhất 
của Năm Giới Quý Báu, nhất là vê vấn đề giết hại để nghiên cứu- giết 
những con động vật làm thí nghiệm để mang lại lợi ích cho con 
người. Con đã an chay từ lúc mười tám tuổi và con thấy xót thương 
cho các loài động vật. Con không ăn mặc những sản phẩm làm bằng 
da thú và con cố gắng làm bất cứ điều gì có thể trong đời sống hàng 
ngày của mình để bày tỏ lòng thương đối với các loài động vật. 


284 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


Nhưng con là một nhà khoa học, con phải nghiên cứu để mong tìm ra 
được những phương thuốc giúp con người chữa trị những căn bệnh 
như bệnh hủi và bệnh lao v.v.. Bởi vì những căn bệnh này không đem 
lại lợi tức cho các hãng bào chế thuốc men, là một nhà khoa học là 
việc cho chính phủ, con thấy mình với địa vị của một người phụ trách 
một chương trình lớn để tìm ra những loại thuốc mới để chữa trị bệnh 
lao, một loại bệnh nan y đang gây thiệt mạng cho khoảng ba triệu 
người mỗi năm. Khi cần thử nghiệm thuốc mới, chúng con phải cho 
những con thú uống những loại thuốc mới ấy xem có an toàn và hiệu 
nghiệm không trước khi áp dụng cho con người. Con nghĩ rằng đây là 
vấn đề không tương đồng đối với những điều mà cô Val đã chia sẻ 
với chúng con vào tuần đầu về sự khổ đau không cần thiết của các 
loài động vật khi dùng chúng để bào chế các chất mỹ phẩm, trang sức 
và dầu gội. Những loại thuốc trị bệnh lao này sẽ được cung cấp cho 
con người. Con có thể tự mình thử nghiệm thuốc trước, nhưng con chỉ 
là một người thôi và điều này sẽ không cho con đủ dự kiện. Chúng 
con đã thử nghiệm vài loại thuốc tới mức được coi như là an toàn cho 
con người, nhưng muốn đạt tới cứ liệu với phẩm chất cao và có tự tin 
để cung cấp cho con người, nhưng muốn chắc chắn, con phải thiết kế 
những cuộc thử nghiệm bằng cách cho những con động vật uống 
trước. Vấn đề này, trong lòng con cảm thấy có sự xung đột, mâu 
thuẫn và bất công đối với các loài động vật và đối với loài người đứng 
về phương diện tình thương yêu đồng loại, tình thương không phân 
biệt! Con xin thây cống hiến cho con một cái nhìn khác về nếp sống từ 
bi, một cách nhìn khác về vấn đề này trong khi vẫn ý thức rằng mình 


không có tâm ý muốn giết hại bất cứ một loài sinh vật nào. 


Thầy: Điều đầu tiên tôi muốn khuyên là ông nên tiếp tục làm công 
việc mà ông đang làm, nhưng hãy làm trong chánh niệm. Tôi tin rằng 
tới một lúc nào đó ông sẽ đạt được những cái thấy và những cái thấy 
ấy sẽ giúp ông cải thiện công việc của ông theo hướng mà các loài 
động vật cũng sẽ được bảo hộ, tôn trọng. Cách đây mười lăm năm, có 
một thiền sinh khách tới thăm Tu Viện Làng Mai. Ông ta cho tôi biết 
rằng ông chịu trách nhiệm về việc chế tạo bom nguyên tử và ông đã 


không có một ý thức trong sáng về sự việc chế tạo một loại vũ khí có 


285 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


chức năng tàn phá kinh khủng này. Ông ta cũng đã nói với tôi rằng 
nếu ông rời bỏ nghề nghiệp này, thì cũng không giúp ích được gì, bởi 
vì người khác sẽ thay thế ông và tiếp tục công việc của ông. Tôi im 
lặng một hồi thật lâu, sau đó tôi đã khuyên ông ta nên tiếp tục với 
nghề nghiệp của ông, nhưng phải làm trong chánh niệm. Làm việc 
trong chánh niệm sẽ giúp ta phát khởi sự hiểu biết (trí tuệ) và sự hiểu 
biết ấy sẽ cống hiến cho ta những phương cách hay để cải thiện nghề 
nghiệp của mình. Nếu ông chỉ làm công việc có tính cách máy móc, 
thì ông sẽ tiếp tục làm theo cái lề lối ấy. Giết hại các loài cầm thú cũng 
vậy. Con người có vị thế lớn mạnh hơn. Nếu các loài cầm thú có khả 
năng tổ chức biểu tình, chắc chắn chúng sẽ tổ chức những cuộc biểu 
tình chung quanh văn phòng thí nghiệm của ta. Nhưng vì con người 
có vị thế mạnh hơn, thông minh hơn nên còn người đem chúng ra làm 
vật thử nghiệm để tìm tòi, khám phá những phương cách cải tiến tốt 
hơn cho vấn đề điều trị tình trạng sức khỏe, đời sống của con người. 
Theo tôi thì ông nên tiếp tục công việc nghiên cứu và thử nghiệm của 
ông, nhưng ông phải hết sức cẩn trọng về những hành động này. Ông 
đại diện chúng tôi và đang làm công việc ấy trên danh nghĩa của 
phụng sự. Và chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi cũng chịu trách 
nhiệm với ông về hành động này. Chúng tôi cũng khổ tâm như ông. 
Chúng tôi cũng mong tìm ra được những phương cách điều trị mà có 
thể không cần sử dụng tới những loài động vật khác để thử nghiệm 
để giảm bớt những niềm đau nỗi khổ của các loài cỏ cây, cầm thú và 
đất đá. Bởi vì theo giáo lý của kinh Kim Cương, con người được làm 
bằng những yếu tố không phải người trong đó có những yếu tố cỏ 
cây, câm thú và đất đá. Điều quan trọng là ông phải luôn luôn tìm 
cách truyền thông tin cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra và 
cuộc thử nghiệm của ông đã đi tới những kết quả đáng kể nào, có 
những thiệt hại trầm trọng nào..., bởi vì rất nhiều người trong chúng 
tôi còn mù mò về sự kiện này. Chúng tôi không ý thức được các loài 
động vật đau khổ đến mức nào khi bị đem ra làm thử nghiệm như 
vậy. Ông là người bị ép phải làm những công việc như vậy; ông là 
ngọn lửa ở trên chóp của cây nến. Ông gánh chịu nỗi khổ cho tất cả 
chúng tôi. Ông phải luôn tỉnh thức và cho chúng tôi biết về những gì 
ông đang làm. Chúng tôi có thể giúp ông sống sâu sắc, chánh niệm 


286 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


hơn và sẽ cùng quán chiếu để giúp anh mau chóng đạt được vài cái 
thấy (tuệ giác) để cùng nhau làm vơi nhẹ những nỗi khổ niềm đau 
của các loài cầm thú. Đây là những lời chia sẻ được phát xuất từ kinh 
nghiệm khổ đau và tuệ giác của bản thân tôi. Vấn đề không phải là 
được hay không được; chúng tôi chỉ có thể khuyên ông là hãy làm 
công việc ấy với chánh niệm và chia sẻ với chúng tôi về tình trạng khổ 
đau của các loài cầm thú để chúng ta cùng gánh trách nhiệm chung. 
Chúng tôi có thể cống hiến cho ông một vài cái thấy thực tiễn để giúp 
ông thực hiện công việc ấy theo chiều hướng đạo đức và từ bi. Hạt 
giống của từ bi có thể sẽ càng ngày càng bị teo dần khi chúng ta bị kẹt 
vào những vấn đề trong đời sống hàng ngày như thế. Chúng ta không 
thể có hạnh phúc được nếu trong lòng ta không có chất liệu của 
thương yêu- từ bi. Chúng ta phải thấy rằng những gì mình đang làm 
đều phát xuất từ tình thương; ta không nên biến mình thành một 
dụng cụ có tính cách máy móc. Ta không phải là một dụng cụ máy 
móc, ta là một con người; vì vậy phải luôn luôn bồi đắp và gìn giữ cho 
tình thương yêu trong ta được sống mãi. Ta phải tỉnh thức và giúp 
người khác tỉnh thức về điều ấy. Ông đang làm công việc đó cho tất 
cả chúng tôi và chúng tôi đồng chịu trách nhiệm về mọi hành động 


mà ông đang làm. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, chúng con rất mến mộ đức trâm tĩnh của Thầy, 
nhưng con xin phép được hỏi Thây: Thầy cảm thấy như thế nào khi 
có rất nhiều người nhìn chăm vào Thầy, quay phim, chụp hình và bị 
những luồng ánh sáng từ bóng đèn của máy chụp hình, quay phim 
chiếu thắng vào mắt v.v.. Khi có người sùng bái thầy, tôn kính thầy 
thì thầy cảm thấy như thế nào? Tâm của thầy có bị ràng buộc, giao 
động không? Có khi nào thầy cảm thấy bực bội, giận hờn, lạnh lùng 
khi phải đối diện với vấn đề này không? Thầy thực tập như thế nào 
đối với vấn đề danh vọng? Đối trước những vấn đề như thế, làm sao 
thây giữ được tâm mình cho bình lặng và vững vàng? Có khi nào 
Thầy thực tập thiên ôm với những người Thầy rất thân, gần gũi 
không? 


Thầy: Có chứ! (đại chúng cười ầm lên). Nếu mình là người mới xuất 
gia, mới được thọ giới, thì ban đầu có thể mình sẽ cảm thấy khó chú 


287 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


tâm, cảm thấy khó chịu khi có người tới lễ bái để bày tỏ lòng cung 
kính của họ đối với Tam Bảo. Nhưng đất nước của tôi đa phần dân 
chúng đều theo đạo Bụt; họ đã quen nhìn thấy hình ảnh của các thây 
và các sư cô trong chiếc áo tràng, nhật bình màu nâu. Khi họ thấy 
bóng đáng của các thầy và các sư cô trong chiếc áo tu màu nâu, họ 
liền tưởng nhớ đến đạo Bụt, đến đức Thế Tôn và họ luôn luôn bày tỏ 
lòng tôn kinh đối với các thầy và các sư cô. Họ muốn được lễ bái 
trước mặt các thầy và các sư cô, nhất là đối với các vị đã tu hành lâu 
năm để cầu phúc. Nếu mình vừa mới được xuất gia, thọ lãnh giới 
pháp, thì mình sẽ cảm thấy khó chịu, áy náy khi có người tới lễ bái và 
cung kính mình. Trong trường hợp này, ta không thể bảo họ: "Xin 
quý vị đừng làm như thế. Tôi nghiệp con. Con chỉ là một sư chú, một 
sư cô mới xuất gia thôi. Quý vị làm như thế thì con sẽ bị tốn phước." 
Theo tôi, các sư chú, sư cô không nên khước từ như thế. họ phải thực 
tập ngôi cho thật yên, theo dõi hơi thở và thiết lập chánh niệm vững 
chãi trước mặt mình. Họ nên thực tập quán tưởng để thấy rằng người 
ấy đang cung kính và lễ bái Bụt, Pháp và Tăng qua mình. Mình là một 
biểu tượng đại diện cho Tam Bảo. Là một vị sa di mới được thọ mười 
giới, quý vị phải học phép thực tập này ngày từ lúc đầu khi mới xuất 
gia. Tôi luôn luôn hướng dẫn cho các đệ tử mới xuất gia của tôi về sự 
thực tập này ngay sau khi họ mới được thọ lãnh mười giới. Đối với 
người Phật tử, lễ bái Tam Bảo là để cầu Tam Bảo gia hộ, che chở cho 
thân tâm họ, gia quyến của họ được an ổn, đời sống được hạnh phúc. 
Họ lễ bái không phải để tôn vinh cái bản ngã của mình mà để bày tỏ 
niềm cung kính đối với Bụt, Pháp và Tăng nơi mình mà thôi. Nếu 
nghĩ rằng người ta lễ bái, cung kính cái bản ngã của mình, thì lầm rồi 
vậy. Đời tu của ta có thể bị hư hỏng nếu ta có những ý nghĩ sai lâm 
như thế. Ngay từ giây phút mới xuất gia, sư chú hoặc sư cô phải học 
cách ngồi yên, thiết lập sự vững chãi và thảnh thơi và cứ mặc nhiên 
cho người ta lễ lạy, vì họ lễ lạy Tam Bảo qua cái thân tướng người tu 
của mình. Cũng giống như khi quý vị đứng nghiêm trang chào lá cờ 
Mỹ; hắn nhiên quý vị không phải đứng chào cái mảnh vải đang bay 
lăng lơ trên cái cột, mà thật sự quý vị đang chào, đang tưởng niệm 
đến đất nước, con người, các anh hùng và lịch sử của đất nước quý vị, 
có phải vậy không? Vậy thì chiếc áo nâu sòng cũng chỉ là một biểu 


288 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


tượng như chiếc lá cờ mà thôi. Nếu bị kẹt vào tướng, quý vị sẽ đánh 
mất bản chất đích thực của mình. Tôi luôn thực tập an trú vững chãi 
trong chánh niệm và bảo hộ tâm ý mình để tâm hành tham lam danh 
vọng không động được tới tôi. Chỉ khi nào mình bị thất niệm thì mình 
mới bị mất mình. Nếu quý vị an trú vững vàng trong chánh niệm, có 
khả năng gìn giữ và hộ trì tâm ý mình, thì danh vọng, uy quyền sẽ 
không động được tới quý vị. Tuy nhiên không phải thây nào, sư cô 
nào cũng làm được điều đó một cách đễ dàng. Có rất nhiều thầy và sư 
cô bị vướng vào cạm bẩy của danh lợi, của uy quyền, của sự hưởng 
thụ..., họ trở thành những nạn nhân của nếp sống thỏa mãn ngũ dục 
và đời tu của họ đã bị hư hỏng, tâm bồ đề bị hủy hoại. Nhìn lại chính 
mình, tôi thấy tôi chưa bao giờ bị vướng vào những thứ ấy. Hạnh 
phúc của tôi được làm bằng những yếu tố khác như yếu tố của an lạc, 
vững chãi, hiểu biết, tình thương và tự do. Khi cái gì vừa bắt đầu trở 
thành chướng ngại, làm vướng bận thân tâm mình, tôi có khả năng 
quán chiếu và buông bỏ liền lập tức và làm được một cách dễ dàng. 
Tôi gọi đó là sự thực tập thđ bò. Buông bỏ được những con bò của 
danh lợi, uy quyền, nếp sống hưởng thụ dục lạc..., đạt được tự do và 
tình thương lớn là sự thắng lợi lớn nhất của người tu. Ví dụ tôi muốn 
thành lập một trung tâm tu học và công việc này có thể là một công 
việc cần thiết. Nhưng nếu trong quá trình xây dựng trung tâm tu học, 
xây dựng tu viện tước đoạt mất niềm vui, hạnh phúc và sự thảnh thơi 
của tôi thì tôi phải buông bỏ. Tôi không cần có một trung tâm tu học 
nếu công việc xây dựng ấy tước đoạt mất niềm an lạc, hạnh phúc và 
tự do của tôi. Điều đó không có nghĩa rằng tôi thất bại, không thành 
công trong công trình xây dựng một trung tâm tu học, nhưng vì thấy 
rằng buông bỏ là một sự thắng lợi, nghĩa là tôi đã gìn giữ, bảo hộ 
được tự do của mình. Đó là gia tài quý giá nhất của người tu. Đối với 
danh vọng cũng vậy. Quý vị có thể đánh mất tự do và hạnh phúc nếu 
quý vị bị vướng vào danh vọng. Nhìn vào một người hoặc người đó 
là một vị xuất gia hay cư sĩ, qua cách sống và hành xử của người đó, 
ta có thể biết ngay được người đó đang có tự do hay không. Dầu quý 
vị là một nhà triệu phú hay một ông chủ của một công ty lớn hoặc 
đang giữ một chức vụ cao trong chính phủ, quý vị vẫn không thể gọi 
là người hạnh phúc nếu quý vị không có tự do nội tâm và không gian 


289 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


chung quanh. Tự do nội tâm và tình thương chính là chất liệu làm cho 
đời sống của ta trở nên hạnh phúc thật sự, chứ không phải uy quyền, 
danh lợi, địa vị, nói cho đủ là ngũ dục: tài, danh, sắc, thực và thụy. 
Đây là những điều ta sẽ được học trong phép quán niệm hơi thở thứ 
mười bốn của kinh Quán Niệm Hơi Thở: “Tôi đang thở 0uào uà quán 
chiếu 0ề tính không đáns tham cầu của uạn pháp. Tôi ñans thở ra uà quán 
chiếu 0ề tính không đáng tham cầu của 0uạn pháp. ˆ Khi đi, tôi trần quý và 
tận hưởng từng bước chân của tôi. Khi thở vào thở và thở ra, tôi tận 
hưởng từng hơi thở vào và thở ra của tôi. Mỗi khi ngồi uống trà với 
các đệ tử, tôi tận hưởng từng chén trà tôi đang uống và trân quý sự có 
mặt của các đệ tử của tôi. Tôi biết tiếp xúc và thưởng thức cái đẹp 
nhiệm mầu của trời xanh, mây trắng và núi rừng. Tôi sống được như 
thế là nhờ tôi có tự do và biết trân tự do. Là một người tu, một vị thây, 
tôi phải có tự do; nếu không thì tôi không thể là Thây của các đệ tử 
của tôi. Nếu tôi bị vướng vào, bị ảnh hưởng bởi sự tôn vinh, danh 
vọng và tài vật thì tôi không xứng đáng là Thầy của các đệ tử của tôi. 
Đề tài này không phải để chúng ta bàn luận mà chính là để chúng ta 
thực tập nhìn sâu và tự mình khám phá. Tôi hy vọng tất cả chúng ta 
có thể thực tập theo tinh thần này. Nếu chúng ta không có tự do nội 
tâm, nếu còn bị ràng buộc bởi những con bò của danh vọng, uy quyền 
và tài vật, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới được chân hạnh phúc, 
không bao giờ đạt tới được tự do lớn. Điều này được áp dụng cho tất 


cả mọi người trong tăng thân. 


Hỏi: Câu hỏi này phát xuất từ sự thắc mắc trong nhóm pháp đàm của 
chúng con. Chúng con không nghe Thầy nhắc đến tầm quan trọng 
của sự tích lũy phước đức trong đời hiện tại hoặc tránh tạo ra những 
nghiệp xấu ác; sự thực tập này có liên hệ tốt xấu như thế nào đối với 
vấn đề tái sinh trong tương lai. Với tuổi của con, con không biết là 
mình có nên cố gắng tích lũy phước đức bằng cách thực tập "an trú 
trong hiện tại" thêm gấp đôi hay không, nghĩa là con có nên khẩn 
trương thực tập tích lũy phước đức càng nhiều càng tốt để được tái 
sanh về hướng an lành trong tương lai hay không? 


Thầy: Khi quý vị thực tập thở vào, thở ra, an tịnh thân tâm mình và 
mỉm cười là quý vị đang tích lũy được rất nhiều phước đức. Quý vị 


290 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


trở nên một người có hạnh phúc. Tự thân của quý vị tỏa ra được 
phong thái của một người tự do, thanh thản, nhẹ nhàng và hạnh 
phúc. Cho dù quý vị không cố gắng làm cho những người chung 
quanh mình hạnh phúc, nhưng họ cảm thấy hạnh phúc được sống 
gần gũi với quý vị. Quý vị cũng làm cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên và 
con cháu của quý vị được hạnh phúc. Quý vị có thể tích lũy phước 
đức như thế ngay trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. 


Tái sinh là quá trình xảy ra trong từng giây từng phút, trong từng sát 
na của sự sống. Chúng ta chết đi và sinh ra trở lại trong từng phút 
giây. Có thể quý vị nghĩ rằng mình đã già, kỳ thực quý vị còn trẻ lắm; 
quý vị vừa mới sinh ra. Khi nhìn vào chính mình, tôi không cần phải 
hỏi là sau khi chết tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ sinh ra, 
sẽ tái sinh dưới hình thức nào?, bởi vì bằng sự quán chiếu sâu sắc 
trong giây phút hiện tại, tôi thấy tôi đã tái sinh rôi dưới muôn ngàn 
hình thức của sự sống. Nhìn vào đại chúng, quý vị sẽ thấy sự có mặt 
của tôi trong các thầy, các sư cô, sư chú và các đệ tử cư sĩ của tôi, và 
có mặt luôn trong từng cọng cây ngọn cỏ... Tôi đã tái sinh trong mỗi 
quý vị. Quý vị là sự tiếp nối của tôi. Tôi đang có mặt trong từng tế bào 
của cơ thể quý vị đứng về phương điện trí tuệ, tình thương và tâm 
linh. Tôi là quý vị, quý vị là tôi. Tôi không cần phải chết đi mới bắt 
đầu tái sinh. Trong giây phút này đây, tôi không cần vội vàng, khẩn 
trương để thực tập tích lũy phước đức. Có người nói với tôi rằng nếu 
ba năm đầu làm sa di của Thầy thành công, thì Thây có thể trở thành 
một người hạnh phúc trong suốt đời tu. Điêu này rất đúng đối với 
trường hợp của tôi. Phước đức lớn nhất mà mình có thể thực hiện 
được là mình đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tích lũy nó. Quý vị chỉ cần 
sống đời sống của mình cho thật chánh niệm, sâu sắc, vun trông tình 
thương mỗi ngày, thì hạnh phúc sẽ đến với quý vị liền lập tức ngay 
trong phút giây của sự thực tập. Đức Thế Tôn có dạy: “Giáo lý của ta 
nói ra mầu nhiệm, đẹp đề ở chặng đầu, ở chặng s1fta uà ở chặng cuối.” Điều 
này có nghĩa là quý vị không cần phải thực tập mười năm, hai mươi 
năm hay ba, bốn mươi năm sau mới có kết quả. Đức Thế Tôn có nói: 
“Giáo pháp của ta có tính cách oượt thoát thời gian (akalika); là giáo pháp 
hiện pháp lạc trú- nsh1a là những lời dạy nếu đem ra thực tập đúng mức thì 


291 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


quý uị có thể đạt tới an lạc, hạnh phúc 0à giải thoát neaw trong kiếp sống 
hiện tại. Giâu phút mà quú uị bắt đầu thở oào tâm tỉnh lặng, thở ra miệng 
mỉm cười, là quý 0ị nếm được cái 0† của an lạc, tải thoát 0à hạnh phúc sau 
trong sự thực tập, chứ không phải là uấn đề thời gian- năm, tháng.” Khi 
thực tập, ta chỉ thực tập, chỉ sống với pháp lạc, không nên khởi tâm 
mong cầu phước đức thì phước đức tự khắc được tích lũy. Sự thật là 
tôi đã tái sinh trong rất nhiều hình tướng khác nhau và có thể quý vị 
chưa nhận ra được tôi. Quý vị nghĩ rằng tôi đang ngồi đây với cái 
thân tướng có chiều cao một thước mấy này và lớn cỡ chừng này, quý 
vị lầm rồi. Tôi đang biểu hiện khắp mọi nơi và trong nhiều hình thức 
khác nhau ngay trong giây phút này. Chúng ta phải tập nhìn để thấy 
sự thật mâu nhiều của thực tại, của thế giới không sinh không diệt, 
không một không khác, không đến không đi... mà đừng để bị đánh 
lừa bởi tri giác sai lầm bởi tướng. Trong kinh Bụt có nói rằng chỗ nào 
còn có tướng là chỗ đó còn có sự lường gạt. Chúng ta phải tu tập và 
quán chiếu để đạt tới cái thấy vô tướng. 


Hỏi: Kính thưa thầy, thế nào gọi là nhìn sâu? Có phải có công thức 
chăng? Xin Thầy dẫn chứng cho chúng con biết một vài phương cách 
nhìn sâu, ví dụ như đối với cơn giận, niềm đau và lòng thiếu kiên 
nhẫn. Sau khi đã thực tập nhận điện và ôm ấp và làm lắng địu những 
tâm hành ấy, chúng con phải thực tập như thế nào với những bước kế 
tiếp? 


Thầy: Nhìn sâu là động từ tôi thường sử dụng trong quá trình tu tập 
và giảng dạy. Chúng ta không phải chỉ thực tập nhìn sâu bằng mắt 
mà còn thực tập nhìn sâu bằng tai nữa. Sử dụng tai để lắng nghe, gọi 
lắng nghe sâu. Nhìn sâu sẽ đưa tới cái thấy sâu, gọi là tuệ giác, tức là 
sự hiểu biết lớn; còn lắng nghe sâu sẽ giúp cho cái thấy của ta sâu 
thêm, phù hợp với thực tại. Chúng ta người nào cũng có hai con mắt 
và hai lỗ tai, nhưng nếu không có ánh sáng của chánh niệm soi chiếu 
vào thì không thể thực tập nhìn sâu và lắng nghe sâu được. Ví dụ, khi 
muốn nhìn sâu vào bản chất của hơi thở vào, ta không cân sử dụng 
đến nhãn căn và nhĩ căn, ánh sáng chánh niệm trong vùng ý thức 
(thức thứ sáu) của ta làm công việc ấy. Nhìn sâu nghĩa là có mặt đích 


thực và ý thức sâu sắc với đối tượng ấy, tâm ý ta không bị tán loạn, an 


292 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


trú vững vàng và trở thành một với đối tượng, trạng thái đó gọi là 
định. Có khi ta sử dụng mắt, có khi ta sử dụng tai và có khi ta sử 
dụng tâm thức của ta để nhìn sâu, nhưng ta phải luôn luôn sử dụng 
năng lực của niệm và định làm nền tảng để thực tập nhìn sâu. Không 
có niệm và định, ta không thể có mặt lâu bên với đối tượng quán 
chiếu được. 


Đôi khi ta cũng có thể vận dụng sự suy tư của ta. Tuy nhiên suy tư có 
hai loại: tâm- vitarka và từ- vichara. Trong nhiều trường hợp, suy tư 
có thể dẫn đến sự lầm lạc và ảo giác và dễ bị đánh mất mình. Nhưng 
thỉnh thoảng, nếu ta biết điều phục những dòng suy tư của ta một 
cách khéo léo, thì suy tư có thể giúp ta thấy sâu và rõ hơn. Đức Thế 
Tôn dạy rất rõ về phép thực tập nhìn sâu- quán. Ngài nói rằng ta phải 
tập nhìn để tiếp xúc cho được với bản chất vô thường về đối tượng 
đang được quán chiếu. Chúng ta học giáo lý vô thường không phải để 
đem ra bàn luận hoặc nói suông, Cái này vô thường. Cái kia vô 
thường. Đời là vô thường cho nên khổ..., mà phải thật sự tiếp xúc với 
bản chất vô thường của mọi sự mọi vật. Chúng ta có thể sử dụng trí 
năng và nói rằng: "Tôi biết bông hoa này vô thường", nhưng đó có thể 
chỉ là trên bê mặt. Chúng ta phải chạm cho được thực tại của vô 
thường trong chiều sâu của nó để vượt thắng ý niệm về vô thường. Ý 


niệm, khái niệm về vô thường không phải là thực tại của vô thường. 


Nếu ta thật sự tiếp xúc được với bản chất của vô thường, ta cũng 
đồng thời tiếp xúc được với bản chất của vô ngã, tương tức và niết 
bàn. Vô thường, vô ngã và niết bàn là ba cánh cửa giải thoát- Tam 
Giải Thoát Môn; có khi gọi là Tam Pháp Ấn. Phần đông chúng ta đã 
có một ít kinh nghiệm qua sự học hỏi từ kinh sách về giáo lý vô 
thường, vô ngã và niết bàn và tự cho là mình đã hiểu, đã nắm bắt 
được thực tại. Coi chừng! Có thể mình đang tự đánh lừa mình đấy. 
Khi đọc lại những lời kinh và quán chiếu lại, ta thấy rằng thực ra 
mình chưa hiểu, chưa thực nghiệm chút xíu gì về thực tại vô thường 
cả. Khi nhìn vào bông hoa này, ta có thể thấy ngay được cái hoa này là 
vô thường. Ta chấp nhận sự vô thường của bông hoa. Nhưng khi va 
chạm với đời sống, nhất là đối với bản thân ta, thì hình như cái thấy 
ấy không có dính líu gì đến đời sống của ta cả; lý do là vì ta chưa thật 


293 Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


sự trực nhận, chưa thật sự sống một cách sâu sắc với thực tại của vô 
thường, ta chỉ thấy một cách hời hợt trên bê mặt của trí năng mà thôi. 
Nếu sống sâu sắc với thực tại của vô thường, ta sẽ tiếp xúc được với 
thực tại của vô ngã và của tương tức- thế giới không sinh không diệt 
của mọi sự mọi vật. Nếu ta thật sự tiếp xúc được với bản chất không 
sinh không diệt của mọi sự mọi vật, thì tất cả các phiên não, sâu đau, 
sợ hãi sẽ tan biến hết. Chừng nào nỗi u sầu, sợ hãi, ghen ty và thèm 
khát còn có mặt, thì ta biết rằng ta chưa thật sự tiếp xúc sâu sắc với 


thực tại vô thường, vô ngã và tương tức của mọi sự mọi vật. 


Phép thở thứ mười bốn của kinh Quán Niệm Hơi Thở giúp ta nhìn 
sâu vào đối tượng của sự tham đắm, thèm khát của ta và nếu nhìn cho 
thật thấu đáo, ta sẽ giác ngộ rằng những thứ ấy không phải là đối 
tượng của chân hạnh phúc. Ta có cái ảo tưởng về hạnh phúc và ảo 
tưởng ấy thường đem lại cho ta rất nhiều khổ đau. Nếu thật sự hiểu 
được bản chất của đối tượng ấy không phải là đối tượng đích thực 
của ước muốn sâu kín của ta, thì ta sẽ buông bỏ và đạt tới tự do lớn. 
Những đối tượng mà ta đang chạy theo, đang tìm cầu có thể chỉ là sự 
thèm khát về danh, lợi, quyền hành và sắc dục. Nếu nhìn thật kỹ vào 
bản chất của năm dục ta sẽ thấy được tính chất tàn phá và nguy hại 
của chúng; nếu sa lầy vào chúng thì ta sẽ đau khổ cực kỳ. Năm dục là 
cạm bẫy. Nếu vì tri giác sai lầm, ta tiếp tục bám chặt vào cái ước 
muốn, bám sát vào sự thèm khát của ta và tin rằng những thứ này sẽ 
đem lại cho ta chân hạnh phúc thì ta sẽ khổ và ta sẽ làm cho những 
người thương của ta khổ theo. Hạnh phúc chân thật không thể có 
được nếu ta không thấy rõ được bản chất đích thực của đối tượng 
thèm khát, ước muốn của ta. Cái bản chất đích thực của thực tại chỉ có 
thể đạt được bằng sự thực tập nhìn sâu- quán chiếu. 


Khi đức Thế Tôn dạy về giáo lý vô thường, vô ngã, không, tương tức, 
không sinh không diệt v.v.. và gợi ý cho ta thấy bản chất của những 
giáo lý này không phải là những đối tượng của sự tìm cầu, không 
phải là những đối tượng của sự nắm bắt và bám víu, tức là Ngài đang 
giúp ta nhìn sâu. Nếu quý vị nhìn vào những đặc tính này của thực 
tại- vô thường, vô ngã, không, tương tức, không sinh không diệt- 
không phải như là những đối tượng của sự tìm cầu, thèm khát, nắm 


294 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


bắt để đàm luận thì quý vị mới thật sự được tự do, giải thoát. Có khi 
quý vị vận dụng sự suy tư và có khi quý vị chỉ cần ôm ấp đối tượng 
của sự quán chiếu; có rất nhiều cách để thực tập nhìn sâu. Nhưng 
mục đích của ta là để chứng nghiệm thực tại của sự sống, thâm nhập 
vào nó và trở thành một với nó. Đây là điểm then chốt của sự thực tập 
nhìn sâu, gọi là thiền quán, tiếng Phạn là vipashyana. Muốn thực tập 
thành công, quý vị phải tinh tấn vun trông năng lượng của niệm và 
định, vì hai năng lượng này sẽ giúp quý vị thể nhập sâu sắc được vào 
lòng của sự vật và đạt được tuệ giác vô thường, vô ngã và tương tức, 
an trú được vào cảnh giới của niết bàn tịch tĩnh. Niết bàn là sự văng 


lặng của tất cả các ý niệm, khái niệm. 


Hỏi: Kính thưa Thây, trong liên hệ tình yêu, muốn cho tình thương 
được vững bền, hai người phải trở thành một. Điều này nghĩa là thế 
nào? Tâm quan trọng của nó ra sao? Làm sao chúng ta có thể bảo đảm 
trong hai người, người mạnh sẽ không chế ngự và đàn áp người yếu? 


Thầy: Khi khái niệm một (nhất) bắt đầu sinh khởi, thì khái niệm khác 
(dị) cũng sinh khởi. Cũng giống như phải và trái. Thực tại vượt thoát 
khái niệm một và khác, phải và trái. Nếu hết lòng áp dụng những lời 
dạy ấy vào đời sống tu tập hàng ngày, thì chắc chắn quý vị sẽ tự tìm 
ra được câu trả lời cho chính mình. Tôi nghĩ rằng câu hỏi này được 
phát xuất từ trí năng, mà không phải từ kinh nghiệm tu tập. Điều căn 
bản của sự thực tập là đạt tới tâm hành xả- tức là frí oô phân biệt. Hôm 
trước tôi có đưa ra một ví dụ rất dễ hiểu về tính tương tức, vô ngã của 
bàn tay trái và bàn tay phải. Bàn tay phải không bao giờ nói với tay 
trái rằng: "Mày là đồ vô tích sự." Bàn tay phải không bao giờ kỳ thị 
bàn tay trái và cũng không tự hào với những tài năng của mình, vì 
bàn tay phải biết rằng mình với bàn tay trái không phải là hai thực thể 
riêng biệt, mình và bàn tay trái không phải một cũng không phải 
khác. Mỗi khi bàn tay trái cần sự giúp đỡ của bàn tay phải, bàn tay 
phải đến giúp, chăm sóc mà không nói rằng, "Này bàn tay trái, tao là 
bàn tay phải. Tao đến đây để giúp đỡ mày. Mày phải ghi nhớ để sau 
này trả ơn cho tao đó nghen." Trong mối quan hệ, nếu quý vị hành xử 
trên căn bản của trí tuệ vô phân biệt thì khổ đau và giận hờn sẽ được 


chuyển hóa. Khi quý vị có khả năng sống theo tuệ giác của vô phân 


295 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


biệt, thì vấn đề người mạnh uy hiếp, đàn áp và lợi dụng kẻ yếu chắc 
chắn sẽ không xảy ra. Nếu ta có khuynh hướng muốn lợi dụng, đàn 
áp nhau, thì điều đó chứng tỏ rằng ta chưa có trí tuệ vô phân biệt. 


Hỏi: Kính thưa Thầy, sức khỏe của con rất kém và nó trở thành sự 
chướng ngại, thử thách trong đời sống của con. Các bác sĩ của con đã 
phác thảo một phương cách trị liệu mà con thấy rằng con không thể 
thực hiện được. Vì thế, con đã suy nghĩ rất nhiều về những phương 
pháp điều trị có tính cách tự nhiên căn cứ trên các loại dược thảo. 
Mầu nhiệm thay, một người bạn học về siêu nhiên học tiên đoán rằng 
con sẽ không thực hiện được sự trị liệu thật sự cho tới ngày 24 tháng 
Năm, tức là ngày đầu của khóa tu này. Người bạn của con không hay 
biết gì về sự kiện con đi tham dự khóa tu này cả. Con vô cùng biết ơn 
Thầy đã từ bi dạy dỗ, hướng dẫn cho con trong những ngày qua và 
con cảm nhận rằng con có thể chăm sóc, điều trị được tình trạng sức 
khỏe của con theo những lời chỉ dạy và sự thực tập mà con đã tiếp 
nhận được từ Thầy. Con không ngờ rằng con có thể tìm thấy những 
phương pháp trị liệu mâu nhiệm như thế ngay tại khóa tu này. 
Những phương pháp tu tập chánh niệm mà con đã tiếp nhập được, 
con tin chắc là sẽ cứu mạng sống của con và giúp con đối diện và tiếp 
xúc với những vấn đề thật của con. Trong văn chương, có nhiều câu 
chuyện rất hay, rất hấp dẫn nói về những người được cứu độ sau khi 
họ được các bác sĩ... cho biết rằng họ chỉ còn hai tuần nữa để sống. Ở 
trong khóa tu này con thấy có rất nhiều thông điệp mầu nhiệm, sâu 
sắc có thể giúp người ta đối trị với những căn bệnh thập tử nhất sinh, 
những căn bệnh đang ởi tới cửa ngõ của cái chết để họ có thể vượt 
qua được sự sợ hãi về bệnh và chết một cách đễ dàng. Con thấy rằng 
những thông điệp ấy đang được phổ biến rộng rãi đến với nhiều dân 
chúng của nước Mỹ. Không biết Thầy có ý định viết một cuốn sách 
đặc biệt nói về vấn đề xây dựng, chăm sóc về sức khỏe và phương 
cách điều trị theo nếp sống chánh niệm hay không? Thầy có bao giờ 
nghĩ về sự thực hiện một cuốn sách như thế để giúp cho những người 
mang những căn bệnh có tâm cỡ lớn, trâm trọng không? Cuốn sách 
đó có thể mang tựa đề là "Hơi Thở Đưa Ta Trở Lại Với Sự Sống- 
Breathing Took Me Back to Life.” 


29 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


Thầy: Cám ơn cô. Tôi nghĩ tôi sẽ trông cậy vào ở cô. Nhờ cô viết cuốn 
sách đó giùm tôi (đại chúng cười). Theo tôi, mỗi người trong chúng ta 
phải là một cuốn sách sinh động. Mỗi chúng ta mang theo ngọn đèn 
trong lòng và ta đã tiếp nhận ánh sáng từ đức Thế Tôn. Ta phải mang 
cây đèn ấy về nhà, về trú xứ của ta và cố gắng tiếp tục thắp sáng cây 
đèn ấy để soi chiếu vào thế gian và cứu giúp mọi người chung quanh 
mình. Xin quý vị hãy viết cuốn sách đó bằng sự sống hàng ngày của 
chính mình, mà không phải chỉ bằng chữ nghĩa. Quý vị đã được tắm 
trong dòng sông của chánh pháp, đã tiếp nhận những giáo pháp mâu 
nhiệm và đã biết giá trị của sự thực tập. Chúng tôi trong cậy nơi quý 
vị. Mong quý vị cố gắng thực tập để giúp cho chính mình và cho 
những người chung quanh. 


297 | Chương 14: Câu Hỏi và Trả Lời 


Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề 
Cá Nhân 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 06, năm 1998, chúng 
ta học về cái Lạy Thứ Ba- tức là sự thực tập buông bỏ hình hài và thọ 


mạng. 


Tuệ Giác Tương Tức 


Khi thực tập thiền Lạy, ta nhìn sâu vào thân ta để thấy rằng thân này 
không đích thực là ta, không phải là vật sở hữu của ta. Trong thân này 
không có cái gì gọi là cái ta riêng biệt để báo víu. Tuy nhiên, thân thể 
ta là một hợp thể rất mầu nhiệm, nó chứa đựng cả tinh hà vũ trụ bao 
la. Ta thấy được tất cả các thế hệ tổ tiên, con cháu của ta đều có mặt 
trong thân ta. Ta cảm nhận sự có mặt của họ trong từng tế bào của cơ 
thể. Họ luôn có mặt trong ta và chung quanh ta. Họ cũng như các yếu 
tố khác đã kết hợp lại để làm nên sự sống của ta. Ta có thể tiếp xúc 
với những yếu tố như đất, nước, lửa và không khí- bốn đại trong ta và 
ngoài ta. Ta thấy ta như là một con sóng trên mặt đại dương. Con 
sóng này được hình thành bởi các con sóng khác. Đó là giáo lý một là 
tất cả, tất cả được cất chứa trong cái một của kinh Hoa Nghiêm. Đó là lý 
duyên khởi, là bản chất của vô ngã, tương tức, tương nhập của tất cả 
mọi sự mọi vật (pháp). Sự lên xuống của các con sóng không động 
được tới nước. Sự tan rã của thân thể ta không động tới được bản chất 
không sinh không diệt của ta. Theo giáo lý trùng trùng duyên khởi, 
tương tức tương nhập, vô ngã, thì không có gì sinh mà cũng không có 
øì diệt. Ta phải có khả năng thấy được sự thật mầu nhiệm ấy của thực 
tại mỗi khi tiếp xúc với thân thể mình. Khi đã thấy được bản chất của 
thực tại thì ta buông bỏ được ý niệm cho rằng thân thể này là mình, là 
của mình... Không những ta buông bỏ ý niệm về hình hài, mà ý niệm 
cho rằng thọ mạng của mình chỉ giới hạn khoảng sáu mươi năm hoặc 
bảy mươi năm cũng cần được buông bỏ nốt. Trước khi sinh ra, ta đã 
biểu hiện trên nhiều hình tướng khác; sau khi chết, ta tiếp tục biểu 
hiện trong các hình tướng khác. Ta đồng thời cũng đang có mắt khắp 


298 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


mọi nơi trong mọi hình tướng khác nhau. Không phải chỉ có thọ mạng 
của Bụt và các vị bồ tát là vô lượng, mà thọ mạng của một chiếc lá hay 
của một cây nên cũng vô lượng. Vào mùa Thu, khi đi thiền trong các 
khu rừng, ta giãm lên lá vàng khô và với chánh niệm, ta tiếp xúc được 
với bản chất đích thực của những lá vàng khô ấy. Thoạt nhìn, ta có 
cảm tưởng như lá đang chết, đang đi tới sự tàn hoại, rã nát vào lòng 
đất và trở thành hư vô. Thực ra, đó chỉ là tri giác sai lầm, là ảo giác 
của ta mà thôi; ta chỉ mới thấy bề mặt của thế giới hiện tượng của lá. 
Nếu nhìn cho kỹ, ta sẽ thấy được bản chất của lá là tương tức- lá và 
thân cây nương nhau mà biểu hiện, lá có mặt trong thân cây và thân 
cây có mặt trong lá; thân cây và lá không phải là hai thực thể biệt lập. 
Khi đi thiền trong các khu rừng vào những ngày đầu Xuân, ta thấy 
nhiều chồi lá non xuất hiện trên những cành cây trơ trụi lá và ta cho 
rằng chiếc lá vừa mới sinh ra và nó sẽ có mặt cho tới gần cuối Thu, 
sau đó nó sẽ tàn úa và rơi rụng, rồi ta cho đó là sự tàn hoại của chiếc 
lá. Thực ra, sự sinh và diệt của chiếc lá chỉ là hiện tượng thuộc về thế 
giới tích môn. Trong thế giới tích môn, ta thấy chiếc lá có sinh và có 
diệt, có đến có đi, nhưng nếu nhìn cho thật sâu, ta thấy rằng bản chất 
của nó là không sinh cũng không diệt. Khi các điều kiện (nhân duyên) 
hội tụ đầy đủ thì chiếc lá biểu hiện và khi có một vài điều kiện thiếu 
vắng thì chiếc lá ẩn tàng. Ấn tàng không có nghĩa là không có mặt, là 
hư vô, là đoạn diệt; không có mặt như một chiếc lá nhưng vẫn có mặt 
trong hình thái khác của sự sống ví dụ như thân cây, rễ cây, đất... Bản 
chất của chiếc lá chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giò từng 
diệt. 


Buông Bỏ Ý Niệm 

Trong kinh Kim Cương (Vajracchedika Prajnaparamita Sutra), đức 
Thế Tôn dạy chúng ta buông bỏ những ý niệm về ngã, nhân, chúng 
sanh và thọ giả. Ngài dạy rằng nếu ta buông bỏ được bốn ý niệm này 
thì sẽ chạm tới được niết bàn và ta được giải thoát, tự do ra khỏi 
những lo âu, ghen ty, phiên muộn và sợ hãi. Trong kinh Kim Cương, 
chúng ta tìm thấy những câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần như: 
ˆ...cúi tĩ sọ là những hành động thánh thiện thực ra không thật sự là hành 


299 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


động thánh thiện, cho nên chúng Trới đích thực là những hành động thánh 
thiện. Bồ tát không phải là bồ tát, cho nên mới là bồ tát đích thực. ˆ ˆA° 


không phải là “A,ˆ cho nên ˆA“ mới thật sự là “A“ˆ”. Đây là một công thức 


theo thể loại biện chứng của kinh Kim Cương. 


Khi nhìn vào bông hoa, ta thấy bông hoa chỉ được làm bằng những 
yếu tố không phải hoa, thì ngay trong giây phút ấy ta tiếp xúc được 
với thực tại của bông hoa. Nếu ta thấy được "A"” không phải là "A," 
thì ta đích thực thấy "A"” trong bản chất chân thật của nó. Thông 
thường ta bị kẹt vào những ý niệm rằng "A" chỉ có thể là "A," A 
không thể là "B." Đó là vì ta bị kẹt vào ý niệm ngã. Nhưng theo 
phương thức biện chứng của kinh Kim Cương, thì không phải như 
vậy. Nếu nhìn thật sâu vào ”A," ta sẽ khám phá ra "A" chỉ được làm 
bằng những yếu tố không phải "A." Phương thức biện chứng này 
giúp ta tiếp xúc được bản chất chân thật của thực tại mà không bị 
đánh lừa bởi tướng. Khi nhìn vào tự thân, ta thấy có một cái ngã và ta 
đồng nhất mình với cái ngã đó. Nếu biết nhìn sâu thì sẽ thấy rằng 
mình được làm ra bằng những yếu tố không phải mình, như yếu tố: 
cha, mẹ, tổ tiên, không khí, đất đai, mây, sức nóng, thực phẩm, giáo 
dục, tâm thức cộng đồng, văn hóa, chiến tranh v.v.. Thấy được như 
thế tức là tiếp xúc được với thực tại vô ngã của tự thân. Lúc bấy giò ta 
không ngại ngùng sử dụng danh từ "ngã- ta- tôi" nữa, bởi vì ta đã 
vượt thoát được ý niệm ngã. Đức Thế Tôn đã sử dụng những danh từ 
như "Tôi," "Anh," "Ngã." Thỉnh thoảng Bụt mời thây Ananda- thị giả 
của Ngài đi chơi, leo núi Linh Thứu... Ngài nói: "Thầy Ananda, thầy 
muốn leo núi Linh Thứu với tôi không? Thầy trò chúng ta sẽ cùng leo 
núi với nhau." Rõ ràng là đức Thế Tôn đã sử dụng những danh từ 


^*f† 


"thầy," "tôi" và "chúng ta” và Ngài không bị kẹt vào ý niệm ngã. Có 


lần tôi cống hiến cho đại chúng bài kệ thực tập nghe chuông, 


“Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe 
Tiếng chuôns huyền diệu đưa 0ề nhất tâm. ˆ 


Chữ nhất tâm trong bài kệ này được dịch sang tiếng Anh là "true 
self," nghĩa là cái chân ngã. Dịch trọn câu là "...tiếng chuông huyền 


diệu đưa tôi về với cái chân ngã- con người chân thật của tôi." Khi 


300 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


nghe bài kệ này, nhiều người thiền sinh Tây Phương đã hiểu lầm và 
ngân ngại sử dụng nó chỉ vì cái chữ chân ngã- “true self”. Sở dĩ họ 
ngần ngại là có thể vì họ chưa hiểu hoặc còn bị kẹt vào ngôn từ và 
khái niệm, còn bị kẹt vào cái nhìn nhị nguyên, phân biệt. Nếu trong 
mỗi giây mỗi phút của đời sống hàng ngày, ta nuôi dưỡng được cái 
thấy vô ngã, tương tức được thường xuyên, an trú được trong định về 
vô ngã, thì ta thấy rằng ngã chỉ được làm bằng những yếu tố không 
phải ngã và ta có thể mặc nhiên sử dụng những danh từ như "ngã," 
"tôi,' “anh” và chúng ta," mà không bị kẹt vào chúng. Đó là trí tuệ vô 
phân biệt (vô phân biệt trí). Có được trí tuệ này thì ta vượt thoát tất cả 
mọi khổ đau ách nạn, sợ hãi và vướng mắc. Biện chứng pháp của kinh 
Kim Cương là phương pháp mầu nhiệm có công năng giúp ta thực 
tập nhìn sâu vào lòng sự vật một cách thấu đáo và trọn vẹn để không 
bị kẹt vào các danh ngôn, tướng trạng và ý niệm. Ý niệm đầu tiên 
trong kinh Kim Cương mà Bụt dạy chúng ta thực tập buông bỏ là ý 
niệm ngã. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhìn của biện 
chứng pháp của kinh Kim Cương. Nếu vị bồ tát nghĩ rằng mình là bồ 
tát, thì vị ấy chưa phải là bồ tát đích thực; bởi vì nghĩ như thế tức là 
còn bị kẹt vào tâm phân biệt- còn bị kẹt vào ý niệm ngã, nhân và 
chúng sanh. Khi một vị bồ tát cứu độ cho chúng sanh và thấy rằng 
mình đang cứu độ cho chúng sanh, thấy rằng có chúng sanh để độ, 
thì vị ấy chưa phải là một vị bồ tát đích thực. Khi mình giúp người 
khác và thấy rằng mình đang giúp họ, thì mình chưa thật sự giúp họ. 
Mình chỉ đang giúp chính mình, mình chỉ đang tô điểm cho cái bản 
ngã của chính mình và có khi nó là một trạng thái trá hình của tâm. 
Nếu ta phát tâm cúng dường với ý niệm rằng mình là người cúng 
dường (thí chủ) và người kia là kẻ nhận sự cúng dường, thì đó không 
phải là sự cúng dường đích thực theo tính thần bố thí ba la mật (dana 
paramita), một trong sáu phép thực tập để vượt qua bờ bên kia- gọi là 
lục độ ba la mật. Paramita nghĩa là "vượt qua bờ bên kia." Bố thí là một 
phép thực tập trong sáu phép thực tập ba la mật có công năng giúp ta 
vượt qua dòng sông của sinh tử, của khổ đau để tới được với bến bờ 
an lạc, giải thoát và hạnh phúc. Vì vậy phép cúng dường (bố thí) phải 
được thực hiện theo tinh thần xả, nghĩa là bố thí mà không mong cầu 
sự đền đáp, không mong câu được người kia mang ơn; bố thí mà 


301 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


không thấy mình bố thí và người được bố thí, thì đó mới đích thực là 
bố thí. Đây là sự bố thí theo tính thần vô ngã, không và tương tức, 
nghĩa là không có sự phân biệt giữa người bố thí, vật bố thí và người 
tiếp nhận sự bố thí. Đó gọi là phép thực tập bố thí theo giáo lý tam 
luân không tịch. Mình cùng với vật bố thí và người tiếp nhận phải là 
một- trống rỗng, nghĩa là chị có hành động bố thí mà không có chủ 
thể bố thí và đối tượng bố thí. Như khi tôi nói về phép trao truyền của 
giáo lý tánh không giữa ta với tổ tiên ta- thấy rằng ta có mặt trong ông 
bà tổ tiên và ông bà tổ tiên cũng có mặt trong ta hoặc ví dụ bàn tay 
phải giúp bàn tay trái khi bàn tay trái bị thương là ý ấy. Trong liên hệ 
tình thương, những hành động hiến tặng niềm vui, hạnh phúc và 
giúp người mình thương chuyển hóa khổ đau đều phải được thực 
hiện theo tinh thần xả- nghĩa là không phân biệt, không kỳ thị giữa ta 
và người; phải thấy rằng tất cả đều biểu hiện trong cùng một thực tại 
nhiệm mầu. Nếu ta bố thí theo tinh thần xả, trí vô phân biệt, thì đó 
mới đích thực là bố thí ba la mật. Bố thí như vậy thì ta vượt qua được 
bờ bên kia liên lập tức, bởi vì vô phân biệt trí là thứ trí tuệ siêu việt, 
nó giúp ta không bị vướng, không bị kẹt vào ý niệm ta và người. Ta 
vượt thoát được các ý niệm về ngã và phi ngã và đạt tới tự do lớn. 


Các nhà tâm lý trị liệu trước hết là phải tìm cách giúp các bệnh nhân 
trở thành một con người khỏe mạnh cả thân lẫn tâm. Nếu nhìn thật 
sâu, ta sẽ thấy rằng khoa tâm lý trị liệu đều có cùng một mục tiêu như 
thiền tập. Cả hai đều có cùng một mục đích là giúp người ta biết rõ về 
chính bản thân mình. Nghĩa là người ta phải thực tập có mặt đích 
thực và ý thức rõ ràng những gì đang xảy ra trong tự thân và chung 
quanh. Nếu người ta không nhận diện được những gì đang xảy ra 
trong họ đứng về cả hai phương diện thân và tâm, thì làm sao họ có 
thể nhận diện được sự có mặt của người khác? Có những người trong 
chúng ta không có khả năng nhận diện sự có mặt của người khác vì 
họ không có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Chúng ta không 
có khả năng nhận diện sự vận hành của thân thể, cảm thọ, tri giác và 
các đối tượng của tri giác- tức là năm uẩn. Mục tiêu thứ hai của khoa 
tâm lý trị liệu là thiết lập sự tương quan giữa mình với những người 


khác; mà căn bản đầu tiên là nhận diện sự có mặt của chính mình. Sau 


302 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


khi ta hoàn toàn có mặt, thì ta nhận diện được sự có mặt của người 
khác quanh ta. Ta không chỉ nhận diện sự có mặt của người kia qua 
thể xác, mà cả tâm lý vui buồn của người kia nữa, nghĩa là đồng giao 
đồng cảm được với người kia về cả hai phương diện thân và tâm. Biết 
rằng mình là người phàm phu còn mang những nỗi vui, buồn, hờn 
giận, khổ đau và biết rằng người khác cũng khổ đau như mình. Khi 
mình hiểu được chính mình, thì mình bắt đầu hiểu được người khác. 


Mục tiêu thứ ba của khoa tâm lý trị liệu là làm sao để thiết lập được 
mối liên hệ trên căn bản của tình thương đích thực (từ b¡), chứ không 
phải để lợi dụng, làm tình làm tội, gây chiến hoặc hại người. Nếu mối 
liên hệ của quý vị được đặt trên nền tảng của từ bi thì sẽ chuyển hóa 
được khổ đau, đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho những 
người thương của mình. Các nhà tâm lý trị liệu đều đồng ý với ba 
mục tiêu, ba quan điểm này. Trong thiên tập, hành giả thực hiện ba 
mục tiêu này bằng nếp sống chánh niệm qua cách thở, đi, đứng, nằm, 
ngồi, ăn cơm và làm việc v.v.. Trong khi thực tập thở vào và thở ra có 
chánh niệm, hành giả ý thức được sự vận hành của hơi thở, thân thể 
và các cảm thọ. Hành giả ý thức được sự có mặt của những khổ đau, 
phiền năo cũng như những thao thức, hy vọng trong thân tâm. Đây là 
sự quán niệm về tự thân. Chánh niệm có khả năng giúp ta tiếp xúc 
được với chính mình một cách sâu sắc. Chánh niệm có khả năng giúp 
ta nhận diện được sự có mặt của những người khác quanh ta và cảm 
nhận được nỗi khổ niềm đau, sự lo sợ và hy vọng của họ. Khi yếu tố 


hiểu có mặt thì yếu tố thương có mặt. Hiểu là bản chất của thương. 


Đức Thế Tôn đã cống hiến cho chúng ta những phương pháp thực tập 
rất cụ thể để chuyển hóa khổ đau, vun trồng an lạc và hạnh phúc. 
Hạnh phúc có thể được diễn tả như là trạng thái sức khỏe thuộc về 
tâm. Khi tâm ta bị trấn ngự bởi tâm hành mặc cảm tự ti, thì ta không 
có hạnh phúc. Khi các bệnh nhân bị mặc cảm tự ti trấn ngự, các nhà 
tâm lý trị liệu phải tìm cách giúp họ phát huy ngược lại, nghĩa là làm 
cho tâm tự hào, tự tôn trong họ phát triển. Nhưng theo lời dạy của 
đức Thế Tôn, tâm hành tự hào, tự tôn cũng là một loại tâm hành mặc 
cảm. Mặc cảm tự tôn cũng là một trạng thái của tâm bệnh. Chúng ta 


đã mất đi khả năng tiếp xúc trực tiếp với thực tại và chúng ta tưởng 


303 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


tượng, vẽ vời ra rất nhiều điều về chính ta rồi đồng nhất ta với những 
điều đã tạo tác ấy. Con người càng ngày càng xem thường các loài 
sinh sống khác. Cho rằng các loài động vật được tạo ra là để cho loài 
người ăn thịt, tiêu thụ và chúng ta- là loài người có đầy quyền uy 
trong tay để thao tác, giết hại và tàn phá đối với các loài động vật, 
thực vật và đất đá. Chúng ta càng ngày càng mất đi sự kính trọng đối 
với mọi loài chúng sanh trong đó có các loài cỏ cây và đất đá. Ngoài 
hai mặc cảm tự tôn và tự ti, ta có thêm một loại mặc cảm khác, gọi là 
mặc cảm ngang bằng. Theo lời dạy của đức Thế Tôn, loại mặc cảm 
này cũng là một thứ bệnh, bởi vì nó được căn cứ trên ý niệm ngã. Cho 
rằng "Tôi bằng anh ấy. Tôi không thua kém gì anh ấy cả." Nghe cũng 
có lý lắm, thấy mình không bị kẹt vào mặc cảm hơn người, không bị 
kẹt vào mặc cảm thua người, nhưng cho rằng mình bằng người cũng 
là một mặc cảm, cũng bị kẹt như thường, vì mình đang bị kẹt vào ý 
niệm ngã. Nói tóm lại, tất cả ba mặc cảm (ba mạn) đều là bệnh, bởi vì 
chúng được căn cứ trên ý niệm ngã. Theo lời Bụt dạy, tự cho mình 
hơn người, thua người hoặc bằng người đều là những nhận thức sai 
lầm. Cái thấy đúng đắn nhất vượt ngoài những ý niệm trên, trong đạo 
Bụt gọi là bình đẳng tánh trí. Đây là loại trí tuệ giúp ta thấy được rằng 
bản thân mình nương vào các hiện hữu khác, yếu tố khác của sự sống 
mà biểu hiện. Nếu người này có hạt giống giác ngộ (Phật tánh), thì 
mình cũng có. Nếu người này có khả năng đạt tới toàn giác, thì mình 
cũng có khả năng đạt tới toàn giác. Nếu người này có khả năng sống 
an lạc, hạnh phúc và thương yêu, thì mình cũng có, bởi vì mình được 
biểu hiện trên cùng một nên tảng. Sau khi đạt tới toàn giác, đức Thế 
Tôn đã tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều có tính Giác Ngộ (Phật 
tính). Người nói rằng ai cũng có khả năng giác ngộ, có khả năng 
thành Bụt. Vì vậy chúng ta nên lấy đi cái mặc cảm tự ti để cho tính 
Bụt trong ta được hiển lộ. Nếu quán chiếu cho sâu sắc thì sẽ thấy rằng 
ta cũng là một vị Bụt. Nếu nhìn trên bình diện tích môn, ta nghĩ rằng 
mình không phải là Bụt; nhưng nếu nhìn trên bình diện bản môn thì 
sẽ thấy răng mình đã là Bụt, mình vốn đã an trú trong niết bàn tịch 
tĩnh, trong thế giới bất sinh bất diệt, không tới không đi, không có sự 
bắt đầu cũng không có sự chấm dứt. Trong kinh Đại Niết Bàn, Bụt có 
dạy rằng, "Các pháp vốn đã an trú trong tự tính niết bàn của nó..." Ta 


304 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


biết rằng sóng cũng chính là nước. Ta không thể lấy sóng ra khỏi nước 
hoặc lấy nước ra khỏi sóng. Trong bình diện bản môn, thì bản tính của 
ta đã là niết bàn. Niết bàn là sự tắt ngấm, là sự vắng lặng của tất cả 
các khái niệm, ý niệm như ý niệm về sinh diệt, có không, đến đi, một 
khác... Niết bàn là bản chất của không sinh, không diệt, không có 
không không, không đến không đi, không một không khác, nó vượt 
thoát tất cả các khái niệm, ý niệm. Trạng thái giác ngộ đó gọi là bình 
đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí tức là trí tuệ không phân biệt, không 
kỳ thị, là trí tối thắng và bất cứ chúng sanh nào cũng có. Nó không 
phải khái niệm bình đẳng hay gọi là mặc cảm bằng người được căn cứ 
trên ý niệm của ngã chấp mà người ta thường nghĩ. Vô phân biệt trí 
chỉ có thể đạt tới được khi nào ta buông bỏ được ý niệm ngã. Nếu ý 
niệm ngã còn có mặt trong ta và ta bị kẹt vào nó, tức là ta chưa chạm 
tới được trí vô phân biệt, trí bình đẳng trong ta vốn là bản tính vắng 
lặng, sáng ngời của tự tâm, của niết bàn tối thượng. 


Trí Vô Phân Biệt 

Theo lời Bụt dạy, muốn chuyển hóa tất cả các triệu chứng của bịnh 
tâm thân thì chúng ta phải nhìn sâu vào chính ta và những người 
khác để thấy rằng bản tính đích thực của ta là vô ngã, thấy rằng ngã 
chỉ được làm bằng những yếu tố không phải ngã, thấy rằng hạnh 
phúc không phải là vấn đề cá nhân, các pháp đều tương quan tương 
duyên với nhau. Thấy được như vậy thì ta sẽ đối xử với nhau bằng 
tình thương chân thật, ta sẽ không có khuynh hướng loại trừ, ghét bỏ 
một ai và sẽ tạo dựng được một thế giới hoà bình ngay trên trái đất 


này. 


Theo giáo lý của kinh Kim Cương, nếu kẹt vào ý niệm ngã thì ta sẽ 
không thiết lập được truyền thông với sự sống quanh ta và như vậy 
tình thương sẽ không có mặt. Hiểu được bản chất của khổ đau và 
hạnh phúc của chính ta và khơi mở được lòng từ bi nơi tự thân, thì ta 
sẽ phá tan được ngục tù của ngã chấp và đạt tới tự do lớn. Lúc bấy 
giờ ta tái lập lại được truyền thông giữa ta với mọi người và mọi loài 


chung quanh, ta tiếp xúc được với bình đẳng tánh, với chân như, niết 


305 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


bàn, với Bụt và chư vị Bồ Tát. Khoa tâm lý trị liệu có thể khám phá và 
giúp cho bệnh nhân tháo gỡ và chuyển hóa khổ đau, đạt tới an lạc 
trên căn bản của tuệ giác vô phân biệt của Bụt. Hạnh phúc chân thật 
chỉ có thể đạt được khi ta có khả năng buông bỏ ý niệm về ngã, và ta 
liên hệ với mọi người và mọi loài trong ánh sáng của tương tức, vô 
ngã. Vì vậy thiên quán là nếp sống rất lý thú, vì nó có thể giúp ta làm 
những cuộc thám hiểm và đột phá rất nhiều điều bí ẩn, mâu nhiệm 


của sự sống mà trong đời sống bận rộn ta không thể làm được. 


Ý niệm thứ hai trong kinh Kim Cương mà Bụt dạy chúng ta thực tập 
buông bỏ là ý niệm nhân. Nhân tức là người. Nhìn sâu vào con người, 
ta thấy rằng con người chỉ được làm bằng những yếu tố không phải 
người: như động vật, thực vật và khoáng vật. Thấy được điều này thì 
tức khắc ta thấy được thực tại chân thực của con người, ta không còn 
bị mê hoặc bởi những tri giác sai lầm (vọng tưởng) của ta nữa. Nhìn 
vào những yếu tố không phải người, ta thấy được ta. Nếu thấy ta 
đang có mặt đồng thời trong các loài động vật, thực vật và khoáng 
vật, thì ta sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ, thương yêu và kính trọng 
mọi loài như bảo vệ, thương yêu và kính trọng chính ta. Con người 
không thể được bảo vệ, không thể tôn tại được nếu con người không 
bảo vệ các loài sinh vật, động vật và khoáng vật. Kinh Kim Cương 
phải được xem là bản kinh cổ xưa nhất nói về vấn đề bảo vệ môi 
trường, sinh thái. Những lời dạy của Bụt trong kinh Kim Cương 
hướng dẫn chúng ta sống theo nếp sống có trách nhiệm, biết kính 
trọng và bảo vệ tất cả mọi loài chúng sanh, bởi vì con người không thể 
tôn tại lâu dài được nếu các loài khác bị hủy diệt và môi trường bị ô 
nhiễm. ““Cái này có ơì cái kia có; cái nàu không 0ì cái kia không. Cái nàu 
sinh 0ì cái kia sinh; cái nàu diệt 0ì cái kia diệt. Cái này như thế này 0ì cái kia 
nhự thế kia.” Đó là trí tuệ vô phân biệt, vô ngã, duyên sinh và tương 
tức của kinh Pháp Hoa. Tuệ giác này giúp chúng ta thấy được nhu 
yếu bảo vệ môi trường sinh thái của ta, bởi vì môi trường sinh thái 
của ta cũng chính là ta. Khi ta thấy con người được làm bằng những 
yếu tố không phải người, thì ta đạt được cái thấy chân thực về thực 
tại. 


306 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


Ý niệm thứ ba trong kinh Kim Cương mà Bụt dạy chúng ta thực tập 
buông bỏ là ý niệm chúng sanh. Ở đây chúng ta cũng thấy rằng 
chúng sanh được làm bằng những yếu tố không phải chúng sanh. Các 
loài động vật được làm bằng các loài thực vật và khoáng vật. Nếu ta 
tiêu diệt, phá hoại thế giới thực vật và khoáng vật, thì các loài động 
vật cũng sẽ bị tiêu diệt trong đó có loài người. Sự thực tập này giúp ta 
đạt tới cái thấy của trí vô phân biệt. Khi đứng trước một thân cây to 
lớn và tập thở trong chánh niệm, quí vị sẽ thấy mình và thân cây 
tương tức. Biết rằng nếu thân cây không có mặt, thì mình cũng không 
có mặt. Trí tuệ vô phân biệt có công năng đưa tới sự chấm dứt chiến 
tranh và kỳ thị. Tất cả chúng ta- không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, 
chủng tộc... đêu có thể thực tập vun trồng và phát triển loại tuệ giác 
này. Hắn nhiên trí tuệ vô biệt không phải để chúng ta hý luận hay tôn 
thờ như một chủ thuyết, học thuyết để sống chết với nó, mà nó là loại 
tuệ giác chúng ta có thể chứng nghiệm được trong mỗi giây phút của 
đời sống hàng ngày. Bằng sự thực tập nhìn sâu, bằng nghệ thuật sống 
chánh niệm, chúng ta có thể chạm tới được thực tại vô phân biệt trí 
trong mỗi giây mỗi phút. Khi ta tiếp xúc được với thực tại vô phân 
biệt trí, thì sự giận hờn, kỳ thị trong ta không còn sinh khởi nữa; lúc 
đó lời nói và hành động của ta có công năng xây dựng hòa bình, hạnh 
phúc và thương yêu giữa liên hệ con người với con người, con người 
với mọi loài chung quanh, giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa các quốc 
gia với quốc gia... Chúng ta yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh tụ 
chính trị, các giáo chức, các nhà tâm lý trị liệu và các viên chức khác 
thực tập chiêm nghiệm về giáo lý vô phân biệt trí và đem áp dụng 
vào đời sống hàng ngày của họ để xây dụng một thế giới hòa bình và 
thương yêu cho nhân loại. Các nhà tâm lý trị liệu có thể khám phá 
giáo lý sâu sắc này của Bụt và đem áp dụng cái thấy của họ vào lãnh 
vực trị liệu để giúp các bệnh nhân thoát khỏi bệnh tâm thần, trầm uất. 
Chúng ta cần giáo dục các người trẻ để họ có thể sống đúng theo tuệ 
giác tương tức của đạo Bụt. Tại học đường, học sinh phải học quá 
nhiều môn học và tâm trí của họ luôn luôn bị căng thẳng. Có quá 
nhiều thứ cần phải học và học sinh bị nhồi nhét quá mức, ấy thế mà 
họ lại không được học những điều quan trọng nhất về cuộc sống của 
đời người, đó là học thương, học hiểu, học sống cuộc sống an vui, bao 


307 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


dung và vị tha. Niềm ao ước của chúng ta là các học đường sẽ cống 
hiển cho các học sinh cơ hội để học những phương pháp biết điều 
phục thân tâm, học cách nhìn lại chính mình, nhận diện những khổ 
đau, thao thức và hạnh phúc nơi tự thân và nơi người khác. Vì khi 
thấy và hiểu được tình trạng của mình và của người, thì họ sẽ liên hệ 
được với nhau bằng trái tim từ bi, lòng bác ái và biết quý trọng nhau. 
Điều này chỉ có thể thực hiện được khi nào ta đạt tới tuệ giác tương 


tức, vô ngã và vô phân biệt mà thôi. 


Chúng sanh được làm bằng những yếu tố không chúng sanh. Nếu 
nhìn sâu vào bản chất của đất đá, chất khoáng và các loại thực vật, ta 
thấy chúng không phải là những loài không có tri giác. Nhà thi sĩ 
người Pháp tên là Lamartine đã đặt câu hỏi như thế này: "Hối các vật 
vô tri vô giác, chúng bay có linh hồn hay không?" Tôi xin trả lời với 
ông ta rằng: “Có!” Nếu nhìn sâu vào bản chất chân thực của hạt 
nguyên tử, ta sẽ thấy rằng hạt nguyên tử không phải là vật vô tri vô 
giác như ta tưởng. Nó rất sống động. Ý niệm của ta về những vật có 
tri giác- hữu tri chúng sinh và những vật vô tri vô giác- vô tri chúng 
sinh- là một ý niệm rất sai lầm. Chúng ta phải vượt thoát những tri 
giác sai lầm ấy để đạt tới vô phân biệt trí, thứ trí tuệ giúp ta chạm tới 
được thực tại của không sinh không diệt, không có không không, 
không đến không đi, không một không khác của mọi sự mọi vật. 


Ý niệm cuối cùng trong kinh Kim Cương mà Bụt dạy chúng ta thực 
tập buông bỏ là ý niệm về thọ giả. Chúng ta đã được học rằng thọ 
mạng chúng ta là vô lượng- không có sự khởi đầu và sự chấm dứt (vô 
thỉ vô chung). Cho rằng ta bắt đầu có từ giây phút sinh ra và trở thành 
không sau giây phút diệt đi, điều này không phù hợp đối với thực tại. 
Thực tại của ta là không sinh không diệt. Thọ mạng của một chiếc lá 
cũng vậy. Nếu tiếp xúc sâu sắc được với bản tính không sinh không 
diệt của một chiếc lá, thì ta sẽ thấy rằng những tri giác của mình về 
thực tại không thể tin cậy được. Thọ mạng của tất cả chúng ta cũng vô 
lượng như thọ mạng của Bụt, của Chúa, của Thượng Đế, bởi vì ta và 
Bụt, ta và Thượng Đế hay một chiếc lá đều biếu hiện trên cùng một 
bản chất, đó là niết bàn, là không sinh không diệt. Chúng ta không 
cần tìm kiếm niết bàn hay nhập niết bàn, bởi vì tự thân ta đã là niết 


308 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


bàn. Ta đã an trú trong tự tính của niết bàn. Cũng như sóng và nước; 
sóng không cần đi tìm nước, sóng không cần nhập vào nước, bởi vì 
sóng chính là nước. Sóng chỉ cần tiếp xúc cho sâu sắc để tuệ giác 
tương tức, không sinh không diệt, không một không khác phản chiếu 
ngay trong tự thân. 


Quán Chiếu về Tính Không Tham Cầu và Vướng Mắc 


Chúng ta đã được học về giáo lý Tam Pháp Ấn và Ba Cái Lạy. Ba Cái 
Lạy là những phương pháp cụ thể giúp ta thực tập quán chiếu về tính 
vô thường, vô ngã, niết bàn và sự buông bỏ. Có một phép thực tập 
khác mà hôm nay chúng ta có cơ hội học đến, đó là phép quán niệm 
hơi thở thứ mười bốn: quán chiếu 0ề tính khôns đáng tham cầu 0à 0ướng 
mắc của uạn pháp. Không tham cầu chính là bản chất của thực tại, của 
tự do lớn. Ta thường có những tri giác sai lầm về thực tại, nên ta 
không có khả năng chạm tới được với thực tại. Phép quán niệm hơi 
thở thứ mười ba, mười bốn, mười lăm và mười sáu có công năng giúp 
ta tháo gỡ những nhận thức sai lầm của ta để ta có thể chạm tới được 
bản chất đích thực của thực tại. Bởi vì nhận thức bao giờ cũng nhận 
thức về một cái gì, ta không thể có chủ thể nhận thức mà không có đối 
tượng của nhận thức. Do đó ta cần phải xem xét lại ý niệm chủ thể 
nhận thức và đối tượng nhận thức- bản tính của thực tại của ta. 


Đức Thế Tôn dạy chúng ta nhìn sâu vào bản chất của đối tượng thèm 
khát, tham câu của ta để thấy cho rõ bản chất của nó; một khi đã thấy 
rõ bản chất của nó rồi, ta sẽ không còn bị kẹt vào những nhận thức sai 
lầm của ta nữa. Chúng ta, người nào cũng có những đối tượng của sự 
thèm khát, của sự mong cầu. Cho rằng mình không thể hạnh phúc 
được nếu mình không đạt được những gì mình mong ước. Vì vậy ta 
bỏ hết năng lực và thì giờ để theo đuôi những đối tượng của hạnh 
phúc mà ta tự vẽ vời ra và nghĩ rằng chỉ khi nào có được cái đó thì ta 
mới thật sự hạnh phúc. Đức Thế Tôn khuyên chúng ta sử dụng năng 
lực chánh niệm và chánh định để nhìn sâu vào bản chất của đối tượng 
hạnh phúc của ta để thấy cho rõ bản chất chân thực của nó. Đây là 
mục tiêu của phép thực tập hơi thở thứ mười bốn: “Tôi đang thở 0uào 0à 


309 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


quán chiếu 0ề tính không đáng tham cầu uà uướng mắc của oạn pháp. Tôi 
đang thở ra oà quán chiếu 0ề tính không đáng tham cầu ouà oướng tắc của 
oạn pháp.“ Có thể chúng ta tham cầu tiền tài, nghĩ rằng nếu không có 
nhiều tiên thì mình không thể hạnh phúc được. Có những người có 
rất nhiều tiền và họ biết những thứ ấy mang lại cho họ rất nhiều khổ 
đau, tuyệt vọng, cô đơn và xa cách. Như vậy, tiền tài không phải là 
yếu tố của hạnh phúc chân thật. Ta nghĩ rằng có tiền là ta có sức 
mạnh, có uy quyên. Thứ uy quyên ấy có thể đem lại cho ta một ít 
niềm vui, an ninh và niềm tự hào, nhưng chúng luôn luôn mang theo 
trong nó chất liệu của cay đẳng, khổ đau, chia rẽ, sợ hãi và bất an, bởi 
vì chúng được phát sinh trên những ý niệm về ngã, về sự kỳ thị, ảo 
tưởng và vô minh. Nhìn sâu vào đối tượng của sự mong cầu, thèm 
khát của ta, ta thấy rằng chúng thật sự không phải là đối tượng đáng 
để theo đuổi. 


Nếu ta là một người nghiện rượu thì sẽ nghĩ rằng mình không thể 
sống được nếu không có rượu. Ta cần phải nhìn sâu vào bản chất của 
rượu để thấy nó được chế tạo như thế nào; nó sẽ đem lại cho ta và 
những người chung quanh ta những kết quả nào; nó sẽ gây tác hại 
như thế nào đến tim, gan, phèo, phổối.., cảm thọ và tâm thức của ta; nó 
sẽ gây tác hại nào đến môi trường sống và ảnh hưởng như thế nào 
đến nạn đói của con người. Nếu nhìn kỹ vào bản chất của nó, ta sẽ 
thấy rằng đối tượng của sự thèm khát về rượu của ta không phải là 
yếu tố hạnh phúc đích thực, không đáng cho ta tham cầu. Biết rằng 
rượu và các chất độc tố khác có thể tàn phá trâm trọng đến sức khỏe 
và tâm thức của ta, ta có thể chết vì nó hoặc gây ra thương đau cho 
những người khác, ấy vậy mà ta vẫn cứ chạy theo nó không biết 
nhàm chán. Đức Thế Tôn đã sử dụng hình ảnh của một người đàn 
ông thấy ly nước trong khi đang bị khát nước gần chết. Nước trong ly 
trông rất mát và hấp dẫn, nhưng có độc tố. Có một người cảnh báo 
ông ta rằng nước trong ly ấy có độc, không được uống! Người ấy bảo: 
"Nếu uống nó vào, ông sẽ chết hoặc giả không chết th cũng đau đớn 
gần như chết. Đừng uống! Tôi cảnh báo ông. Ông nên tìm thứ nước 
khác để uống. Dùng thứ gì khác cũng được để giải cơn khát hoặc để 
tôi đi tìm nước lành cho ông uống; nhưng tuyệt đối không được uống 


310 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


nước trong ly đó.' Nhưng vì người đàn ông kia quá khát và nước 
trong ly ấy trông quá hấp dẫn khiến ông ta nghĩ rằng uống ly nước 
này vào rôi chết cũng được, cũng thỏa mãn và ông ta đã vô lấy rồi 
uống vào. Sau khi uống rồi, ông ta quằn quại, khổ đau khôn xiết. Đối 
với tiền tài, danh vọng, uy quyền, sắc dục và thức ăn ngon cũng như 
thế. Khi thấy các thức ăn ngon, hấp dẫn chưng bày trên bàn, ta khởi 
tâm thèm muốn, rồi nghĩ rằng mình không thể hạnh phúc nếu không 
ăn được những món đó, cho dù có người cảnh báo với mình rằng anh 
sẽ chết hoặc sẽ đau đớn khổ sở nếu ăn những thứ đó vào. Thế mà anh 
ta vẫn cứ ăn. Vì quá thèm khát nên khiến ta nghĩ hạnh phúc không 
thể có được nếu ta không ăn được các thức ăn đó. Rồi ta nghĩ, "Không 
sao! Ăn rồi chết hoặc ôm bụng mà rên cũng cam chịu hoặc sau này 
nếu cần thì uống thuốc xổ cũng chăng sao; ít ra ta cũng thỏa mãn 
được cơn thèm khát của ta." Nhiều người trong chúng ta có thái độ 
như vậy. Thật là dại dột. 


Tôi biết có một cô nọ đã tiếp nhận Năm Giới cách đây vài năm trong 
một khoá tu. Sau này cô ta gặp một người đàn ông cùng khóa học và 
hai người yêu nhau. Ông ta nói với cô rằng, "Anh đã lập gia đình 
nhưng không cảm thấy có hạnh phúc với vợ của anh. Khi gặp em, anh 
biết em là người mà anh yêu thương nhất, là người tâm đầu ý hợp 
nhất. Đối với anh, em là tất cả." Và ông ta khóc. Ông ta đã có vợ, có 
một đứa con, thế mà ông ta còn muốn gian díu với người phụ nữ này. 
Ông không thấy rằng nếu làm như thế, ông sẽ gây rất nhiều khổ đau 
cho cô, cho chính ông, cho vợ và con của ông. Nhờ bà đã tiếp nhận và 
hành trì Giới Thứ Ba trong Năm Giới, nên bà đã cứng rắn trả lời với 
ông ta, "Không, em không thể thiết lập liên hệ tình cảm với anh 
được." Tuy nhiên trong thâm tâm, bà vẫn rất muốn tiếp tục mối tình 
giữa hai người. Cuối cùng, sau khi mãn khóa, ông trở về nước của 
ông; và bà cảm thấy rất cô đơn. Vì cô đơn, bà đã sinh tâm hờn ghét 
Năm Giới, nhất là Giới Thứ Ba. Bà than rằng: "Năm Giới đã cản trở 
tình yêu của tôi. Năm giới đã cản trở tôi liên hệ với người đàn ông mà 
tôi yêu quý nhất. Cả hai chúng tôi đều có lương tâm, muốn sống 
chung với nhau. Cái Giới Thứ Ba thật đáng ghét. Thật tội nghiệp. Tôi 


tin chắc là nếu bà tiếp tục tiến tới và thiết lập liên hệ với ông ấy, thì bà 


311 l Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


đã tạo ra rất nhiều khổ đau cho chính bà, cho ông và cho nhiều người 
khác. Bà chưa bao giờ nếm cái khổ ấy, và bà ghét luôn Giới Thứ Ba 
của Năm Giới cũng là chuyện dễ hiểu; đó gọi là giận cá chém thớt. 
Chúng ta phải nhìn sâu vào đối tượng tham câu của ta để thấy cho 
được nó sinh khởi như thế nào và nó sẽ có tác động lên ta và những 
người chung quanh ta ra sao. Nếu có được cái thấy xác thực về nguồn 
gốc và hậu quả của nó, ta sẽ không ưa thích nó, vì biết rằng nó sẽ đem 
lại rất nhiều khổ đau, sự tan nát, đổ vỡ cho ta và cho những người ta 
thương. 


Tư niệm thực là loại thức ăn thứ ba trong kinh Tứ Thực mà chúng ta 
đã được học. Đức Thế Tôn chia sẻ hình ảnh của một người đàn ông bị 
hai lực sĩ đìu vào hố lửa. Người đàn ông ấy rất muốn sống. Thế 
nhưng hai lực sĩ vẫn kéo lê ông ta đi về phía hố lửa để liệng ông ta 
vào hố lửa. Người đàn ông kêu la thảm thiết, "Xin đừng, xìn đừng. 
Xin đừng liệng tôi vào hố lửa. Tôi không muốn chết! Tôi không muốn 
chết!" Nhưng hai lực sĩ vẫn mặc nhiên liệng ông ta vào hố lửa. Đức 
Thế Tôn nói rằng hai lực sĩ ấy chính là sự thèm khát, là ý muốn của ta. 
Ta không muốn chết, không muốn khổ, nhưng vì sự thèm khát, tham 
cầu của ta mà bị kéo vào hâm hố của khổ đau. Nhìn sâu vào bản chất 
của đối tượng thèm khát, tham cầu và vướng mắc với năng lượng 
chánh niệm và chánh định, ta sẽ khám phá ra được bản chất đích thực 
của nó, ta không còn chạy theo nó nữa. Đó gọi là thiền chỉ, tức là 


dừng lại và thiên quán, tức là nhìn sâu. 


Thời bây giờ người ta dùng những con mồi được chế tạo bằng nhựa 
để câu cá. Người ta không dùng loài côn trùng như xưa nữa. Con cá 
thấy con mồi rất hấp dẫn, hấp dẫn hơn cả mồi thiệt. Nhưng khi nó 
đớp vào thì bị dính câu. Nó không biết rằng trong con mồi nhựa được 
trang bị với những màu sắc rực rỡ, hấp dẫn ấy có ẩn một lưỡi câu rất 
nhọn, sắc bén và ghê rợn. Lối hành xử của ta cũng không khác gì 
những con cá kia. Ta có một nhận thức rất sai lầm về đối tượng của sự 
thèm khát, tham cầu và vướng mắc của ta. Ta nghĩ đời sống sẽ không 
có ý nghĩa, rằng ta không thể hạnh phúc được nếu không có những 
thứ này, thứ kia; nghĩa là không có năm thứ dục lạc: tiền tài, danh lợi- 
quyền hành, sắc dục, thức ăn ngon và ngủ nhiều. Có hàng triệu cách 


312 l Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


để ta có thể có hạnh phúc, nhưng vì ta không biết cách mở lòng để 
đón nhận và để cho niềm vui và hạnh phúc đến với ta. Ta chỉ biết 
chạy theo những đối tượng của dục lạc, thèm khát và tham câu mà 
thôi. Nhiều người trong chúng ta đã đi qua kinh nghiệm đó và thấy 
được sự thật là càng chạy theo đối tượng của sự thèm khát, tham cầu 
ta càng khổ đau đa diết. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện nói về đời 
sống của một dòng suối để giúp quý ví hiểu rõ về vấn đề này. Câu 
chuyện rất hay và có ý nghĩa. Có một cái thác nước đổ xuống từ đỉnh 
núi cao. Thác nước chảy rất mạnh, hào hùng, tràn đầy sức sống. Thác 
nước tuôn chảy liên tục và ước muốn của nó là xuôi về biển cả. Thác 
nước muốn ra tới biển cả càng sớm càng tốt. Khi thác nước chảy tới 
các vùng đồng bằng, phù sa và ruộng đất, tự dưng nó chảy chậm lại 
và biến thành dòng sông. Khi đã trở thành dòng sông, nó không thể 
chảy ào ào, hùng vĩ như khi còn là thác nữa. Trong khi vận chuyển 
chậm rãi như thế, dòng sông bắt đầu phản chiếu những cụm mây bay 
lơ lững trên trời. Mây biểu hiện nhiều hình thái khác nhau và dòng 
sông bỏ hết thì giò của nó để chạy theo chúng, chạy theo hết đám mây 
này đến cụm mây nọ. Nhưng những đám mây không bao giờ ở yên 
một nơi; chúng đến rồi đi. Dòng sông cảm thấy trống vắng, cô đơn. 
Nó khóc than, buôn tủi, vì không có một đám mây nào ở lại với nó 


mãi mãi. 


Sự thực là các hiện tượng (pháp) đều vô thường, thay đối, biến diệt 
không ngừng. Dòng sông đau khổ là do thái độ bám víu của nó, là do 
cách nhìn và cách hành xử không sáng suốt của nó. 


Một hôm nọ, khi có cơn gió mạnh thổi ngang qua và đẩy đi hết những 
đám mây và hiển lô một vòm trời xanh biếc. Nhìn lên trời thấy không 
còn một gợn mây nào, dòng sông nghĩ: “Đời sống thật vô vị, không 
đáng sống.“ Dòng sông không biết cách thưởng thức trời xanh. Dòng 
sông thấy trời xanh như là một cái gì trống vắng, vô vị, buồn chán. 
Tối hôm đó, dòng sông muốn hủy diệt đời mình. Làm thế nào dòng 
sông có thể tự hủy diệt chính mình? 


Từ một người ta không thể biến thành không, hư vô được. Một vật 
không thể từ có mà biến thành không được. Trong suốt đêm đó, dòng 


313 l Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


sông khóc than thảm thiết. Đó là tiếng gào của nước sông vỗ bờ. Đây 


là lần đầu tiên dòng sông trở về đối diện với chính mình. 


Từ trước tới nay dòng sông chỉ sống trong sự vọng câu, bỏ mình để đi 
tìm mình. Dòng sông nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể được tìm thấy ở 
ngoài mình, nghĩa là nó phải đợi ra tới biến cả hoặc đợi khi nó làm 
những đám mây bay tung tăng trên trời mới hạnh phúc thật sự. Lần 
đầu tiên dòng sông trở về với chính mình và lắng nghe tiếng võ của 
những cơn sóng gào của chính mình, dòng sông đột nhiên khám phá 
ra một điều hết sức sâu sắc và quan trọng. Dòng sông không biết rằng 
mình được làm bằng những yếu tố không phải mình. Dòng sông đã 
dại dột chạy theo những đám mây, nghĩ rằng mình không thể hạnh 
phúc nếu không có những đám mây. Dòng sông đã không nhận ra 
được rằng mình được làm bằng những đám mây. Những gì dòng 
sông đang tìm cầu đều đã có mặt trong tự thân. Hạnh phúc chỉ đơn 
giản như thế. Ấy vậy mà bấy lâu nay dòng sông không biết. 


Nếu ta biết cách trở về an trú trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở 
đây, nhận thấy rằng những yếu tố của hạnh phúc đã có mặt trong ta 
và chung quanh ta, lúc ấy ta không cần chạy tìm đâu xa nữa. Ta chấm 
dứt được sự tìm cầu. Và hạnh phúc chân thực tự dâng hiển lộ. Trong 
một đêm nhìn lại, đột nhiên dòng sông nhận ra được rằng có một cái 
gì đó đang phản chiếu trong lòng mình, đó là bầu trời xanh. Lần đầu 
tiên trong đời dòng sông cảm nhận được bâu trời xanh bình an, đẹp 
đẽ, mầu nhiệm, vững chãi và thảnh thơi như chưa bao giờ nó từng 
cảm nhận. Dòng sông biết rằng hạnh phúc của mình phải được làm 
bằng các chất liệu của vững chãi, thảnh thơi và bình an. Đột nhiên 
dòng sông tràn ngập niêm hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên dòng 
sông cảm nhận được bâu trời xanh. Trước kia, dòng sông chỉ để ý đến 
những đám mây và hoàn toàn thờ ơ với bầu trời. Đây là một đêm của 
sự chuyển hóa thâm sâu. Những tiếng than khóc của dòng sông, 
những sầu muộn của dòng sông đã được chuyển hóa thành niêm vui, 
hạnh phúc, an lạc, vững chãi và thánh thơi. Ngày hôm sau, trời yên 
gió lặng, mây bốn phương quay về quân tụ. Bây giờ dòng sông đã 
biết phản chiếu, biết thưởng thức từng cụm mây, nhưng không bị 


vướng mắc vào mây. Dòng sông đã biết nhìn với con mắt không phân 


314 l Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


biệt, với con mắt bình đẳng và vô tướng. Mỗi khi thấy những đám 
mây xuất hiện, dòng sông nói với những đám mây: "Chào các anh, 
các chị! Các anh, các chị rong chơi có vui không?“ Khi những đám 
mây ra đi, tan biến, dòng sông không buồn tủi như trước. Dòng sông 
đã tìm thấy được tự do nơi chính mình. Dòng sông biết tự do là nên 
tảng của hạnh phúc. Dòng sông đã thực tập dừng lại và chấm dứt 
được sự tìm cầu. Đêm hôm ấy, có điều gì đó rất mầu nhiệm đã xảy ra; 
đó là hình bóng của vâng trăng tròn phản chiếu trong lòng sông. 
Dòng sông rất hạnh phúc được cùng mây và trăng rong chơi; dòng 
sông không cần đợi ra tới biển cả mới hạnh phúc, bởi vì dòng sông 
biết trong mình đã có biển cả và trong biển cả đã có mình. Mỗi dòng 
chảy đều được hòa lẫn cùng trăng, mây và gió... Vũ trụ cùng dòng 
sông tấu lên khúc nhạc vô sinh trâm hùng và tất cả đêu đem lại cho 
dòng sông niềm vui và hạnh phúc. Dòng sông thấy rõ mình cũng là 
mây, là biển cả. Dòng sông rất hạnh phúc trên đường đi tới biến cả. 
Dòng sông đã giác ngộ rằng không có con đường đi tới hạnh phục, 
hạnh phúc chính là con đường. 


Nhìn kỹ lại, ta thấy mỗi người chúng ta là một dòng sông. Chúng ta 
bắt đầu như một thác nước đổ xuống từ đỉnh núi cao và muốn chảy 
nhanh về biển cả. Sau một thời gian, ta đột nhiên hoạt động chậm lại 
và bắt đầu chạy theo những đối tượng thèm khát của ta; và ta khổ 
đau. Đôi khi vì quá khổ, ta đâm ra chán chường, tuyệt vọng, không 
muốn sống. Song, ta có cơ hội trở về nhìn lại chính mình và đột nhiên 
nhận ra được rằng đối tượng thèm khát của ta chính là nguyên nhân 
gây ra khổ đau, tuyệt vọng và phiền não cho ta. Ta bắt đầu khám phá 
ra được tất cả những yếu tố của hạnh phúc đều đang có mặt trong 
giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Những gì ta muốn tìm cầu đều 
đang có mặt ngay ở đây. Trong khoảnh khắc, ta đạt được tự do lớn 
mà từ trước tới nay ta chưa bao giờ có; ta có khả năng sống sâu sắc 
trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Bây giờ ta đã trở thành 
một dòng sông có hạnh phúc và có thể giúp những dòng sông quanh 
ta sống được hạnh phúc như ta. 


Đức Thế Tôn có dạy rằng đối tượng thèm khát, tham cầu của ta không 
phải là hạnh phúc chân thật. Ngài đã dùng rất nhiều ví dụ để giúp ta 


315 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


thấy rõ điều này. Trước hết, Ngài nói rằng đối tượng thèm khát và 
tham cầu của ta được ví như bó đuốc cầm nsược gió. Ngọn lửa từ bó 
đuốc sẽ đốt cháy ta. Nếu ta không hiểu rõ bản chất của nó, không biết 
cách quản lý nó thì nó sẽ đốt cháy ta. 


Ví dụ thứ hai là hình ảnh của một khúc xươns trần. Khúc xương trần 
không còn dính chút thịt, vậy mà con chó rất ưa thích, thèm thuông 
nó. Con chó ôm lấy khúc xương trần ấy mà gặm suốt ngày, nhưng 
không lấy được chút chất bổ dưỡng nào. Vậy mà nó cứ ôm lấy mà 
gặm suốt ngày không bao giờ biết chán, không bao giờ cảm thấy thỏa 
mãn; có khi khúc xương trần đó chỉ là một khúc xương bằng nhựa. 
Đức Thế Tôn nói rằng đối tượng của sự thèm khát của ta cũng tựa 
như khúc xương trần ấy. 


Ví dụ thứ ba là hình ảnh của hố lửa. Những người bị bịnh hủi- mình 
mẩy ngứa ngấy hết sức khổ sở. Những ai bị bệnh này thường không 
được ở trong thôn xóm với dân làng. Họ đặc biệt được đưa vào một 
khu rừng hoặc một hòn đảo xa đất liền để sống với nhau như một 
cộng đồng của những người bị bịnh hủi. Nơi vùng họ ở có tạo dựng 
một hố lửa rất lớn. Mỗi ngày họ áp tay chân sát bên hầm lửa đang bốc 
cháy ngùn ngụt để gãi cho đã ngứa. Làm như vậy họ cảm thấy rất dễ 
chịu. Càng ngứa, càng gãi chừng nào, họ càng cảm thấy đã ngứa, 
sung sướng chừng ấy. Họ cảm thấy đó là hạnh phúc. Đức Thế Tôn có 
nói răng khi mình bị bịnh hủi, thì ngồi bên hầm lửa và gãi cho đã 
ngứa là hạnh phúc nhất và mình cảm thấy rất thỏa mãn. Nếu mình 
không bị bịnh hủi mà mỗi ngày cứ áp tay chân sát bên hố lửa, thì đó 
quả là một sự cực hình. Chỉ có những người bị bịnh hủi mới cảm thấy 
thỏa mái, sung sướng khi họ được ngồi cạnh hố lửa để gãi mà thôi. 


Ví dụ thứ tư là hình ảnh của một øiếng rồi. Khi con chim nhỏ gắp 
được một miếng mồi và bay lên trên không thì có con chim lớn hơn 
thấy được và đuổi theo con chim nhỏ. Nếu con chim nhỏ không 
buông miếng môi vừa mới kiếm được thì con chim lớn sẽ tấn công và 
có thể giết hại con chim nhỏ để đoạt lấy miếng môi. Cũng vậy, đối 
tượng thèm khát, mong cầu của ta có thể giết chết ta như con chim 


nhỏ kia nếu ta không buông miếng môi ra. Trong lúc thở vào và thở 


316 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


ra có chánh niệm, ta thiết lập thân tâm vững chãi trong giây phút hiện 
tại, đưa thân và tâm trở về một mối, có mặt đích thực, rồi nhìn sâu 
vào đối tượng mong cầu, thèm khát của ta để thấy cho được bản chất 
đích thực của nó. Nếu có cái thấy sâu sắc về nó, thì nó sẽ không trói 
buộc, sai sử ta nữa, ta hoàn toàn được tự do. Ta sẽ chuyển ý niệm 
hạnh phúc của ta vê hướng khác, hướng của hiện tại, của bây giò và ở 
đây. 


Đây là giáo lý rất cao thâm mà tất cả chúng ta đều nên thẩm định và 
đem ra thực tập. Chúng ta phải giúp người trẻ học hỏi và thực tập 
giáo lý cao thâm như giáo lý hiện pháp lạc trú mà đức Thế Tôn đã dạy. 
Thế nào gọi là chân hạnh phúc? Chân hạnh phúc có thể đạt tới trong 
hiện tại được không? Những điều kiện của hạnh phúc có thật có trong 
giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây hay không? Chúng ta có cân chạy 
tìm hạnh phúc ở tương lai không? Những câu hỏi này rất thực tế và 
giúp ích cho quá trình thiên quán của ta. Các nhà trị liệu, giáo chức, 
nhà chính trị và tất cả mọi người đều nên học hỏi và thực tập theo 
giáo lý này nếu ta muốn chuyển hóa khổ đau, đem lại hạnh phúc, an 
lạc và hòa bình chân thực cho cuộc sống. Chúng ta hãy đến với nhau 
để cùng thực tập như một tăng thân, một cộng đồng, cùng nhìn sâu 
và cống hiến cho nhân loại, xã hội và dân tộc ta tuệ giác- nhất là tuệ 
giác chung. Đức Thế Tôn nói cuộc đời có khổ- khổ đế“ sự thật thứ nhất, 
nhưng khổ ở đây được diễn tả như một Sự Thật mầu nhiệm. Ngài 
cũng nói đến con đường thoát khổ" đạo đê“ Sự Thật mầu nhiệm thứ tư. 
Nhìn sâu vào khổ, ta thấy được những nguyên do xa gần (nội tại và 
ngoại tại) kết cấu thành và khi thấy được gốc rễ, nguyên do của khổ 
đau, thì khổ đau không còn bị tác động, không tạo tác và ta chấm dứt 
được khổ đau, đem lại hạnh phúc. Rõ ràng ta có cách chuyển hóa khổ 
đau, xây dựng an lạc và hòa bình cho ta, cho người, cho đất nước, xã 
hội ta. Đạo Bụt không quan niệm đời sống một cách bi quan, yếm thế 
như nhiều người tưởng. Theo lời Bụt dạy, nếu ta trốn chạy khổ đau, 
chán ghét khổ đau như người làm vườn muốn trông hoa mà chối từ 
rác, phân xanh, thì làm sao có hoa. Nhìn cho kỹ, ta thấy rác và hoa 


tương tức, rác và hoa nương nhau mà biểu hiện. 


317 | Chương 15: Hạnh Phúc Không Phải là Vấn Đề Cá Nhân 


Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 06, năm 1998, ngày 


cuối của khóa tu hai mươi mốt ngày. 


Chúng ta ai cũng muốn được cư trú ở cõi nước an lạc, hạnh phúc và 
tự do; không ai muốn cư trú nơi cõi nước của sâu khổ, giận hờn và 
thù hận nên trong khóa tu này quý vị đã được cống hiến những 
phương pháp tu tập cụ thể để giúp quý vị vượt qua được bờ bên kia. 
Chúng ta muốn xa lìa cái bờ của sự ghen ty, kỳ thị, hận thù và sầu 
khổ để tới bờ của từ, bị, hỷ, xả, của an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Vì 
vậy đức Thế Tôn đã cống hiến cho ta phép thực tập rất mầu nhiệm để 
ta có thể thực hiện được điều đó, đó là Lục Độ Ba La Mật. Chúng ta có 
thể thực tập vượt qua bờ bên kia ngay trong đời sống hàng ngày của 
ta bằng sáu phép ba la mật. Ta có thể vượt qua bờ bên kia bất cứ lúc 
nào ta muốn, vì ta đã được trao truyền con đường. Tôi xin trình bày 
Sáu Phép Ba La Mật như một đóa hoa gồm có sáu cánh; cái đài ở giữa 
là tâm hoa, ta viết chữ "chánh niệm.” Sáu cánh hoa tượng trưng cho 
sáu độ hoặc sáu phép tu: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
định và trí tuệ và bản chất của mỗi cánh hoa là tâm hoa, tức là chánh 


niệm. 


Bố Thí Độ 

Bố thí độ (dana paramii†a) tức là phép tu cúng dường, hiến tặng. Khi 
hiến tặng thì ta được sinh qua bờ bên kia liên lập tức. Khi giận một 
người nào thì ta đau khổ. Nếu ta thực tập hiến tặng (bố thí), thì niêm 
sân hận trong ta được chuyển hóa và ta vượt sang được bờ bên kia 
ngay tức khắc, đó là bờ của vô sân, của an lạc, hạnh phúc và từ bị. Ta 
có ý muốn dâng tặng niêm vui cho người kia, muốn giúp người kia 
sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Điều này rất đễ thực 
tập. Ta biết trong chiều sâu tâm thức ta có hạt giống của sự độ lượng, 
sẵn lòng muốn làm cho người khác hạnh phúc. Những hạt giống và 
tâm hành này luôn luôn có mặt trong ta. Khi buồn giận, ta vung vãi 


sự buồn giận, bạo động và khổ đau lên những người quanh ta. Vậy 


318 l Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


thì điều trước tiên và hết sức thiết yếu là trở vê chăm sóc chính mình 
và thực tập tiếp xúc với hạt giống hiểu biết và thương yêu nơi tự thân. 
Thời gian đầu của mối liên hệ, ta cam kết là sẽ làm bất cứ điều gì cho 
người thương của ta hạnh phúc. Nhưng có lẽ bây giờ ta đang làm 
ngược lại với lời cam kết ấy. Vậy thì sự thực tập là trở về với cái tâm 
ban đầu, tiếp xúc với hạt giống thương yêu trong ta và làm đúng theo 
những lời mà ta đã cam kết, thì thế nào ta cũng làm cho người thương 
của ta hạnh phúc. 


Ta không cần phải đi ra siêu thị để mua những món quà đắt tiền cho 
người thương. Có rất nhiều món quà ta có thể hiến tặng cho người 
thương ngay bây giò và ở đây mà không cần tốn một đồng xu nào- ví 
dụ như nụ cười tươi mát và cái nhìn hiền từ của ta đã là những món 
quà quý giá và mầu nhiệm. Ta có khả năng hiến tặng không? Ta có 
thể hiến tặng cho người thương của ta niềm vui, sự vững chãi và 
thánh thơi của ta không? ““Thở vào, tôi biết tôi đang còn sống và 
người thương của tôi cũng đang còn sống bên tôi.“ Với cái thấy ấy, ta 
sẽ nở được nụ cười tươi mát, nhìn với con mắt hiền từ và cơn giận 
trong ta sẽ tự dưng tan biến. Nụ cười tươi mát, niềm vui và khả năng 
biết trân quý sự có mặt của chính mình và của những người mình 
thương là một món quà rất lớn, đó chính là bờ của an lạc và hạnh 
phúc. Hoa trái của sự thực tập là thứ ta có thể gặt hái được liên ngay 
trong giây phút hiện tại, chứ không cần phải thực tập mười năm hay 
hai mươi năm sau mới đạt được. Nếu ta thực tập thở vào và thở ra 
trong chánh niệm, làm cho năng lực của định hùng hậu, thì tuệ giác sẽ 
phát sinh và ta có thể chuyển hóa được tình trạng. Điều này rất đơn 
giản và để thực tập; chỉ cần làm cho lòng thương (từ bị) trong ta sống 
dậy là ta thực hiện được điều ấy. Đây là món quà do sự thực tập hiến 
tặng (bố thí độ) đưa tới. Bố thí ba la mật là phép thực tập có công 
năng đưa ta và người ta thương sang được bờ bên kia, bờ của an lạc 
và hạnh phúc. Ta cũng có thể hiến tặng chất liệu tự do của ta, tự do 
đối với giận hờn, sầu khổ và quên lãng, tự do đối với những ràng 
buộc về quá khứ và mơ tưởng, lo sợ tới tương lai. Tự do nghĩa là ta có 
khả năng sống an lạc và thảnh thơi ngay bây giò và ở đây. Tự do là 


hoa trái lớn nhất của người tu và cũng là món quà cao quý nhất mà ta 


319 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


có thể hiến tặng cho người ta thương. Ta có thể nói với người thương 
của ta: "Em thương quý, món quà lớn nhất anh có thể dâng tặng em là 
tự do, là sự vô úy của anh." Nếu chúng ta cống hiến cho nhau chất 
liệu tự do thì đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ được an vui và hạnh 
phúc. 


Khi bị khống chế bởi những tâm hành phiền não, giận hờn và sầu lo, 
thì ta không phải là người có tự do, có hạnh phúc đích thực. Trong 
khóa tu này, chúng ta đã được học nghệ thuật buông bỏ- gọi là thả bò. 
Chúng ta đã học nhiều phương cách để phục hồi lại khả năng tự do 
của ta. Là một người tự do, ta có thể hiến tặng món quà đẹp nhất, cao 
quý nhất cho người ta thương, cho đời. Người đó có thể là người hôn 
phối của ta, là con trai, con gái, bạn bè hoặc có thể là kẻ thù của ta. 
Bằng phép thực tập bố thí ba la mật, ta có thể biến kẻ thù thành bạn. 
Bố thí ba la mật là phép thực tập rất cao thâm, hữu hiệu và mâu 
nhiệm. 


Đức Thế Tôn có nói rằng khi mình vẫn còn phiền giận một người nào 
và đầu mình cố tìm đủ cách để xua đuổi cái phiên giận ấy đi, thì cơn 
giận vẫn còn y nguyên. Tôi xin đề nghị một phương pháp thực tập rất 
có hiệu quả, đó là tặng cho người ta đang phiền giận một món quà. 
Khi quý vị chưa hờn giận người kia, quý vị nên làm sẵn một món quà 
cho người kia, rôi hãy cất giữ đó. Trong khi gói quà, quý vị hãy làm 
với tất cả tình thương yêu, lòng biết ơn và nghĩ như thế này: "Mình 
đang gói món quà này cho anh ấy. Trái tim của mình đang tràn ngập 
tình thương yêu và lòng biết ơn. Mỗi cử chỉ của mình đều được phát 
xuất từ tình thương và lòng biết ơn. Ước mong của mình là muốn làm 
cho người mình thương được hạnh phúc. Thế nào mình cũng có địp 
gởi món quà này cho anh ấy." Quý vị hãy thực tập phương pháp tặng 
quà này với ý thức rằng bản chất của người thương của mình là vô 
thường; một ngày nào đó người ấy sẽ xa lìa mình. Món quà mà quý vị 
đang làm có thể một ngày nào đó sẽ giúp quý vị phục hồi lại tình 
thương của mình. Là bảo bối cứu giúp quý vị trong tình trạng nguy 
khó. Khi giận anh ta, bà ta, quý vị hãy đi tới bưu điện và gởi món quà 
cho người ấy. Sau khi gởi món quà đi rồi, tôi bảo đảm quý vị sẽ cảm 
thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Quý vị có bao giờ thực tập phương pháp 


320 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


này chưa? Quý vị hãy thử xem. Tôi cam đoan là nó sẽ thay đổi tình 


trạng của quý vị rất mau chóng. 


Có nhiều cách khác để thực tập phép bố thí ba la mật. Khi phát 
nguyện tiếp thọ Ba Sự Quay Về (Tam Quy) và Năm Giới và sống 
đúng theo tinh thần của Năm Giới, ta sẽ bảo hộ được ta và những 
người ta thương. Năm Giới Quý Báu là những nguyên tắc thực tập rất 
cụ thể, mầu nhiệm có công năng đưa ta sang được bến bờ của bình an, 
giải thoát và hạnh phúc. Thực tập Năm Giới cho sâu sắc, ta sẽ thực 
hiện được phép bố thí ba la mật. Quý vị không cần phải là người giàu 
có mới có thể thực hiện phép bố thí. Sự thật là mình giàu có hơn mình 
tưởng rất nhiều. Quý vị có thể làm cho nhiều người hạnh phúc bằng 
sự thực tập bố thí ba la mật. Quý vị chỉ cần trở về với chính mình, 
thực tập hơi thở chánh niệm và nhận diện để thấy rằng mình có rất 
nhiều châu báu của hạnh phúc, niềm vui, tình thương yêu, hiểu biết 
và tự do để hiếu tặng; quý vị có rất nhiêu yếu tố có thể làm cho nhiều 
người hạnh phúc. Nếu biết xử lý năng lực và thì giờ của mình một 
cách khôn khéo, thì mình có thể làm cho rất nhiều người hạnh phúc. 
Khi làm cho người khác hạnh phúc thì tự thân mình cũng sẽ được 
hạnh phúc. Trong khi quý vị thực tập chánh niệm và đồng thời giúp 
cho người khác thực tập chánh niệm, quý vị sẽ cùng với họ chế tác ra 
sức sống rất hùng hậu gọi là pháp sống. Đây gọi là Pháp thí. Khi đã 
tiếp xúc được với bản chất không sinh không diệt của các pháp, thì 
quý vị vượt thoát được sợ hãi, chứng đạt được vô uý. Có được đức vô 
uý thì quý vị sẽ giúp được người khác chuyển hoá khổ đau, sợ hãi và 
giúp họ sống được an vui, tự do và hạnh phúc như mình. Đó là phép 
bố thí cao quý nhất trong tất cả các loại bố thí- tức là hiến tặng sự 
không sợ hãi, danh từ chuyên môn là øồ ý thí. Có tất cả là ba loại bố 
thí: thứ nhất là tài thí, thứ hai là Pháp thí và thứ ba là vô uý thí. 


Quý vị cũng đã được học về giáo lý tánh không (the teaching on the 
nature of emptiness) trong sự bố thí. Theo tính thần của giáo lý tánh 
không, thì chúng ta phải thực tập bố thí theo tính thần vô phân biệt, 
không kỳ thị và không đặt điều kiện. Đây là hành động cao siêu nhất 
của sự bố thí. Nếu quý vị bố thí theo tinh thần bồ tát, nghĩa là bố thí 
mà không thấy có người bố thí, người tiếp nhận sự bố thí và phẩm vật 


321 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


bố thí, thì công đức vô lượng và hạnh phúc sẽ rất lớn. Xin quý vị học 
hỏi sâu thêm về giáo lý này để phép thực tập bố thí đạt tới hiệu quả 
lớn hơn. Càng bố thí ta càng hạnh phúc và ta làm cho nhiều người 
chung quanh ta hạnh phúc. 


Tỉnh Tấn Độ 


Tĩnh tấn là phép thực tập thứ hai của sáu phép tu ba la mật (lục độ ba 
la mật) có công năng giúp ta vượt qua bờ bên kia. Ta đã được học và 
biết rằng trong tâm thức ta có rất nhiều loại hạt giống (chủng tử): hạt 
giống thiện và hạt giống bất thiện. Ta cần có đủ thì giờ và năng lực để 
trở về với tự thân và thực tập tưới tấm những hạt giống của niềm vui, 
an lạc, tình thương, lòng tha thứ và bao dung trong ta mỗi ngày. Làm 
cho những hạt giống tốt, thánh thiện trong ta được phát triển liên tục, 
đó đích thực là sự thực tập tinh tấn. Muốn cho sự thực tập tính tấn 
được thành công, ta phải thực tập như một tăng thân, một cộng đồng, 
chúng ta phải giúp đỡ và yếm trợ nhau, nghĩa là phải tạo ra một môi 
trường sống thật tốt lành trong đó mọi người sống đúng theo tỉnh 
thần Năm Giới, an trú vững chãi trong chánh niệm, không để cho 


những yếu tố độc hại của xã hội xâm chiếm, trấn ngự và ô nhiễm ta. 


Ta phải tổ chức đời sống tu tập của ta như thế nào để những hạt 
giống tốt trong tâm thức của mỗi cá nhân và cộng đồng được tưới tẩm 
và phát triển mỗi ngày. Ta có thể mời những người thương của ta 
cùng thực tập chung. Ta có thể nói với người thương của ta như thế 
này: "Anh yêu quý, nếu muốn chăm sóc em, muốn cho em có hạnh 
phúc, thì xin anh tưới tẩm những hạt giống tốt trong em mỗi ngày. 
Em biết trong em có khả năng thương yêu, hiểu biết, tha thứ và bao 
dung. Em rất cần sự yếm trợ, nâng đỡ của anh để sự thực tập của em 
được thành công dễ dàng. Em biết nếu em hạnh phúc, thì anh cũng 
hạnh phúc. Em nguyện thực tập để nhận diện những hạt giống tốt nơi 
anh và em sẽ cố gắng làm hết khả năng của em để tưới tẩm và vun 
trồng những hạt giống tốt ấy nơi anh để chúng được phát triển mỗi 
ngày. Em hứa sẽ không tưới tấm những hạt giống tiêu cực như buồn 
giận, bực bội và nghi ngờ nơi anh và em cũng mong anh thực tập như 


322 l Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


vậy đối với em." Đây là ngôn ngữ thương yêu đích thực. Mặt khác ta 
không muốn tưới tấm những hạt giống tiêu cực, bất thiện trong ta 
như hạt giống thiếu niêm tin cậy, hận thù, ghen ty và kỳ thị... Ta cũng 
không muốn người thương của ta tưới tẩm chúng mỗi ngày, vì làm 
như vậy ta sẽ khổ. Nếu ta khổ, thì người thương của ta cũng sẽ khổ. 
Và đây là sự thực tập: "Con nguyện sẽ không để cho những hạt giống 
tiêu cực trong con bị tưới tẩm mỗi ngày. Con nguyện ăn uống và tiêu 
thụ có chánh niệm để những hạt giống tiêu cực trong con không bị 
tưới tẩm. Con ý thức rằng nếu con không biết hộ trì thân tâm và để 
cho những hạt giống tiêu cực trong con bị tưới tấm thì chúng sẽ phát 
triển lớn mạnh và con sẽ khổ và sẽ làm cho những người con thương 
khổ. Con ý thức rằng nỗi khổ của người kia sẽ ảnh hưởng đến con, sẽ 
làm cho con bị ngột ngạt." Ta phải rất chánh niệm, phải quyết tâm 
trong sự thực tập. Đó là sự thực tập tính tấn đích thực. Ta có thể ký 
một hiệp ước sống chung an lạc với mọi người trong gia đình của ta. 
Có những lúc ta sống rất hòa thuận với nhau, mọi người ngồi quây 
quân bên nhau, uống những tách cà phê, trà rất đầm ấm và hạnh 
phúc. Trong những địp như thế, ta nhân cơ hội để ký hiệp ước cho 
hạnh phúc của ta, của con cháu ta, của cha mẹ và bè bạn ta. Tĩnh tấn 
phải được thực tập trong ánh sáng của giáo lý tứ chánh cân- bốn phép 
thực tập siêng năng: 


Thứ nhất: Khi những hạt siống bất thiện, tiêu cực như hạt siống của hờn 
giận, trách móc, shen tụ, kỳ thị trong tâm thức ta chưa phát khởi, ta phải 
làm mọi cách để cho những hạt siỗng tiêu cực, bất thiện ấi không có cơ hội bị 
tưới tấm uà phát khởi. 


Thứ hai: Khi những hạt giống tiêu cực đã biểu hiện lên trên uùng ú thức, ta 
hấu thực tập nhận diện, ôm ấp uà đưa chúng trở lại tàng thức dưới trạng 
thái của hạt giống. Khi những hạt giống tiêu cực của ta còn nằm tên trơng 
chiều sâu tâm thức, thì ta hãy để cho chúng nằm yên, đừng động tới chúng 
hoặc tưới tấm chúng. Nếu một hoặc hai hạt giống Ù† tưới 0à chúng biểu hiện 
trên uùng ú thức, ta hãy chăm sóc chúng 0uà đưa chúns trở uề uới nguồn sốc 
của chúng càng nhanh càng tốt. Nếu ta nhốn nhơ, đùa siỡn uới chúng, để 
cho chúns hiện hành quá lâu trong uùng ý thức của ta, thì chúng sẽ gâu ra 
nhiều tai họa 0à ñổ uỡ. 


323 Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


Thứ ba: Nếu những hạt giống tốt, tích cực trons tâm thức ta chưa biểu hiện 
thì ta thực tập tưới tấm để làm cho chúng biểu hiện lên trên uùng ú thức của 
ta. Ta biết rằng trơng chiều sâu tâm thức ta có những hạt giống tốt như 
những hạt giống thương uêu, hiểu biết, tha thứ uà bao dung..; ta phải cố 
sắng làm đủ mọi cách để tiếp xúc uới chúng mỗi nsàu để cho chúng có cơ hội 
biểu hiện lên trên 0uùng ý thức của ta. 


Thứ tư: Khi nhữns hạt giống thiện đã biểu hiện lên trên uùng ú thức, ta 
phải tìm cách khéo léo để duy trì chúng ở lại càng lâu càng tốt. Nhữngs tâm 
hành đó là những khách quú của ta. Những năng lượng ấ càng ở lâu trên 
0uùns ý thức của ta chừns nào, thì tàng thức của ta càng được nuôi dưỡng, 
trơng sáng 0à hùng mạnh chừng ñW. 


Đó là phép thực tập tinh tấn thứ tư của tứ chánh cần. Tỉnh tấn không 
phải là một từ ngữ trừu tượng, mà là sự thực tập rất thiết thực. Ta 
thực tập chung với cha mẹ, con cái và xã hội ta. Thực tập tưới tẩm cho 
nhau những hạt giống tốt sẽ giúp ta vượt qua được bờ bên kia rất 
mau chóng. Đây gọi là sự thực tập chuyển căn- chuyển hóa tận gốc. 


Bây giờ chúng ta hãy trắc nghiệm lại tất cả những gì mình đã được 
học trong gần ba tuần qua. Trong khóa tu hai mươi mốt ngày này, 
chúng ta đã tạo cơ duyên, môi trường tốt cho những hạt giống lành, 
tích cực trong ta được tưới tẩm. Tất cả những gì tôi đã cống hiến, trao 
truyền cho quý vị đều đã có sẵn trong tự thân của quý vị đưới hình 
thức của hạt giống. Tăng thân và tôi chỉ giúp khai mở và tưới tẩm 
những hạt giống ấy nơi quý vị mà thôi. Đất tâm của chúng ta đã được 
thấm nhuân bởi những cơn mưa pháp và nhờ chúng ta đã mở lòng 
đón nhận một cách chân thành nên những cơn mưa pháp đã chạm tới 
được những hạt giống tốt trong ta. Nhiều người trong chúng ta đã gặt 
hái được nhiều kết quả, nếm được hương vị của an lạc, thảnh thơi, 
hạnh phúc và giải thoát; đã thiết lập lại được niềm tin của mình trong 
sự thực tập. Ta làm được như vậy là nhờ sự dìu dắt, nâng đỡ và muôi 
dưỡng của tăng thân. 


Thưa đại chúng, tổ chức khóa tu là chúng ta tạo cơ duyên, điều kiện 
cho những cơn mưa pháp có cơ hội thấm vào lòng đất tâm của chúng 


324 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


ta để cho hạt giống thương yêu, hiểu biết, tha thứ và bao dung trong 
ta được nấy mâm và người nào cũng được thừa hưởng. Trong khóa 
tu, có khi chúng ta chưa cần làm gì cả, không cần tu tập có tính cách 
sít sao mang nặng hình thức, ta chỉ mở lòng và cho phép những cơn 
mưa pháp và năng lượng của tăng thân đánh động tới những hạt 
giống tốt trong tâm thức ta thôi cũng đủ cho ta được nuôi dưỡng, trị 
liệu và chuyển hóa. Chúng ta nên tổ chức khóa tu thường xuyên hơn- 
khóa tu đài hạn hay ngắn hạn, điều đó tuỳ khả năng và điều kiện. Tổ 
chức một ngày chánh niệm hoặc chỉ nữa ngày chánh niệm cũng tốt, 
bởi vì đó là cơ hội cho mọi người thuộc nhiều tăng thân đến để tu tập, 
để cùng nuôi dưỡng, nâng đỡ và yếm trợ nhau; có mặt cho nhau và 
cùng nhau ởi thiên, ngồi thiền, ăn cơm trong chánh niệm, chia sẻ 
những khó khăn và phương cách thực tập để chuyển hóa khó khăn, 
khổ đau v.v... Một ngày hoặc nữa ngày tu chánh niệm như thế chắc 
chắn sẽ đem lại rất nhiều lợi lạc và sự nuôi dưỡng. 


Xem Ti Vi Trong Chánh Niệm 


Là cha mẹ, chúng ta có thể bàn bạc với con cái của ta về phương cách 
sử dụng máy truyền hình hay máy vi tính như thế nào cho thông 
minh để những hạt giống tiêu cực như bạo động, căm thù, kỳ thị và 
thèm khát trong mỗi người không bị tưới tẩm. Nếu con cái của quý vị 
xem chương trình phim ảnh có chứa đựng quá nhiều chất liệu bạo 
động, thèm khát và sợ hãi- dù bộ phim đó rất hào hứng làm cho 
chúng say mê, thì chúng cũng sẽ mệt mỏi, tê liệt sau một giờ đồng hồ 
tiêu thụ. Quý vị có thể nói chuyện với con mình bằng ngôn từ hòa ái, 
cởi mở và xây dựng: "Này con ạ, có chuyện này ba/ mẹ muốn thảo 
luận với con. Con có thể ngưng xem ti vi một chút được không?" Rồi 
quý vị có thể hỏi con xem chúng nó cảm thấy như thế nào trong khi 
xem cuốn phim ấy. Chúng có cảm thấy bình an và hạnh phúc sau khi 
xem cuốn phim như thế hay không? Lúc ấy con của quý vị sẽ có cơ 
hội chia sẻ cái cảm giác, nhận thức của chúng cho quý vị nghe. Sau 
khi nghe xong, cả gia đình có thể bàn thảo với nhau và đi tới phương 
pháp hay, thông minh nhất về việc sử dụng T¡ Vi, xem phim ảnh. Cố 
nhiên không phải chương trình truyền hình nào cũng đở, cũng độc 


325 l| Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


hại; có rất nhiều chương trình truyền hình hay, lành mạnh có thể nuôi 
dưỡng tình thương và mở rộng kiến thức của ta. Tôi biết có một gia 
đình nọ ở thành phố Boston, sau khi biết tu tập, họ đã ngôi lại với 
nhau để bàn bạc về việc sử dụng máy truyền hình và đã đi tới một 
giải pháp rất hay trong việc sử dụng máy truyền hình; họ chọn những 
chương trình lành mạnh và ngồi xem chung với nhau như một gia 
đình. Vào những buổi xem phim như thế, họ ăn mặc rất trang nhã 
như thể đi xem phim ở rạp xi nê. Họ quây quần tại phòng khách và 
xem một cuốn phim đã được tuyển chọn bởi một thành viên trong gia 
đình. Trong đời sống hàng ngày, họ giới hạn xem truyền hình, họ có 
ký hiệp ước sống chung an lạc với nhau nên họ rất thận trọng khi có ý 
muốn xem truyền hình, xem phim, chứ không phải ai muốn xem lúc 
nào thì xem. Tôi thấy giải pháp đó rất hay. 


Một hôm tôi có buổi phỏng vấn với người ký giả của tờ báo Phụ Nữ ở 
Paris. Tôi đã kể câu chuyện này rôi. Cô ký giả mời tôi chia sẻ một vài 
sự thực tập cụ thể cho những đọc giả của tờ báo Phụ Nữ và tôi đã chia 
sẻ với họ một ví dụ vê một cặp vợ chồng có khó khăn với nhau. Họ 
không truyền thông, nói chuyện được với nhau, không khí trong gia 
đình càng ngày càng trở nên ngột ngạt, cả hai người không nhìn nhau 
được nữa và cuối cùng họ đều nhìn về một hướng cho đỡ khổ, đó là 
hướng tỉ vi. Tôi nói rằng quý bà có thể thực tập như thế này: trong khi 
người chồng đang xem Tì¡ Vị, thì người vợ với năng lượng chánh niệm 
vững mạnh tới bên cạnh, xin ông ngưng xem Tï Vi một chút và nói 
với chồng mình như thế này: "Thưa anh, em có chuyện này xin được 
bàn thảo với anh. Anh có thể ngưng xem Tï Vi vài phút được không?” 
Ông chồng vốn là một người trí thức nên giữ phép lịch sự mà chấp 
thuận và tắt máy T¡ Vi. Sau khi ông đã tắt máy ti vi, bà hãy nhìn 
chồng một lúc, rồi hỏi: "Này anh, có phải chúng ta là một cặp vợ 
chồng có hạnh phúc không? Nếu không, thì tại sao? Chúng ta có thể 
nhìn lại để xem nguyên do nào đã khiến cho chúng ta mất đi sự hòa 
nhã, mất đi hạnh phúc đến nỗi bây giò không thể nói chuyện được 
với nhau? Những năm đầu chúng ta hạnh phúc lắm mà, phải không 
anh? Sao bây giờ lại như vậy? Chúng ta có thiếu thốn gì không về 


phương diện vật chất, công ăn việc làm, tiên tài và danh vọng? Nếu 


326 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


không thiếu thốn gì, vậy thì tại sao chúng ta không hạnh phúc?” 
Thiền tức là dừng lại và nhìn sâu để tìm hiểu những nguyên do đưa 
đến tình trạng bế tắc, không hạnh phúc trong gia đình hoặc trong mối 


liên hệ giữa vợ chồng, cha con và mẹ con với nhau v.v... 


Như một cá nhân, vợ chồng, một gia đình, liên hệ cha con, mẹ con, 
anh, chị, em với nhau, quý vị có đủ sự thông minh và khả năng thực 
tập nhìn sâu để tìm ra những nguyên do tại sao quý vị không hạnh 
phúc. Nhìn sâu vào sự thật thứ nhất tức là khổ đế; ta sẽ khám phá ra sự 
thật thứ hai- khổ tập đế“ những nguyên do, những điều kiện đã đưa tới 
cái khổ đó; và quý vị phải tập nhìn qua lăng kính của bốn loại thực 
phẩm (Tứ Thực- đoàn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực) đã có tác 
dụng nuôi dưỡng và tưới tẩm những khổ đau của quý vị. Khi hiểu 
được nguồn gốc của khổ, quý vị có thể loại trừ, xa lìa chúng. Quý vị 
nên bàn thảo về phương pháp làm mới hữu hiệu giữa vợ chồng, cha 
con, mẹ con với nhau. Dù vấn đề khó khăn, bế tắc cách mấy, quý vị 
vẫn có thể làm cho mối liên hệ mới lại, chuyển đổi được tình trạng, 
nối lại tình thâm với nhau. Ngày hôm qua có một cặp vợ chông trong 
khóa tu này đã làm mới với nhau và sự thực tập đã làm họ cảm thấy 
như họ vừa mới đám cưới trở lại. Pháp môn Làm Mới rất hữu hiệu; 
người nào cũng có thể thực tập thành công. 


Khi mới quen nhau, yêu nhau, ta thấy cái gì cũng đẹp, đễ thương; ta 
nhìn nhau suốt ngày mà không thấy chán, không thấy đói. Ta nói: 
"Khuôn mặt của em đẹp quá. Đôi mắt của em dễ thương quá. Em là 
người anh thương yêu nhất trên đời. Không có em, anh không thể 
sống được." Ta dành rất nhiều thì giờ ngồi bên nhau, có mặt cho nhau 
và nhìn nhau hoài mà không thấy mệt, thấy đói. Tình yêu ban đầu lúc 
nào cũng đẹp đế, trong sáng và tràn đây sự chấp nhận. Nhưng vì ta 
không biết thực tập chăm sóc, vun bón, tưới tẩm và nuôi dưỡng mối 
tình đầu đẹp đẽ ấy, nên ta đã biến tình yêu của ta thành hận thù, ta 
bắt đầu tưới tẩm cho nhau những hạt giống tiêu cực. Ta bắt đầu thay 
đổi thái độ cư xử, cách nhìn và nói: "Bà bây giờ như bà chẳng, không 
dễ thương như ngày xưa nữa. Bây giờ nhìn bà tui thấy chán ngấy, 
không thoải mái chút nào." Bây giò ta không muốn nhìn nhau nữa. Vì 
vậy để cho đỡ khổ, ta nhìn về hướng tỉ vi. Ta trốn chạy khổ đau bằng 


327 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


cách đó. Đó là bi kịch của rất nhiều gia đình trong xã hội chúng ta. 
Người ta muốn trốn chạy, muốn quên đi những khó khăn, khổ đau 
bằng đủ mọi phương tiện. T¡ vi là một phương tiện để trốn chạy; sa 
vào xì ke ma tuý, sống lang thang ngoài phố chợ, la cà nơi những 
quán rượu cũng là những cách để trốn chạy khổ đau v.v... Sự thực tập 
là phải trở về và đối diện với thực trạng của ta. Trốn chạy không phải 
là giải pháp. Cho nên ta phải tắt máy ti vi, bắt đầu nhìn nhau và cùng 
nhau đặt lại những vấn đề thiết thực. Ta phải công nhận là trong gia 
đình ta đang có khổ đau, đang bị bế tắc và phải cùng nhau nhìn lại để 
tìm ra những nguyên do tại sao gia đình mình không có hạnh phúc, 
tại sao mọi người không truyền thông được với nhau; có phương 
pháp tu tập nào có thể giúp ta tái lập lại sự truyền thông, phục hồi lại 
hạnh phúc và niềm an vui cho nhau hay không? 


Có những người cho rằng thiền tập (đi tu) tức là trốn tránh thực tại; 
nghĩ rằng người tu khi đã đạt tới trạng thái giải thoát, siêu việt, thì họ 
không màng tới vấn đề thực trạng của đời sống nữa. Nghĩ như thế là 
không đúng; thiền tập- cụ thể qua phép tu tập chánh niệm, là lối sống 
giúp chúng ta trực diện, ôm ấp và xử lý với những vấn đề thiết thực 
trong hiện tại. Vì vậy tu thiên không phải là hành động trốn tránh 
thực tại. 


Các cơ quan bảo vệ sức khỏe cho dân chúng đã đưa ra quy luật bắt 
các công ty sản xuất thuốc lá ghi câu cảnh tỉnh, cảnh báo lên các bao 
thuốc lá. Họ ghi như thế này, "Coi chừng! Hút thuốc sẽ có hại đến sức 
khỏe." Những câu cảnh tỉnh, cảnh báo như thế nên được ghi và dán 
lên trên các màn ảnh của máy ti vi, máy vi tính, bởi vì có hàng triệu 
người đã bị đầu độc khi họ xem những chương trình tỉ vi có tính cách 
độc hại, chứa đựng nhiều chất liệu bạo động, căm thù, kỳ thị và thèm 
khát. Cho nên ta có thể ghi câu cảnh tỉnh như thế này: "Coi chừng! 
Xem ti vi có thể bị độc hại đến thân tâm.” Vì vậy ta phải có chánh 
niệm, phải tỉnh thức mỗi giây mỗi phút trong đời sống hàng ngày của 
ta, bởi vì chỉ có chánh niệm mới bảo hộ được ta và con em của ta. Tôi 
nghĩ vấn đề này phải được đem ra bàn thảo trong các cơ quan chính 
quyền, cơ quan lập pháp. Chúng ta phải thi thiết những pháp luật 


mới để bảo vệ ta, bảo vệ con em ta và dân tộc ta từ những sản phẩm 


328 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


văn hóa có tính cách độc hại thân tâm, phá hoại nên đạo đức của nhân 
loại. Chúng ta sản xuất ra vô số những sản phẩm tiêu thụ có chứa 
đựng quá nhiều những chất liệu bạo động, hận thù và thèm khát; 
những chất liệu ấy đã tưới tẩm những hạt giống xấu, tiêu cực và bất 
thiện trong ta và trong con em của chúng ta. Sự thực tập siêng năng 
(tỉnh tấn) phải được thực tập như một quốc gia. Những nhà chính trị, 
ký giả, nhà văn, thây giáo, cô giáo và những nhà tâm lý trị liệu phải có 
trách nhiệm đóng góp phần mình trong việc gây ý thức về thực trạng 
của xã hội để mọi người cùng thức dậy và tìm ra những biện pháp cụ 
thể để bảo hộ chúng ta và các thế hệ tương lai. Đây là việc làm rất cấp 
bách và chúng ta phải làm bằng cả một quốc gia mới thành công. 


Trì Giới Độ 

Phép thực thứ ba giúp ta vượt sang được bờ bên kia là trì giới. Năm 
giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc, giải 
thoát và giác ngộ. Năm giới có công năng bảo hộ ta, gia đình ta, xã 
hội, dân tộc và đất nước ta. Vừa qua, sư cô Chân Không đã đề nghị 
chúng ta gửi cho tổng thống Bill Clinton quyển sách nói về sự học hỏi 
và thực tập về Năm Giới và hỏi ông xem có cách nào để thực thi 
những nguyên tắc ấy trên toàn quốc không. Bởi vì nếu mọi người trên 
toàn quốc sống theo tinh thần Năm Giới, thì khổ đau sẽ được chuyển 
hóa rất nhiều, đất nước sẽ trở nên an bình, hạnh phúc hơn. 


Giới tướng của Năm Giới có thể được trình bày theo tỉnh thần phi tôn 
giáo- nghĩa là trình bày như thế nào để có thể lấy đi bớt những chất 
liệu, âm hưởng có tính cách tôn giáo, giáo điều và lễ nghi để những 
người khác tôn giáo có thể chấp nhận và thực tập được một cách dễ 
dàng. Thực ra tỉnh thần Năm Giới cũng được tìm thấy rãi rác trong 
các hệ thống giáo lý của tất cả các truyền thống tâm linh. Nếu trong 
đời sống hàng ngày chúng ta học hỏi và tập sống theo tinh thân Năm 
Giới, thì tự thân sẽ được bảo hộ và chúng ta sẽ tạo dựng được một xã 
hội, thế giới hòa bình và hoàn thiện hơn. Năm giới là một món quà rất 
quý giá. Thực tập theo tinh thần Năm Giới, ta sẽ thiết lập được chất 
liệu vững chãi, an lạc, thảnh thơi, từ bi và lòng bao dung trong ta. 


329 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


Những chất liệu ấy là món quà quý giá nhất ta có thể hiến tặng cho 
người thương của ta và đóng góp vào việc tạo dựng hòa bình cho 
nhân loại. 


Muốn thực tập Năm Giới có hiệu quả, ta phải thực tập như một tăng 
thân, một cộng đồng, một dân tộc, phải biết nương tựa vào tăng thân; 
thực tập một mình sẽ khó gấp trăm lần. Nếu mọi người trong gia đình 
cùng sống theo tỉnh thần Năm Giới, ta sẽ tránh được nhiều lầm lỗi, 
tránh gây khổ đau cho nhau. Nếu người nào cũng thực tập phương 
pháp lắng nghe sâu, lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ngôn từ hòa 
ái, dịu dàng và xây dựng, thì chúng ta sẽ chuyển đổi được tình trạng 
trong gia đình. Nếu tự thân, gia đình ta thực tập thành công, thì năng 
lượng bình an, hài hòa và hạnh phúc của gia đình sẽ có ảnh hưởng rất 
tốt vào xã hội. Các cháu thiếu nhi cũng có khả năng thực tập hạnh 
lắng nghe sâu và ái ngữ như những người lớn trong gia đình. 


Nhẫn Nhục Độ 


Phép thực tập thứ tư của lục độ ba la mật giúp chúng ta vượt sang bời 
bên kia là hạnh nhẫn nhục- sự thực tập mở lòng để ôm lấy tất cả, 
không phân biệt, kỳ thị, theo phe. Tiếng Phạn là kshanti paramita. 
Nhẫn ba la mật nghĩa là không ghét bỏ một ai, không loại trừ một ai, 
là khả năng ôm lấy tất cả. Chữ nhẫn nên dịch theo nghĩa bao dung, độ 
lượng thì hay hơn, vì chữ nhẫn nhục có thể làm người ta hiếu lầm là 
sự cắn răng chịu đựng, chịu đựng như thế không phải là tinh thần của 
đạo Bụt, là không có trí tuệ và tình thương. Sức người có hạn, khi chịu 
đựng không nổi nữa, thì sẽ đưa tới hận thù, ghét bỏ v.v... Nếu tự 
luyện tập cho mình cái khả năng ôm lấy, bao dung, thì mỗi ngày trái 
tim của ta sẽ lớn rộng, bao la hơn và ta có thể ôm hết được tất cả mọi 
người vào lòng, chấp nhận được tất cả những khó khăn của họ mà 
không một lời than van, oán trách. Quý vị có nhớ hai ví dụ về tính 
chất của đất và nước không? Tính chất của đất rất sâu, dày và rộng, 
nhờ vậy mà đất có khả năng tiếp nhận, ôm lấy và chuyển hóa tất cả 
mọi thứ trong đó có các chất nhơ bẩn, hôi hám v.v... mà con người 


trút xuống. Đất không bao giò tẩy chay, xua đuổi, ghét bỏ, kêu van 


330 Ì Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


hay oán trách một lời. Nước cũng vậy. Dung lượng của nước rất 
mênh mông, sâu rộng và uyển chuyển, vì thế nước có khả năng tiếp 
nhận, ôm lấy, dung chứa và thanh lọc tất cả. Đức Thế Tôn đưa ra ví 
dụ về một nắm muối được bỏ vào tô nước. Vì lượng nước trong tô 
quá ít nên khi bỏ nằm muối vào, thì nước trong tô trở nên quá mặn, 
không thể uống được. Nhưng cũng nắm muối đó mà nếu ta đem bỏ 
vào dòng sông, thì dòng sông sẽ hòa tan chúng, chuyển hóa chúng mà 
nước sông vẫn không biến đổi, ta vẫn dùng được. Nếu lòng ta tràn 
ngập chất liệu hiểu biết và thương yêu, thì ta có thể ôm lẫy tất cả mà 
không bị đau khổ. Cho dù nếu có người nói hoặc làm điều gì xấu ác 
với ta, ta cũng không đau khổ, than trách và thù hận họ bởi vì ta có 
khả năng thương yêu, tha thứ và bao dung lớn trong lòng. Ta không 
loại trừ một ai; ta bước được những bước rất xa trên quá trình thương 
yêu. Lòng bao dung của ta được xuất phát từ sự hiểu biết và thương 
yêu lớn, chứ không phải do sự chịu đựng. Có rất nhiều cách để dịch 
chữ nhẫn- kshanti paramita như chữ chịu đựng hoặc nhẫn nhục, 
nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất cao thâm của giáo lý, ta thấy rằng 
dịch chữ nhẫn theo nghĩa bao dung, ôm lấy tất cả (inclusiveness) thì 
hay hơn, chính xác hơn. 


Thiền Định Độ 

Phép tu tập thứ năm của lục độ ba la mật có công năng giúp ta vượt 
sang bờ bên kia là thiên định. Thiền định nói cho đúng nghĩa là gồm 
có hai phần: chỉ và quán. Khi ở trong tình huống khó khăn, bế tắc mà 
ta biết trở về với hơi thở chánh niệm, mỉm cười, thì ta có thể thay đổi 
được tình trạng, có thể tạo ra được phép lạ. Khi phục hồi lại được chất 
liệu vững chãi và thảnh thơi, ta có thể vượt qua được tất cả những 
tình huống khó khăn, tai ương và khổ nạn. Ví dụ có hai chàng trai trẻ 
sắp đánh lộn với nhau. Nếu một trong hai anh chàng có khả năng trở 
về thực tập hơi thở chánh niệm, anh ta sẽ biết rằng trong khi hai 
người đánh lộn với nhau, thế nào rồi cả hai cũng sẽ bị trọng thương 
và có thể đi vào bệnh viện. Thấy được như thế, anh ta nói: "Anh thật 
sự muốn đánh hả? Tôi biết nếu làm như thế thì chắc chắn cả hai 


chúng ta sẽ bị trọng thương." Cái thấy ấy sẽ giúp cho người kia thức 


331 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


tỉnh. Sau đó, thay vì đánh nhau, hai người có thể ngồi xuống thương 
thuyết và làm hòa với nhau. Khi chánh niệm có mặt thì định lực phát 
sinh và giúp ta dừng lại kịp thời. Vì vậy thiền tập trước hết là đừng lại, 
danh từ Phật học gọi là chỉ. Khi niệm lực và định lực được phát triển 
hùng hậu thì tuệ giác phát sinh; có tuệ giác, thì chỉ cần một tích tắc là 
ta có thể chuyển đối được tình trạng; chỉ cần trong chớp nhoáng của ý 
thức, một hơi thở có chánh niệm là ta đã có thể đem lại sự chuyển hóa 
và trị liệu. Nếu thực tập hơi thở có ý thức một cách miên mật và đúng 
đắn, ta có thể thực hiện được những phép lạ, có thể can thiệp và ngăn 
chặn một bi kịch, một thảm họa sắp xảy ra. Ta trở thành vị bồ tát có 
khả năng phục hồi lại sự an bình và hòa giải. 


Thiền định cụ thể qua sự thực tập chánh niệm có công năng giúp ta có 
mặt trọn vẹn và tiếp xúc được với những yếu tố mâu nhiệm, lành 
mạnh, tươi mát và trị liệu trong sự sống. Tiếp xúc và nuôi dưỡng ta 
với những yếu tố tích cực, lành mạnh như thế, ta có thể chuyển hóa, 
buông bỏ những yếu tố tiêu cực trong ta rất dễ dàng. Nếu không biết 
thừa hưởng và tự nuôi dưỡng mình với những yếu tố tươi mát, lành 
mạnh và mầu nhiệm đang có mặt cho ta mà cứ để thân tâm mình bị 
trấn ngự bởi những lo âu, giận hờn, ghen ty và kỳ thị thì thật đáng 
tiếc và đáng tội nghiệp cho bản thân. Ta không cần phải thực tập ngồi 
thiền mười năm, hai mươi năm mới có thể vượt qua được bờ bên kia; 
theo sự thực tập này và nếu thông minh, khéo léo thì chỉ cần vài phút 
là ta đã có thể làm được việc ấy rôi. Phép lạ có thể được thực hiện 
trong từng hơi thở có ý thức và bước chân chánh niệm của ta. Thiên 
Sư Lâm Tế có nói rằng, “Phép lạ là đi trên mặt đất- Địa thượng thần 
thông.“ Ta có thể chế tác chất liệu giác ngộ trong mỗi giây mỗi phút 
và giác ngộ, tự do là năng lực rất hùng hậu vốn sẵn có trong ta. Khi ta 
có năng lực của sự giác ngộ thì lòng ta cảm thấy thư thái, bao la như 
trời, vững chãi như núi và ta tiếp xúc được với những yếu tố mâu 


nhiệm của sự sống đang dàn trãi quanh ta và trong ta. 


332 l Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


Trí Tuệ Độ 


Trí tuệ, tiếng Phạn là prajna được ví như là người Mẹ của tất cả các vị 
Bụt. Ở Ấn Độ, người ta tạc hình tượng một người phụ nữ tượng trưng 
cho trí tuệ ba la mật (prajnaparamita). Trí tuệ ba la mật là loại trí tuệ 
có công năng giúp ta vượt qua được bờ bên kia. Trí tuệ ba la mật là 
Mẹ sinh ra các vị Bụt và Bồ Tát. Do đó ta mới có danh xưng Phật Mẫu. 
Chúng ta đều là con của Phật Mẫu. Nhò trí tuệ mà ta được sinh vào 
dòng của chánh Pháp và lớn lên trong gia đình của những người con 
Phật. Khi hạt giống của hiểu biết (trí tuệ) trong ta được chạm tới và 
biểu hiện, thì tự khắc ta biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm 
và ngay trong giây phút đó, ta đột nhiên thấy mình đang ở bên bờ của 
an lạc, hạnh phúc, vô úy và thương yêu. Nếu ta sắp lâm vào một cuộc 
tranh chấp, ta có thể thực tập thiên ôm mà ta đã được học. Khi giận 
người thương của ta và muốn chuyển hóa cơn giận, thì ta cần thực tập 
nhìn sâu, nhìn với con mắt vô thường, vô ngã và tương tức. Như tôi 
đã trình bày trong những bài pháp thoại trước: Khi giận, quý vị hãy 


nhằm mắt lại và quán tưởng theo bài kệ: 


Giận nhau trơng tích tôn 
Nhắm mắt nhìn mãi sau 
Trong ba trăm năm 1rfa 
Em đâu 0à tôi đâu ? 


Thực tập bài kệ này giúp ta chạm tới được hạt giống trí tuệ về vô 
thường trong tàng thức của ta. Nếu quý vị nhằm mắt lại, thở vào- thở 
ra và quán tưởng mình và người thương của mình trong ba trắm năm 
sau, thì khi mở mắt ra, chắc chắn quý vị sẽ trở thành một con người 
khác, một con người hoàn toàn mới; cơn giận của quý vị đã được 
chuyển hóa, tan biến và quý vị thấy rằng điều ý nghĩa nhất và cần làm 
nhất ngay bây giờ là giang tay ra để ôm lấy người kia vào lòng với ý 
thức rằng mình và người thương của mình đang còn sống là một 
phép lạ. Quý vị tiếp xúc được với sự sống mâu nhiệm khi hạt giống 
hiểu biết trong tâm quý vị được chạm đến. Quý vị không cần vị Đạo 
Sư trao cho quý vị nguồn tuệ giác này hoặc đợi đến Bụt tương lai ra 
đời mới thực hiện được. Nếu quý vị biết cách tiếp xúc với tuệ giác vô 


333 l Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


thường, vô ngã và tương tức nơi chính mình, thì Bụt tự thân của quý 


vị sẽ biểu hiện. 


Con Mắt của Bụt 


Trong khóa tu này, tôi đã trao truyền cho quý vị con mắt của Bụt 
(Phật Nhãn). Con mắt đó có thể nhìn thấu được thực tại chân thật của 
các pháp. Quý vị có sẵn hạt giống, khả năng giác ngộ nơi tự thân, gọi 
là Phật Tánh. Mỗi khi ta nhìn sự vật bằng năng lực của niệm và định, 
tức là ta đang sử dụng con mắt của Bụt. Nhìn bằng con mắt của Bụt 
thì ta đem lại rất nhiều niềm an vui, hạnh phúc, tình thương cho ta và 
cho mọi người chung quanh. Đó gọi là từ nhấn thị chúng sanh; cái nhìn 
của ta trở nên sâu sắc, không bị vấn đục bởi những tri giác sai lầm, 
của tâm kỳ thị, tâm phân biệt, ghen ty và giận hờn. Nhìn như thế, ta 
sẽ hiểu được chính ta và mọi người quanh ta rõ ràng và sâu sắc. Ta 
phải tự hỏi: mình đang nhìn bằng mắt Bụt hay bằng mắt phàm? Đừng 
nghĩ rằng mình không có mắt Bụt (Phật Nhãn). Nhìn bằng mắt Bụt 
không phải là một ý niệm trừu tượng, mơ hồ, nhìn bằng mắt Bụt là sự 
thực tập rất thực tiễn, bởi vì mình có khả năng đó, mình có sẵn con 


mắt của Bụt nơi tự thân. 


Lỗ Tai của Bụt 


Quý vị cũng đã được trao truyền lỗ tai của Bụt. Xin quý vị khéo sử 
dụng lỗ tai của Bụt để lắng nghe sâu, lắng nghe với tình thương (từ 
bi) và hiểu biết. Khi quý vị lắng nghe người kia bằng lỗ tai của Bụt, thì 
người kia sẽ cảm thấy bớt khổ rất nhiều. Có thể từ trước đến nay chưa 
có một người nào lắng nghe ông ta, bà ta như thế bao giờ. Đừng bảo 
rằng quý vị không có lỗ tai của Bụt, sự thật là quý đã có sẵn lỗ tai của 
Bụt, quý vị có khả năng lắng nghe với tâm từ bi như Bụt. Quý vị phải 
biết sử dụng khả năng mầu nhiệm ấy mỗi ngày để lắng nghe con 
mình, vợ mình, chồng mình, người thân của mình, người công nhân, 
đồng sở của mình v.v.. Trong khi nghe, ta phải tập nghe bằng cả con 


người của ta, thân tâm trở về một mối, thiết lập vững vàng năng 


334 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


lượng niệm, định và tuệ. “Chỉ cần lắng nghe thôi cũng đã làm vơi bớt 
khổ đau của kẻ khác rồi. Đó là hạnh của đức Bồ Tát Quán thế Âm. 


Bàn Tay của Bụt 


Quý vị cũng đã được trao truyền bàn tay của Bụt. Tôi thường sử dụng 
bàn tay của Bụt để hành động, phụng sự. Sáng nay đôi mắt của tôi hơi 
mệt, khó chịu, vì tối hôm qua tôi bị thiếu ngủ. Tôi đã thực tập theo dõi 
hơi thở vào và hơi thở ra trong chánh niệm và dùng những ngón tay 
của Bụt để tiếp xúc, chăm sóc và ôm ấp hai mắt của tôi. Tôi biết Bụt 
luôn có mặt đó cho tôi và tôi muốn tiếp xúc với Ngài lúc nào cũng 
được. Chỉ cân có một ít năng lượng của niệm và định, thì bàn tay của 
mình tự nhiên trở thành bàn tay của Bụt và mình có thể thực hiện 
phép lạ. Mình phải tập tiếp xúc với thân thể, cảm thọ và tâm ý mình 
bằng bàn tay của Bụt. Bụt không phải là đối tượng có mặt ngoài ta, 
Ngài có mặt trong từng tế bào của cơ thể ta, Ngài là tổ tiên tâm linh 
của ta và ta là sự tiếp nối của Ngài. Nếu ta biết cách tiếp xúc sâu sắc, 
thì Ngài sẽ biếu hiện ngay trước mặt. 


Nhớ lại lúc còn nhỏ, có những lần mình bị cảm, bị lên cơn sốt và nằm 
một mình cô quạnh trên giường; liên lúc đó mẹ xuất hiện như một 
thiên thần, như mẹ hiền Quán Thế Âm và đặt bàn tay lên trán mình 
với tất cả tình thương yêu, dịu dàng quan tâm, chăm sóc và tự nhiên 
mình cảm thấy khỏe ra liên lập tức. Nếu mẹ mình đã qua đời hoặc ở 
xa, nhưng nếu mình biết cách tiếp xúc với mẹ, thì mẹ sẽ biểu hiện ra 
liền cho mình. Vì sao, vì mình chính là sự tiếp nối của mẹ mình. Mình 
chính là mẹ mình. Mình và mẹ mình không phải là hai thực thể riêng 
biệt. Nhìn vào bàn tay mình, mình thấy bàn tay này cũng là bàn tay 
của mẹ, bày tay mình là sự tiếp nối của bàn tay mẹ mình. Nếu muốn 
được bàn tay ấm áp, dịu dàng và đầy tình thương của mẹ áp lên trán 
mình thì mình có thể làm được ngay bây giò và ở đây. Hãy thực tập 
thử xem; đặt bàn tay mình lên vầng trán, ta sẽ thấy bàn tay này đích 
thực là bàn tay của mẹ. Mẹ mình còn sống trong từng tế bào của cơ 
thể mình. Mẹ mình chưa bao giờ từng chết. Đó là sự thật. Đó là thực 


335 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


tại mầu nhiệm mà mình phải tiếp xúc cho được trong từng giây từng 
phút của đời sống hàng ngày. 


Có một anh thiền sinh người Việt đã kể cho tôi nghe chuyện anh rời 
Việt Nam sang Mỹ sinh sống cách đây bốn mươi năm. Mẹ của anh là 
người bình dân, không có học thức, không biết chữ. Trước ngày anh 
rời Việt Nam, mẹ anh nhắn nhủ với anh rằng: "Con trai thương của 
mẹ, khi con ra đi rồi, con sẽ nhớ mẹ và nhớ quê hương đất nước. Mỗi 
khi con nhớ mẹ, con hãy nhìn vào bàn tay của con thì con sẽ thấy mẹ 
có mặt đó với con." Đó là tuệ giác tương tức. Thật là mầu nhiệm. Với 
lời đặn dò ấy, trãi qua bao nhiêu năm sống xa quê, xa mẹ, anh ta đã 
thực tập theo lời mẹ đặn dò để anh ta bớt nhớ mẹ. Anh ta hiện đang 
sinh sống ở Mỹ. 


Với năng lượng của niệm và định, ta có thể luyện tập để nhìn bằng 
mắt của Bụt, nghe bằng tai của Bụt và hành động bằng bàn tay của 
Bụt để tiếp xúc với những mâu nhiệm của sự sống đang có mặt ngay 
bây giờ và ở đây. Tất cả vẫn còn đây, tròn đầy; không có gì mất đi và 
không có gì cân hồi phục. Chúng ta chỉ cân nhận diện và tiếp xúc mà 
thôi. Sống được như vậy, ta sẽ tránh gây ra lầm lỗi và có khả năng 
làm vơi đi khổ đau trong cuộc sống, đem lại an lạc, hạnh phúc, 
thương yêu và hòa bình cho ta và cho mọi người quanh ta. Hiểu biết 
và thương yêu là hai nguồn năng lượng có thật trong ta, ta có thể vun 
trông và chế tác những nguồn năng lượng ấy bất cứ lúc nào. Ta có thể 
thi thiết các phép lạ khi ta có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. 
Ta phải tỉnh thức thật sự trong mỗi phút giây. Đi trong chánh niệm là 
thể hiện thần thông. Thiền Sư Lâm Tế có nói rằng phép lạ không phải 
là đi trên mặt nước hay ởi trên than hồng; phép lạ là đi trên mặt đất. 
Địa thượng thần thông là câu nói trong bài Ngữ Lục của Thiền Sư 
Lâm Tế. Ta phải đi như thế nào để mỗi bước chân của ta đem lại an 
lạc, vững chãi và thảnh thơi, đem lại sự sống đích thực. Đi như vậy 
tức là ta đang thể hiện thần thông, đang diễn bày phép lạ. Khi thấy 
các thây, các sư cô, sư chú và các vị đi từng bước an lạc, vững chãi, 
thảnh thơi, tôi cảm thấy được nuôi dưỡng rất nhiều và năng lượng ấy 
đã khích lệ tôi bước được từng bước như quý vị. Đi như vậy thì sự 
sống trở nên sống động, chân thật cho ta và những người ta thương. 


336 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


Thiền Điện Thoại 

Khi trở về lại phố thị, có thể quý vị sẽ cảm thấy khó thích nghi với 
nhịp sống mà quý vị đã từng sống trong đó. Môi trường sống chung 
quanh quá nhanh, đồn dập, ồn ào, náo nhiệt. Những người chung 
quanh không có khả năng sống chậm, an trú trong giây phút hiện tại. 
Dù thế, trong đời sống hàng ngày quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng 
con mắt của Bụt, lỗ tai của Bụt, bàn tay của Bụt và bàn chân của Bụt 
để thực tập. 


Có một pháp môn thực tập rất đơn giản tôi muốn cống hiến cho quý 
vị để thực tập, đó là thiên điện thoại. Khi có tiếng chuông điện thoại 
reo, thay vì vội vàng chạy tới bắt điện thoại, quý vị hãy đứng yên tại 
chỗ, trở về với hơi thở chánh niệm. Quý vị thực tập thở theo bài kệ: 
"Thở vào- Lắng lòng nghe. Lắng lòng nghe. Thở ra- Tiếng chuông 
huyền diệu đưa về nhất tâm." Thực tập với tiếng chuông chùa (như 
chuông đại hồng, chuông gia trì, chuông báo chúng) đã hay rôi, 
nhưng thực tập với tiếng reo của điện thoại hoặc tiếng chuông nhà 
thờ cũng hay không kém. Là người thực tập thông minh, ta biết sử 
dụng các âm thanh như thế để thực tập, để giúp ta đưa thân và tâm 
trở về một mỗi, an trú vững chãi trong giây phút hiện tại. Tại Làng 
Mai, chúng tôi thực tập tiếng chuông điện thoại rất nghiêm túc. Mỗi 
khi có tiếng điện thoại reo, tất cả mọi người trong tu viện đều thực tập 
dừng lại- dừng lại mọi suy tư, nói năng, hàng động và trở về an trú 
trong giây phút hiện tại- thở vào, tâm tính lặng; thở ra, miệng mỉm 
cười. Đại chúng thực tập như vậy với ba tiếng reo đầu, sau đó mới 
nhắc điện thoại để trả lời. Đừng ngại người bên kia đầu giây phải chờ 
quá lâu hoặc sẽ gác điện thoại; nếu người ấy muốn báo tin quan 
trọng, thì ít nhất trong ba tiếng reo đầu, người ấy sẽ không gác điện 
thoại. Vì vậy, quý vị thực tập ở yên tại chỗ và tận hưởng từng hơi thở 
vào ra, thiết lập sự vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại. 
Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, chúng ta thường có cảm giác khẩn 
trương, hồi hộp, kích động. Chúng ta tự hỏi: Không biết ai gọi vậy ta? 
Tin vui hay tin buôn? Thay vì làm theo thói quen ấy, quý vị hãy ở yên 
tại chỗ, trở về theo dõi hơi thở trong ba tiếng reo đầu, thiết lập sự 
vững chãi, thảnh thơi, trở về với chính mình, sau đó quý vị thực tập 


337 l| Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


đi từng bước an lạc, vững chãi và thảnh thơi tới phía điện thoại. Quý 
vị phải đi như một ông vua, bà chúa, phải có tự do. Trong khi đi, quý 
vị vẫn làm chủ được thân tâm mình. Khi nhắc điện thoại lên để trả lời, 
quý vị đã là một con người tươi mát, vững chãi và thánh thơi. Năng 
lượng lành mạnh đó không những bản thân của quý vị được lợi lạc, 
mà người bên kia đầu giây cũng sẽ được thừa hưởng. Chắc chắn cuộc 
trao đối sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp và có phẩm chất. 


Tôi xin cống hiến cho quý vị một bài kệ để quý vị thực tập mỗi khi gọi 
điện thoại. Đây là bài kệ: 


Tiếng đi nsoài ngàn dặm 
Xâu dựng niềm tin yêu 
Mỗi lời là châu nrọc 
Mỗi lời là gấm thêu. 


Quý vị có thể sáng tác ra bài kệ khác để thực tập. Mỗi khi muốn gọi 
điện thoại, quý vị hãy đặt bàn tay lên máy điện thoại và tập thở vào, 
thở ra trong chánh niệm. Quý vị có thể thực tập thở vào với câu kệ 
đầu và thở ra với câu kệ thứ hai, thở vào với câu kệ thứ ba và thở ra 
với câu kệ thứ tư. Thực tập thở cho đến khi nào quý vị cảm thấy thân 
tâm thư thái, vững chãi và thảnh thơi thì mới bấm số điện thoại. Quý 
vị biết rằng người bạn của mình bên kia đầu giây sẽ không nhắc điện 
thoại trong ba tiếng reo đầu, vì bạn mình cũng đang thực tập thở, 
thực tập an trú. Hãy tự nhắc mình: "A! bạn mình đang thực tập thở, 
đang thực tập mỉm cười, tại sao mình không làm như thế?" Nếu bạn 
mình chưa biết về phép thực tập này thì quý vị có thể khéo léo chia sẻ 
cho bạn để bạn có thể thực tập và yếm trợ mình. 


Có rất nhiều cơ hội và điều kiện cho ta thực tập. Có thể quý vị nghĩ 
rằng đời sống bận rộn, tấp nập như thế, quý vị sẽ không có thì giờ và 
không gian để sống theo nếp sống chánh niệm, tỉnh thức. Theo tôi, 
qUý VỊ vẫn có thể thực tập chánh niệm được trong môi trường phố thị, 
chợ búa v.v.. trong đời sống hàng ngày. Nếu mọi người trong thành 
phố thực tập thiền điện thoại thì con người, xã hội và đất nước sẽ trở 
nên hoàn thiện, an bình và hạnh phúc hơn rất nhiều. Quý vị hãy thực 


338 l Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


tập và khích lệ các bạn của mình thực tập pháp môn Thiên Điện 
Thoại. Tôi đã sáng chế ra pháp môn này để mọi người thực tập trong 
đời sống xô bồ, bận rộn và căng thắng. Nếu mọi người trên thế giới 
thực tập pháp môn này thì thế giới sẽ được hòa bình, chuyển hóa và 
trị liệu. 


Bữa Cơm Gia Đình 


Xin quý vị hãy tổ chức đời sống như thế nào để mỗi ngày ít nhất là 
gia đình có một bữa ăn chung. Điều này rất quan trọng. Sau khi mọi 
người trong gia đình ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người thực tập im 
lặng, trở về với hơi thở chánh niệm, thở vào thở ra ba lần rồi nhìn 
quanh và nhận diện sự có mặt của từng người trong gia đình, sau đó 
ăn trong im lặng khoảng năm tới mười phút đầu của bữa ăn. Nếu 
muốn, quý vị có thể thực tập năm lời Quán Nguyện trước khi ăn. Đây 
là Năm Lời Quán Nguyện: 


1. Thức ăn nàu là tặng phẩm của đất trời, mọi người, mọi loài uà công 
phu lao tác. 

2. Xím nguyện ăn trong chánh tiệm, có mặt đích thực trong giây phút 
hiện tại đểxứng đáng thọ nhận thức ăn nàu. 


3. Xí nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam 0à tập ăn 
uống có chừng mực. 

4. Xin chỉ ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm uà ngăn 
ngừa tật bệnh. 

5. Vì muốn thành tựu sự nghiệp giác ngộ, hiểu biết uà thương uêu, xâu 
dựng tình huụnh đệ, tạo dựng hạnh phúc gia đình, chúng con xin thọ 
dụng thức ăn niàu. 


Sự thực tập rất đơn giản. Chỉ cần ăn cho có chánh niệm, an trú vững 
chãi trong giây phút hiện tại là ta đã xứng đáng được ăn cơm này. 
Nếu ăn không có chánh niệm, thì ta không đễ thương với thức ăn và 
với mọi người và mọi loài đã làm ra thức ăn này. Tôi luôn luôn tự 
nhắc mình là phải ăn uống cho có chừng mực, điều độ. Tôi biết thức 


339 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


ăn đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe, hạnh phúc của tôi và của 
những người thương của tôi. Vì vậy tôi nguyện chỉ ăn những thức ăn, 
thức uống có tác dụng nuôi dưỡng và duy trì sức khỏe và an lạc cho 
thân tâm mình. Người lớn cũng như người nhỏ đều có thể thực tập 
pháp môn này. 


Ăn cơm chung là cơ hội để chúng ta vun trồng và nuôi dưỡng thêm 
sự hòa thuận và tình thương yêu trong gia đình. Biết trân quý sự có 
mặt của mọi thành phân trong gia đình. Mời cháu nhỏ nào đã học 
thuộc lòng Năm Lời Quán Nguyện hoặc có thể cầm bốn để đọc lớn 
trong mỗi bữa ăn để cả nhà cùng thực tập quán chiếu. Thực tập Năm 
Lời Quán Nguyện trong khi ăn sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng hạnh 
phúc, tình thương và lòng biết ơn của ta đối với mọi người, mọi loài 
và đất trời. Quý vị có thể đọc hoặc làm thành bài hát để hát cũng 
được. Phải dùng cái tài năng và nghệ thuật của mình để làm cho sự 
thực tập trở nên hứng thú, vui tươi và linh động. Thiền tập không 
phải là chịu cực chịu khổ để gặt hái kết quả trong tương lai mà thiên 
tập là để có chất liệu hỷ lạc ngay trong khi thực tập. 


Phòng Thở 


Tại nhà, quý vị nên thiết lập một phòng thở tương tự như một thiên 
đường. Phòng Thở không cần phải lớn. Nhiều căn nhà được thiết kế 
với đủ các loại phòng- nào là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, 
phòng đồ chơi v.v.., nhưng chưa có nhà nào thiết kế phòng thở. Tôi đề 
nghị mỗi căn nhà nên thiết lập một phòng để mọi người trong gia 
đình có cơ hội trở về phục hồi lại sự thăng bằng và bình an trong cuộc 
sống. Trong căn phòng đó, quý vị chỉ cân đặt một cái bàn nhỏ, thấp, 
trên bàn chỉ cần chưng một bình hoa và một tượng Bụt nhỏ nhưng 
phải thật đẹp. Bình hoa tượng trưng cho sự tươi mát, lành mạnh, chân 
thật và đẹp đế trong ta- cái đẹp đó là chất liệu của hiểu biết và thương 
yêu. Quý vị cũng nên thỉnh thêm một cái chuông nhỏ, vài bô đoàn và 
gối ngồi thiên. Quan trọng là phải chọn những cái gối ngồi thiền cho 
vừa để quý vị có thể ngồi được lâu, thoải mái mà không bị đau hoặc 
tê chân. Khi tôi chọn đúng gối, tôi có thể ngồi tới hai tiếng hoặc lâu 


340 Ì Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


hơn mà không bị đau hoặc tê chân. Nếu không thì tôi chỉ có thể ngồi 
được ba mươi hoặc bốn mươi phút là phải đổi chân. Quý vị phải thử 
ngôi qua nhiều loại gối khác nhau để tìm ra cái gối thích hợp nhất để 
có thể giúp quý vị ngồi một cách vững chãi, thoải mái ít nhất là hai 
mươi phút. 


Tại phòng thở này, ta thực tập y như ta đã từng thực tập tại các thiên 
đường của tu viện. Khi bước vào phòng thở, ta đặt tay lên nắm cửa 
trong khi thở vào và mở cửa trong khi thở ra. Ta bước vào phòng thở 
như ta bước vào Tịnh Độ hay Nước Chúa không khác. Ta phải làm 
cho được và mời con cái của ta cùng thực tập với ta. Ta phải biến căn 
nhà của ta thành Tịnh Độ, thành lãnh thổ của bình an, của hạnh phúc. 
Mỗi khi thân tâm có sự bực bội, giận hòn, bối rối, bất an hoặc khủng 
hoảng, quý vị nên đi vào phòng thở, thỉnh lên ba tiếng chuông và tập 
thở. Dùng hơi thở chánh niệm để chăm sóc những cảm thọ giận hòn, 
bực bội trong lòng. Đây là cách xây dựng hòa bình hữu hiệu nhất. 
Nếu bản thân mình không làm được thì mình không có gì để trao 
truyền cho con cái của mình để chúng học hỏi và biết cách chăm sóc 
những cảm thọ khó chịu, những cảm xúc mạnh mỗi khi nó phát khởi? 


Là một giáo viên, quý vị nên giúp các học trò của quý vị thực tập như 
thế, bởi vì các em cũng đương đầu với sự giận hòn, sợ hãi và tuyệt 
vọng. Thầy giáo, cô giáo phải thấy rằng các học trò của mình cũng là 
con của mình và phải tập ôm ấp, chăm sóc họ bằng tất cả tình thương 
yêu. Ở trường, nếu trong khi quý vị đi, đứng, ngồi, nói và cười mà 
biểu lộ được năng lượng từ bị, thì các em sẽ thấy, sẽ cảm nhận và họ 
sẽ được thừa hưởng. Nếu quý vị ôm ấp, chăm sóc các học trò của 
mình bằng tình thương, thì quý vị sẽ làm cho các học trò của quý vị 
bớt khổ rất nhiều và giúp chúng thiết lập lại được liên hệ tốt với bố 
mẹ của các em và nhờ vậy mà việc học của các em tiến bộ hơn. Sau 
này, quý vị có thể bàn với bố mẹ của các em để tìm ra cách giáo dục 
hữu hiệu để giúp các em học hành tốt hơn. Thầy giáo, cô giáo và các 
bậc cha mẹ phải làm việc sát cánh với nhau, phải liên kết với nhau để 
giúp cho các em. Nếu cả hai không làm việc chung được, không liên 
kết được với nhau, thí việc giáo dục các em sẽ trở nên rất khó khăn. 


Các giáo viên nên ngồi lại với nhau để bàn thảo, chia sẻ sự thực tập và 


341 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


tìm ra phương pháp hay để giáo dục các học sinh. Quý vị có thể thực 
hiện một tờ báo trong đó các thầy giáo, cô giáo viết những bài chia sẻ 
về hoa trái, kinh nghiệm của sự thực tập tại nhà và ở học đường. Tờ 
báo như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho các giáo viên khác trong nước 
cũng như ngoài nước. 


Các nhà tâm lý trị liệu cũng nên thực tập như thế. Họ phải tìm cách 
áp dụng nếp sống chánh niệm với những thành phần trong gia đình 
và với các bệnh nhân của họ. Là nhà tâm lý trị liệu, quý vị nên đến với 
nhau để thực tập như một tăng thân để có thể nâng đỡ nhau và nếu 
muốn, quý vị có thể phát hành Lá Thư trong đó quý vị chia sẻ những 
kinh nghiệm, tuệ giác và hoa trái của sự thực tập và trị liệu của mình. 
Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà tâm lý trị liệu khác. Quý vị 
hãy sử dụng trí thông minh, tài năng, sự khéo léo và óc sáng tạo của 
mình để làm cho sự thực tập trở nên linh động, thoải mái và tươi vui. 


Là cha mẹ, mỗi buổi tối trước khi các cháu sắp đi ngủ, quý vị có thể 
mời các cháu vào phòng thở để thực tập ngôi yên và thở khoảng hai 
đến năm phút. Quý vị có thể dạy cho các cháu cách thỉnh chuông và 
tập thở chánh niệm theo tiếng chuông. Trong các khóa tu cho các cháu 
thiếu nhị, tôi thường dạy cho các cháu cách thỉnh chuông và thở trong 
chánh niệm. Cả nhà ngôi quây quần bên nhau, thỉnh lên một tiếng 
chuông để tất cả cùng thỏ- mỗi tiếng chuông quý vị thở vào và thở ra 
ba lần thật thoải mái, đưa thân và tâm trở vê một mối, dùng hơi thở 
để làm cho thân tâm an tịnh, lắng dịu trở lại. Trong khi thở, quý vị có 
thể thực tập mỉm cười để cho những bắp thịt trên khuôn mặt được 
thư giãn. Quý vị thực tập như vậy với ba tiếng chuông và trong ba 
tiếng chuông, ta có được chín cơ hội để thở vào và thở ra. Được ngồi 
yên và biết mình đang còn thở là món quà vô cùng quý giá, là hạnh 
phúc lón. Sau đó mọi người nhìn nhau và ý thức sự có mặt của nhau. 
Cái nhìn đó là cái nhìn của sự trân quý và niềm biết ơn. Sau khi cháu 
thỉnh xong ba tiếng chuông, thì các cháu có thể đi ngủ trước. Quý vị 
có thể tiếp tục ngôi thêm năm, mười phút nữa nếu muốn, nhưng 
không nên ép uống. Có những lúc quý vị cần ngồi lâu hơn để phục 
hồi lại chính mình, nhưng điều đó tùy thuộc vào nhu yếu. Tuy nhiên, 
nếu mỗi ngày quý vị thực tập ngồi thiền đều đặn như thế khoảng 


342 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


mười tới mười lăm phút, thì tự thân của quý vị sẽ được nuôi dưỡng 
rất nhiều. 


Mỗi buổi sáng sau giờ ăn sáng hoặc trước giờ ăn sáng, quý vị có thể 
vào Phòng Thở, ngôi thật yên và thực tập thở khoảng năm, mười 
phút. Ngồi yên và thực tập thở vào và thở ra với ba tiếng chuông để 
bắt đầu một ngày mới là nếp sống rất đẹp. Nếu được, quý vị cũng có 
thể mời các cháu thực tập chung. Quý vị cũng có thể tập cho các cháu 
thực tập lạy ba lạy trước bàn thờ Bụt và bàn thờ tổ tiên huyết thống 
để tiếp xúc với gốc rễ huyết thống và tâm linh và bày tỏ lòng biết ơn 
đối với tổ tiên trước khi đi học. Sau một thời gian thực tập, quý vị sẽ 
tạo được một thói quen rất tốt và năng lượng của thói quen tốt ấy sẽ 
được duy trì suốt cả ngày, sẽ nhắc nhở các cháu rằng các cháu là 
những người có gốc rễ. Nếu gần nhà có khu công viên hoặc có khu 
rừng, quý vị có thể thực tập đi thiền; cả gia đình dắt tay nhau đi bộ 
(thiền đi) là một hình ảnh rất đẹp, rất nuôi dưỡng. Quý vị cũng có thể 
tổ chức đi chơi ngoài trời (picnic) và kết hợp với một buổi thiên đi 
ngắn và thiền buông thư trên cỏ. Mỗi ngày gia đình nên tổ chức thực 
tập thiền buông thư khoảng năm đến mười phút để cho thân tâm 
được nghỉ ngơi, thư giản, bớt những phần căng thắng trên cơ thể và 
tâm hồn. Quý vị nằm xuống trong tư thế buông thư và mời một người 
trong gia đình có khả năng hướng dẫn thiền buông thư, cố nhiên là 
người đó có giọng hát hay để giúp mọi người buông thưa dễ dàng. 
Nếu trong gia đình không có người nào có khả năng hướng dẫn thiền 
buông thư, quý vị có thể thỉnh đĩa CD hướng dẫn về phương pháp 
buông thư hoặc có thể dùng một đĩa nhạc tâm linh hòa tấu để thực 
tập. Trong tư thế nằm, quý vị thực tập thở vào, thở ra và buông thư 
khoảng năm tới mười phút. Sau năm tới mười phút thực tập buông 
thư, quý vị sẽ thấy rằng mình đã trở thành một con người mới, tươi 
mát, nhẹ nhỏm hơn. Ban đầu, quý vị có thể sử dụng băng hoặc CD 
hướng dẫn của một thầy hoặc một sư cô.., nhưng khi đã biết cách thì 
mỗi thành phần trong gia đình có thể thay phiên nhau để hướng dẫn 
buổi thiên buông thư cho gia đình. Đây là món ăn tính thần rất cần 
thiết cho thân tâm. Người nào thực tập thiền buông thư ít nhất là một 
lần trong ngày thì người đó sẽ chuyển hóa được bệnh căng thắng và 


343 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


phục hồi lại niềm vui và sự tươi mát rất mau chóng. Căng thắng 
(stress) là một căn bệnh rất phổ biến của thời đại chúng ta. Chúng ta 
cũng có thể tổ chức nữa ngày tu chánh niệm. Tuy chỉ có nữa ngày, 
nhưng nếu thực tập hết lòng, chúng ta sẽ đem lại cho tự thân rất 
nhiều niềm vui, an lạc và sự thư thái. Chúng ta có thể mời một số các 
bạn thân quen và các cháu thiếu nhi đến để cùng thực tập. Ta cũng có 
thể mời các cháu tổ chức nữa ngày tu dưới sự yểm trợ và hướng dẫn 


của ta. 


Xây Dựng Tăng Thân 


Tăng thân là một viên ngọc quý trong ba viên ngọc quý, gọi là Tam 
Bảo. Xin quý vị đem hết tâm lực và thì giờ để tạo dựng một tăng thân 
nhỏ để nuôi dưỡng sự thực tập tại địa phương của mình. Nếu không 
có sự nâng đỡ và yếm trợ của tăng thân thì khó mà duy trì được sự 
thực tập lâu bền. Ở nước tôi, người ta nói rằng khi con cọp rời bỏ núi 
rừng và đi xuống miền đất bằng, thì thế nào nó cũng bị con người bắt 
giết, lột da. Trong thiên môn, các thây tu cũng nói tương tợ; họ nói 
rằng: "Tăng ly chúng tăng tàn. Hổ ly sơn hổ bại." Đúng vậy, người tu 
mà rời bỏ thây, rời bỏ tăng thân, huynh đệ ra đi, lập am, thất riêng để 
tu một mình thì thế nào cũng đánh mất sự thực tập trong một thời 
gian ngắn hoặc sẽ bị lột da- tức là bỏ áo tu. Vì vậy tạo dựng một tăng 
thân để tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng sự thực tập là điều hết sức cân 
thiết. Dựng tăng là một công tác rất thánh thiện và cấp thiết. Có thể 
nói là sự thực tập quan trọng nhất của người tu. Vì vậy về lại nhà, 
việc làm cấp bách nhất là nghĩ ra phương cách để tập họp một nhóm 
người ở tại địa phương của mình- những người tha thiết tu tập và có 
khả năng yểm trợ nhau trong sự thực tập. Quý vị phải sắp đặt như 
thế nào để tăng thân có thể đến sinh hoạt, tu tập với nhau ít nhất là 
một lần trong tưần hay một lần trong mỗi hai tuần hoặc một lần trong 
một tháng. Thỉnh thoảng quý vị có thể tổ chức một ngày tu chánh 
niệm và mời các vị giáo thọ xuất gia hoặc tại gia đến hướng dẫn. Đây 
đích thực là sự thực tập ˆ Con về nương tựa Tăng.“ Tăng thân là chỗ 
nương tựa vững chắc. Mỗi người cần phải thực tập quay về nương 
tựa Tăng. Vì vậy, "Con về nương tựa Tăng” không phải là vấn đề đức 


344 | Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


tin, không phải là vấn đề cam kết suông, mà chính là sự thực tập cụ 
thể. Đời sống tâm linh và phẩm chất tu tập của ta tùy thuộc vào khả 
năng nương tựa Tăng của ta. 


Trong suốt hai mươi mốt ngày qua chúng ta đã sống và tu tập với 
nhau như một Tăng thân. Bây giò chúng ta nên mang Tăng thân về 
nhà và làm cho mạng mạch của Tăng thân tiếp tục biểu hiện hùng 
mạnh trên nhiều hình thái, nhiều lãnh thổ và cố nhiên là tùy theo 
hoàn cảnh, điều kiện để sáng tạo cách tu cho phù hợp. Trong khóa tu 
này, chúng ta đã có cơ duyên được thấm nhuần mưa Pháp. Chúng ta 
biết Tăng thân là viên ngọc quý giá bậc nhất. Không có Tăng thân thì 
Phật thân và Pháp thân cũng không thể duy trì được. Có những điều 
ta đã không thực hiện được ở nhà dưới tư cách của một cá nhân, thế 
mà ta đã làm được ngay tại đây với sự yếm trợ hùng hậu của Tăng 
thân. Sự yếm trợ, nâng đỡ và dìu dắt của Tăng thân là điều rất thực 
tiễn và hết sức cần thiết. Khi quý vị trở về nhà, chúng tôi mong rằng 
quý vị có thể tạo dựng được những Tăng thân và tiếp tục sự thực tập 
để nuôi dưỡng bản thân, gia đình, con cái và đóng góp vào công việc 
lành mạnh hóa môi trường của học đường và xã hội. Có như vậy 
chúng ta mới tạo dựng được một thế giới hoà bình thật sự, một nhân 
loại chứa chan tình người. 


345 Ì| Chương 16: Lục Độ Ba La Mật 


Phụ lục 


Kinh Quán Niệm Hơi Thở I 
(Tạp A Hàm 803 - Nhất Hạnh dịch từ Hán Tạng) 


Đây là những điều tôi được nghe hồi Bụt còn cư trú trong vườn Cấp 
Cô Độc, nơi rừng cây của thái tử Kỳ Đà ở nước Xá Vệ. 


Lúc bấy giờ đức Thế tôn bảo các vị khất sĩ: 


“Các vị nên tu tập phép quán niệm hơi thở. Nếu vị khất sĩ nào tu tập 
phép quán niệm hơi thở và tu tập cho chín chắn thì thân và tâm vị ấy 
sẽ được thư thái nhẹ nhàng, có thẩm sát, có quán chiếu, tâm tư được 
tĩnh lặng, thuần nhất, có được những nhận thức có công năng đưa tới 
Minh Giác và vị ấy sẽ đưa sự thực tập của mình đến chỗ thành tựu 
viên mãn. Thực tập như thế nào? Vị khất sĩ sống nơi làng xóm hay 
thôn ấp, buổi sáng đắp y, ôm bát vào làng khất thực, biết khéo léo giữ 
gìn thân thể và các giác quan của mình và giữ cho chánh niệm luôn 
luôn có mặt. Khất thực xong, vị ấy trở về trú xứ, cất y bát, rửa chân, đi 
vào rừng, hoặc vào trong một căn phòng vắng, hoặc dưới một gốc 
cây, hoặc một nơi đất trống, ngồi xuống ngay thăng, buộc chánh niệm 
trước mặt, buông bỏ mọi tham ái, buông bỏ mọi ước mong cho tâm tư 
vắng lặng, buông bỏ giận hờn, mê ngủ, trạo cử, ngờ vực, vượt qua 
mọi nghi hoặc, để cho tâm có cơ hội tương ứng với các pháp lành, xa 
ha năm yếu tố ngăn che và các phiên não có thể làm cho tuệ lực mình 
yếu đi và gây chướng ngại trên con đường đi đến Niết bàn. VỊ ấy: 

«_ Để ý tới hơi thở vào, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 

«_ Để ý tới hơi thở ra, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 

«_ Để ý tới hơi thở vào dài hay ngắn, khéo léo buộc niệm vào hơi 

thở vào dài hay ngắn. 
«_ Để ý tới hơi thở ra dài hay ngăn, khéo léo buộc niệm vào hơi thở 


ra dài hay ngắn. 


«_ Để ý tới toàn thân, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 


346 | Phụ lục 


Để ý tới toàn thân, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 
Làm lăng dịu toàn thần, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 
Làm lăng dịu toàn thân, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 


Y thức về cảm thọ vui mừng, khéo léo buộc niệm vào hơi thở 


vào. 

Y thức về cảm thọ vui mừng, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 

Y thức về cảm thọ hạnh phúc, khéo léo buộc niệm vào hơi thở 
vào. 

Y thức về cảm thọ hạnh phúc, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra 
Y thức về tâm hành (đang có mặt), khéo léo buộc niệm vào hơi 
thỏ vào. 


Ý thức về tâm hành (đang có mặt), khéo léo buộc niệm vào hơi 
thở ra. 


Làm lắng địu tâm hành (đang có mặt), khéo léo buộc niệm vào 
hơi thở vào. 


Làm lăng dịu tâm hành (đang có mặt), khéo léo buộc niệm vào 
hơi thở ra. 

Y thức về tâm, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 

Y thức về tâm, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 

Y thức về trạng thái vưi của tâm, khéo léo buộc niệm vào hơi thở 
vào. 


Y thức về trạng thái vưi của tâm, khéo léo buộc niệm vào hơi thở 


ra. 


Ý thức về trạng thái định của tâm, khéo léo buộc niệm vào hơi 


thở vào. 


Ý thức về trạng thái định của tâm, khéo léo buộc niệm vào hơi 
thở ra. 


Ý thức về trạng thái giải thoát của tâm, khéo léo buộc niệm vào 


hơi thở vào. 


347 | Phụ lục 


‹ Ý thức về trạng thái giải thoát của tâm, khéo léo buộc niệm vào 
hơi thở ra. 

‹ _ Quán chiếu vô thường, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 

‹ _ Quán chiếu vô thường, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 

‹ _ Quán chiếu buông bỏ, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 

‹ _ Quán chiếu buông bỏ, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 

e« _ Quán chiếu vô dục, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 

e« _ Quán chiếu vô dục, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 

e« _ Quán chiếu tịch diệt, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. 

e« _ Quán chiếu tịch diệt, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. 
Tu tập phép quán niệm hơi thở làm cho thân tâm lắng dịu, có thẩm 
sát, có quán chiếu, tâm tư được tĩnh lặng, thuần nhất, đạt được những 


tri giác sáng suốt và có thể đưa sự thực tập đến chỗ thành tựu viên 
mãn là như thế đó.” 


Bụt nói kinh này xong. Các vị khất sĩ nghe Bụt giảng hoan hỷ phụng 
hành. 


Kinh Quán Niệm Hơi Thở II 


(Anapanasali Sutta, M.118. Tham khảo các kinh 615,803 uà 810 của bộ Tạp 
A Hàm, 99 Tạng Kinh Đại Chánh) 


Tôi nghe như sau: 


Hồi đó, Bụt còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều 
vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, Ca Diếp, Ca 
Chiên Diên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, v.v... 
Trong cọng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thượng lo chăm sóc 
dạy dỗ các vị khất sĩ tân học, có vị chăm dạy mười người, có vị hai 
mươi người, có vị ba mươi người, có vị bốn mươi người... Các vị khất 
sĩ tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế đần dần thực hiện được 
nhiều tiến bộ... 


348 | Phụ lục 


Bây giờ đây, đã đến ngày trăng tròn tháng tư và Bụt đang ngồi ngoài 
trời với các vị khất sĩ. Người đưa mắt lặng lẽ quán sát đại chúng một 
hồi rồi lên tiếng: 


"Quý vị khất sĩ! Tăng đoàn chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực 
chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba hoa, xứng đáng 
được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng 
được kính nể. 


"Này quý vị, trong đại chúng đây có những vị khất sĩ đã chứng quả 
La Hán, đã trừ hết mọi phiền não, đã trút bỏ được mọi gánh nặng, đã 
thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt được năm 
sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả Bất Hoàn, sẽ không còn trở 
lại luân hôi; có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu, 
chứng quả Nhất Hoàn, hàng phục được phần thô của các phiền não 
tham, sân và si, và chỉ cần trở lại một lần; có những vị đã cắt bỏ được 
ba sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả Dự Lưu, đang vững chãi đi về 
quả vị giác ngộ; có vị đang thực tập tứ niệm xứ, có vị đang thực tập tứ 
chánh cần, có vị đang thực tập tứ như ý túc, có vị đang thực tập ngũ 
căn, có vị đang thực tập ngũ lực, có vị đang thực tập thất bồ đề phần, 
có vị đang thực tập bát chánh đạo, có vị đang thực tập từ, có vị đang 
thực tập bị, có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xả, có vị đang 
thực tập cửu tưởng quán, có vị đang thực tập vô thường quán. Lại có 
những vị khác đang thực tập quán niệm hơi thở.” 


"Quý vị khất sĩ! Phép quán niệm hơi thở, nếu được phát triển và thực 
tập liên tục, sẽ đem lại những thành quả và lợi lạc lớn, có thể làm 
thành tựu bốn lĩnh vực quán niệm; bốn lĩnh vực quán niệm nếu được 
phát triển và thực tập liên tục, sẽ làm thành tựu bảy yếu tố giác ngộ; 
bảy yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa tới 


trí tuệ và giải thoát. 


"Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quán niệm hơi 
thở, để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn? 


"Này đây, quý vị khất sĩ! Người hành giả đi vào rừng hoặc tới một 
gốc cây, nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho 


349 | Phụ lục 


thắng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy 


biết răng mình thở vào; thở ra, người ấy biết răng mình thở ra. 


TL; 


10. 


11. 


Thở vào một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi 
đài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở ra một hơi 
đài. 


Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi 
ngăn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở ra một 


hơi ngăn. 


Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và 
có ý thức về toàn thân ta. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và 
làm cho toàn thân an tịnh. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm 
thấy mừng vui. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy 
an lạc. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong 
ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong 
ta. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta 
được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý 
trong ta được an tịnh. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý 
thức về tâm ý ta. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra và 
làm cho tâm ý ta hoan lạc. Người ấy thực tập như thế. 


Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra 
và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như thế. 


350 | Phụ lục 


12. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta 
đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Người 
ấy thực tập như thế. 


13. Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta 
đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Người 
ấy thực tập như thế. 


14. Ta đang thở vào và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và 
vướng mắc của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về tính 
không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Người ấy 
thực tập như thế. 


15. Ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của 
vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh 
diệt của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế. 


16. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra 
và quán chiếu về sự buông bỏ. Người ấy thực tập như thế. 


Phép quán niệm hơi thở, theo những chỉ dẫn trên, nếu được phát triển 
và thực tập liên tục, sẽ đem đến những thành quả và lợi lạc lớn. 


Phát triển và thực tập liên tục như thế nào để phép quán niệm hơi thở 
có thể thành tựu được bốn lĩnh vực quán niệm? 


Khi hành giả thở vào hoặc thở ra một hơi dài hay một hơi ngắn mà có 
ý thức về hơi thở và về toàn thân mình, hoặc có ý thức là đang làm 
cho toàn thân mình an tịnh, thì khi ấy hành giả đang an trú trong 
phép quán thân trong thân, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, 
vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. 
Hơi thở vào và hơi thở ra có ý thức ở đây thuộc lĩnh vực quán niệm 
thứ nhất là thân thể. 

Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc về 
sự an lạc, về những hoạt động của tâm ý, hoặc để làm cho những hoạt 
động của tâm ý an tịnh thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép 
quán cảm thọ trong cảm thọ, tính tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, 


351 | Phụ lục 


vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. 
Những cảm thọ được chứng nghiệm trong hơi thở có ý thức ấy thuộc 
nh vực quán niệm thứ hai là cảm thọ. 


Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về tâm ý, làm cho tâm 
ý an tịnh, thu nhiếp tâm ý vào định hoặc cởi mở cho tâm ý được giải 
thoát tự do, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm 
tâm ý trong tâm ý, tỉnh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi 
mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Không quán 
niệm về hơi thở thì sẽ không phát triển được chánh niệm và sự hiểu 
biết. 


Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà quán chiếu về tính cách vô 
thường hoặc về tính cách không đáng tham cầu và vướng mắc của 
vạn pháp, về bản chất không sinh diệt và vê sự buông bỏ, thì khi ấy 
hành giả đang an trú trong pháp quán niệm đối tượng tâm ý trong 
đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi 


tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. 


Phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ 


đưa bốn lĩnh vực quán niệm đến chỗ thành tựu viên mãn. 


Nhưng nếu được phát triển và thực tập liên tục, bốn lĩnh vực quán 
niệm sẽ đưa bảy yếu tố giác ngộ đến chỗ thành tựu viên mãn. Bằng 


cách nào? 


Khi hành giả an trú trong phép quán thân trong thân, quán cảm thọ 
trong cảm thọ, quán tâm ý trong tâm ý, quán đối tượng tâm ý trong 
đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi 
tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời, thì lúc ấy chánh 
niệm của hành giả được duy trì vững chãi và bên bỉ; và hành giả đạt 
được yếu tố giác ngộ thứ nhất là niệm. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự 


thành tựu viên mãn. 


Khi hành giả an trú trong chánh niệm để quán chiếu và quyết trạch về 
các pháp, đối tượng của tâm ý, thì yếu tố giác ngộ thứ hai được sinh 


352 | Phụ lục 


khởi và phát triển, đó là yếu tố trạch pháp. Yếu tố này sẽ tiến đần đến 


sự thành tựu viên mãn. 


Khi hành giả an trú trong quán chiếu và quyết trạch về các pháp một 
cách bền bỉ, tinh cần, vững chãi thì yếu tố giác ngộ thứ ba được sinh 
khởi và phát triển, đó là yếu tố tinh tấn. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự 


thành tựu viên mãn. 


Khi hành giả đã an trú vững chãi và bên bỉ trong sự hành trì tính tiến 
thì yếu tố giải thoát thứ tư được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố 


hỷ lạc xuất thế. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. 


Khi được an trú trong trạng thái hỷ lạc rồi, hành giả cảm thấy thân và 
tâm của mình nhẹ nhàng và an tịnh, đó là yếu tố giải thoát thứ năm 
được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố khinh an. Yếu tố này sẽ tiến 
đần đến sự thành tựu viên mãn. 


Khi thân và tâm mình đã nhẹ nhàng và thanh tịnh, hành giả có thể đi 
vào định một cách dễ dàng. Lúc đó yếu tố giải thoát thứ sáu được 
sinh khởi và phát triển. Đó là yếu tố định. Yếu tố này sẽ tiến đần đến 
sự thành tựu viên mãn. 


Khi đã thực sự an trú trong định, hành giả không còn duy trì sự phần 
biệt và so đo nữa. Khi đó yếu tố giải thoát thứ bảy là buông thả được 
sinh khởi và phát triển. Đó là yếu tố hành xả. Yếu tố này sẽ tiến đần 


đến sự thành tựu viên mãn. 


Bốn lĩnh vực quán niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ 
đưa bảy yếu tố giác ngộ đến chỗ thành tựu viên mãn như thế. Nhưng 
bảy yếu tố giác ngộ, nếu được phát triển và thực tập liên tục, làm thế 
nào để có thể đưa đến sự thành tựu viên mãn của trí tuệ và giải thoát? 


Nếu hành giả tu tập theo bảy yếu tố giác ngộ, một mình tĩnh cư, 
chuyên quán chiếu về tính cách không sinh diệt của vạn pháp, quán 
chiếu về sự tự đo, thì 

sẽ đạt tới khả năng buông bỏ. Đó là do tu tập bảy yếu tố giác ngộ mà 


thành tựu viên mãn được trí tuệ và giải thoát. ” 


353 | Phụ lục 


Đó là những điều đức Thế Tôn nói. Đại chúng ai nấy đều tỏ vẻ vui 
mừng được nghe Người dạy. 


Năm Phương Pháp Sống Trong Chánh Niệm (Năm Giới) 


Căn bản của sự thực tập ở Làng là quy và giới. Tuy giới luật của 
người xuất gia có khác giới luật người cư sĩ, nhưng tất cả giới luật và 
uy nghi điều được phát xuất từ Tam quy và ngũ giới. Thực tập theo 
năm giới quý báu là ta đã thực sự thực tập tam quy, bởi vì trong năm 
giới đã có chất liệu của Bụt và của Pháp. Ta không thể thực tập năm 
giới một cách hoàn hảo được nếu ta không nương tựa vào tăng thân, 
tham dự pháp đàm về giới, và những buổi tụng giới. Mà nương tựa 
vào Tăng, tức đã là nương tựa vào Bụt và Pháp rồi. Tiếp nhận năm 
giới để hành trì, ta đã thấy được con đường ta đi, ta không còn lưỡng 
lự và sợ hãi nữa. Sự thực tập năm giới bảo vệ ta và gia đình ta, và 
giúp đặt ta dưới sự che chở và hộ trì của Tam Bảo. Đây là nội dung 


của năm gIới: 


Giới Thứ Nhất: Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con 
xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. 
Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc 
và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách 


sống hàng ngày của con. 


Giới Thứ Hai: Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp 
và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niêm 
vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia xẻ thì giò, năng 
lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con 
nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do 
mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng 
cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu 


một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loại. 


Giới Thứ Ba: Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con 
xin học theo tỉnh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an 
toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không 


354 | Phụ lục 


ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý 
thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ 
cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của 
mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình 
và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không 
cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời 


sống đôi lứa. 


Giới Thứ Tư: Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh 
niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng 
niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời 
nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ 
nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những 
lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện 
không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ 
oi và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con 
không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con 
không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự 
bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia 
đình và đoàn thể. 


Giới Thứ Năm: Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và 
độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức 
khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc 
ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại 
an lạc cho thân tâm con, và cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con 
nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn 
uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trong đó có một số sản 
phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. 
Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản 
bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con 
nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách 
thực tập phép kiêng cữ cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con 
biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm 


thức cộng đồng và xã hội. 


355 | Phụ lục 


